04 . 10.11 


Vận Hành Của NghiệpTập II 





384 


Vận Hành Của Nghiệp 








Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


385 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 

ỉpiluxvtÁ (iìmA dovtÁ tề "Đúc 7Ắê 7ờít, 

&Ọ.C /i-tarhéM, davtX} (yiuxvtÁ "Sièu 7 1C.) 


Vận Hành của Nghiệp 

Tập II 



\ 

Thiên Sư Pa-Auk Tawya Sayadaw 


ciỊcẨ 





Mục Lục 


Mục Lục Cuốn II 

■ Nhiệm Vụ Của Quả.383 

■ Sanh Nghiệp.383 


❖ Các Loại Tâm Quả 

❖ Các Pháp Tương U ng 

❖ Sắc Thân của Chúng Ta 

■ Con Voi Sung Túc.386 

■ Giàu Có Nhờ Tà Mạng.388 

■ Chuyện Thiên Nữ Kannamunda...390 

■ Trì Nghiệp...392 

■ Chuớng N ghiệp.394 

■ Vua Tần-bà-sa-la.395 

■ Các Vị Tỳ Kheo Tái Sanh Làm Nhạc Công Trên Cõi 

Trời. 396 

■ Vua A-xà-thế.397 

■ Nừ Tỳ Khujjuttarã.398 

■ Chuớng Nghiệp Trong Cuộc sống.. .399 

■ Một Số Nghiệp Làm Mất Tác Dụng 

Số Nghiệp Khác Củng cố Trì Nghiệp...400 

■ Hoàng Hậu Mallikã và Bốn Câu Hòi.401 

■ Đoạn Nghiệp.404 

■ Các Chư Thiên Thối Đoạ... 405 

■ VuaA-xà-thế.405 

■ Đe-bà-đạt-đa.406 

■ Bãhiya Dãrucĩriya.407 

■ Tôn Giả Aủgulimala.410 

■ Thợ s ăn Sunakhavãj ika.411 























Vận Hành Của Nghiệp 


11 


■ 

cắt Đứt—Không Tạo Ra Quả—Ngăn cấm. 

...412 

■ 

Tôn Giả Muc Kiền Liên. 

• 

.. 412 

■ 

Tôn Giả Cakkhupãla. 

...413 

■ 

Cắt Đứt—Không Tạo Ra Quả—Cho Phép... 

...415 

■ 

Hoàng Hâu Sãmãvatĩ. 

.. 415 

■ 

Năm Trăm Vi Tỳ Kheo. 

...417 

■ 

Cắt Đứt—Cho Quả Riêng. 

...422 

■ 

Ác Ma Dũsĩ. 

..422 

■ 

Vua Kalãbu. 

..426 

■ 

Nguyên Tắc Đồng Nhất. 

..428 

■ 

Tôn Giả Đe-bà-đat-đa. 

• 

...431 

■ 

Sự Giải Thích Của Đại Truởng Lão Ledĩ.... 

...432 

■ 

Đoan Nghiêp Có Tính Đồng Nhất. 

..434 

■ 

Ba Vi Ty Kheo... 

..434 

■ 

Nga Quỷ Nandaka. 

..438 

■ 

Kết Luân. 

• 

...440 

■ 

Thành Tuu hay Thuân Lơi. 

..447 


❖ Sanh Thú Thành Tuu 

• 



❖ Sanh Y Thành Tưu 

• 



❖ Thời Kỳ Thành Tựu 



❖ Sở Hành Thành Tưu 

• 


■ 

Thất Bại hay Bất Lợi.. .443 



❖ Sanh Thú Thất Bai 

• 



❖ Sanh Y Thất Bai 

• 



❖ Thời Kỳ Thất Bại 



❖ Sở Hành Thất Bai 

• 


■ 

Những Vận Hành Của Thành Tựu Và Thất Bại.. .449 

■ 

Sự Thành Tựu Ngăn Những Nghiệp Bất Thiện....449 

■ 

Sanh Thú Thành Tựu Ngăn Những Nghiệp Bất 






















Pa-Auk Tawya Sayadavv 


Thiện... nt 

Đao Phủ Tambadthika.450 

Sanh Y Thuận Lợi Ngăn Những Nghiệp Bất 

Thiện. 451 

Thời Kỳ Thành Tựu Ngăn Những Nghiệp Bất 

Thiện.452 

Bạn Tốt và Bạn xấu.453 

Chuyển Luân Vương.455 

Ví Dụ Điển Hình về Một Nhà Cai Trị Tốt.. .456 

Sự Sa Đoạ Của Kiếp Người.457 

Tối Thượng Bạn Hữu.459 

Tôn Giả Kiều Trần Như.461 

Tôn Giả Xá-Lợi-Phất và Tôn Giả Mục Kiền Liên.. .461 

Vua A-Xà-Thế.462 

Cận Sự Nam Gavesĩ.464 

Sở Hành Thành Tựu Ngăn Những Nghiệp Bất 

Thiện. ĩ...... 465 

Pukkusãti.467 

Đao Phủ Tambadãthika.468 

Tôn Giả Aủgulimãla.469 

Sở Hành Thành Tựu Tối Thượng.469 

Tôn Giả Mục Kiền Liên.471 

Sở Hành Thành Tựu Chỉ Tạo Ra Quả An Vui.. .472 
Sự Thất Bại Cho Phép Những Bất Thiện Nghiệp.. .473 
Sanh Thú Thất Bại Cho Phép Những Bất Thiện 

Nghiệp. 7 ..473 

Sanh Y Thất Bại Cho Phép Những Bất Thiện 

Nghiệp.474 

Thời Kỳ Thất Bại Cho Phép Những Bất Thiện 
Nghiệp.475 
























IV 


Vận Hành Của Nghiệp 


Sở Hành Thất Bại Cho Phép Những Bất Thiện 

Nghiệp.475 

Sủng Thần Của Vua.477 

Sự Thất Bại Ngăn Những Thiện Nghiệp.. .480 
Sanh Thú Thất Bại Ngăn Những Bất Thiện 

Nghiệp.7.ĩ.480 

Vua A-Xà-Thế.481 

Sanh Y Thất Bại Ngăn Những Bất Thiện Nghiệp.. .482 

Vua Tiểu Đảo. .. 7 . .482 

Thời Kỳ Thất Bại Ngăn Những Bất Thiện Nghiệp.. .483 
Sở Hành Thất Bại Ngăn Những Bất Thiện 

Nghiệp.484 

Trưởng Giả Mahãdhana.485 

Làm Thế Nào Để Tránh Thất Bại.487 

Sự Thành Tựu Cho Phép Các Thiện Nghiệp.. .494 
Sanh Thú Thành Tựu cho Phép Những Thiện 

Nghiệp.494 

Tôn Giả Pancasĩla Samãdaniya.495 

Sanh Y Thành Tựu Cho Phép Những Thiện 

Nghiệp.495 

Thời Kỳ Thành Tựu Cho Phép Những Thiện 

Nghiệp.495 

Tôn Giả Mahãsoụa.497 

Tôn Giả Vattabbaka Nigrodha.500 

Sở Hành Thành Tựu Cho Phép Những Thiện 

Nghiệp.501 

Tôn Giả CũỊasuddhamma.502 

Quan Cận Thần Vô Tội.503 

Ghi Chú Cuối Chương III (từ [62]-[240]...506-577 
Chương IV-‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’...578 






















Pa-Auk Tawya Sayadavv 


V 


■ Người Hạ Liệt Kẻ Ưu Thắng.578 

■ Mười Bốn Cách.581 

■ Là Người Sát Sanh.582 

■ Nghiệp Quá Khứ Của Tôn Giả Mục Kiền Liên.. .583 

■ Là Người Không Sát Sanh.588 

■ Các Vị Tỳ Kheo Trường Thọ.591 

■ Tôn Giả PancaSĩla Giơí Đức.591 

■ Ãyu-Vaddhana Kumãra Trường Thọ.594 

■ Người Hay Não Hại.T..598 

■ Nanda Tinh Quái.598 

■ Người Bầy Chim Độc Ác.599 

■ N gười Không Hay N ão Hại.601 

■ Ton Giả Bakula Vô Bệnh.603 

■ Là Người Phẫn Nộ Cáu Kỉnh.611 

■ Pancapãpi Cau Có.612 

■ Suppabuddha Lăng Mạ.614 

■ Gái Điếm Báo Thù.616 

■ Người Không Phẫn Nộ.618 

■ Ton Giả Subhuti Từ Bi.618 

■ Tôn Giả Mahãkaccãna Giống Như Vàng.627 

■ Người Ôm Lòng Đố Kỵ.632 

■ Trưởng Lão Tissa Đố Kỵ.632 

■ Người Không Ôm Lòng Đố Kỵ.639 

■ Uruvela Kassapa Hoan Hỷ.639 

■ Người Không Bố Thí.645 

■ Bà La Môn Todeyya Keo Kiệt.646 

■ Người Hay Bố Thí.648 

■ Ton Giả Sĩvali.649 

■ Người Ngạo Nghễ Kiêu Mạn.655 

■ Người Quét Rác Sunĩta.657 


































VI 


Vận Hành Của Nghiệp 


■ 

Thơ Cao Tóc Upali. 

.659 


■ 

Người Không Ngao Nghễ Kiêu Man. 

.663 


■ 

Tôn-giả Bhaddiya Thọ Sanh Cao Quý.... 

.664 


■ 

Không Phải Là Người Hay Hỏi. 

.668 


■ 

Hoàng Tử Suppabuddha Thiếu Trí. 

.671 


■ 

Là Người Hay Hỏi. 

.675 


■ 

Tôn-giả Mahã-Kotthika Hay Hỏi. 

.679 


■ 

Kết Luân. 

• 

.684 


■ 

Ghi Chú Cuối Chương-Chương IV. 

.688 


■ 

■ 

Chương V: Tao Ra Môt Con Người. 

Giới Thiêu. 

• 

.695 


■ 

Ví Như, Này Các Tỳ-Kheo, Một Người Hoạ Sĩ 

...698 

■ 

Bức Tranh Của Tôn Giả Jimbuka Đố Kỵ 


.701 

■ 

Bức tranh của Cincamãnavikã. 

• 


..705 

■ 

\ 

Bức Tranh của Cũlasubhaddã Hiêm Hân... 

• • 

.708 

■ 

Bức Tranh Của Đức Phât 

• 

Đôc Giác 
• 


Mahãpaduma. 


..714 

■ 

Bức Tranh của Công Chúa Sumanã... 


..719 

■ 

■ 

Kết Luân. 

• 

Chương VI: 


..722 

■ 

Sư Không Vân Hành Của Nghiêp. 


.725 

■ 

Sắc Là Thường Hay Vô Thường. 


725 

■ 

Vô Thường. 


.726 

■ 

Khổ. 


.727 

■ 

Vô Ngã. 


.728 

■ 

Chấp Thủ Năm uẩn. 


.728 

■ 

Do Đó, Này Các Tỳ Kheo, Phàm Có sắc Gì.. .729 

■ 

Sắc. 


...730 

■ 

Tho. 

• 


...736 






























Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


VII 


■ Trí Hiếu Rõ Tam Tướng.741 

■ Trí Quán Sự Sanh & Diệt.742 

■ Trí Quán Sự Hoại Diệt.743 

■ Thấy Như Vậy, Này các Tỳ Kheo.744 

■ Vị Đa Văn Thánh Đệ Tử Nhàm Chán.745 

■ Sự Nguy Hiểm Nằm Trong Những Vận Hành Của 

Nghhiệp.749 

■ Xả Đối Với Năm uẩn.752 

■ Bốn Điên Đảo.753 

■ Quán Tính Chất Rồng Không.754 

■ Năm Ảnh Dụ về Sự Rồng Không.755 

■ Rồng Không Tự Ngã và Những Gì Thuộc về Tự Ngã 

(Nga Sở)...7...!.'.757 

■ Này Mogharãja, Hãy Nhì Đời Rỗng Không.758 

■ Ly Dị Năm uẩn.760 

■ Tâm Người Áy Rút lại.760 

■ Thấy Niết Bàn Là Tịnh Lạc.761 

■ Đạo Và Quả...762 

■ Bốn Đạo Trí.764 

■ Sự Không Vận Hành Của Nghiệp.769 

■ Bảng ‘5e: Tiến Trình Tâm Đạo’.772 

■ le:‘Tâm Quả Siêu Thế’...775 

■ Hai Loại Niết Bàn.780 

■ Thức An Trú và Thức Không Trú.784 

■ Thức An Trú.784 

■ Ngũ, Tứ, và Nhất Uẩn Hữu.785 

■ Dòng Tâm Thức.788 

■ Thức Không An Trú.789 































Vận Hành Của Nghiệp 


V111 


■ Không Có Sự An Trú Trong Niêt Bàn.790 

■ 3e ‘Duyên Sanh Từ Kiếp Này Sang Kiếp Khác.. .791 

■ Những Điều Không Thể Xảy Ra Đối Với Thức... 793 

■ Vị A-La-Hán Đi về Đâu.795 

■ Kết Luận.796 

■ Ví Nhu, Này Các Tỳ Kheo, Một Hoa Sen Xanh, Đỏ, 

hoặc Trắng.797 

■ Những Ghi Chú Cuối ChươTig—Chưong VI 

■ Phụ Lục 1: Bốn Mươi Đe Mục Thiền.829 

■ Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật.833 

■ Danh Sách Hùn Phước 











NHỆMVỤCỦAQUẢ 


Nghiệp bốn loại thứ hai mà chúng ta sẽ bàn đến được 
phân theo nhiệm vụ (kicca). Khi nghiệp chín mùi, nó có thể 
làm một trong bốn nhiệm vụ 463 : 

1. Sanh nghiệp (ịanaka-kamma) 

2. Trì nghiệp (upatthambhaka-kamma) 

3. Chướng nghiệp (upapĩịaka-kamma) 

4. Đoạn nghiệp (upaghătaka-kamma) 

Như ở trước chúng ta đã nói, một bất thiện nghiệp hay 
thiện nghiệp chỉ được hoàn thành khi có đủ một số yếu tố: 
trong đó bao gồm tư bất thiện hay tư thiện để hoàn thảnh một 
nghiệp. Nó được gọi là tư quyết định (sannựthãna cetanã). 
Những tư đến trước và sau tư quyết định thì được gọi là tư 
tiền và tư hậu (pubb-ãpara-cetanã) 464 

Chỉ một mình tư quyết định làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp để tạo ra tái sanh, trong khi đó các tư tiền và tư hậu 


463 VsM.xix.687 (và VsMT) ‘Kahkhã- Vitarana- Visuddhi-Niddeso ’ (‘Giaỉ Thích 
về Đoạn Nghi Thanh Tịnh’) pp.xix.16, và AbS.v.50 ‘Kamma-Catukkam’ 
(‘Bốn Loại Nghiệp’) CMA.V.18. Những giải thích ở đây được rút ra từ 
AA/AT.IILI.iv.4 ‘Nidãna-Suttam ’ (‘Kinh Duyên’); đã trích dẫn ở ghi chú cuối 
chương 237, trang 575. 

464 về tư quyết định (hay tư cuối cùng), cũng xem “Một Bất Thiện Nghiệp 
Đạo’ trang 256/Tập I. về tư tiền và tư hậu, xem dưới mục ‘Hạ Liệt/Cao 
Thượng’ trang 119/Tập I. 



384 


Vận Hành Của Nghiệp 


làm nhiệm vụ như trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, 
cũng như sanh nghiệp khác. 


SANH NG HIỆP 


Nhiệm vụ của sanh nghiệp (janaka-kamma) là đê tạo 
ra nămuẩn 465 (danh-sắc), 466 vào lúc tái sanh (patỉsandhi- Thời 
Tục Sanh), và trong suốt kiếp sống đó (pavatti-Thời Bình 
Nhật). 461 Sanh nghiệp có thể là thiện hoặc bất thiện. 

Sanh nghiệp tạo ra tải sanh chỉ khi quả của nỏ xuất 
hiện ngay sau tâm tử trong kiếp trước. 468 Sự tải sanh là sự 
xuất hiện cùng một lúc của ba pháp: 469 

1. Tâm hay thức tục sanh (patisandhi-citta): đó là 
thức uẩn. 


465 Ở đây, phải hiểu là Ngài Pa Auk đang đề cập đến các chúng sanh trong cõi 
dục và sắc giới. Những chúng sanh trong cõi vô sắc chỉ có bốn danh uẩn 
(không có sắc uẩn), và các chúng sanh vô tuởng chỉ có sắc uẩn (không có danh 
uẩn) (VsM.xvii.638 Pannã-Bhũmi-Niddesa’ (‘Giải Thích về Đất Cho Tuệ 
Sanh’) pp. xvii.192). 

466 Năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn, và thức uẩn. sắc uẩn là 
Sắc và bốn uẩn còn lại là Danh. 

467 Sắc do thời tiết sanh có nghiệp là nhân đuợc kể trong sắc uẩn (xem ghi chú 
251/252, trang 201): chẳng hạn, một vài toà thiên cung trên cõi chu thiên (xem 
‘Kannamunda Devĩ’ trang 390), và Bảo Luân của một vị Chuyển Luân Vuơng 
(e.g. M.III.iii.9 ‘Bãla-Pandita-Suttam’ (‘Kinh Hiền-Ngu’) 

468 Chi tiết, xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101/Tập I. 

469 VsM.xvii.638 Pannã-Bhũmi-Niddesa ’ (‘Giải Thích về Đất Cho Tuệ Sanh’) 
pp. xvii. 188-196 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


385 


2 . 

3. 


Tâm sở tục sanh (patisandhi-cetasika): 470 đó là các 
tâm sở của tâm tục sanh: thọ uẩn, tưởng uẩn, và 
hành uẩn. 

Sắc thân của chúng sanh mới, hay sắc uẩn, một 


r 


loại săc do nghiệp sanh (kamma-ja-rũpa). 

Vào lúc thụ thai, chỉ có ba loại tổng hợp mười sắc 
xuất hiện, đó là tổng hợp thân mười sắc (đoàn thân), tổng 
hợp tâm mười sắc (đoàn tâm), và tổng họp tánh mười sắc 
(đoàn tánh). Sau khi thụ thai (trong suốt thòi kỳ thai nghén) 
các loại sắc còn lại mới xuất hiện, bao gồm nhãn sắc, nhĩ 
sắc, tỷ sắc, và thiệt sắc, vốn cũng do nghiệp sanh. 471 

Năm uẩn được tạo ra vào lúc tái sanh là kết quả của 
một nghiệp nào đó trong mười bất thiện nghiệp đạo hay 
mười thiện nghiệp đạo (kamma-patha). Chúng ta đã nói về 
những nghiệp đạo này ở một phần trước: sát sanh hay tránh 
xa sự sát sanh; trộm cắp hay tránh xa sự trộm cắp, tà dâm 
hay tránh xa sự tà dâm,.. , 472 

Ngoài việc tạo ra năm uẩn vào lúc tái sanh, sanh 
nghiệp cũng còn tạo ra năm uẩn trong suốt kiếp sống. Nhưng 
không cùng một nghiệp như nghiệp đã tạo ra thức tái sanh, 


470 Cũng gọi patisandhi-nãma (danh tục sanh) 

471 Chi tiết về các tổng hợp mười sắc, xem ‘Sắc Chân Đe’, trang 182/Tập I. 

472 Xem thêm ‘Các Nghiệp Đạo’, trang 234/Tập I 




386 


Vận Hành Của Nghiệp 


mà nó luôn luôn là nghiệp khác. 473 Và, ở đây cũng vậy, nó là 
sự xuất hiện của ba pháp: 

1. Các loại tâm quả (vipãka citta ): đó là thức uẩn, vốn 
do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, và thân 
thức, cũng nhu tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, và đăng 
ký tâm làm thành. 474 

2. Các pháp tuông ung (sampayutta dhamma), các 
tâm sở (cetasikas) phối hợp với các loại tâm quả 
khác của chúng: đó là thọ uẩn, tuởng uẩn, và hành 
uẩn. 

3. Sắc thân của chúng sanh: đó là sắc uẩn, vốn là sự 
tuong tục của sắc do nghiệp sanh: sáu căn xứ,... 

Bất kỳ loại bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp nào, không 
ngoại lệ, đều có thể tạo ra quả trong thời bình nhật (pavattỉ) 
của kiếp đó. 

CON VOI SUNG TÚC 

Nghiệp nhu vậy đã đuợc Đức Phật giải thích, chẳng 
hạn nhu trong Kinh Jãnussoni, Đức Phật kể lại việc một 
nguời tái sanh làm voi: 475 

473 Tuy nhiên, nó vẫn có thể là nghiệp khác của cùng tính đồng nhất (TiG.xvi. 1 
‘Sumedhã-Therĩ-Gãthã’ (‘Những Bài Kệ của Trưởng Lão Ni Sumedhã’). Xem 
‘Nguyên Tắc Đồng Nhất’, trang 421. 

474 Chi tiết, xem bảng ‘5b: Tiến Trình Ngũ Môn’ trang 295/Tập I. 

475 A.X.IV.ii.l 1 ‘Jãnussoni-Suttam’ (‘Kinh Jãnussoni’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


387 


ơđây, này Bà-la-môn, có người sát sanh, lây 
của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có 
tham ái, cỏ sân tâm, có tà kiến, nhưng người ấy có 
bố thi cho Sa-niôn hay Bà-la-môn, các món ăn, đò 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, 
các giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. 

Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với các loài voi. Tại đây, con voi 
ấy được đồ ăn, đồ uống, vòng hoa, các loại trang 
sức khác. Vì rằng, ở đây, này Bà-la-môn, có sát 
sanh, lẩy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
có tham ái, có sân tâm, có tà kiến, do vậy người ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú 
với các loài voi. Nhưng vì rằng vị ấy có bố thi cho 
Sa-môn hay Bà-la-môn đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, các giường nằm, trú 
xứ, đèn đuốc; do vậy, tại đấy vị ấy được các món ăn, 
các đồ uống, vòng hoa, các đò trang sức khác. 

Ở đây, nghiệp bất thiện của người đó làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp, tạo ra sự tái sanh của cô ta hay anh ta như 
một con voi. Nhưng thiện nghiệp mà người này tích tạo đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp trong đời sống bình nhật, đó 




388 


Vận Hành Của Nghiệp 


là giúp cho con voi được khoẻ mạnh, tạo ra cuộc sông hạnh 
phúc, và duy trì cuộc sống hạnh phúc của con voi ấy 476 . 

GIÀU CÓNHỜTÀMẠNG 

Tuông tự như vậy, một người được tái sanh làm 
người và có thể trở nên giàu có nhò tà mạng: chẳng hạn, có 
người làm giàu nhờ sát sanh, trộm cắp, và mua bán vũ 
khí.. .Và quý vị có thể hỏi: ‘Nhưng làm thế nào nghiệp bất 
thiện lại có thể tạo ra một quả đáng mong ước, vừa lòng và 
khả ỷ được, Đức Phật nói đó là điều bất khả cơ mà? 477 

Ở đây, không phải nghiệp bất thiện của người ấy cho 
quả thiện, mà vẫn chỉ có thiện nghiệp làm công việc đó. 
Trong một kiếp trước cô ta hay anh ta từng làm ra tiền và 
hoạch đắc tài sản nhò sát sanh, trộm cắp, và mua bán vũ 
khí.. .Rồi dùng tiền đó cô ta hay anh ta tạo tác những thiện 
nghiệp, chẳng hạn như cúng dường đến các sa-môn và Ba-la- 
môn. Trong khi làm những thiện nghiệp ấy, cũng có thể cô ta 
hay anh ta đã nguyện được thành công trong việc làm ăn 
buôn bán. Và một trong những thiện nghiệp đó bây giờ làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp tạo ra sự tái sanh của cô ta hay 
anh ta như con người. Nhưng những nghiệp khác trong số 
‘nghiệp cúng dường’ ấy làm nhiệm vụ như sanh nghiệp chỉ 

476 PaD.145 ‘vĩthi-Mutta Saíigaha Param-Attha-Dĩpanĩ’ 

477 Xem trích dẫn ở mục ‘Những Quả Có Thể Xảy Ra và Không Thể Xảy Ra’, 
trang 83/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


389 


khi cô ta hay anh ta hoàn thành những bât thiện nghiệp như 
trước, có nghĩa là cô ta hay anh ta chỉ trở nên giàu có nhờ 
làm ăn bất chánh (tà mạng). Chúng ta có thể bắt gặp những 
trường hợp như vậy ở bất kỳ đất nước nào: một người làm ăn 
chân chánh (Chánh Mạng) thì không thành công, nhưng nếu 
làm ăn bất chánh họ lại rất thành công. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ không 
phải gánh chịu những bất thiện nghiệp mà họ đã làm: Nghiệp 
bất thiện của họ trong một kiếp sau nào đó có thể sẽ làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra một sự tái sanh bất hạnh, 
cũng như sẽ làm nhiệm vụ như trì nghiệp bất thiện trong 
cuộc sống bình nhật của họ kiếp đó. 

Ví dụ khác về cách sanh nghiệp làm nhiệm vụ trong 
đời sống bình nhật được thấy trong tích chuyện gọi là ngạ 
quỷ cỏ lâu đài (vimãna-peta ): 47X sanh nghiệp thiện tạo ra một 
thân hình đẹp đẽ, ... và những thiên lạc cho một người như 
vậy, nhưng sanh nghiệp bất thiện lại tạo ra một loại hành hạ 
nào đó liên quan đến bất thiện nghiệp họ đã tạo. 

CHUYỆN THIÊN NỬKANNAMUNDA 


478 


PaD.lbid. 




390 


Vận Hành Của Nghiệp 


Một ví dụ về điều này là trường hợp của nàng thiên 
nữ và con chó bị cắt tai (kanụa-munda sunakha). 479 Trong 
thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa 480 , có một nhóm 
thiện tín, là những cặp vợ chồng, đã thực hành pháp bố thí 
(dãna), trì giới (sĩla) và tu thiền (bhãvanã) cùng nhau. Ngày 
kia, một gã cờ bạc đã đánh cược với đám bạn bè của hắn 
rằng hắn có thể làm cho một trong những người vợ giới đức 
ấy phá giới, và khiến cô ta phạm tội tà dâm. Và hắn đã thành 
công. Đám bạn trả tiền cho gã cờ bạc, và kể lại chuyện đó 
cho chồng của cô ta nghe. Khi người chồng hỏi cô ta về việc 
cỏ phải cô ta đã phạm tội tà dâm hay không, cô ta chối bở 
việc ấy. Và, chỉ vào một con chó, cô thề: ‘Nếu em có làm 
một hành động tội lỗi như vậy, thì bất cứ khỉ nào em được 
sanh ra, cầu cho con chó đen bị cắt tai này sẽ cắn em đi! ’ 
Người phụ nữ này sau đó qua đời, với tâm tràn ngập 
hối hận. Bất thiện nghiệp nói dối (về chuyện tà dâm) của cô 
ta đã khiến cô tái sanh như một ngạ quỷ có lâu đài (vỉmãna- 
peti). Nhưng nhờ thiện nghiệp, cô ta xinh đẹp và có nhiều lâu 
đài làm bằng vàng và bằng bạc, 481 trên bờ hồ Kannamunda ở 


479 PvA.ii.12 ‘Kannamunda-Peti-Vatthu-Vannanã’ (‘Mô Tả về Trường Họp của 
Ngạ Quỷ Kannamuụda’), ở đây Kaụnamunda vừa là tên của một cái hồ, và 
cũng vừa có nghĩa là ‘bị cắt tai’. 

480 Đức Phật Kassapa (Ca-diếp); vị Phật xuất hiện trước Đức Phật Thích Ca 
(Buddha Gotama). Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập II. 

481 Đây là sắc do thời tiết sanh có nghiệp là nhân: xem ghi chú 467, trang 384. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


391 


Himalayas. 482 Và cô ta có năm trăm nữ tỳ. 483 Cô được hưởng 
các lạc thú cõi trời (thiên lạc) qua năm căn: thiên y, châu 
ngọc, vòng hoa, hương liệu, các món ăn thức uống của cõi 
trời, sàng toạ làm bằng vàng và bạc, lâu đài của cô có những 
bậc cấp bằng vàng, những bông hoa thơm xinh đẹp, và 
những hàng cây trĩu nặng đủ các loại quả, và tiếng hót của 
các loài chim, cũng như mùi hương thơm dễ chịu từ các loài 
hoa lá lan toả ra ở khắp mọi nơi. Nói chung cảnh vật xung 
quanh rất là xinh đẹp. Nhưng bên cạnh toà lâu đài của cô ta, 
một nghiệp bất thiện đã tạo ra một hồ sen. Và hằng đêm, cứ 
giữa khuya cô lại bật dậy khỏi giường và đi xuống hồ sen. Ở 
đó, nghiệp tà dâm và nghiệp nói dối của cô sẽ tạo ra một con 
chó đen to lớn với đôi tai bị cắt, hiện tướng đáng sợ nhất. 
Con chó tấn công và ăn ngấu nghiến cô ta. Khi cô ta chỉ còn 
lại bộ xương, con chó sẽ quăng nó xuống hồ, và biến mất. 
Lúc đỏ cô ta trở lại trạng thái bình thường của mình, và quay 
lại lâu đài. Sự việc như vậy cứ xảy ra hàng ngày: những 
phước nghiệp giống nhau (puMa-kamma) sẽ tạo ra các thiên 
lạc, và những ác nghiệp giống nhau sẽ tạo ra sự hành hạ dưới 
hình thức bị tấn công và ngấu nghiến bởi con chó đen. 484 

482 HỒ Kannamuụda: một trong những hồ được Đức Phật nhắc đến trong 
A.VII.vii.2 (Satta-Sũriya-Suttam’ (‘Kinh Bảy Mặt Trời’): xem ghi chú 21, 
trang 9. 

483 Nhũng người vợ khác trong nhóm, khi được hỏi, cũng phủ nhận việc biết 
(chuyện tà dâm của cô ta), và còn thề rằng nếu họ biết việc ấy, họ sẽ làm nô tỳ 
cho cô ta trong những kiếp sống tưong lai. 

484 những nghiệp giống nhau: xem ‘Nguyên Tắc Đồng Nhất’ trang 424. 




392 


Vận Hành Của Nghiệp 


TRÌ N GHIỆP 

Nhiệm vụ của trì nghiệp (upatthambhaka-kamma) 
không phải để tạo ra quả riêng của nó, mà là để củng cố cho 
quả của một sanh nghiệp. 485 Nói đúng hon nhiệm vụ của trì 
nghiệp là để củng cố cho tính chất (lạc hay khổ) của quả đã 
sanh, hoặc để củng cố cho thời gian của quả (tức làm cho 
quả đuợc kéo dài ra). Trì nghiệp cũng có trì nghiệp thiện và 
bất thiện: trì nghiệp bất thiện củng cố cho nghiệp bất thiện, 
và trì nghiệp thiện củng cố cho nghiệp thiện. 

Chẳng hạn nhu các tốc hành cận tử (marana-sanna- 
javana). Chúng ta biết trong các tiến trình tâm cận tử (maran- 
ăsanna-vĩthỉ) tốc hành tâm chỉ có năm, thay vì bảy nhu bình 
thuờng: điều đó có nghĩa là chúng quá yếu để tạo ra tái 
sanh. 486 Như vậy chúng chỉ củng cố cho sanh nghiệp tạo ra 
tái sanh, bằng cách giúp cho nó tạo ra một sự tái sanh thích 
hợp. Nếu sanh nghiệp là bất thiện, các tốc hành của tiến trình 
cận tử cũng sẽ là bất thiện: chúng sẽ củng cố tính chất bất 
thiện cho sanh nghiệp, để tạo ra sự tải sanh nhu một ngạ quỷ, 
súc sanh, hay tái sanh trong địa ngục. Nếu sanh nghiệp là 
thiện, các tốc hành của tiến trình cận tử cũng sẽ là thiện và 


485 AA.III.iv.4’Nidana-Suttam’(‘Kinh Duyên’), và VsM.xix.687 ‘Kankha- 
Vitarana-Visuddhi-Niddeso’ (‘Giải Thích về Đoạn Nghi Thanh Tịnh’) 
pp.xix 16 

486 Chi tiết, xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’, trang 101/Tập I. 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


393 


chúng sẽ củng cô tính chât thiện cho sanh nghiệp, đê tạo ra 
tái sanh như một con người hay một chư thiên. Trì nghiệp 
củng cố cho một sanh nghiệp theo cách đó. 

Trì nghiệp cũng củng cố cho quả của sanh nghiệp, 
nghĩa là chúng củng cố cho những cảm thọ quả lạc hay khổ, 
và làm cho những cảm thọ này tồn tại lâu hon. Chẳng 
hạn, 487 khi một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như một sanh 
nghiệp để tạo ra tái sanh làm người, thì trì nghiệp thiện sẽ 
giúp duy trì những pháp quả, hay giúp cho sự tưong tục của 
năm uẩn: ở đây phải hiểu trợ giúp bằng cách giữ cho con 
người ấy được khoẻ mạnh, có một cuộc sống an vui,... 
chẳng hạn, nhò hoàn thành những thiện nghiệp như bố thí, 
giữ giới, tu thiền, một người có thể kéo dài được tình trạng 
sức khoẻ, và thọ mạng của mình theo phước thiện đó. Ngược 
lại, khi một bất thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp trong đời sống bình nhật, bằng cách tạo ra một chứng 
bệnh đau đón cho một người, thì trì nghiệp bất thiện có thể 
ngăn hiệu quả của việc chữa trị thuốc men, vì vậy khiến cho 
bệnh tình của họ phải kéo dài ra. Chẳng hạn, do hoàn thành 
những bất thiện nghiệp như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, uống rượu và bia..., một người có thể giúp làm suy yếu 
các căn (mắt kém, tai điếc, tâm trí u ám..), huỷ hoại sức 
khoẻ, và rút ngắn tuổi thọ của mình nhanh hon. 


487 PaD.145 ‘Vithi-Mutta Sangaha Param-Attha-Dipam’. 




394 


Vận Hành Của Nghiệp 


Tương tự, khi bât thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như 
một sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm một con vật, thì trì 
nghiệp bất thiện có thể củng cố cho bất thiện nghiệp khác 
nhờ thế nó chín mùi và làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo 
ra những quả khổ. Trì nghiệp bất thiện cũng có thể kéo dài 
cuộc sống bất hạnh của con vật, theo đó tính chất liên tục của 
các quả bất thiện sẽ kéo dài ra thêm. 

CHƯÓNGNGHỆP 

Nhiệm vụ của chướng nghiệp (upapĩỊaka-kamma) là để 
làm mất tác dụng và cản trở (sanh nghiệp). Nó làm cho kết 
quả của nghiệp khác mất tác dụng nhưng không tạo ra một 
quả nào của riêng nó. Chướng nghiệp cũng cỏ thể là bất 
thiện hoặc thiện: bất thiện nghiệp làm mất tác dụng thiện 
nghiệp, và thiện nghiệp làm mất tác dụng bất thiện nghiệp. 

Chẳng hạn, khi thiện nghiệp của một người làm 
nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm người, 
chướng nghiệp bất thiện có thể làm phát sanh những chứng 
bệnh thích hợp để ngăn không cho người ấy hưởng những 
quả an vui mà sanh nghiệp thiện đúng lẽ sẽ tạo ra nếu không 
có nó. Như vậy, ngay cả những quả của sanh nghiệp mạnh 
mẽ cũng có thể bị mất tác dụng bởi nghiệp được xem là đối 
nghịch trực tiếp với nó. 

Bất thiện nghiệp có thể làm mất tác dụng thiện nghiệp 
vốn tạo ra tái sanh trong một cảnh giới cao hơn vì thế một 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


395 


người phải bị tái sanh vào cảnh giới thâp hơn, và thiện 
nghiệp có thể làm mất tác dụng bất thiện nghiệp tạo ra tái 
sanh trong địa ngục lớn vì thế một người chỉ còn tái sanh vào 
một địa ngục nhở hơn hay trong ngạ quỷ giới mà thôi. Bất 
thiện nghiệp cũng có thể làm mất tác dụng một thiện nghiệp 
tạo ra tái sanh trường thọ, vì thế, một người chỉ còn một cuộc 
sống ngăn ngủi. Bất thiện nghiệp có thể làm mất tác dụng 
thiện nghiệp tạo ra tái sanh đẹp đẽ vì thế một người phải có 
một diện mạo xấu xí hoặc bình thường. 488 Cuối cùng, bất 
thiện nghiệp có thể làm mất tác dụng thiện nghiệp tạo ra tái 
sanh trong một gia đình thượng lưu vì thế một người phải bị 
tái sanh vào một gia đình hạ đẳng. 

VUA TẦN-BÀ-SA-LA (BỈMBỈSẪRA) 

Một ví dụ về trường họp bất thiện nghiệp làm mất tác 
dụng cảnh giới tái sanh là Đức Vua Tần-bà-sa-la, cha của 
Vua A-xà-thế. Vua Tần-bà-sa-la là một bậc Thánh Nhập Lưu 
và là một đại hộ pháp cho Đức Phật và Tăng Chúng: rất 
được thần dân của ông yêu quý. Với tất cả những thiện 
nghiệp đã tạo, lẽ ra vua có thể tái sanh làm một vị chư thiên 
cõi cao. Nhưng do bị dính mắc vào cuộc sống như một vị 
chư thiên, nên đức vua đã phải tái sanh làm một vị chư thiên 
cấp thấp, trong nhóm chư thiên tuỳ tùng của Tỳ-Sa-Môn 


488 về ví dụ, có thể xem tích chuyện ‘Paiĩcapapi’, trang 612 




396 


Vận Hành Của Nghiệp 


Thiên Vương (Vessavana), một trong Tứ Đại Thiên Vương 
(Cãtu-Mahã-Rãjỉkã) . 489 


CÁC VỊ TỲ-KHEO TÁI SANH LÀM NHẠC CÔNG TRÊN CÕI TRÒI 


Một ví dụ về nghiệp bất thiện làm mất tác dụng cảnh 
giới tái sanh là câu chuyện về ba vị Tỳ-kheo giới đức đề cập 
trong Kinh Đế Thích Sở vấn (Sakka-Panhã-Sutta) 490 . Kinh 
nói rằng, dựa trên giới trong sạch của mình, ba vị Tỳ kheo 
này đã hành thiền chỉ và thiền Minh sát thành công, nhưng 
các vị không đắc một tầng Thánh nào cả. Tuy nhiên giới của 
các vị trong sạch đến mức nếu muốn sanh về cõi chư thiên 
nào các vị chắc chắn sẽ được sanh về đó. Ngoài ra, vì các vị 
đã đắc các bậc thiền, nên các vị cũng có thể được tái sanh 
vào một trong những Phạm Thiên giới. Nhưng vào lúc chết, 
các vị đã không tái sanh về Phạm Thiên giới, mà lại tái sanh 
như những nhạc công và vũ công trong cõi chư thiên Càn- 
thát-bà (Gandhabba). Tại sao? Bởi vì trong nhiều kiếp quá 
khứ các vị đã từng nhìn thấy những vị chư thiên như vậy. Vì 
thế những thiện nghiệp cao thượng của các vị đã bị sự luyến 
ái đối với cuộc sống của các nhạc công và vũ công trong cõi 


489 Đức Vua đã giải thích điều này cho Đức Phật trong Truông Bộ Kinh II 
(‘Janavasabha-Suttam’ - ‘Kinh Xa-ni-sa’) 

490 D.ii.8 ‘Kinh Đe Thích Sở vấn’. Truông hợp của ba vị Tỳ-kheo này đuợc 
bàn đến chi tiết hon ở mục ‘Ba Vị Tỳ-kheo’, trang 433 sau. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


397 


Tứ Đại Thiên Vương (Catu-Maha-Rajika) này làm cho mât 
tác dụng. 

VUAA-XÀ-THÉ 


Kế tiếp, chúng ta có thể đề cập đến Vua A-xà-thế 
(Ạịãtasatu) như một ví dụ về thiện nghiệp làm mất tác dụng 
cảnh giới tái sanh (xấu). A-xà-thế đã giết chết cha của mình: 
Đức vua Tần-bà-sa-la, người mà chúng ta vừa đề cập ở trên. 
Như đã nói, giết cha là một trong sáu trọng nghiệp bất thiện 
(akusala-garuka kamma ). 491 Những trọng nghiệp này sẽ tạo ra 
tái sanh trong A-tỳ Địa Ngục. Tuy nhiên, sau đó Vua A-xà- 
thế đã kiến tạo được đức tin rất lớn nơi Đức Phật và Giáo 
Pháp của ngài. Đức tin này có sức mạnh thiện đến độ nó đã 
làm cho trọng nghiệp bất thiện mất tác dụng, và thay vì phải 
bị tái sanh trong A-tỳ Địa Ngục, vua đã tái sanh trong một 
địa ngục nhỏ hơn (ussada), và trong một thời gian cũng ngắn 
hơn . 492 Trong tương lai, vua sẽ trở thành một vị Phật Độc 
Giác với tên Vijitãvl. Vào lúc Bát-Niết-Bàn, vua sẽ thoát 
khởi mọi khổ đau. 


NŨTỲ KHUJJƯITARÃ 


491 Xem ‘Trọng Nghiệp Bất Thiện’, trang 348/Tập I. 

492 DA.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Sutta-Vannanã’ (‘Mô Tả về Kinh Sa-Môn Quả’) 
giải thích rằng sau sáu mươi ngàn năm vua sẽ thoát khỏi địa ngục này, thay VÌ 
phải chịu nhiều trăm ngàn năm theo thông thường. 




398 


Vận Hành Của Nghiệp 


Đối với trường hợp nghiệp bất thiện làm mất tác dụng 
địa vị của con người, chúng ta có thể kể đến nữ tỳ 
Khujjuttarã, như một ví dụ: cô là nữ tỳ của Hoàng Hậu 
Sãmãvati . 493 

Có lần, trong một kiếp quá khứ, cô đã nhại một Vị 
Phật Độc Giác vì vị này hoi bị gù lưng. Nghiệp bất thiện đó 
đã làm chướng ngại việc tái sanh làm người của cô, vì thế 
mà cô bị gù lưng. 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Ca-diếp, cô là 
con gái của một viên trưởng khố, cô có một người bạn gái là 
Tỳ-kheo ni đã đắc A-la-hán. Ngày nọ, trong khi Khujjuttarã 
đang ngồi trang điểm, vị Tỳ-kheo ni bạn tới thăm. Do người 
hầu gái của Khujjuttarã không có ở đó, nên Khujjuttarã đã 
nhờ vị Tỳ kheo Ni này này lấy giùm cho mình chiếc giở 
đựng đồ trang sức. Vị Thánh Ni này biết rằng nếu cô từ chối, 
Khujjuttarã sẽ mang lòng oán hận, mà điều này sẽ đưa cô ta 
xuống địa ngục khi tái sanh. Ngược lại, nếu cô nghe lời, 
Khujjuttarã sẽ phải tái sanh làm nữ tỳ. Trong hai sự chọn 
lựa, cách sau vẫn tốt hon, vì thế Thánh Ni này đã trao cái giở 
trang sức cho Khujjuttarã. Nghiệp bất thiện nhờ một vị 
Thánh A-la-hán phục vụ mình này đã làm chướng ngại việc 


493 Câu chuyện của Khujjuttarã đã được liên hệ lại ở phần cuối câu chuyện của 
Hoàng Hậu Sãmãvati, DhPA.ii. 1 ‘Sãmãvatĩ-Vatthu’ (‘Câu Chuyện Của 
Sãmãvatĩ’). 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


399 


tái sanh làm người của cô ta, và cô ta phải sanh làm một nữ 
tỳ . 494 


CHƯỚNG NGHIỆP TRONG CUỘC SỐNG 


Cũng vậy, trong đời sống hàng ngày, có vô số những 
trường hợp chướng nghiệp can thiệp vào cuộc sống của 
chúng ta . 495 Chẳng hạn, nghiệp bất thiện trong cõi người sẽ 
làm chướng ngại thiện nghiệp tạo ra năm uẩn, nghĩa là nó sẽ 
giúp cho nghiệp bất thiện chín mùi sớm hon để tạo ra khổ 
đau và thất bại trong các lãnh vực sức khoẻ, tài sản, gia đình 
và bè bạn ... 496 Ngược lại, trong cõi ngạ quỷ và súc sanh, 
chướng nghiệp thiện có thể làm mất tác dụng sanh nghiệp 
bất thiện vốn đã tạo ra sự tái sanh bất hạnh của chúng sanh 
này, và góp phần tạo ra cho họ những co hội thanh thản và 
an vui hon. 


494 về những trường hợp bất kính đối với các bậc trưởng lão hay những người 
tốt hơn khác, xem ‘Người Ngạo Nghễ và Kiêu Mạn’, trang 657. 

495 MA.III.iv.5 ‘CũỊa-Kamma-Vibhanga-Suttam’ (‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân 

Biệt’). 

496 Chẳng hạn, xem hành động tàn ác đối với các loài thú vật trong quá khứ đã 
gây chướng ngại cho sức khoẻ của một người như thế nào trong ‘Chuyện 
Người Bầy Chim ĐộcAc\ trang 599, hay nghiệp xấu do ganh tỵ tác động đối 
với một bậc A-la-hán đã làm chướng ngại (trong việc tìm kiếm) thức ăn, thức 
uống trong ‘Chuyện Trưởng Lão Tissa Đố Ky/ trang 634, và hành động tà 
dâm trước đây đã làm chướng ngại trong những mối quan hệ với gia đình và 
người phối ngẫu ra sao trong ‘Bức Tranh của Đức Phật Độc Giác 
Mahãpaduma 9 trang 715. 




400 


Vận Hành Của Nghiệp 


MỘT SỐ N GHIỆP LÀM MẤT TÁC DỤNG (CHƯỚNG NGHIỆP>-SÓ 
NGHIỆP KHÁC CỦNG cố (TRÌ NGHIỆP) 

Chúng ta có thể đề cập đến Hoàng Hậu Mallikã như 
một ví dụ cho chướng nghiệp và trì nghiệp cùng làm việc 
trong một kiếp sống. Nguồn gốc ban đầu nàng là một cô gái 
chuyên bán vòng hoa nghèo nàn với dung sắc bình 
thường . 497 Một hôm, nàng đi đến công viên, mang theo mấy 
món tráng miệng để ăn. Trên đường, nàng gặp Đức Phật 
đang đi khất thực. Đức tin mãnh liệt khởi lên, ngay lập tức 
nàng đặt hết tất cả những món tráng miệng ấy vào bát của 
Ngài, với tâm tràn đầy hoan hỷ. 498 Rồi nàng cung kính đảnh 
lễ Đức Phật. Sau đó, Đức Phật mỉm cười. Và ngài nói với 
Ãnanda rằng do quả của việc cúng dường này, ngay ngày 
hôm nay Mallikã sẽ trở thành chánh cung hoàng hậu của Vua 
Pasenadi. 

Lúc bấy giờ Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đang trên lưng 
ngựa trở về Sãvatthi sau trận đánh thất bại với Vua 
Ạịãtasattu (A-xà-thế), và không được vui. Trong khi đó, 
Mallikã ngồi trong công viên, hát vì hoan hỷ với việc cúng 
dường vừa làm của mình. Vua Pasenadi nghe tiếng hát của 


497 JA.vii.10 (451) ‘Kummãsa-Pinndi-Jãtaka-Vannanã’ (‘Mô Tả về Chuyện 
Tiền Thân Cúng Dường Món Ăn Tráng Miệng’) 

498 Điều này làm cho nghiệp trở thành vô trợ (a-sankhãrika): xem ‘Vô Trợ và 
Hữu Trợ’ trang 106. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


401 


cô, và đi tới gân. Đức Vua trò chuyện với cô, và khám phá ra 
là cô ta chua có chồng. Thế là vua ở lại với cô một lúc để 
đuợc cô an ủi. Sau đó, Đức Vua, đuợc sự cho phép của cha 
mẹ Mallikã, đã cuới cô về làm vợ, và ngay ngày hôm đó, 
Vua đã phong cho cô làm chánh cung hoàng hậu. Việc cúng 
duờng với tâm hoan hỷ và việc cung kính đảnh lễ của 
Mallikã đối với Đức Phật đã làm nhiệm vụ nhu hiện báo 
nghiệp (nghiệp cho quả ngay trong hiện tại). 499 

Một hôm, Hoàng Hậu Mallikã đi đến Đức Phật để hỏi 
Ngài bốn câu hỏi về những vận hành của nghiệp: 500 

1. Thứ nhất, Hoàng Hậu Mallikã hỏi tại sao có một 
số nguời nữ lại xấu xí, nghèo hèn, và không có 
thế lực. Đức Phật giải thích rằng nghiệp sân hận 
và cáu kỉnh trong quá khứ của một nguời đã khiến 
cho họ bị xấu xí; nghiệp quá khứ không bố thí, 
cúng duờng, và keo kiệt, bỏn xẻn của một nguời 
đã khiến cho họ nghèo khó; và nghiệp quá khứ 
ganh tỵ với những lợi đắc và danh vọng của nguời 
khác đã khiến cho họ không có thế lực. Ở đây, tất 
cả những nghiệp bất thiện ấy đã làm mất hiệu lực 
thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người 501 . 


499 về những cúng dường cho quả tức thì khác, xem ghi chú cuối chương 196, 
trang 562. 

500 A.IV.IV.v.7 (197) ‘Mãllikã-Devĩ-Suttam’ (‘Kinh Hoàng Hậu Mallikã’) 

501 Những giải thích này đã được Đức Phật đưa ra chi tiết hơn trong ‘Kinh Tiểu 
Nghiệp Phân Biệt’. 




402 


Vận Hành Của Nghiệp 


Qua câu chuyện của Mallikã chúng ta có thê thây 
rằng bất thiện nghiệp đã gây chướng ngại việc tái 
sanh làm người của cô ta, vì thế cô đã được sinh 
ra với dung sắc tầm thuờng, trong một gia đình 
của người thợ làm vòng hoa nghèo khó, và không 
có thế lực. 

2. Thứ hai, Hoàng Hậu Mallikã hởi tại sao có một số 
người nữ tuy xấu xí, nhung lại giàu sang và có thế 
lực lớn. Đức Phật giải thích rằng nghiệp sân hận 
và cáu kỉnh trong quá khứ của một người khiến 
cho họ xấu xí, trong khi nghiệp cúng dường và bố 
thí khiến họ được giàu sang, nghiệp không ganh 
tỵ với lợi đắc, danh vọng của người khác (hoan 
hỷ-muditã, với thành công của người khác) khiến 
cho họ là người có thế lực. Ở đây, bất thiện 
nghiệp sân hận và cáu kỉnh đã gây chướng ngại 
cho thiện nghiệp cho quả tái sanh làm người, 
trong khi thiện nghiệp bố thí và không ganh tỵ thì 
củng cố cho sanh nghiệp. 

Chúng ta có thể thấy điều này trong trường 
họp của Mallikã, thiện nghiệp cúng dường Đức 
Phật tất cả phần thức ăn của cô đã củng cố cho 
thiện nghiệp vốn đã cho cô được tái sanh làm 
người, nhò vậy cô trở thành chánh cung hoàng 
hậu của đức Vua Pasenadi, với thế lực rất lớn. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


403 


3. Thứ ba, Hoàng Hậu Mallikã hỏi tại sao một số 
người nữ xinh đẹp, nhưng lại nghèo khó và không 
có thế lực. Đức Phật giải thích rằng nghiệp quá 
khứ không sân hận và cáu kỉnh của một người đã 
khiến cho họ được xinh đẹp, trong khi sự keo kiết, 
bủn xỉn đã làm cho họ nghèo khó, và sự ganh tỵ 
làm cho họ không có thế lực. Ở đây, thiện nghiệp 
không sân hận và cáu kỉnh đã củng cố thiện 
nghiệp cho quả tái sanh làm người (xinh đẹp), 
trong khi những bất thiện nghiệp bủn xỉn và ganh 
tỵ đã làm chướng ngại thiện nghiệp cho quả tải 
sanh làm người. 

4. Thứ tư, Hoàng Hậu Mallikã hỏi tại sao một số 
người nữ được xinh đẹp, giàu sang, và có thế lực 
lớn. Đức Phật giải thích rằng nghiệp quá khứ 
không sân hận và cáu kỉnh của một người làm cho 
họ được xinh đẹp, bố thí làm cho họ giàu sang, và 
không ganh tỵ làm cho họ có quyền thế. Ở đây, tất 
cả những thiện nghiệp đã củng cố thiện nghiệp 
cho quả tái sanh làm người của họ. 

Sau khi nghe xong lời dạy của Đức Phật, Hoàng Hậu 
Mallikã đã nguyện sẽ không bao giờ sân hận và cáu kỉnh, 
đồng thời sẽ luôn luôn bố thí, và không bao giờ ganh tỵ đối 
với những người khác về lợi đắc và danh vọng của họ. Và bà 
xin quy y nơi Đức Phật. 




404 


Vận Hành Của Nghiệp 


ĐOẠN NGHIỆP 

Đoạn nghiệp (upaghãtaka-kamma) làm nhiệm vụ theo 
ba cách: 502 

1. Nó chặn đứng nghiệp yếu hon, không tạo ra quả, 
và không cho phép nghiệp khác tạo ra quả của nó. 

2. Nó chặn đứng nghiệp yếu hon, không tạo ra quả, 
và cho phép nghiệp khác tạo ra quả của nó. 

3. Nó chặn đứng nghiệp yếu hon, và tạo ra quả của 
chính nó. 

Đoạn nghiệp cũng có bất thiện và thiện. Có thể nói 
đoạn nghiệp giống nhu một lực làm dừng lại một mũi tên 
đang bay, và làm cho mũi tên ấy phải roi xuống. Chẳng hạn, 
sanh nghiệp thiện có thể tạo ra tái sanh làm một vị chu thiên, 
nhung một đoạn nghiệp bất thiện nào đó thình lình có thể 
chín mùi khiến cho vị chu thiên ấy phải chết, và tái sanh làm 
một con thú, hay tái sanh nhu ngạ quỷ, hoặc tái sanh trong 
địa ngục. 

Đôi khi, đoạn nghiệp làm việc y nhu cách chuớng 
nghiệp làm việc, nghĩa là nó chặn đứng quả của một nghiệp 
yếu hon chỉ trong một kiếp sống. Điều đó có nghĩa rằng 
nghiệp yếu hon này vẫn có thể tạo ra quả trong một kiếp sau 
nào đó. 


502 MA.III.iv.5 ‘CũỊa-Kamma-Vibhanga-Sutta-Vannanã’ (‘Mô Tả về Kinh 
Tiểu Nghiệp Phân Biệt’) &AA.IILI.ÌV.4 ‘Nidãna-Sutta-Vannanã’ (‘Mô Tả về 
Kinh Duyên’) 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


405 


CÁC CHƯTHIÊN THỐI ĐOẠ 

Chẳng hạn, những chư thiên đoạ lạc từ thiên giới là 
những chư thiên mà tâm của họ đã bị hư hỏng do hưởng thụ 
quá mức hoặc ganh tỵ quá mức.[212] Những chư thiên thối 
đoạ do choi (khidda-padosika), nghĩa là do tham dự vào 
những cuộc choi và hưởng thụ thái quá. Do choi thái quá 
như vậy, họ trở thành như những kẻ say sưa, không còn kiểm 
soát được mình. Vì lý do đó, một nghiệp bất thiện sẽ chặn 
đứng thiện nghiệp tạo ra sự tái sanh chư thiên của họ, vì vậy 
họ phải chết và chịu một sự tái sanh bất hạnh. Và những chư 
thiên thối đoạ do tâm (mano-padosika) trở nên rất ganh tỵ 
khi nhìn thấy chư thiên khác xinh đẹp hon, hay thấy những 
toà thiên cung khác lộng lẫy hon,.. .Và trong trường hợp này 
cũng vậy, một nghiệp bất thiện sẽ chặn đứng thiện nghiệp 
vốn tạo ra tái sanh chư thiên của họ, vì vậy họ chết và chịu 
một sự tái sanh bất hạnh. 

VUAA-XÀ-THÉ 

Một lần nữa chúng ta có thể đề cập đến Vua Ajãtaãttu 
(A-xà-thế) như một ví dụ. Vua là người đã được Đức Phật 
dạy cho một bài kinh quan trọng, đó là Kinh Sa-Môn Quả 




406 


Vận Hành Của Nghiệp 


(Sãmanna-Phala-Sutta). 503 Và đức Vua có đủ Ba-la-mật để 
đắc Nhập Lưu ngay lúc đó. 504 Nhưng trọng nghiệp bất thiện 
giết cha đã chặn đứng các ba-la-mật của vua, vì thế ông vẫn 
còn là một phàm nhân (puthujjana). Tuy nhiên, trong tương 
lai xa, những ba-la-mật ấy sẽ giúp vua trở thành một vị Phật 
Độc Giác gọi là VỊịitãvĩ. 505 

TÔN GIẢ ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA 

Trường hợp của Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) có thể 
được đề cập lại ở đây. 506 Chúng ta biết Đề-bà-đạt-đa rất thiện 
xảo trong tám thiền chứng: bốn thiền sắc giới và bốn thiền 
vô sắc. Ồng cũng rất thiện xảo trong năm thần thông hiệp 
thế. 507 Mặc dù vậy, ông vẫn chưa đắc một Đạo Quả nào, và 
còn là một phàm nhân. Và khi ông khởi lên ý định muốn 
thay thế địa vị của Đức Phật như người lãnh đạo Tăng 
Chúng, nghiệp bất thiện đó đã chặn đứng thiện nghiệp thiền 
của ông, vì thế ông mất hết thiền và các năng lực thần 
thông.[213] Tuy nhiên, trong tương lai xa thiện nghiệp thiền 
này của ông sẽ tạo ra hay củng cố cho sự tạo ra các bậc thiền 


503 D.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Suttam’ 

504 Xem những lời của Đức Phật, đã trích dẫn trang 172 

505 Xem chú giải bài Kinh Sa Môn Quả. 

506 Xem ‘Tôn giả Devadatta’, trang 306/Tập I. 

507 về các thằn thông: xem ghi chú 207, trang 162/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


407 


của ông trở lại, và nhât là nó còn giúp ông trở thành một vị 
Phật Độc Giác (Paccekabuddha). 

BÃHIYADẪRUCĨRIYA 

Lại nữa, đoạn nghiệp còn có thể cắt đứt hoàn toàn 
một nghiệp khác, khiến nghiệp này không còn tạo ra quả của 
nó được nữa. Ở đây, trường hợp của Bãhiya Dãrucĩriya có 
thể xem là một ví dụ. 508 Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức 
Phật Kassapa, ông và sáu vị Tỳ-kheo khác đã trèo lên chóp 
một ngọn núi để hành thiền. Họ đã xô bở cái thang mà họ đã 
dùng để trèo lên để không ai còn có thể trèo xuống. Ngày 
đầu tiên, một người trong họ đắc A-la-hán, ngày thứ hai một 
người khác trở thành bậc Thánh Bất lai, trong khi năm người 
còn lại (gồm luôn Bãhiya) chết mà không đắc một Đạo Quả 
nào. Họ được tái sanh thiên giới, và đến thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật Thích Ca chúng ta, cả năm đều tái sanh làm 
người. 

Bãhiya trở thành một thưong buôn, và trong một 
chuyến đi buôn ông bị đắm tàu, nhưng tắp được vào bờ nhờ 
một miếng ván. Sau khi đã mất hết cả quần áo, ông che thân 
bằng một tấm vỏ cây, và đi đây đó xin ăn. Người ta nghĩ ông 
chắc phải là một bậc Thánh A-la-hán (vì cách ăn mặc này), 
và cuối cùng ông cũng đinh ninh mình là bậc A-la-hán. Cứ 


508 


u.i.10 'Bahiya Suttam' ('Kinh Bahiya') 




408 


Vận Hành Của Nghiệp 


thế, ông nghiễm nhiên trở thành một nhà tu khổ hạnh được 
nhiều người tôn kính. Tuy nhiên, một vị Thánh A-na-hàm là 
bạn của ông trong tiền kiếp thời Đức Phật Kassapa (người đã 
được tái sanh Phạm Thiên Giới) đã nói ông không phải là 
bậc A-la-hán, cũng không phải đang thực hành trên con 
đường trở thành A-la-hán. Lúc đó Bãhiya Dãrucĩriya mới hỏi 
vị Phạm Thiên xem trên thế gian này có ai là bậc A-la-hán, 
và đang dạy con đường để đạt đến A-la-hán không. Vị Phạm 
Thiên đã bảo ông nên đi đến gặp Đức Phật. 

Nghe lời, Bãhiya đi đến chùa Kỳ Viên Ợetavana) ở 
Sãvatthi (Xá-vệ), noi đây Đức Phật đang trú ngụ. Nhưng 
Đức Phật đã đi khất thực. Vì thế Bãhiya lại phải đi vào thảnh 
Xá-vệ để tìm Đức Phật. Khi tìm được Đức Phật, ông đã thỉnh 
cầu Ngài dạy Pháp cho ông. Nhưng Đức Phật thấy rằng 
Bãhiya lúc ấy đang quá phấn khích không thể hiểu Pháp 
được. Vì thế Ngài nói rằng đó không phải lúc (để giảng 
Pháp), và từ chối. Bãhiya lại thỉnh cầu trở lại, và nói rằng 
Đức Phật có thể chết trước khi Bãhiya có được lời dạy (của 
ngài), hoặc Bãhiya này có thể chết (trước khi nghe được 
Pháp). Đức Phật thấy rằng quả thực Bãhiya sẽ chết trong 
ngày hôm ấy, nhưng ngài lại từ chối. Và lần thứ ba Bãhiya 
thỉnh cầu Đức Phật. Lúc đó, biết rằng tâm của Bãhiya đã 
lắng yên, và Đức Phật dạy cho ông bài pháp ngắn gọn và nổi 
tiếng này: 

"Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái 
nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ 




Pa-Auk Tawỵa Sayadaw 


409 


lủ cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các 
thức tri ". Như vậy, này Bàhiya, Ông cần phải học 
tập. 

Vì rằng, này Bàhỉya, nếu với Ông, trong cái 
thấy, sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái 
nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; 
trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Thời, này 
Bàhiva, ông không là cái (thấy, nghe,...) ấy. Vì 
rằng, này Bàhiya, ông không phải là cái ấy, do đó 
khôngcó Bãhiya ở đó; vì rằng Bãhiya không có ở 
đó, nên Bãhiya cũng chẳng là đời này, không là đời 
sau, không là đời chặng giữa. Như vậy, đây là sự 
đoạn tận khổ đau. 

Quý vị có hiểu lời dạy này không? [214] Bãhiya 
Dãrucĩriya không những hiểu đuợc lời dạy ngắn gọn này, mà 
thậm chí ngay lúc đó, ông còn đắc A-la-hán Thánh Quả nữa: 
điều đó cho thấy các ba-la-mật của ông mạnh mẽ nhu thế 
nào.[215] Nhung không lâu sau đó (nhu Đức Phật đã biết 
truóc) Bãhiya bị một con bò húc chết. Mặc dù có đủ ba-la- 
mật nhu vậy, nghiệp tạo ra tái sanh làm nguời của ông cũng 
vẫn bị cắt đứt bởi bất thiện nghiệp giết chết một cô gái điếm 
trong quá khứ, do đó mà thọ mạng của ông bị ngắn lại. 509 
Tuy nhiên nhờ đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí (Arahatta- 


509 Chi tiết, xem ‘Gái Điếm Trả Thù’, trang 616. 




410 


Vận Hành Của Nghiệp 


Magga-Nana), tất cả phiền não đã bị tiêu diệt và ông nhập 
vào Vô Dư Niết Bàn (Parinihbãna . 51 °i 

TỒN GIA ANGULIIY1LA 

Một ví dụ khác cho thấy đoạn nghiệp có thể cắt đứt 
hoàn toàn nghiệp khác như thế nào là trường hợp của Tôn 
giả Aủgulimãla. 51 'Trước khi xuất gia làm Tỳ kheo, ông đã 
giết rất nhiều người, như vậy ông đã hoàn thành vô số 
nghiệp bất thiện. Nhưng sau khi xuất gia làm Tỳ kheo, ông 
thọ trì tăng thượng giới học của vị Tỳ kheo (227 giói của Tỳ 
kheo). Kế đó, theo sự chỉ dạy của Đức Phật, ông thực hành 
tăng thượng tâm học (hành thiền định), và tăng thượng tuệ 
học (hành thiền minh sát), và đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahatta-Magga-Nãna) cũng như A-la-hán Thánh Quả Trí 
(Arahatta-Phala-Nãna). A-la-hán Thánh Đạo Trí đã làm 
nhiệm vụ như đoạn nghiệp thiện cho quả ngay trong hiện tại, 
để cắt đứt tất cả những bất thiện nghiệp và thiện nghiệp có 
khả năng tạo ra quả tái sanh mà ngài đã hoàn thành trong 
kiếp đó cũng như trong vô lượng kiếp trước: tất cả những 
nghiệp này đều trở thành vô hiệu lực. Điều đó có nghĩa rằng 
ngài sẽ không bao giờ phải tái sanh trở lại nữa. 


510 Xem ‘Hai Loại Parinibbana’, trang 781. 

511 M.II.iv.6 ‘Angulimãla Suttam’ (Kinh Angulimãla’) 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


411 


TI [Ợ SÀN SUNAKHAVẪHKA 


Ví dụ khác được trích từ một câu chuyện xảy ra ở 
Tích Lan cổ xưa (Sri Lanka). 512 Có một người thợ săn tên là 
Sunakhavãjika: ông thường đi săn với những con chó. Con 
trai ông là một vị Tỳ kheo tên Sona, đã đắc A-la-hán. Suốt 
cuộc đòi, ngài không thể nào làm cho cha mình sống theo 
Chánh Mạng. Nhưng khi cha ngài đã già, ngài khéo léo 
thuyết phục được ông xuất gia làm Tỳ kheo. Sau đó, khi vị 
Tỳ kheo già này nằm trên giường bệnh sắp chết, một thú 
tướng ( gatỉ-nỉmỉtta , điềm báo cảnh giới sẽ tái sanh) 513 xuất 
hiện: những con chó to lớn và hung dữ vây quanh ông như 
thể muốn ăn thịt ông vậy. Vị Tỳ kheo già rất sợ hãi, và kêu la 
trong hoảng loạn. 

Biết chuyện, Tôn giả Sona bèn nhò các vị sa-di đem 
đến những bông hoa để cúng dường Tượng Phật và rải quanh 
điện thờ cũng như Cây Bồ Đề. Sau đó ngài nhò các vị khiêng 
giường của cha mình đến. Ngài nói với người cha rằng tất cả 
những bông hoa này đã được cúng dường đến Đức Phật nhân 
danh ông, và xin ông hãy đảnh lễ Đức Phật để cho tâm được 
an nghỉ. Người cha làm theo những gì đã được chỉ dẫn, và 
tâm ông lắng dịu. Lúc đó một thú tướng mới: các toà thiên 


512 VbhA.XVI.x.809 “Pathama-Bala-Niddeso’ (‘Giải Thích về Sức Mạnh (lực) 
Thứ Nhất’) DD.XVI.x.2194-6 

513 Ví dụ này sẽ trở nên rõ ràng nếu quý vị liên hệ lại bảng ‘5a: Chết và Tái 
Sanh’ trang 102. 




412 


Vận Hành Của Nghiệp 


cung, và những vườn hoa xinh đẹp trên thiên giới,...xuât 
hiện trong tâm ông. Theo cách đó, thiện nghiệp tôn kính Đức 
Phật (được các thiện nghiệp khác củng cố) đã cắt đứt bất 
thiện nghiệp săn bắn những chúng sanh vô tội trong rừng của 
ông. 

Đen đây chúng ta sẽ bàn đến ba cách làm nhiệm vụ 
của đoạn nghiệp. 

CẮT ĐỨT—KHÔNG TẠO RA QUẢ—NGĂN CẢN 

Cách thứ nhất đoạn nghiệp có thể làm nhiệm vụ là chỉ 
cắt đứt nghiệp yếu hon, không tạo ra quả, và ngăn nghiệp 
khác tạo ra quả của nó. 


TÔN GIẢ MỤC-KỀN-IiÊN 


Một ví dụ trong trường hợp này là Tôn giả Mục-kiên- 
liên (Mahãmoggallãna). Trong một kiếp quá khứ, ngài đã 
đánh đập cha mẹ mình, với ý định giết chết họ. Trải qua 
nhiều kiếp sống, nghiệp bất thiện đó đã cho quả của nó: nó 
cũng tạo ra quả trong kiếp cuối cùng này của ngài. Suốt bảy 
ngày, nhóm cướp được mướn đã tìm đến chồ ở của ngài để 
giết ngài. Nhưng, bằng năng lực thần thông, Tôn giả Mục- 
kiền-liên biết trước ý định của họ, và với thần thông ngài đã 
biến mất khỏi noi trú ngụ bằng cách chui qua lồ khoá. Tuy 
nhiên vào ngày thứ bảy, ngài không biến mất nữa: nghiệp 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


413 


giết cha giết mẹ đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp ngăn 
không cho ngài nhập thiền, và ngài cũng không thể vận dụng 
thần thông được nữa. Rồi một nghiệp giống vậy (nghiệp có 
tính đồng nhất) đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp để bọn 
cưóp đánh chết ngài, cho tới khi xưong của ngài dập nát 
hoàn toàn. Và chúng bỏ ngài ở đó. Nhưng ngài không chết. 
Đoạn nghiệp đã không cắt đứt năm uẩn và nghiệp tạo ra tái 
sanh hiện tại của ngài. Ngài nhập thiền trở lại, và vận dụng 
thần thông như trước. Dùng thần thông của mình, ngài có thể 
đi về gặp Đức Phật và thỉnh cầu Đức Phật cho phép nhập Vô 
Dư Niết-Bàn (Parinibbãna). Sau khi được Đức Phật cho phép 
ngài mới quay trở lại trú xứ và nhập Parinibbãna tại đó. 

TÔN GIẢ c AKKHUPÃLA 


Một ví dụ khác từ thời Đức Phật là chuyện vị Tỳ-kheo 


tên gọi Cakkhupãla.[216] Ngài là một bậc A-la-hán. Thiện 
nghiệp ngài hoàn thành trong một kiếp qúa khứ đã tạo ra 
năm uẩn của ngài như một con người vào lúc tái sanh, cũng 
như trong thời bình nhật của kiếp cuối này. Chúng ta biết, 
sắc uẩn bao gồm năm căn: chúng là những yếu tố tịnh sắc 
qua đó mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi,... 514 Một 
người có thể thấy, nghe, ngửi ... được chính là nhờ thiện 
nghiệp quá khứ. Nhưng trong một kiếp quá khứ, như một 


514 


r 


Chi tiêt, xem bảng ‘1: Tâm Quả’ trang 90/Tập I. 




414 


Vận Hành Của Nghiệp 


thầy thuốc, Tôn-giả Cakkhupãla đã tạo một nghiệp rất bất 
thiện. Đó là, trong số những bệnh nhân của ngài có một 
người phụ nữ bị bệnh đau mắt không nhìn thấy gì. Người 
phụ nữ này đã hứa YỚi ngài rằng nếu ngài chữa cho bà lành 
mắt, bà và con cái sẽ trở thành những nô tỳ làm việc cho 
ngài. Tuy nhiên khi mắt bà phục hồi, bà liền đổi ý, và giả bộ 
như đôi mắt còn tệ hon trước. Để trả thù, người thầy thuốc 
đã đưa cho bà một thứ thuốc nhở mắt ý định làm cho bà mù 
hẳn. Khi người phụ nữ này tra thuốc vào mắt, bà đã bị mù 
hoàn toàn. 

Sự việc đó xảy ra ở một trong những tiền kiếp của 
Tôn giả Cakkhupãla. Hiện tại, trong kiếp cuối cùng này, là 
một vị Tỳ kheo, ngài đã nguyện chỉ giữ ba oai nghi: đi, đứng 
và ngồi, trong mùa an cư. Ngài sẽ không đặt lưng xuống nằm 
suốt ba tháng: đây là một trong mười ba pháp khổ hạnh được 
Đức Phật cho phép. Sau một tháng thực hành hành đầu đà 
này, đôi mắt của Tôn giả Cakkhupãla bắt đầu làm phiền 
ngài. Và ngay cái đêm ngài đắc A-la-hán Thánh Quả, mắt 
ngài cũng bị mù. Sanh nghiệp bất thiện làm mù mắt người 
phụ nữ trong quá khứ giờ đây chín mùi và làm nhiệm vụ như 
đoạn nghiệp cắt đứt nhãn căn của ngài. Nhưng nó không tạo 
ra quả riêng của nó, và cũng không ngăn cấm nghiệp khác 
tạo ra quả của nó. Như vậy không một thiện nghiệp nào có 
thể làm cho mắt của ngài thấy đường trở lại được. 


CẮT ĐỨT, KHÔNG TẠO RA QUẢ, CHO PHÉP 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


415 


Cách thứ hai đoạn nghiệp có thê làm nhiệm vụ là căt 
đứt nghiệp yếu hơn, không tạo ra quả, nhung cho phép 
nghiệp khác tạo ra quả của nó. 

HOÀNG HẬU SÃMÃVAIĨ 

Ở đây, chúng ta có thể lấy truờng họp của Sãmãvatĩ, 
Hoàng Hậu của Vua Udena, làm ví dụ. 515 Trong một kiếp 
quá khứ Sãmãvatĩ và những nguời bạn của cô từng là hầu 
thiếp trong hậu cung của đức vua xứ Bãrãnasĩ. Một hôm, sau 
khi tắm chung với đức vua trong một con sông nọ, họ cảm 
thấy lạnh, và đã châm lửa vào đám cỏ khô kế bên sông (để 
suởi ấm). Khi đám cỏ cháy hết, họ phát hiện một vị Phật Độc 
Giác đang toạ thiền trong đó. Vì không có ý định đốt ngài 
nên đó không phải là một bất thiện nghiệp. Nhung họ biết 
đức vua rất tôn kính vị Phật Độc Giác này, và ông có thể sẽ 
trừng phạt họ vì đã thiêu chết đức Phật Độc Giác. Do sợ nhu 
vậy nên Sãmãvatĩ và những bạn bè của cô đã gom góp cỏ 
khô, chất quanh nguời vị Phật Độc Giác, rồi đổ dầu lên đó và 
châm lửa đốt với ý định thủ tiêu mọi dấu vết của tội ác họ đã 
làm. Hành động đốt cháy vị Phật Độc Giác với ác ý này là 
một bất thiện nghiệp. Tuy nhiên Đức Phật Độc Giác thực sự 


515 DhPA.ii.l ‘Samavati-Vatthu’ (‘Chuyện Hoàng Hậu Samavati’); UA.vii.10 
‘Udena-Suttam’ (Kinh Udena) 




416 


Vận Hành Của Nghiệp 


đã nhập Diệt Thọ Tưởng Định (nirodha-samãpatti), một định 
chứng diệt tạm thời tâm và sắc do tâm tạo, và do đó không gì 
có thể làm hại được ngài. 516 Mặc dù Đức Phật Độc Giác 
không chết, song do hành động này, Sãmãvatĩ và bạn bè của 
cô cũng đã hoàn thành nhiều bất thiện nghiệp, và họ đã cảm 
thọ quả trong kiếp kế. 517 

Trong thời Đức Phật của chúng ta, một thiện nghiệp 
quá khứ đã cho họ tái sanh làm người. Và Sãmãvatĩ trở thành 
Hoàng Hậu của vua Udena, còn những người bạn của cô 
trước đây trở thành tỳ thiếp của vua. Họ cũng trở thành 
những Phật tử thuần thành, đã cúng dường rất nhiều tứ vật 
dụng đến Đức Phật và Chúng Tăng, đã học hỏi Giáo Pháp, 
và hành thiền chỉ cũng như thiền minh sát thành công. Do 
việc thực hành này Sãmãvatĩ trở thành một bậc Thánh Nhập 
Lưu, và những nữ tỳ kia cũng chứng đắc những Thảnh Quả 
khác. Nhưng một hôm, nghiệp hoả thiêu Đức Phật Độc Giác 
đã chín mùi như một đoạn nghiệp để cắt đứt mạng căn của 
họ: Hoàng Hậu và những tỳ nữ của bà bị thiêu chết trong 
chính cung điện của họ.[217] Quả riêng của đoạn nghiệp đó 
không phát sanh, nhưng cho phép những thiện nghiệp mà 


516 diệt thọ tưởng định hay diệt tận định: xem ghi chú 389, trang 318/Tập I. 

517 Yếu tố thứ năm làm cho tội sát sanh thành một bất thiện nghiệp đạo đầy đủ 
là chủng sanh ấy phải chết: song điều đó không có trong trường họp này (Đức 
Phật Độc Giác không chết). Tuy vậy, họ đã có ỷ định giết chết Đức Phật Độc 
Giác, và đã hoàn thành bốn yếu tố khác, có nghĩa là họ đã hoàn thành rất nhiều 
bất thiện nghiệp. Chi tiết, xem ‘Một Bất Thiện Nghiệp Đạo’ trang.255/Tập I. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


417 


mồi người trong họ đã hoàn thành trong thời Đức Phật của 
chúng ta tạo ra sự tái sanh trong cõi chư thiên hoặc Phạm 
Thiên tưong ứng. 

NĂMTRĂMVỊTỲ-KHEO 

Ví dụ khác là năm trăm vị Tỳ-kheo bị giết chết, hoặc 
do tự họ hoặc do người khác. 518 Đức Phật biết rằng tất cả họ 
đều gánh chịu một nghiệp bất thiện chung: trong quá khứ xa 
xưa, họ từng là những người đi săn trong cùng một khu rừng. 
Dùng bẫy và khỉ giới, họ đã hành nghề săn bắn để nuôi 
mạng. Với tâm vui thích, họ đã giết không biết bao nhiêu 
muông thú trong suốt cuộc đời họ. Sau khi chết, nghiệp đó 
đã tạo ra tải sanh trong địa ngục. Rồi sau đó, một thiện 
nghiệp cho họ tái sanh làm người. Và, nhờ một người bạn tốt 
(thiện tri thức), họ được gặp Đức Phật và xuất gia làm Tỳ- 
kheo. Một số trong họ trở thành các bậc A-la-hán, một số 
thành Thánh Bất-lai, một số thành Thánh Nhất-lai, một số 
thành Thánh Nhập Lưu, trong khi một số vẫn còn là phàm 
nhân. 

Một buổi sáng, khi Đức Phật dùng Phật Nhãn 
(Buddha-Cakkhupãla) quán sát thế gian, ngài thấy rằng trong 
hai tuần nữa năm trăm vị Tỳ-kheo này sẽ chết: hậu báo 


518 Vin.Pãri.3 ‘Tatiya-Pãrãjikam’ (‘Tội Bất Cộng Trụ Thứ Ba’) & s.v.x.i.9 
‘Vesãlĩ-Suttam’ (‘Kinh Vesãlĩ’) và các bản chú giải khác. 




418 


Vận Hành Của Nghiệp 


nghiệp ‘nuôi mạng băng săn băn’ sẽ căt đứt thiện nghiệp cho 
quả tái sanh làm nguời của họ. Đức Phật cũng thấy truớc 
đuợc việc ngăn không cho quả này sanh là điều bất khả. Và 
ngài thấy rằng các vị Thánh A-la-hán sẽ không còn tái sanh; 
các Bậc Thảnh khác sẽ có đuợc một sự tái sanh an vui; 
nhung những vị vẫn còn là phàm nhân (puthu-jjana) sẽ chết 
với dục tham (chanda-rãga ), với tâm dính mắc vào kiếp sống 
làm nguời của họ, và sẽ chết với sự sợ hãi: chính điều này sẽ 
tạo ra một sự tái sanh xấu. Tuy nhiên, nếu Ngài dạy cho họ 
hành thiền quán bất tịnh, họ sẽ loại trừ đuợc sự dính mắc và 
sợ chết. Và với thiện nghiệp ấy, họ sẽ đạt đuợc tải sanh trong 
thế giới chu thiên: Đức Phật thấy rằng Ngài chỉ giúp đuợc họ 
tới mức ấy. Và theo cách đó, sự thọ giới làm Tỳ-kheo của họ 
ít ra vẫn có lợi ích cho họ. Vì thế Đức Phật dạy các vị 
tài bất tịnh (quán ba muoi hai thân phần hay ba muoi hai thể 
truợc: dva-tthhs-ãkãra ) làm đề tài thiền chính, và bằng nhiều 
cách, Ngài đã tán duong thiền này 519 . 

Đức Phật cũng biết rằng trong hai tuần ấy, các vị Tỳ- 
kheo sẽ đến và báo cáo: ‘Hôm nay một vị Tỳ-kheo chết’, 
‘Hôm nay hai vị Tỳ-kheo chết’...Dù biết nhung Đức Phật 
không thể ngăn đuợc điều đó, dù biết nhung ngài không có ý 
định muốn nghe những điều ấy, và bảo vệ những nguời có 
thể chỉ trích ngài vì đã không ngăn chặn điều ấy, vì thế trong 



519 /^1 r * 't * r • ~ w ■> 4 /V r /V 1 t /V r r 4 ' 1 • -ị Ẩ 

Chú giải nói rõ răng ở đây Đức Phật không có ý định ca ngợi sự chêt. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


419 


hai hai tuần lễ đó, Đức Phật đã đi vào tịnh cư. Và hai tuần 
sau, cả năm trăm vị Tỳ kheo đều chết. 

Có một vị sa-môn được mọi người biết đến như 
Migalandika, sa môn giả dạng (samana-kuttaka): sa-môn giả 
này sống nhờ đồ ăn tàn thực (đồ ăn dư) của các vị Tỳ kheo. 
Và những vị Tỳ kheo còn là phàm nhân ấy, đã nhờ vị sa-môn 
giả này giết hoặc nhò một vị Tỳ kheo chưa giác ngộ khác 
giết mình, hoặc tự sát. Tại sao? Bởi vì mặc dù Đức Phật nói: 
đối với những vị chưa phải là Thánh A-la-hán, việc tự sát là 
cỏ tội (sãvajja), song họ nghĩ điều đó là vô tội (anãvajja); và 
dù đó là bất thiện nghiệp họ nghĩ đó là thiện nghiệp. 520 [218] 

Ngay cả Migalandika, vị sa-môn giả cũng nghĩ việc 
(giết giùm) đó là thiện nghiệp. Vì sao? Đầu tiên ông giết 
một số vị Tỳ kheo bởi vì họ yêu cầu ông làm điều đó, và bởi 
vì các vị Tỳ kheo này nói với ông rằng sau khi họ chết ông 
có thể lấy hết những món vật dụng của họ. Và khi ông cảm 
thấy hối hận, một vị chư thiên đã bảo ông không nên hối 
hận, vì điều ông làm chỉ là đang làm ơn cho các vị Tỳ kheo 
mà thôi. Và vì ông tin vị chư thiên này, nên sau đó ông quay 
trở lại để giết thêm nhiều vị Tỳ kheo nữa, trong số đó có cả 
các bậc Thảnh A-la-hán, những người không yêu cầu ông 


520 Trong Kinh ‘Xa-Nặc’ (‘Channa Suttam’), Đức Phật tuyên bố hành vi tự sát 
của một bậc Thánh A-la-hán là vô tội, còn nếu một người không phải là Thánh 
A-la-hán thì có tội. Nhưng sau biến cố năm trăm vị Tỳ kheo này, Đức Phật 
tuyên bố rằng đó là điều không thích họp,... 




420 


Vận Hành Của Nghiệp 


giết giùm. 521 Đó là lý do vì sao cả năm trăm vị Tỳ kheo đều 
chết. 

Khi tất cả các vị Tỳ-kheo này đã chết, Đức Phật quay 
trở lại. Và ngài hỏi Tôn-giả Ãnanda tại saoTăng Chúng giảm 
bót đi nhu vậy. Tôn-giả Ãnanda bạch với Phật rằng chính vì 
các vị Tỳ-kheo này đã hành thiền quán bất tịnh. Ngài 
Ãnanda cũng đề nghị Đức Phật nên dạy một đề tài thiền khác 
(để tránh việc tự sát như trên). Nhân đó Đức Phật bảo 
Ãnanda tập trung hết các vị Tỳ-kheo lại, và ngài đã giải thích 
cũng nhu tản dưong thiền niệm hoi thở (ãn-ãpãna-ssati). 

Ở đây chúng ta cần phải rất thận trọng để hiểu câu 
chuyện này một cách đúng đắn. Vừa rồi chúng tôi có đề cập 
việc Tôn-giả Bãhiya Dãrucĩriya bị giết bởi một con bò, và 
Tôn-giả Mục-kiền-liên bị những tên cướp đánh chết như thế 
nào. Con bò và những tên cưóp đó đã hoàn thành bất thiện 
nghiệp theo ý riêng của chúng. Nhưng nạn nhân chết là do 
bất thiện nghiệp quá khứ cắt đứt thiện nghiệp cho quả tái 
sanh làm người của họ. 

Quý vị hãy nhớ rằng nếu một người bị người khác tấn 
công, hay một người bị chết trong một tai nạn nào 
đó,...người ấy đang thọ lãnh quả của một nghiệp quá khứ 
của mình. Còn người tấn công hay tai nạn xảy ra,.. .chỉ đon 


521 Chú giải chỉ ra cho thấy rằng các Bậc Thánh không bao giò' tự giết, không 
yêu cầu nguời khác giết và cũng không giết bất kỳ chúng sanh nào. Và phụ chú 
giải (vimativinodanĩ) giải thích rằng tất cả các Bậc Thánh đã bị giết bởi sa-môn 
giả Migalandika. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


421 


thuần là công cụ qua đó nghiệp bất thiện quá khứ (có cơ hội) 
cắt đứt thiện nghiệp cho quả tái sanh làm nguời của họ mà 
thôi . 522 

Điều này có lẽ khó hiểu, tuy nhiên hãy nhớ rằng theo 
Đức Phật, những vận hành của nghiệp không thể hiểu bằng 
lý luận đơn thuần đuợc. Chỉ khi quý vị phân biệt những vận 
hành của duyên khởi lúc đó quý vị mới có thể hiểu đuợc 
những vận hành của nghiệp một cách đúng đắn. Và cho tới 
lúc đó quý vị phải dựa vào đức tin: không hoài nghi những gì 
Đức Phật dạy. 

Bằng cách này hay cách khác, các vị Tỳ-kheo chua 
giác ngộ cũng phải chết trong hai tuần lễ ấy. Đó là vì nghiệp 
bất thiện quá khứ của họ. Tuy nhiên họ không chết nhu cách 
họ đã làm do nghiệp bất thiện quá khứ của họ. Mà họ chết 
(tự sát, hay nhờ nguời khác giết) do nhòm gớm đối với cuộc 
sống, một sự nhòm gớm đuợc phát triển do hành thiền bất 
tịnh, và do họ không hiểu rằng những gì họ muốn làm đó là 
có tội . 523 Tuơng tự, nhu chúng tôi vừa nói, Migalandika, vị 
sa-môn giả, không làm đúng nhu ông đã làm bởi vì nghiệp 
bất thiện quá khứ của các vị Tỳ kheo. Và Đức Phật cũng vậy, 
tất cả là vì nghiệp bất thiện quá khứ của các vị Tỳ kheo đó 


522 Liên quan đến điều này, xem luận về cái chết hợp thời và phi thời trong 
Thanh Tịnh Đạo, ghi chú cuối chương 241, trang 689. 

523 Phụ chú giải cho Tạng Luật ( Điều Bất Cộng Trụ Thứ Ba .Vin.Pãr.i.3 
‘Tatiya-Pãrãjikam’) giải thích rằng các vị Tỳ-kheo còn là phàm nhân đã làm 
nhũng gì họ làm với tường vô tội (anavajjana-sannino). 




422 


Vận Hành Của Nghiệp 


mà thôi. Ngài lánh mặt vì biêt nghiệp quá khứ của các vị 
bằng cách này hay cách khác sẽ cắt đứt thiện nghiệp tái sanh 
làm người của các vị, và các vị sẽ chết, không ai có thể thay 
đổi được. Tuy nhiên ngài biết cách tốt nhất để các vị Tỳ 
kheo chưa giác ngộ này chết là làm sao để họ chết không có 
tâm tham ái đối với cuộc sống, và do nhờ thiện nghiệp này 
họ sẽ được tái sanh trong thế giới chư thiên. 524 [219] 

CẮT ĐÚT—CHO QUẢ RIÊNG 

Cách thứ ba đoạn nghiệp có thể làm nhiệm vụ là cắt 
đứt nghiệp yếu hon, và tạo ra quả riêng của nó. 

ÁCMADŨSĨ 

Một ví dụ trong trường họp này là Mãra Dũsĩ (Ác ma 
Đu-si), trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kakusandha 
(Câu-lưu-tôn Phật). 525 Hai vị Thượng Thủ Thánh Văn của 
Đức Phật này là Tôn giả Vidhura và Tôn giả Sanjĩva. 526 [220] 
Một hôm, Tôn giả Sanjĩva đang ngồi dưới một bóng cây và 


524 Giải thích thêm để hiểu được câu chuyện năm trăm vị Tỳ kheo này, Ngài Pa 
auk đã liên hệ lại nghiệp mà do đó đức Bồ-tát của chúng ta đã phải hành khổ 
hạnh suốt sáu năm: xem ghi chú 219, trang 570. 

525 Kakusandha là vị Phật thứ ba trước đức Phật Gotama của chúng ta. Xem 
‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’,cuối Tập I&II 

526 M.Lv.10 ‘Mara-Tajjanlya-Suttam’ (‘Kinh Hàng Ma’) và chú giải. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


423 


nhập diệt thọ tưởng định (nirodha-samãpatti). Một sô những 
người chăn bò, chăn dê, và những người nông dân đi ngang 
qua, nhìn thấy ngài ngồi dưới bỏng cây, nghĩ rằng ngài đã 
chết.Vì thế chúng chất cỏ khô và củi quanh thân ngài, châm 
lửa đốt. Rồi chúng bở đi. 

Chúng ta biết, khi một người nhập thiền diệt, không 
gì có thể làm hại người này được, kể cả những vật dụng cá 
nhân của họ cũng không bị hư hoại. 527 Do đó sáng sớm ngày 
hôm sau, Tôn giả Sanjĩva xuất thiền mà không bị tổn hại gì. 
Ngài giũ sạch y, và mang bát đi vào làng khất thực. Khi, 
cũng những người chăn bò, chăn dê và nông dân ấy, nhìn 
thấy ngài đi bát, họ nghĩ vị Tỳ kheo chết nay đã sống trở lại: 
tâm họ tràn đầy kinh ngạc và đức tin. 

Lúc bấy giờ Mãra có tên là Mãra Dũsĩ. Giống như 
mọi Ác ma khác, ông không thích những vị Tỳ kheo giới đức 
như vậy, bởi vì ông không biết việc đến và đi (ãgatim vã 
gatim vã) của các vị; không biết sau khi chết các vị sẽ tái 
sanh về đâu. Tại sao ông không biết? Bởi vì các bậc A-la- 
hán nhập Parinibbãna (Vô-Dư Niết-bàn) với thức (vinnãna) 
không an trú (appatitthita) ở đâu cả. 528 Vì lẽ các bậc Thánh 
A-la-hán đã dập tắt tham ái và vô minh, nên không còn tái 
sanh nữa. 


527 về thiền diệt, xem ghi chú 389, trang 318/Tập I 

528 Việc Mãra không biết các vị A-la-hán đi về đâu được thảo luận tại ‘Thức 
Không An Trú’, trang 345. 




424 


Vận Hành Của Nghiệp 


Đê cô ngăn chặn điêu này, Ac-ma Dũsĩ đã tạo ra hình 
ảnh các vị Tỳ kheo với những hành vi cư xử xấu để cho các 
gia chủ Bà-la-môn nhìn thấy. Và Ác Ma khích động các bà- 
la-môn này chỉ trích, phỉ báng, chửi rủa, và gây khó chịu các 
vị Tỳ kheo giới đức. Ác-ma Dũsĩ nghĩ những cảm giác khó 
chịu lúc ấy sẽ khởi lên trong tâm các vị Tỳ kheo, phối hợp 
với ác ý, sân hận, bất mãn, chán nản, .. .,[221] và điều này sẽ 
ngăn việc tu tập của các vị. Bằng cách đó, Ác-ma nghĩ rằng 
ông ta sẽ biết được sự đến và đi của các vị Tỳ kheo. Nhưng 
khi các Bà-la-môn gia chủ này chỉ trích, phỉ báng, chửi rủa, 
và gây khó chịu các vị Tỳ kheo, Đức Phật Kakusandha nói 
các vị Tỳ kheo hãy thực hành bốn Phạm trú (cattãro brahma 
vihãra), đó là hành thiền tâm từ (mettã), bi (karunã), hỷ 
(mudỉtã) và xả (upekkhă). Và ngài dạy các vị dùng bốn phạm 
trú này làm căn bản để hành thiền minh sát, nhằm đạt đến A- 
la-hán Thánh Quả. Nghe lời Đức Phật, các vị Tỳ kheo đi vào 
rừng hoặc vào một noi trống trải để hành thiền như đã được 
chỉ dẫn. Tình trạng đó khiến cho dự tính của Mãra Dũsĩ thất 
bại: ông vẫn không biết được sự đến đi của các vị Tỳ kheo. 
Rồi ông lại khích động các Bà-la-môn gia chủ làm ngược lại, 
nghĩa là ông bảo họ hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường các Tỷ-kheo có giới đức. Mãra Dũsĩ nghĩ rằng 
làm như vậy những cảm giác dễ chịu sẽ khởi lên trong tâm 
các vị Tỳ kheo, phối hợp với sự thích thú, hài lòng, hãnh 
diện của tâm,... [222] và điều này sẽ cản trở việc thực hành của 
các vị. Nhưng một lần nữa, Đức Phật Kakusandha đã có cách 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


425 


chữa. Ngài khuyên các vị Tỳ kheo thay vì hành bôn phạm trú 
hãy hành bốn loại tưởng (sahhãý 19 , đó là 1. tưởng bất tịnh 
(asubha-sannũ% 2. tưởng vật thực bất tịnh (ãhãre-patỉkủla- 
sctnnã% 3. tưởng nhàm chán đối với tất cả thế gian (sabba-loke 
an-abhirati-sannậ'); 3. tưởng vô thường (anỉcca-sannã). Một 
lần nữa, các vị Tỳ kheo cũng đi vô rừng,.. .và hành theo sự 
chỉ dẫn của Đức Phật, các vị dùng bốn đề mục thiền này để 
đề kháng tham, sân và si, rồi phát triển minh sát, và đạt đến 
A-la-hán Thánh Quả. Dự định của Mãra Dũsĩ một lần nữa 
thất bại: ông không thể biết được sự đến đi của các vị Tỳ 
kheo. 

Thế rồi một hôm, khi Đức Phật Kakusandha đi khất 
thực cùng với Tôn giả Vidhura, một thượng thủ thanh văn 
của ngài. Mãra Dũsĩ nhập vào một đứa bé trai. Đứa bé này 
nhặt một miếng mẻ sành và ném vào Tôn giả Vidhura. 
Miếng mẻ sành này làm loã đầu ngài và chảy máu. Ngay lúc 
ấy, Đức Phật Kakusandhi quay đầu lại với cái nhìn voi chúa 
của một vị Phật (nãgã-palotika). Ngài nói: ‘Mãra Dũsĩ này 
thật không biết giới hạn (na vãyarh dũsĩ mãro matta-m- 
annãsi). Và lập tức Mãra Dũsĩ chết tại chồ ấy và tái sanh 
trong Đại Địa Ngục A-tỳ. Tại đó ông bị nấu sôi trong nhiều 
ngàn năm. Thậm chí ông còn bị tái sanh vào địa ngục khổ 
nhất trong các địa ngục (một địa ngục nhỏ gắn liền với Đại 


529 Chủ giải trích dẫn A.VII.,v.6 (49) ‘Dutiya-Sanna-Suttam’ (”Kinh Tưởng 
Thứ Hai’): kinh này đã được giải thích ở ghi chú cuối chương 281, trang 807. 




426 


Vận Hành Của Nghiệp 


Điạ Ngục A-tỳ), nơi đây ông bị nấu vạc dầu trong muời ngàn 
năm, và ở đó ông là một chúng sanh với thân nguời đầu cá. 

Nghiệp tấn công một vị Thuợng Thủ Thanh Văn của 
Mãra Dũsĩ đã cắt đứt thiện nghiệp vốn cho ông đuợc tái sanh 
trong thiên giới. Và nó tạo ra quả riêng của nó, đó là tải sanh 
trong Đại Địa Ngục A-tỳ, thậm chí trong một địa ngục tồi tệ 
nhất trong số các địa ngục ở đó. 

Chúng ta cần hiểu rằng việc tái sanh địa ngục của 
Mãra Dũsĩ không phải do cái nhìn voi chúa của Đức Phật 
gây ra, hay do lời nói của ngài gây ra. Mà chính là do bất 
thiện nghiệp tấn công một vị Thuợng Thủ Thanh Văn của 
Đức Phật gây ra mà thôi . 530 Vận hành của nghiệp là như vậy. 

VUAKẤLÃBU 

Ví dụ khác là Vua Kalãbu, một vị vua của xứ 
Bãrãnasi, nhiều đại kiếp trước thời Đức Phật của chúng ta . 531 
Ồng có được năm uẩn của một con người là nhờ thiện nghiệp 
quá khứ. Và ông được làm vua cũng là nhờ thiện nghiệp quá 
khứ. Nhưng một hôm, ông nổi giận với đạo sĩ Khantivãdĩ, 
người dạy pháp kham nhẫn (khantỉ) và là đức Bồ Tát của 
chúng ta. Để thử đức kham nhẫn của Đạo Sĩ Khantivãdĩ, Vua 
Kalãbu đã ra lệnh cắt mũi, rồi xẻo tai, và chặt đứt tay chân 

530 Điểm này cũng được bàn đến ở trang 614. 

531 JA.III.IV.ii.3 (313) 4 Khanti-Vãdĩ-Jãtaka-Vannanã ( 4 MÔ tả về Tiền Thân 
Khantivãdĩ <Ngườỉ Nói Lời Kham Nhần >’) 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


427 


của Khantivãdĩ. Những bất thiện nghiệp ấy đã chín mùi ngay 
trong lập tức, vì quả đất đã nứt ra và rút Kalãbu xuống A-tỳ 
Địa Ngục. Nhu vậy, bất thiện nghiệp hiện tại đã cắt đứt thiện 
nghiệp vốn tạo ra năm uẩn của ông nhu Đức Vua Kalãbu, và 
tạo ra quả riêng của nó, đó là năm uẩn của một chúng sanh 
trong địa ngục . 532 Vì thế chúng ta có thể nói rằng nghiệp giết 
vị đạo sĩ vừa làm nhiệm vụ nhu đoạn nghiệp và vừa làm 
nhiệm vụ nhu sanh nghiệp. Theo một cách khác, chúng ta 
cũng có thể nói rằng nghiệp giết vị đạo sĩ đã cắt đứt nghiệp 
tạo ra năm uẩn của ông ta nhu Vua Kalãbu, và nghiệp đồng 
nhất khác tạo ra năm uẩn của ông ta nhu một chúng sanh 
trong A-tỳ Địa Ngục: 533 đó là, đoạn nghiệp và sanh nghiệp có 
cùng tính đồng nhất (ek-attanaya) . 534 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về nguyên tắc đồng nhất: 


532 Đe biết thêm những trường hợp tương tự khác, xem ‘Nanda Tinh Quái’, 
trang 598, và ‘Bức Tranh của Cincamãnavikã’ trang 706. 

533 VsMT. 687 ‘Kankhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso’ (‘Giải Thích về Đoạn 
Nghi Thanh Tịnh’) phủ nhận rằng đoạn nghiệp có thế tạo ra quả riêng của nó: 
‘Nếu đoạn nghiệp tác hành theo cách này, nó không phải là đoạn nghiệp, mà là 
sanh nghiệp.’ Ở đây, Thiền Sư Pa Auk Sayadaw giải thích rằng mặc dù bằng 
cách phủ nhận, cách giải thích của Visuddhi Magga xem ra có vẻ như mâu 
thuẫn, song điều này tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Trong khi chính 
xác phải nói rằng một nghiệp cắt đứt và nghiệp khác tạo ra, chúng vẫn có thể 
bảo là cùng một nghiệp, vì lẽ chúng có cùng tính đồng nhất vậy. Sự khác nhau 
chỉ là quan điểm. 

534 VsM.xvii ‘Pannã-Bhũmi-Niddesa’ (‘Giải Thích về Đất Cho Tuệ Sanh’) 
pp.xvii.309 




428 


Vận Hành Của Nghiệp 


NGUYÊN TẮC ĐỒNG NHẤT 

Theo nguyên tắc đồng nhất, chuồi nghiệp tạo thành 
một hành động hoàn tất là nhu nhau, nghĩa là tất cả các tốc 
hành tâm khác đều có cùng một tính đồng nhất. 535 

Chúng ta có thể hiểu đuợc nguyên tác này nếu chúng 
ta nhìn vào tiến trình duyên sanh (patỉcca-samuppaada):[ 223] 

[1] Do vô minh, hành (sanh); 

[2] do hành, thức sanh; 

[3] do thức, danh và sắc sanh; 

[4] do danh sắc, lục nhập sanh. 

Tiến trình này giống nhu tiến trình của một hạt giống 
trải qua những giai đoạn: mầm chồi, cây con, cây non, ..., 
cuối cùng trở thành một cây già. Hạt giống, mầm chồi, cây 
con, cây non,.. .không giống nhu cây già, nhung tính liên tục 
là nhu nhau, nghĩa là các giai đoạn khác nhau có cùng một 
tính đồng nhất. 

Khi chúng ta hoàn tất thiện nghiệp bố thí (dãna), thiện 
nghiệp giữ giới, thiện nghiệp tu thiền chỉ và minh sát, thì 
theo nguyên tác đồng nhất, mồi hành động nhu vậy đuợc 
xem là một nghiệp. Cũng vậy, khi một nguời hoàn tất bất 
thiện nghiệp sát sanh, bất thiện nghiệp trộm cắp, bất thiện 
nghiệp tà dâm, bất thiện nghiệp nói dối, bất thiện nghiệp 


535 Điều này phù họp với định đề lô-gic: A = B. A không phải là B, và B cũng 
không phải là A, tuy vậy chúng có sự giống nhau hay có tính đồng nhất 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


429 


uống rượu, bia và các chất say,...mồi hành động như vậy 
được xem như một nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa 
rằng một trong những hành động ấy chỉ bao gồm một tư 
(cetanã), vì trong quá trình của chỉ một trong những hành 
động ấy, nhiều tỷ tiến trình tâm bất thiện hoặc thiện đã sanh 
lên và diệt. Như chúng tôi đã giải thích trước đây, trong cõi 
dục (kãm-ãvacara-bhũmi) của chúng ta, chỉ một cái búng tay 
rất nhiều ngàn triệu tâm đã sanh lên và diệt: chúng bao gồm 
nhiều ngàn triệu tiến trình tâm (citta-vĩthi) 536 Mồi trong các 
tiến trình tâm ấy có bảy tốc hành tâm (ịavana) 531 Vì thế, khi 
chúng ta nói về một nghiệp, thực sự là chúng ta đang nói đến 
những chuồi nghiệp nằm trong hành động đã hoàn tất, như 
hành động bố thí chẳng hạn. Nếu chúng ta xem xét những 
hành động theo cách này, chúng ta sẽ hiểu ra rằng một 
nghiệp có thể làm nhiệm vụ theo nhiều cách. 

Trước khi bàn thêm về nguyên tắc đồng nhất, tôi xin 
tóm tắt lại những nhiệm vụ khác nhau mà nghiệp có thể thực 
hiện trước đã. 538 

1. Khi một nghiệp tạo ra danh sắc quả vào thời tục 
sanh và trong thời bình nhật, nó đã làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp (ịanaka-kamma). 


536 Để có một con số ước lượng, xem ghi chú 86, trang 80/Tập I. 

537 Ở đây Ngài Pa Auk sayadaw chỉ nói đến những tiến trình tâm dục giới: xem 
ghi chú 87, trang 81/Tập I. 

538 VsMT.680-681 ‘Kankhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso’ (‘Giải Thích về 
Đoạn Nghi Thanh Tịnh’) 




430 


Vận Hành Của Nghiệp 


2. Khi một nghiệp làm cho sự chín mùi của quả 
(của) một sanh nghiệp bất thiện hay sanh nghiệp 
thiện nào đó dễ dàng hon, và làm cho quả ấy kéo 
dài thêm, nó đã làm nhiệm vụ nhu trì nghiệp 
(upatthambhaka-kamma). 

3. Khi một nghiệp cản trở quả của một sanh nghiệp 
bất thiện hay sanh nghiệp thiện, nó đã làm nhiệm 
vụ nhu chướng nghiệp (upapĩịaka-kamma). 

4. Khi một nghiệp thay thế, và cắt đứt quả của một 
sanh nghiệp bất thiện hay sanh nghiệp thiện, nó đã 
làm nhiệm vụ nhu đoạn nghiệp (upaghãtaka- 
kamma). 

Cả bốn nhiệm vụ này đều có thể đuợc thực thi bởi 

• • •/ • • 

một nghiệp, có nghĩa là, những nghiệp khác nhau có cùng 
tính đồng nhất có thể thực thi những nhiệm vụ khác nhau. 
Chẳng hạn, khi quý vị bố thí đến một nguời giới đức, lúc ấy 
nhiều tỷ tiến trình ý môn đã sanh lên và diệt trong tuong tục 
danh và sắc của quý vị: truớc khi quý vị bố thí, trong khi quý 
vị bố thí và sau khi quý vị bố thí. Trong mồi tiến trình tâm ấy 
cỏ bảy tốc hành tâm thiện: một số tốc hành tâm trong đó sẽ 
làm nhiệm vụ nhu sanh nghiệp; một số sẽ làm nhiệm vụ nhu 
trì nghiệp; một số sẽ làm nhiệm vụ nhu chuông nghiệp; một 
số sẽ làm nhiệm vụ nhu đoạn nghiệp; và một số hoàn toàn 
không làm nhiệm vụ gì cả, bởi vì chúng sẽ vô hiệu lực. 


TÔN GIẢ ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


431 


Một ví dụ điển hình về bốn nhiệm vụ hoạt động trong 
một tiến trình danh-sắc đồng nhất là Tôn giả Đề-bà-đạt-đa. 539 
Một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
sự tái sanh của ông trong một hoàng tộc. Thiện nghiệp đó 
cũng đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp và trì nghiệp để tạo 
ra hạnh phúc liên tục trong cuọc sống vưong giả của ông, và 
sau đó như một vị Tỳ kheo. Nhưng về sau, khi làm Tỳ kheo 
bị Tăng Đoàn trục xuất vì những hành động ác của ông, ông 
đã đánh mất lòng tôn kính của mọi người và còn bị khinh 
miệt: lúc đó thiện nghiệp của ông đã bị cản trở bởi một bất 
thiện nghiệp làm nhiệm vụ như chướng nghiệp. Và do gây ra 
một sự chia rẽ trong Tăng, ông đã bị tái sanh trong địa ngục: 
trọng nghiệp bất thiện chia rẽ Tăng (phá hoà họp Tăng) của 
ông đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp cắt đứt những sanh 
nghiệp thiện và trì nghiệp thiện vốn đã tạo ra và duy trì cuộc 
sống của ông như một con người. 

Ở đây, không phải một nghiệp vừa làm nhiệm vụ như 
đoạn nghiệp và sanh nghiệp. Mà khi Đề-bà-đạt-đa gây ra 
một sự chia rẽ trong Tăng, rất nhiều tỷ tiến trình ý môn bất 
thiện đã sanh khởi trong ông, mồi tiến trình có bảy tốc hành 
tâm, điều đó có nghĩa là từ một hành động chia rẽ Tăng, 
hàng tỷ tỷ tốc hành tâm bất thiện đã sanh. Những tỷ tốc hành 
tâm bất thiện ấy đều có cùng tính đồng nhất, tuy vậy chúng 


539 Xem ‘Tôn giả Đề-bà-đạt-đa’ trang 150 




432 


Vận Hành Của Nghiệp 


lại thực thi những nhiệm vụ khác nhau: một nghiệp chia rẽ 
Tăng làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp để cắt đứt nghiệp vốn 
tạo ra tái sinh làm người của ông, 540 và nghiệp chia rẽ Tăng 
khác làm nhiệm vụ như sanh báo nghiệp (nghiệp tạo ra quả 
tái sanh ngay kiếp kế) để tạo ra quả tái sanh trong địa ngục 
A-tỳ của ông. Những nghiệp ‘chia rẽ Tăng’ khác, cũng như 
những trọng nghiệp bất thiện khác từ hành động với ác ý làm 
chảy máu một vị Phật của ông, cộng với những bất thiện 
nghiệp khác có cùng tính đồng nhất sau đó đã làm nhiệm vụ 
như những trì nghiệp để tăng thêm khổ đau của ông trong địa 
ngục, và kéo dài sự khổ đau ấy cho đến kiếp hoại của quả 
đat. 541 


Sự GIẢI THÍCH CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO LEDĨ 


Ví dụ khác về chuồi nghiệp có cùng tính đồng nhất 
thực thi cả bốn nhiệm vụ là sự giải thích của Đại Trưởng Lão 
Ledĩ Sayadaw 542 về sự cố sát. 

Ngài giải thích rằng khi một người đoạt mạng sống 
của người khác, những tư (cetanã) của hành động sát sanh ấy 


540 Cũng trong trường hợp của ông, quả đất đã nứt ra và hút ông xuống Địa 
Ngục A-tỳ. 

541 Những trọng nghiệp bất thiện đã được giải thích tại ‘Trọng Nghiệp Bất 
Thiện’ trang 168. 

542 Đại Trưởng lão Ledĩ Sayadaw (1846-1923) là một bậc thầy nổi tiếng đã viết 
rất nhiều cuốn sách về Pháp. Sự giải thích này được rút ra từ PaD của ngài. 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


433 


có đủ sức mạnh đê làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, có nghĩa 
là chúng có đủ sức mạnh để tạo ra những kết quả trong quá 
trình của một kiếp sống (như hiện bảo nghiệp), hay để tạo ra 
danh - sắc tục sanh của một chúng sanh trong địa ngục (như 
sanh báo nghiệp hoặc hậu báo nghiệp). Nhưng điều này sẽ 
chỉ xảy ra khi chúng gặp được những điều kiện thoả đáng để 
chín mùi. Tuy nhiên, cho đến lúc ấy, những tư (cetanã) của 
hành động sát sanh này vẫn có thể (như sanh báo nghiệp 
hoặc hậu bảo nghiệp) thực thi một trong ba nhiệm vụ khác: 

1. Chúng có thể củng cố (trì nghiệp) cho những quả 
của nghiệp bất thiện khác. 

2. Chúng có thể làm mất tác dụng (chướng nghiệp) 
những quả của thiện nghiệp. 

3. Chúng có thể cắt đứt (đoạn nghiệp) những thiện 
nghiệp. 

Cỏ thể nói tư (cetanã) của một hành động bất thiện 
hoặc thiện có thể thực thi một trong những nhiệm vụ này cho 
đến một trăm ngàn đại kiếp hoặc lâu hon trong tưong lai. 

Đến đây, sau khi đã giải thích xong về nguyên tắc 
đồng nhất, chúng tôi sẽ giải thích tiếp việc một nghiệp có thể 
làm nhiệm vụ như những gì được gọi là đoạn nghiệp có tính 
đồng nhất (ekatta-naya-upaghãtaka-kamma) như thế nào. 


r ĩ 



BAVỊTỲ-KHEO 




434 


Vận Hành Của Nghiệp 


Đoạn nghiệp thiện mạnh mẽ và đây năng lực không 
những có thể cắt đứt quả của bất thiện nghiệp yếu hơn, mà 
nó cũng còn cắt đứt quả của thiện nghiệp yếu hơn nữa. Một 
ví dụ điển hình trong truờng họp này là Thiên Tử Gopaka 
(Deva Gopaka) và ba vị Tỳ kheo. 543 

Thiên Tử Gopaka là con của vua trời Đế Thích 
(Sakka). Trong một tiền kiếp Thiên Tử Gopaka là công chúa 
dòng Thích Ca tên là Gopĩka, có đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo. Cô giữ ngũ giới trọn đời, và hằng ngày có ba vị Tỳ 
kheo đến nhà cô để khất thục, các vị cũng dạy Pháp cho cô. 
Kết quả là, dựa trên giới, và trí hiểu biết về Pháp, cô có thể 
hành thiền chỉ và thiền minh sát thành công đến độ cô trở 
thành một bậc Thánh Nhập Luu (Sot-Ẫpanna) sau đó. Do 
nhàm chán với kiếp sống nguời nữ của mình, cô đã hoàn 
thành nhiều thiện nghiệp với uớc nguyện đuợc tải sanh làm 
nguời nam. Vào lúc chết, cô đuợc tái sanh lên cõi trời Đạo 
Lợi (Tãvatimsã) làm con trai của Vua Trời Đế Thích: tên của 
cô lúc này là Thiên Tử Gopaka. 

Ba vị Tỳ kheo cô thuờng đặt bát khi còn là công chúa 
Gopikã cũng là những nguời có giới đức: các vị đã hành giới 
của vị Tỳ kheo một cách trong sạch. Dựa trên giới các vị 
cũng hành thiền chỉ và thiền inh sát thành công, ngoại trừ 

543 Họ cũng được đề cập trong phần ‘Các Vị Tỳ Kheo Tái Sanh Làm Những 
Nhạc Công Trên Cõi Trời’, trang 394. Nhũng gì nêu ra ở đây được rút từ D.ii.8 
‘Sakka-Panhã-Suttariĩ ’ (‘Kinh Đe Thích Sở vấn’), và chú giải của bài kinh này. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


435 


việc họ không đăc một đạo quả nào. Tuy nhiên giới, định và 
tuệ của các vị trở thành thân y duyên (upanissaya-paccaya) 
mạnh mẽ cho sự chứng đạt một Thánh Đạo nếu có co hội. 544 
Giới của họ trong sạch đến mức họ chắc chắn sẽ đuợc tái 
sanh vào bất kỳ cảnh giới chu thiên nào họ muốn. Hon nữa, 
vì đã đắc thiền, nên họ cũng có thể tái sanh vào một cõi 
Phạm Thiên tuong ứng. Nhung vào lúc chết, họ lại không tái 
sanh vào một trong những cõi Phạm Thiên, mà tái sanh nhu 
những chu thiên Càn-thát-bà (Gandhabba), làm nhạc công, và 


544 Thân y duyên (trợ giúp bằng cách nương nhờ): các danh pháp và sắc pháp 
quá khứ đóng một phần quyết định trong sự sanh khởi của danh pháp sanh sau, 
mà nếu không (có nó) sẽ không sanh. Các bất thiện pháp có thể là một thân y 
duyên cho danh pháp bất thiện hoặc danh pháp thiện, và ngược lại, các thiện 
pháp cũng có thể là một thân y duyên cho danh pháp bất thiện hoặc danh pháp 
thiện (P.1.423 ‘Ưpanissaya-Paccayo’ (Thân-Y Duyên’) Chẳng hạn, việc thực 
hành ba phước nghiệp sự (bố thí, trì giới, tu thiền) có thể được thúc đẩy bởi đức 
tin (thiện), bởi ước nguyện muốn chứng ngộ Niết Bàn (thiện); bởi ước nguyện 
muốn thành Phật, thành một loại A-la-hán đặc biệt nào đó, thành một vị chư 
thiên, một người giàu sang, một người nữ hay một người nam (bất thiện); do 
luyến ái hay dính mắc (bất thiện), chẳng hạn, các bậc cha mẹ có thể bị luyến ái 
đối với con trai hay con gái đã xuất gia của mình, và đi đến thăm họ nhiều lần, 
thực hành ... (về những ví dụ, xem ghi chú cuối chưong 291, trang 813. Ngược 
lại, những bất thiện pháp có thể phát sanh khi một người thực hành ba phước 
nghiệp sự, chẳng hạn như tranh cãi xem ai sẽ là người điều khiển cuộc lễ bố thí 
hay cúng dường, so sánh phẩm vật cúng dường, so sánh việc hành 
thiền,...(xem lại ‘Sự Đa Dạng Của Tính Khí’ trang 65/Tập I). Từ (thân y 
duyên) này được dùng rất rộng, và bao gồm nhiều nhân tố, như bạn tốt, đức tin, 
sức khoẻ, thành thật, tinh tấn, và tri kiến dẫn đến sự thực hành thành công, và 
những đối nghịch của chúng dẫn đến thất bại (xem ‘Bạn Tốt và Bạn xấu) trang 
448). 




436 


Vận Hành Của Nghiệp 


vũ công ở đó. Vì sao? Bởi vì họ đã từng là những chư thiên 
Càn-thát-bà trong nhiều kiếp quá khứ, điều này có nghĩa là 
họ có khuynh hướng về lối sống (chư thiên Càn-thảt-bà) đó. 
Chúng ta biết, chư thiên Càn-thát-bà thuộc về cõi Tứ Đại 
Thiên Vưong (Cãtu-Mahã-Rãjika) , cõi chư thiên thấp nhất 
trong sáu cõi tròi dục giới. 

Một hôm, ba vị trời Càn-thát-bà này đến hội trường 
để giúp vui cho các vị chư thiên, trong đó có Thiên Tử 
Gopaka. Khi nhìn thấy ba vị này Gopaka nghĩ: ‘Các vị chư 
thiên này sáng chói và xỉnh đẹp quá. Không biết nghiệp quá 
khứ của họ là gì? ’ ông thấy rằng họ đã từng là ba vị Tỳ kheo 
hàng ngày đến nhà ông khất thực! Quán xét thêm, ông cũng 
khám phá ra rằng giới, định và tuệ của các vị đã được thực 
hành rất cao. Vì thế ông nói: ‘Khỉ các vị nghe Pháp và thực 
hành Pháp, mắt và tai của các vị hướng về cái gì? Các vị là 
những Tỳ kheo đã được thực hành tăng thượng tam học dưới 
sự hướng dẫn của Đức Phật, vậy mà giờ đây các vị lại phải 
tái sanh làm các chư thiên Càn-thảt-bà, thấp kém hơn các vị 
chư thiên cõi Đạo Lợi. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó thật là 
không tốt đẹp? 

Nghe những lời quở trách, mà âm thanh của nó như 
một lời cảnh báo đối với ba vị chư thiên Càn-thảt-bà này, 
hai vị trong họ đã nhớ lại được những pháp hành cao quý của 
mình, và cảm thấy hổ thẹn. Ngay lập tức, các vị phát triển 
thiền định và đạt đến so thiền, dựa trên thiền này các vị hành 
minh sát, trở thành Thánh Bất Lai (An-Ẫgãmi), và chết. Họ 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


437 


được tái sanh vê cõi Phạm Phụ Thiên (Brahmã Purohỉta), một 
trong ba cõi sơ thiền. Còn lại vị thứ ba, do không biết hổ 
thẹn, nên vẫn làm chư thiên Càn-thát-bà như cũ. 

Vậy thì giải thích những vận hành của nghiệp đối với 
hai vị Càn-thát-bà trở thành Thánh Bất Lai này là như thế 
nào? Trong tiền kiếp làm Tỳ kheo của họ, các vị đã hoàn 
thành thiện nghiệp tạo ra tái sanh trong cõi chư thiên như 
những nam Càn-thát-bà. Nhưng nghiệp đó đã bị cắt đứt bởi 
nghiệp sơ thiền mạnh hơn (đây là một trọng nghiệp), và với 
nghiệp này họ đã đạt đến Bất Lai Thánh Quả. Và đoạn 
nghiệp cho quả riêng của nó, là sự tải sanh trong cõi Phạm 
Phụ Thiên. 

Như vậy, theo nguyên tắc đồng nhất, thiện nghiệp sơ 
thiền của các vị đã làm nhiệm vụ vừa như một đoạn nghiệp 
và vừa như một sanh nghiệp. Chính xác hơn, trong khoảng 
thời gian rất ngắn các vị đắc sơ thiền ấy, các vị đã hoàn 
thành hàng tỷ nghiệp sơ thiền 545 , và trong số những nghiệp 
ấy, một đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp, một nghiệp khác 
như sanh nghiệp, và hàng tỷ nghiệp còn lại trở thành vô hiệu 
nghiệp. 


NGẠ QUỶ NANDAKA 


545 Xem thêm bảng ‘5d: Tiến Trình Chứng Thiền’, trang 360/Tập I. 




438 


Vận Hành Của Nghiệp 


Nêu một đoạn nghiệp thiện có thê căt đứt sanh nghiệp 
thiện yếu hơn nhu thế nào, thì một đoạn nghiệp bất thiện 
cũng có thể cắt đứt sanh nghiệp bất thiện yếu hơn nhu vậy. 
Đoạn nghiệp thiện cũng có thể tạo ra quả riêng của nó, và 
những trì nghiệp bất thiện có tính đồng nhất khác cỏ thể kéo 
dài thêm quả ấy. Một ví dụ điển hình là ngạ quỷNandaka. 546 

Trong kiếp làm nguời truớc, ông là tuớng của đức 
Vua Pingala ở Surattha. Nandaka chấp chặt những gì Đức 
Phật gọi là Đại Tà Kiến (Mahã-Ditthỉ). Theo Đại Tà Kiến này 
thì không có nhân hay duyên cho sự thanh tịnh của các 
chúng sanh (sự thanh tịnh không do tu tập mà thành); mà 
thời gian của mồi chúng sanh trong Luân Hồi (Samsãra) là cố 
định, hạnh phúc hay khổ đau của mồi nguời đã đuợc tiền 
định: ví nhu một cuộn chỉ cứ tháo ra cho đến khi không còn 
chỉ nữa nhu thế nào, thời gian của mồi con nguời trong luân 
hồi (Samsãra) cũng cứ tháo ra cho đến một thời hạn nhất định 
thì họ huỷ diệt y nhu vậy. Nhu vậy, Đại Tà Kiến là một quan 
kiến không tuởng với những yếu tố vừa nhu một thuờng 
kiến, vừa nhu một đoạn kiến. [224] Vì lẽ vị tuớng này chấp 
chặt quan kiến ấy, ông đã hoàn thành hàng tỷ bất thiện 
nghiệp trong suốt cuộc đời của ông. Chúng ta không biết vào 
lúc chết ông ta chấp giữ quan kiến này mãnh liệt nhu thế 


546 Pv.iv.3 ‘Nandaka-Peta-Vatthu’ (‘Chuyện Ngạ Quỷ Nandaka’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


439 


nào, nhưng theo Kinh Điên, ông ta đã bị tái sanh làm ngạ 

_» 547 

quỷ. 

Tuy nhiên, Uttarã, con gái của vị tướng này lại giữ 
Chánh Kiến, vì cô là một bậc Thánh Nhập Lưu. Và sau cái 
chết của người cha, cô đã cúng dường vật thực đến một vị A- 
la-hán thường đi bát trong ngôi làng cô ở, và hồi hướng 
phước của nghiệp cúng dường ấy đến người cha đã quá cố 
của cô. Khi tác sự cúng dường hoàn thành, Nandaka không 
thể thốt lên lời Sãdhu! (‘Lành thay!’). Mặc dù thiện nghiệp 
đó quá yếu để cắt đứt sanh nghiệp bất thiện vốn duy trì cuộc 
sống bất hạnh của ngạ quỷ, nó lại đủ mạnh để tạo ra những 
lạc thú của một vemãnika (một loại chúng sanh giống như 
chư thiên). Nhưng nó cũng chỉ kéo dài sáu tháng, vì lúc đó 
một nghiệp tà kiến mạnh hon (thuộc cùng tính đồng nhất như 
sanh nghiệp bất thiện vốn giữ ông trong ngạ quỷ giới) đã làm 
nhiệm vụ như đoạn nghiệp bất thiện, và làm cho quả riêng 
của nó phát sanh, khiến cho ngạ quỷ Nandaka phải tái sanh 
vào A-tỳ Địa Ngục. Những nghiệp tà kiến khác lúc đó tác 
hành như trì nghiệp để làm cho sự sống của ông trong A-tỳ 
Địa Ngục kéo dài hon. 

Câu chuyện đó đã kết thúc phần giải thích của chúng 
tôi về đoạn nghiệp, và cũng kết thúc phần giải thích của 


547 Chấp giữ quan kiến phủ nhận những vận hành của nghiệp được xem là nặng 
nhất trong sáu trọng nghiệp bất thiện, nó chắc chắn sẽ dẫn đến tái sanh trong 
địa ngục, về chi tiết, xem ‘Trọng Nghiệp Bất Thiện’, trang 343/Tập I. 




440 


Vận Hành Của Nghiệp 


chúng tôi vê mười hai loại nghiệp mà Đức Phật thường dùng 
để giải thích những vận hành của nghiệp. 

KÉTLUẬN 

Chúng tôi sẽ kết luận bằng cách tóm tắt lại mười hai 
loại nghiệp. Trước tiên chúng ta bàn về những vận hành của 
nghiệp theo thời gian cho quả, nghĩa là theo cách khi nào thì 
nghiệp sẽ cho quả. Phần này chúng ta bàn đến bốn loại: 548 

1. Hiện báo nghiệp (dittha-dhamma-vedanĩya-kamma ): 
nghiệp có hiệu lực hay cho quả trong cùng kiếp 
sống của cá nhân ấy (atta-bhãva). 

2. Sanh báo nghiệp (upapajja-vedanĩya-kamma): 
nghiệp có hiệu lực hay cho quả trong kiếp sống 

kế. 

3. Hậu báo nghiệp (apar-ãpariya-vedanĩya-kamma): 
nghiệp có hiệu lực hay cho quả trong một kiếp 
nào đó sau kiếp kế (từ kiếp thứ hai đổ đi). 

4. Vô hiệu nghiệp (ahosỉ-kamma) : nghiệp không còn 
hiệu lực. Nó chỉnh là hiện báo nghiệp hay sanh 
báo nghiệp được xem như không còn tồn tại nữa, 
hay là nghiệp chỉ theo tên gọi. Sau khi một người 
Bát Niết Bàn (Parinỉbbãna), tất cả nghiệp (hiện 
báo-, sanh báo-, và hậu báo nghiệp) đều trở thành 

548 Xem ‘Thời Gian Của Quả’ trang 292/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


441 


vô hiệu, bởi vì (sau sự kiện này) họ không còn tái 
sanh lại nữa. 

Kế tiếp chúng ta bàn về những vận hành của nghiệp 
theo thứ tự cho quả, nghĩa là theo cách nghiệp nào sẽ có hiệu 
lực hay cho quả truớc. Ở đây, chúng ta cũng bàn về bốn loại 
nghiệp: 549 

1. Trọng nghiệp (garuka-kamma): có sáu trọng 


I. 

• • 

II . 

• • • 
111. 

iv. 

V. 

vi. 


nghiệp bất thiện: 
giết mẹ 
giết cha 

giết một bậc Thánh A-la-hán 
với ác ý làm cho một vị Phật chảy máu 
phá hoà hợp Tăng 

cố chấp một tà kiến (phủ nhận những vận 
hành của nghiệp). 

Những trọng nghiệp này chắc chắn sẽ đua đến tái 
sanh trong địa ngục ngay kiếp sau. Đó là lý do vì sao chúng 
cũng đuợc gọi là vô gián nghiệp, về trọng nghiệp thiện, có 
tám: bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Nếu các 
thiền này đuợc duy trì cho đến lúc chết, chúng chắc chắn sẽ 
đua đến tải sanh trong Phạm Thiên giới. 

2. Thuờng nghiệp (ãcinna-kamma): đó là những bất 
thiện nghiệp hoặc thiện nghiệp đuợc làm thành 
thói quen, đuợc làm thuờng xuyên, và liên tục. 


549 


Xem ‘Thứ Tự Của Quả’ trang 342/Tập I 




442 


Vận Hành Của Nghiệp 


Chăng hạn, một người đô tê giêt các chúng sanh 
thành thói quen, và một tên trộm ăn cắp thành thói 
quen, một người hộ Tăng đặt bát thành thói quen, 
và một người hành thiền chỉ và thiền minh sát 
thành thói quen. 

3. Cận tử nghiệp (ãsanna-kamma): đó là một nghiệp 
bất thường mà vào lúc chết được nhớ lại một cách 
sinh động. Chẳng hạn, một người giới đức bất 
chợt có thể nhớ đến một hành động bất thiện nào 
đó một cách sinh động vào lúc chết, và một người 
không giới đức bất chợt có thể nhớ đên một hành 
động thiện bất thường nào đó một cách sinh động 
vào lúc chết. 

4. Tích luỹ nghiệp (katattã-kamma): đó là bất kỳ 
nghiệp nào khác đã được hoàn thành, như mười 
bất thiện nghiệp đạo (sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm...), hay mười thiện nghiệp đạo (tránh xa sự 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm...). 

Cuối cùng, chúng ta bàn đến những vận hành của 
nghiệp theo nhiệm vụ của quả, nghĩa là theo cách nghiệp làm 
nhiệm vụ. Và cũng có bốn loại: 

1. Sanh nghiệp (ịanaka-kamma): đó là bất thiện 
nghiệp tạo ra danh - sắc của một súc sanh, ngạ 
quỷ, hay một chúng sanh trong địa ngục vào lúc 
tái sanh, và trong thời bình nhật của chúng sanh 
ấy, hay thiện nghiệp tạo ra danh-sắc của một con 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


443 


người, một chư thiên vào lúc tái sanh và thời bình 
nhật của chúng sanh ấy. 

2. Trì nghiệp (upatthambhaka kamma): đó là bất thiện 
nghiệp hay thiện nghiệp củng cố cho một sanh 
nghiệp. Chẳng hạn, thiện nghiệp cho một chúng 
sanh tái sanh làm người có thể được củng cố để 
người đó được khoẻ mạnh, và sống một cuộc sống 
không có khó nhọc. Cũng vậy, bất thiện nghiệp đã 
cho một chúng sanh tái sanh như một con vật có 
thể được củng cố thêm để con vật ấy bệnh hoạn, 
và sống một cuộc sống khó khăn. 

3. Chướng nghiệp (upapĩịaka kamma): đó là một bất 
thiện nghiệp hay thiện nghiệp làm thất bại và cản 
trở quả của nghiệp khác. Chẳng hạn, thiện nghiệp 
cho một chúng sanh tái sanh làm người có thể bị 
chướng nghiệp làm mất tác dụng để người ấy phải 
gặp nhiều vấn đề với sức khoẻ, tài sản, hoặc gia 
đình và bè bạn.. .Đối với nghiệp bất thiện đã cho 
một chúng sanh làm một con vật cũng vậy, có thể 
bị chướng nghiệp làm mất tác dụng để con vật ấy 
được hưởng những thoáng thoải mái và an vui 
hơn. 

4. Đoạn nghiệp (upaghãtaka-kamma): đó là bất thiện 
nghiệp hay thiện nghiệp cắt đứt nghiệp yếu hơn. 
Chẳng hạn, thiện nghiệp cho một chúng sanh làm 
người có thể bị cắt đứt khiến người ấy phải chết 




444 


Vận Hành Của Nghiệp 


trước khi hêt thọ mạng. Nêu đó là một bât thiện 
nghiệp, người ấy có thể tái sanh làm một con thú, 
một ngạ quỷ hay tái sanh trong địa ngục; còn nếu 
đó là thiện nghiệp, người ấy có thể tái sanh trong 
thiên giới hay Phạm Thiên giới. 

Đến dây kết thúc phần tóm tắt của chúng tôi về mười 
hai loại nghiệp mà Đức Phật thường dùng để giải thích về 
nghiệp. Kế tiếp, chúng ta sẽ bàn đến những vận hành của sự 
thành tựu (thường dịch là thuận lợi) và thất bại (thường dịch là 
bất lợi) 

THÀNH TỤt VÀ THẤT BẠI 

Để giải thích những vận hành của nghiệp, chúng ta đã 
bắt đầu bằng việc luận bàn về hai bài ‘Kinh Dây Trói Buộc’ 
(‘Gaddula-Baddha Suttaih ’). Trong hai bài kinh đó, Đức Phật 
đã giải thích lý do tại sao các chúng sanh không thể tìm được 
lối giải thoát khỏi khổ: do chấp thủ vào năm uẩn xem đó như 
tự ngã, họ cứ liên tục tạo ra các uẩn mới hết kiếp này sang 
kiếp khác. Các uẩn sanh vào sát-na tục sanh, và chúng được 
quyết định bởi nghiệp chín mùi vào lúc chết trong kiếp 
trước. Trong bài ‘Kinh Dây Trói Buộc’ thứ hai, Đức Phật 
cũng bàn về sự đa dạng của nghiệp và sự đa dạng của quả 
tạo ra sự đa dạng của các chúng sanh trong những cõi giới 
khác nhau như thế nào. Và sự đa dạng của nghiệp quá khứ 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


445 


đó cũng tạo ra một sự đa dạng của quả suốt kiếp sống trong 
những cõi giới ấy ra sao. 

Chúng ta có đuợc sự hiểu biết này nhò những gì Đức 
Phật gọi là Nhu Lai Lực Thứ Hai (Tri tam thế nghiệp báo 
lực) của Ngài. Chúng ta sẽ nghe lại sự giải thích của Đức 
Phật về trí ấy: 550 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất (Sãriputta), Nhu Lai nhu thật 
tuệ tri quả báo (Vỉpãka) của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, 
hiện tại đã đuợc làm, theo sự kiện có thể xảy ra (thãna) và 
theo nhân (hetu) 55ỉ 

Và, này Xá-lợi-phất (Sãriputta), quả báo của bất cứ 
nghiệp quá khứ, vị lai, và hiện tại nào đã đuợc làm Nhu Lai 
nhu thực tuệ tri đúng theo theo sự kiện có thể xảy ra và theo 
nhân. Nhu vậy, này Xá-lợi-phất, đây là một Nhu Lai Lực của 
Nhu Lai. Chính nhờ Nhu Lai lực này, Nhu Lai tụ nhận cho 
mình tu thế Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con su tử 
trong các hội chúng, và chuyển Phạm luân. 552 


550 Xem trích dẫn ‘Nghiệp Quả Trí của Đức Phật’, trang 76/Tập I. 

51 thãna (sự kiện có thể xảy ra): chú giải giải thích rằng điều này muốn nói tới 
nhũng trường họp mà dựa vào đó một nghiệp có thể tạo ra quả của nó. Hoặc đó 
là sự thành tựu (thuận lợi) hoặc đó là sự thất bại (không thuận lợi) liên quan 
đến bốn loại trường họp: 1) sanh thú (gati)\ 2) sanh y (upadhi); 3) thời kỳ 
(kãla); và 4) sở hành (payoga). Nhẫn(hetu): Nghiệp (kamma) là nhân của quả. 
552 Ngưu Vương (ãsabham) Tư Thế (Ịhãnam): tư thế là dáng điệu của bốn chân 
trên mặt đất, và tư thế ngưu vương là tư thế vững chắc không thể lay chuyển, tư 
thế cao nhất, được sử dụng bởi thủ lĩnh của các loài trâu (ngưu vương). Bốn 
chân của Như Lai là Bốn Vô Sở Uý (vesãrajja), Phạm Luân (Brahma-cakka) ở 
đây muốn nói tới Bánh Xe Pháp (Dhamma Cakka, Pháp Luân); chữ Phạm 
(Brahma) có nghĩa là tối tôn, cao nhất, trên hết. 




446 


Vận Hành Của Nghiệp 


Đức Phật nói vê sự kiện có thê xảy ra (thãnaso) và 
nhân (hetuso) của quả (vỉpãka). Nhân của quả là nghiệp đã 
hoàn thành. Và chúng ta đã bàn đến sự đa dạng của nghiệp 
cũng nhu sự đa dạng của quả theo muời hai loại nghiệp ở 
trên rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến sự kiện có thể xảy ra 
(thãnaso) dựa vào đó nghiệp tạo ra quả của nó. Điều này có 
nghĩa là gì? 

Nhu chúng ta đã bàn luận ở trên, những vận hành căn 
bản của nghiệp là bất thiện nghiệp (bắt nguồn từ vô minh, ái, 
và thủ) tạo ra quả khổ, trong khi thiện nghiệp (cũng bắt 
nguồn từ vô minh, ải và thủ) tạo ra quả an vui. Nhung không 
phải trong mọi truờng họp bất thiện nghiệp và thiện nghiệp 
đều tạo ra quả của chúng: chúng chỉ tạo ra quả tuỳ theo 
những tình huống. Những tình huống ấy là sự kiện có thể 
hoặc không thể xảy ra mà dựa vào đó nghiệp tạo ra quả của 
nó; nếu những tình huống không có mặt, nghiệp không tạo ra 
quả của nó. Nhu vậy, mặc dù Đức Phật tuyên bố rõ ràng rằng 
chúng ta là chủ nhân của nghiệp tốt hoặc xấu của chúng ta, 
song sự chín mùi của nghiệp ấy vẫn dựa vào các điều kiện. 
Cũng nhu sự hoàn thành của nghiệp tốt hoặc xấu cần phải có 
một vài điều kiện nhu thế nào, sự chín mùi của nghiệp ấy 
cũng cần có một vài điều kiện nhu vậy. 

Đe giải thích phuong diện thuộc về Nhu lai Lực Thứ 
Hai của Đức Phật này, Kinh Điển PãỊi nói đến bốn loại thành 
tựu ( sampatti , thuờng dịch thuận /ợz'), 553 và bốn loại thất bại, 


553 Sumpatti. đây là sự đối nghịch của thất bại ( vipatti , thường dịch không 
thuận lợi) mà đủng lý sẽ dịch là ‘thành công’. Nhưng ‘nơi đến (sanh thú) thành 
công’, ‘diện mạo (sanh y) thành công’ hay ‘sự thành công của nơi đến’, ‘sự 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


447 


hay bảt lợi (vỉpatti). Sự thành tựu hay thuận lợi ngăn nghiệp 
xấu, và cho phép nghiệp tốt hoạt động, trong khi sự thất bại 
hay bất lợi thì ngăn nghiệp tốt và cho phép nghiệp xấu hoạt 
động. 

THÀNH TỤt hay THUẬN LỌI 

Bốn loại thành tựu (sampatti) là: 

1. Sanh thú thành tựu (gati-sampatti): đó là đuợc tái 
sanh trong một sanh thú an vui, nhu sanh trong 
cõi trời hoặc cõi nguời. 

2. Sanh y thành tựu (upadhỉ sampattỉ): đó là có một 
thân hình và diện mạo đẹp đẽ, mẫu mực, và không 
hu khuyết. 

3. Thời kỳ thành tựu (kãla sampattỉ) : đó là tái sanh 
trong thời kỳ có sự cai trị sáng suốt và con nguời 
hiền thiện. 

4. Sở hành thành tựu (payoga sampatti): đó là có 
những năng lực chính đáng, điều này Đức Phật 
cũng gọi là nghiệp thành tựu (kammanta sampattỉ), 
thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, và ý nghiệp 
thiện [ 225 ]: thân không những không sát sanh mà 
còn có hành động từ ái và bi mẫn đối với các 
chúng sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không uống ruợu bia; khẩu không nói dối, không 


thành công của diện mạo’,.. .nghe có vẻ không hợp nếu không muốn nói là thú 
ngôn ngữ không thể chấp nhận được. Vì vậy chúng tôi dùng ‘sự thành tựu’ hay 
đôi khi ‘sự thuận lợi’, cũng có nghĩa ‘thành công’, và có vẻ phù họp với từ PãỊi 
hơn. 



448 


Vận Hành Của Nghiệp 


nói lời chia rẽ, mà nói năng một cách nhã nhặn, từ 
hoà, không nói chuyện phù phiếm; ý không tham 
muốn, không ôm ấp oán thù, và giữ chảnh kiến. 

Bốn loại thành tựu này cỏ thể ngăn không cho một số 

nghiệp bất thiện tạo ra quả của chúng, và nguợc lại bốn sự 
thành tựu này còn có thể cho phép một số thiện nghiệp tạo ra 
quả của chúng. Nói khác hon, dựa vào sự thành tựu, một số 
bất thiện nghiệp không tạo ra quả của chúng, và một số thiện 
nghiệp tạo ra quả của chúng. 

THẤT BẠI hay BẤT LỢ[ 

Bốn loại thất bại là: 

1. Sanh thú thất bại (gati-vipatti) : đó là tái sanh trong 
một ác thú: nhu sanh trong một địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, hoặc A-tu-la. 

2. Sanh y thất bại (upadhi vỉpatti’): đó là có một thân 
hình và diện mạo không đẹp đẽ, thô kệch, và hu 
khuyết. 

3. Thời kỳ thất bại (kãla vỉpattỉ): đó là tái sanh trong 
một thời kỳ đen tối, với sự cai trị hôn ám và con 
nguời xấu xa, đồi bại. 

4. Sở hành thất bại (paỵoga vỉpatti): đó là có những 
phuong tiện tà vạy, điều này Đức Phật cũng gọi là 
nghiệp lầm lỗi và ác hại (kammanta-sandosa- 
byãpattỉ), tức thân nghiệp, khẩu nghiệp,và ý 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


449 


nghiệp họp theo mười bât thiện nghiệp đạo (sát 
sanh, trộm cắp....chấp giữ tà kiến). 

Bốn loại thất bại này có thể ngăn không cho một số 
thiện nghiệp tạo ra quả của chúng và ngược lại cho phép một 
số bất thiện nghiệp tạo ra quả của chúng. Nói cách khác, dựa 
vào sự thất bại này, một số bất thiện nghiệp tạo ra quả của 
chúng, và một số thiện nghiệp không thể tạo ra quả của 
chúng được. 


NHŨNG VẬN HÀNH CỦA THÀNH lựu VÀ THẤT BẠI 


Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích bôn loại thành tựu và 
bốn loại thất bại theo tuần tự. Trước tiên, bốn loại thành tựu 
này ngăn không cho một số nghiệp bất thiện tạo ra quả của 
chúng như thế nào, trong khi bốn loại thất bại cho phép 
chúng ra sao 554 . 


554 VbhA.xvi.810 ‘Dutiya-Bala-Niddeso’ (‘Giải Thích về (Như Lai) Lực Thứ 
Hai’) DD.Xvi.2202-2205 




450 


Vận Hành Của Nghiệp 


Sự THÀNH Tựu NGĂN những n ghiệp bất thiện 


SANH THỦ THÀNH Tựu NGĂN NHŨ NG NGHIẸP BÁT THIỆN 


Có một sô nghiệp xâu sau khi đã làm sẽ không chín 
mùi (hay cho quả), do bị sanh thủ thành tựu (gatỉ sampattỉ) 

._V ' ,„..555 

ngăn lại 

Nghiệp bất thiện của một người có thể làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một ác thú: địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh...Đó là sanh thú thất bại (gati 
vỉpattỉ). Dựa vào sự thất bại đó, một số bất thiện nghiệp của 
cô ta hay anh ta được phép tạo ra quả của chúng. Nhưng nhờ 
một thiện nghiệp nào đó cô ta hay anh ta được tái sanh trong 
một thiện thú: cõi người hay cõi trời. Đó là sanh thú thành 
tựu (gati sampattỉ). Dựa vào sự thành tựu ấy, những bất thiện 
nghiệp bị ngăn lại, và những thiện nghiệp được phép tạo ra 
quả của chúng. 

ĐAO PHỦ TAMBAD ỊHIKA 

Một ví dụ điển hình là đao phủ Tambadãthika, mà câu 
chuyện của ông ta đã được đề cập ở một phần trước. 556 Ồng 
có thâm niên năm mưoi lăm năm hoàn thành bất thiện 

555 Tất cả những câu trích dẫn khởi ở đây được rút từ sự giải thích của Đức 
Phật trong Vbh.XVI.x.810 ‘Nãụa-Vibhango’ (Trí Phân Tích’). 

556 Xem Tambadãthika, Người Đao Phủ’, trang 370/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


451 


nghiệp chặt đâu tội nhân theo thói quen. Nêu vào lúc chêt 
ông tái sanh vào một đoạ xứ, nhu địa ngục, thì sanh thú thất 
bại ấy sẽ cho phép những nghiệp bất thiện của ông ta tạo ra 
quả của chúng. Nhung, vào lúc chết, một thiện nghiệp thuộc 
nghiệp đắc Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna) đã làm 
nhiệm vụ nhu sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong thế giới 
chu thiên: sanh thú thành tựu. Dựa vào sự thành tựu ấy, 
những bất thiện nghiệp của ông bị ngăn lại, chỉ những thiện 
nghiệp đuợc phép cho quả. 


SANH Y THÀNH TỤt I NGẰN NHŨNG RẮT THIỆ N N GHIỆP 


Có một sô nghiệp xâu sau khi đã làm, không chín 
mùi, do bị sanh y thành tựu chặn lại. 

Một nguòi có thể sanh ra với sự khiếm khuyết về tứ 
chi và có một diện mạo xấu xí, không xinh đẹp: đó là sanh y 
thất bại (upadhi-vỉpattỉ, sanh y bất lợi). Dựa vào sự thất bại 
ấy, một số nghiệp bất thiện của nguời ấy đuợc phép tạo ra 
quả của chúng. Nhung do một thiện nghiệp nào đó, cô ta hay 
anh ta có đuợc tứ chi lành lặn và một diện mạo xinh đẹp, 
tuoi sáng giống nhu Phạm Thiên (Brahma): đó là sanh y 
thành tựu (upadhỉ sampattỉ). Dựa vào sự thành tựu này, 
những nghiệp bất thiện của nguời ấy bị chặn lại và những 
thiện nghiệp đuợc phép cho quả. 

Chú giải giải thích rằng nếu một nguời nhu vậy có bị 
sanh làm tôi tớ, nô lệ, họ sẽ không phải làm công việc của 




452 


Vận Hành Của Nghiệp 


một người giữ voi, một người giữ ngựa, hay một người giữ 
bò. Do sự xinh đẹp của anh ta, người chủ sẽ nghĩ: ‘Không 
nên để một người như vậy làm công việc nhơ bẩn. ’ Và họ 
mặc cho anh ta ảo quần đẹp đẽ, và cho anh ta làm công việc 
của một người giữ kho, hay một công việc gì khác tưong tự 
như vậy. Nếu đó là một người nữ, họ sẽ không bắt cô ta làm 
công việc lo liệu thức ăn (cắt cỏ) cho voi,...: mà họ cho cô ta 
những quần áo và đồ trang sức thích hợp với cô ta, và có khi 
còn cho cô ta làm ái thiếp... 

Chú giải đưa hình ảnh Hoàng Hậu Sãmã ra làm ví dụ. 
Thời đức Vua Bhãtiya, có lần người ta bắt được một số 
người phạm tội ăn thịt bò, và họ bị đưa lên cho vua xét xử. 
Do không có tiền nộp phạt, họ bị bắt làm công việc của 
những người lau nhà trong hoàng cung. Tuy nhiên, một trong 
số những người con gái của họ nhờ xinh đẹp, nên được Đức 
Vua đưa vào hậu cung và phong cho làm ái thiếp. Do ảnh 
hưởng của thiện nghiệp này, cô ta và gia đình được sống một 
cuộc sống an vui. 


THÒI KỲ THÀNH TỤt NGẤNĐƯỢC NHŨNG BẤT THIỆN NGHIỆP 


Một người có thê bị tái sanh vào thời kỳ hôn quân cai 
trị, và con người xấu xa: đó là thời kỳ thất bại (kãla vipatti). 
Dựa vào sự thất bại ấy, một số thiện nghiệp của anh ta hay 
cô ta không được phép cho quả. Nhưng do một thiện nghiệp 
nào đó, cô ta hay anh ta được tái sanh vào một thòi kỳ có sự 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


453 


cai trị anh minh, và con người hiên thiện, chăng hạn, như khi 
loài người bắt đầu xuất hiện vào lúc khởi đầu của một 
kiếp, 557 Khi có một vị Chuyển Luân Vưong 558 , hay khi có 
một Đức Phật: đó là thời kỳ thành tựu (kãla-sampatti). Dựa 
vào sự thành tựu này, những bất thiện nghiệp bị ngăn lại, và 
những thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. 

Kế đến chúng ta sẽ bàn về việc tái sanh vào thời kỳ 
hôn quân cai trị và thòi kỳ anh minh cai trị, vào thời kỳ mà 
con người xấu xa và con người hiền đức có ý nghĩa như thế 
nào, và cách người xấu và tốt ảnh hưởng đến hạnh kiểm của 
chúng ta ra sao, đặc biệt những là những người đồng sự, thầy 
tổ, và các nhà lãnh đạo. 

BẠN TỐT VÀ BẠN XẤU 

Một lần, Tôn-giả Ãnanda suy xét về vấn đề làm thế 
nào để một người có thể thành công trong đời phạm hạnh 
(brahma-cariya) , 559 Ngài xác định rằng sự thành công trong 
đời phạm hạnh (tu tập giải thoát) một nửa tuỳ thuộc vào bạn 
tốt (thiện bạn hữu), và một nửa tuỳ thuộc vào nồ lực cá nhân. 
Nhưng khi Tôn-giả trình bày điều này với Đức Phật, Đức 
Phật đã sửa lại như vầv: 


557 Khởi đầu của một kiếp: trong D.iii.4 ‘Agga-Anna-Suttam’ (Khởi Thế Nhân 
Bổn Kinh’) 

558 Xem bên dưới, ‘Chuyển Luân Vương’, trang 455. 

559 S.V.I.i.2 ‘Upaddha-Suttam’ (‘Kinh “Một Nưa”’) 




454 


Vận Hành Của Nghiệp 


Không phải vậy, này Ãnanda, không phải vậy, này 
Ãnanda! 

Toàn bộ đời phạm hạnh, chỉ là thế này, đó là: thiện 
bạn hữu (kaỉyãna-mittatã), thiện kết hợp (kaỉyãna-sahãyatã), 
thiện giao du (kaỉyãna-sampavahkatã). 

Với một thiện bạn hữu, này Ãnanda, điều này được 
chờ đợi noi vị Tỳ-kheo: đó là vị ấy với một thiện bạn hữu, 
với một thiện kết hợp, với một thiện giao du, Bát Thánh 
Đạo sẽ được tu tập, Bát Thánh Đạo sẽ được thực hành 

• ••X ' 7 • •• 

thường xuyên. 

Đây là nguyên tắc của thiện bạn hữu. Khi chúng ta có 
những nguời bạn tốt, những sự giao du tốt, những sự kết hợp 
tốt, chúng ta có thể thực hành Bát Thánh Đạo (Arỉya 
atthangỉka Magga■): đó là, những phuớc nghiệp sự, tam học 
(giới, định, và tuệ), minh và hạnh,...Nói chung, dựa vào 
thiện bạn hữu, chúng ta có thể thực hành những thiện pháp 
này, để hoàn thành những thiện nghiệp. Tuy nhiên, dựa vào 
bạn xấu ác, thì việc hành những pháp này sẽ là điều bất 
khả. [226] Nếu chúng ta có những bạn xấu, chúng ta sẽ thực 
hành những pháp ác, và nhu vậy chúng ta chỉ hoàn thành 
những bất thiện nghiệp mà thôi. 

Nguyên tắc này cũng áp dụng cho nguời cai trị và 
chính phủ của một quốc gia: nếu nguời cai trị có đức hạnh, 
và chính phủ làm việc phù hợp với Pháp (dựa trên Chánh 
Kiến) chúng ta có thể nói đó là một nhà cai trị và chính phủ 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


455 


anh minh. Được sinh vào một thời kỳ như vậy là thời kỳ 
thành tựu (kãla sampattỉ). 

CHUYÊN LUẨN VƯONG 

Một ví dụ về chính phủ anh minh và khi người cai trị 
là một vị Chuyển Luân Vương, sẽ ngăn được những bất 
thiện nghiệp không cho chín mùi như thế nào. Trong Kinh 
‘Mahã-Sudassana’, 560 Đức Phật tả lại việc có lần Ngài làm 
Vua Chuyển Luân có tên là Mahãsudassana. Thọ mạng của 
ngài lúc đó là ba trăm ba mươi sáu ngàn tuổi. Đối với một vị 
vua như vậy Luân Báu (cakka-ratana, một thứ vũ khỉ bằng 
bánh xe báu) sẽ xuất hiện, và nó giúp vua thiết lập được một 
đại đế chế cai trị theo pháp (Dhamma). Tại sao một bánh xe 
như vậy lại xuất hiện cho một vị vua như vậy? Bởi vì nghiệp 
quá khứ và nghiệp hiện tại. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ 
Luân Báu xuất hiện cho Đức Vua Mahãsudassana là vì thiện 
nghiệp bố thí trong quá khứ và hiện tại của vua, vì thiện 
nghiệp tiết chế (giữ ngũ giới) trong quá khứ và hiện tại của 
vua, vì thiện nghiệp giữ bát quan trai giới trong quá khứ và 
hiện tại của vua, và nhất là vì sự cai trị đúng theo Pháp 
(Dhamma) của vua. Nghiệp quá khứ cũng giải thích cho sắc 
đẹp, tuổi thọ, sức khoẻ thù thắng của vua, cũng như sự hâm 
mộ mà vua nhận được từ thần dân của ngài. Trong một phần 


560 D.ii.4 ‘Maha-Sudassana-Suttam’ (‘Kinh Đại Thiện Kiến Vương’) 




456 


Vận Hành Của Nghiệp 


tư cuộc đời còn lại, một vị Chuyên Luân Vương bao giờ 
cũng thực hành bốn phạm trú (cattãro brahma-vihãrã), đó là 
thực hành thiền tâm từ (mettã), bi (karunã), hỷ (mudỉtã) và xả 
(upekkhã): như vậy, đối với Đức Vua Mahãsudassana, thời 
gian một phần tư cuộc đời của ngài là tám mươi bốn ngàn 
năm. Do việc thực hành đó, một vị Chuyển Luân Vương lúc 
chết sẽ tái sanh trong Phạm Thiên giới. 


Đức Phật cũng bàn về nguyên tắc này với Đức Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) của Xứ Kosala. 561 Ngài nói vua nên tu 
tập để có được những thiện bạn hữu, thiện giao du, và thiện 
kết hợp. Và sau khi đã có những thiện bạn hữu, vua nên sống 
không dễ duôi trong các thiện pháp (appamãdo kusalesu 
dhmmesu): bố thí, giữ giới và tu thiền.[227] 

Kế tiếp Đức Phật giải thích tấm gương mà Đức Vua 
nêu lên này sẽ anh hưởng đến thần dân của đất nước như thế 
nào: những thê thiếp của vua, những quan lại trong triều, 
những binh lính, và tất cả thần dân trong kinh thành và ở 
ngoại biên sẽ thấy được Đức Vua là người chuyên cần trong 
các thiện pháp ra sao, và chắc chắn họ cũng sẽ có được 
nguồn cảm hứng để chuyên cần trong các thiện pháp như vua 
đã làm. Đức Phật giải thích rằng khi mọi người chuyên cần 


561 S.I.III.ii.8 ‘Kalyana-Mitta-Suttam’ (‘Kinh Bạn Lành’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


457 


làm các điều thiện theo cách này, vua, các thê thiếp của vua, 
và tài sản cũng nhu quốc độ của vua sẽ đuợc khéo bảo vệ. 

Sanh vào thời kỳ của những vị vua đức hạnh nhu vậy 
là có đuợc thời kỳ thành tựu (kỡỉa sampatti), bởi vì vào thời 
kỳ nhu vậy, mọi nguời đuợc dạy không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống ruợu và các 
chất say, và họ cũng đuợc dạy biết tiết độ trong ăn uống. 562 
Và nhờ thấy nguời cai trị của họ là nguời có giới đức, họ 
cũng cố gắng để trở thành những nguời giới đức; thấy nguời 
cai trị của họ thực hành bố thí, trì giới.. .họ cũng sẽ cố gắng 
thực hành những thiện pháp ấy.[228] Theo đó, dựa vào thời kỳ 
thành tựu và có những phuong tiện (sở hành) thành tựu, một 
số nhũng bất thiện nghiệp sẽ không tạo ra quả của chúng 
được. [229] 


Sự SAĐOẠCỦAKIÉPNGƯÒI 


Trong Kinh Chuyên Luân Vuông Su Tử Hông 
‘Cakka-Vattỉ-Sĩha-Nãda Sutta’, 563 Đức Phật mô tả thời kỳ 
thành tựu cỏ thể trở thành thời kỳ thất bại do vua không cai 
trị đúng pháp nhu thế nào. Đức Phật giải thích rằng có một 
dòng các vị Chuyển Luân Vuong, dưới sự cai trị của các Vua 
này người dân được thịnh vượng và sống ấm no hạnh phúc. 

562 Đe CÓ một VÍ dụ khác về một vị vua như vậy, xem ghi chú cuối chương 111, 
trang 238. 

563 D.i.8 ‘Cakka-Vatti-Slha-Nãda-Suttarh’ 




458 


Vận Hành Của Nghiệp 


Nhưng sau bảy thế hệ, điều này thay đổi. Đời vua thứ bảy đã 
không hỏi các hiền thần về những phận sự quân vương 
(vương pháp), mà cai trị theo tư ý của mình. Lúc đó, do 
không giúp đỡ những người dân cần được giúp đỡ, nên tình 
trạng nghèo đói phát sanh trong nước. Kết quả là, ngày càng 
nhiều ác pháp xuất hiện: trộm cắp, sử dụng hung khí, đoạt 
mạng sống (sát sanh), nói dối, nói lời thô ác, nói chuyện phù 
phiếm, tham lam, sân hận, tà kiến, loạn luân, tà hạnh trong 
các dục, bất kính đối với các bậc cha mẹ, sa-môn, Bà-la- 
môn, và các vị trưởng tộc. Tất cả những ác pháp này phát 
sanh do vua (nhà cai trị) không chuyên cần trong các thiện 
pháp: vua không còn là một người bạn lành của dân chúng. 
Đây là những gì mà chú giải Vi-diệu-pháp nói đến như bị 
sanh vào thời kỳ chính phủ hôn ám, và con người xấu xa, 
hiểm ác, nhu nhược, 564 một thời kỳ thất bại (kãla vipattỉ). 

Sự sa đoạ này vẫn tiếp diễn. Và vào thời kỳ những ác 
pháp này phát sanh, thọ mạng của con người càng ngày càng 
giảm đi, và con người cũng ngày càng trở nên ít xinh đẹp 
hơn. Cũng vậy, chất lượng của đồ ăn suy giảm: những thức 
ăn giàu dưỡng chất ngày càng trở nên khó kiếm. Sự sa đoạ 
này xảy ra qua hơn nhiều ngàn năm. 

Đức Phật giải thích rằng sự sa đoạ sẽ tiếp tục cho đến 
khi hoàn toàn không còn lại chút đạo đức nào nữa, và thọ 


564 Xem ‘Thời Kỳ Thất Bại Cho Phép Những Nghiệp Bất Thiện’, trang 219 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


459 


mạng của con người lúc đó chỉ còn mười tuôi. Lúc bây giờ, 
mọi người nhìn nhau như kẻ thù, và sẽ đoạt mạng sống lẫn 
nhau. Nhưng một số người sẽ chạy thoát vào những noi 
hoang vu, sống nhờ vào các loại rễ, và trái cây. Nhận thức 
được rằng tất cả những ác pháp này xuất hiện là do tình trạng 
vô đạo đức gây ra, những người này sẽ thọ trì giới,... trở lại. 
Khi họ giữ giới trở lại như vậy, thọ mạng của con người sẽ 
dần dần tăng lên cho tới nhiều ngàn năm, và con người cũng 
trở nên xinh đẹp hon. Theo đó, dựa vào giới,.. .thời kỳ thất 
bại một lần nữa sẽ trở thành thời kỳ thành tựu. Rồi thọ mạng 
của con người sẽ giảm lại. Khi thọ mạng của con người còn 
tới mức tám mưoi ngàn năm tuổi, một vị Chuyển Luân 
Vưong sẽ xuất hiện trở lại, và Đức Phật cuối cùng của kiếp 
địa cầu này, Đức Phật Di-Lạc (Metteya) xuất hiện. Như vậy 
một vị Phật được xem là Người Bạn Lành Tối Thượng (Tối 
Thượng Thiện Bạn Hữu). 

TỐI THƯỢNG THIỆN BẠN HŨt 

Đức Phật giải thích điều này cho Ngài Ãnanda: 565 

TVổy Ananda, chính với pháp môn này, các 
Ông cần phải hiểu làm thế nào toàn bộ Phạm hạnh 
này lại là thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện kết 
hợp. Do (lấy) Ta như thiện bạn hữu, này Ananda, 


565 


S.V.I.i.2 ‘Upaddha Suttam’ (‘Kinh Phân Nửa’) 




4ỏo 


Vận Hành Của Nghiệp 


các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; 
các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các 
chủng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các 
chủng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát 
khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, 
này Ananda, các Ông cần phải hiểu làm thế nào 

toàn bộ Phạm hạnh này chỉ có vậy: đó là thiện bạn 

• •• • • 

hữu, thiện giao du, thiện kết hợp. 

Khi có một Đức Phật Giác Ngộ Tối Thượng xuất 
hiện, các chúng sanh có thể thực hành dưới sự chỉ dẫn của 
ngài. Nếu Ba-la-mật của họ đã được phát triển đầy đủ, họ có 
thể đắc các Thánh Đạo và Thánh Quả, như vậy họ sẽ thoát 
khởi sanh, già và chết, ngay trong kiếp đó. Trong thời Đức 
Phật chúng ta, con số những người thành tựu được những lợi 
ích tối thượng như vậy là rất nhiều, và con số các vị chư 
thiên, Phạm Thiên thảnh tựu nó cũng không thể tính kể. Đó 
là lý do vì sao Đức Phật giải thích rằng sự xuất hiện của một 
vị Phật là vì hạnh phúc của số đông (bahụịana hitãya), vì sự 
an lạc của số đông (bahụịana sukhãya), vì lòng bi mẫn cho đời 
(lok-ãnukampãya) , vì sự lợi ích (atthãya), vì hạnh phúc 
(hỉtãya), và an lạc (sukhãya) của các hàng chư thiên và con 
người (Deva-manussãnam). 566 

Nếu một Vị Phật không xuất hiện, không thể có sự 
giải thoát khởi sanh, già, và chết. Nhiều người có đủ Ba-la- 

566 A.I.xiii ‘Eka-Puggala-Vaggo’ (‘Chương Một Người’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


461 


mật để hoàn thành thiện nghiệp của một Thánh Đạo Trí, 
nhưng một mình họ không thể làm được điều đó: họ cần 
nhận được sự chỉ dẫn từ một vị Phật Chánh Đẳng Giác, hay 
từ một vị đệ tử đa văn và thành thạo của Đức Phật.[230] 


TÔN GIẢ KỀU-TRÀN-NHƯ 


Một ví dụ điển hình là Tôn-giả Kiều-trần-như 
(Annãsikondanna) .[231] Khi Đức Phật của chúng ta sanh ra đời 
thì ngài Annãsikondanna vẫn còn trẻ. Và ngài là người đầu 
tiên chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo Trí và Nhập Lưu 
Thánh Quả Trí trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng 
ta: đó là khi Đức Phật giảng dạy bài Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhamma- Cakka-Ppavattana). Kiều Trần Như đã thực hành 
như một vị đạo sĩ trong nhiều năm nhưng ngài vẫn không thể 
đắc được một Đạo Quả Trí nào. Chỉ đến khi có sự giúp đõ 
của Đức Phật điều này mới trở thành khả dĩ. 


TÔN GIẢ XÁ-LỢI-PHẤT VÀ TÔN GIẢ MỤC-KIÈN-LIÊN 


Cũng vậy, Tôn-giả Xá-lợi-phât và Tôn-giảMục-kiên- 
liên đã hành đạo trong nhiều năm, nhưng không có kết 
quả. 567 Tôn-giả Xá-lợi-phất chỉ đắc Nhập Lưu khi được Tôn- 


567 Vin.Mv.i. 14 ‘Sariputta-Moggallana-Pabbajja-Katha’ (‘Mô Tả về Sự Xuất 
Gia của Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên’) 




4ỏ2 


Vận Hành Của Nghiệp 


giả A-sà-chí (Assajỉ) giải thích Pháp cho ngài. Và Tôn-giả 
Mục-kiền-liên cũng đắc Nhập Lưu chỉ khi được Tôn-giả Xá- 
lợi-phất lập lại lời giải thích ấy cho nghe. Nguyên tắc này 
cũng áp dụng cho các vị đệ tử khác của Đức Phật: nói chung 
các vị không thể học Pháp, hành Pháp, và đắc một Đạo Quả 
nào nếu không có sự trợ giúp của một thiện bạn hữu 
(kalyăna-mitta). 

VUAA-XÀ-THÉ 

Ở đây cũng vậy, Vua A-xà-thế là một ví dụ điển hình. 
Khi vua kết hợp với Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa, ông đã làm nhiều 
việc ác. 568 Chính dưới ảnh hưởng của Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa 
mà vua đã khởi lên ước muốn giết cha mình là Đức Vua Tầ- 
bà-sa-la, để đoạt ngôi. Rồi, khi người cha giao vưong quốc 
cho vua, thì cũng vậy, một lần nữa chính dưới ảnh hưởng 
của Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa mà Vua A-xà-thế đã giam cha 
mình vào ngục thất, hành hạ, và giết chết. Và sau đó, cũng 
do ảnh hưởng của Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa mà vua đã sắp đặt 
để một người lính đi giết Đức Phật, và khi sự việc bất thành 
vua lại cho một con voi đi giết Đức Phật. Như vậy, đối với 
Vua A-xà-thế, Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa không phải là một 
người bạn tốt (thiện bạn hữu). 


568 về nguồn tham khảo, vui lòng xem ghi chú 370, trang 307/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


463 


Tuy nhiên, sau đó Vua A-xà-thế đã làm đuợc rất 
nhiều việc tốt duới ảnh hưởng của Đức Phật. Điều đó xảy ra 
như thế nào? Điều này xảy ra do sự kết thân của vua với 
Jĩvaka Komãrabhacca. 569 Jĩvaka là lưong y chăm sóc sức 
khoẻ cho hoàng tộc, Đức Phật và Chúng Tăng. Và ông còn là 
một bậc Thánh Nhập Lưu (Sot-Ãpanna). Một đêm nọ, theo 
lời yêu cầu của Vua A-xà-thế, ông đã đưa vị này đến Vườn 
Xoài (Amba-Vanna) của mình. Đức Phật đang cư trú tại đó 
cùng với một Hội Chúng lớn các vị Tỳ kheo. Đức Phật đã 
dạy cho Vua A-xà-thế bài Kinh Sa Môn Quả. Sau khi nghe 
xong bài kinh ấy, Vua A-xà-thế có được niềm tin mãnh liệt 
noi Đức Phật. Ông xin quy y Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng 
Tăng, và thú tội giết cha với Đức Phật. Từ ngày đó trở đi, 
Vua A-xà-thế đã 1 Ĩ 1 Ở rộng lòng mến mộ đối với Tam Bảo 
như một người cận sự nam (upãsaka, người nam có giới đức 
và phục vụ Tam Bảo). Và khi Hội Đồng (kết tập Tam Tạng) 
Lần Thứ Nhất triệu tập, nó đã được tổ chức tại Thành Vưong 
Xá (Rãjagaha), dưới sự bảo trợ của Vua A-xà-thế. Như vậy, 
đối với vua A-xà-thế, lưong y Jĩvaka là một người bạn lành. 
Và thông qua ông, vua A-xà-thế được gặp Đức Phật, người 
Bạn Lành Tối Thượng. 

CẬN SựNAM GAVESĨ 


569 


Xem DA.i.2 ‘Samanna-Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’) 




464 


Vận Hành Của Nghiệp 


Ví dụ khác là cận sự nam tên gọi Gavesĩ. 570 ồng là cận 
sự nam của Đức Phật Kassapa, và là người lãnh đạo của một 
nhóm năm trăm nam cư sĩ. Nhưng ông không giữ ngũ giới: 
ông chỉ quy y Tam Bảo. Và những người cư sĩ theo ông cũng 
làm y như vậy, nghĩa là họ cũng chỉ thọ Tam Quy. 

Rồi một hôm, Gavesĩ quyết định là ông muốn vượt 
trội hon những người theo ông. Vì thế, ông tuyên bố kể từ 
nay trở đi ông sẽ giữ ngũ giới.[232] Khi những người theo ông 
nhận ra rằng ông đang giữ ngũ giới, họ cũng thọ trì ngũ giới. 
Vì thế ông quyết định giữ phạm hạnh (Brahma-cãrĩ: hạnh 
trong sạch không dâm dục). Và họ cũng theo gưong ông giữ 
phạm hạnh. Rồi ông quyết định giữ hạnh không ăn phi thời 
(viratarii vikãlabhoj ana): và họ cũng theo ông không ăn phi 
thời. Sau đó ông đi đến Đức Phật Kassapa và xin xuất gia Tỳ 
kheo, để được thọ giới cao hon (upasampadã), những người 
theo ông cũng làm y như vậy. Cuối cùng, ông ra sức tinh tấn, 
với ý định sẽ đắc A-la-hán Tháh Quả ngay trong kiếp này, và 
những người theo ông cũng ra sức tinh tấn như vậy. Rốt cuộc 
là, tất cả mọi người trong họ đều đắc A-la-hán, thoát khởi 
sanh, già, và chết tưong lai. 

Theo cách đó, Gavesĩ là một người bạn lành (kalyãna- 
mitta) đối với năm trăm người theo ông. Và tất nhiên, tất cả 
những điều này trở thành khả dĩ chỉ khi có sự hiện diện của 


570 


A.V.IV.iii.10 ‘Gavesi Suttam’ (‘Kinh Gavesi’) 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


465 


người bạn lành tôi thượng, Đức Phật Kassapa: họ băt đâu 
bằng việc thọ trì Tam Quy (ti-sarana). 

Câu chuyện trên đã kết phúc phần giải thích của 
chúng tôi về việc những người khác cỏ thể gây ảnh hưởng 
trên cách cư xử của chúng ta như thế nào: đó là bạn bè, đồng 
nghiệp, đặc biệt các vị thầy tổ và người lãnh đạo của chúng 
ta. Rất nhiều noi trong Kinh Điển, Đức Phật giải thích rằng 
những bạn lành như vậy là yếu tố cần thiết cho việc hoàn 
thành thiện nghiệp của một người; và với những bạn lành 
như vậy chắc chắn một số bất thiện nghiệp sẽ bị ngăn lại 
không thể tạo ra quả của chúng được. 

Chúng tôi sẽ giải thích tiếp phần bất thiện nghiệp có 
thể bị ngăn chặn bởi sở hành thành tựu (payoga-sampattỉ) như 
thế nào. 


SỞ HÀNH THÀNH TỤt NGĂN NHŨNG BẤT THEỆN NGHỆP 


Hạnh hay hành vi cư xử của một người có thê là xâu, 
Chẳng hạn như người đó có thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói chuyện phù phiếm, 
vô ích, ý tham, ý sân và chấp giữ tà kiến. Đó là mười bất 
thiện nghiệp đạo mà chúng ta đã đề cập đến vài lần ở trước, 
và điều này được xem như sở hành thất bại (payoga-sampatti). 
Dựa vào sự thất bại ấy, một số bất thiện nghiệp của anh ta 
hay cô ta được phép tạo ra quả của chúng. Nhưng nhờ kết 
hợp với những người bạn tốt như Đức Phật và các vị Thánh 




466 


Vận Hành Của Nghiệp 


Đệ Tử của ngài, cô ta hanh anh ta có đức tin nơi Tam Bảo, 
tin nơi những vận hành của nghiệp, và hoàn thành được 
nhiều thiện nghiệp. 57 'Theo cách đó, cách cư xử của anh ta 
hay cô ta trở nên tốt hơn, và điều này được xem là sở hành 
thành tựu (payoga sampatti). Dựa vào sự thành tựu này, 
những bất thiện nghiệp bị ngăn lại và thay vào đó những 
thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. Cô ta hay anh 
ta có thể tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm..., làm cho giới 
được thanh tịnh, và dựa trên giới thanh tịnh đó, cô ta hay anh 
ta có thể thành công trong thiền chỉ và thiền minh sát. [233]. 

Giả sử người con trai của gia đình hiền lương nọ 
(kuìa-putta) đã hoàn thành nhiều bất thiện nghiệp trong kiếp 
trước. Nhưng kiếp này anh ta hoàn thành được nhiều thiện 
nghiệp: như thanh tịnh giới, và dựa trên giới đó, anh ta thực 
hành thiền chỉ và thiền minh sát thành công, chứng đắc Nhập 
Lưu Thảnh Đạo Trí hay Bất Lai Thánh Đạo Trí, dưới sự 
hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo. Sự thực hành ấy là sở 
hành thành tựu (payoga-sampattỉ), và nó ngăn được những 
nghiệp bất thiện nào mà (nếu không có nó) có thể đã tạo ra 
sanh thú thất bại (gati-vipatti): nói chung một sự thực hành 
như vậy sẽ ngăn được những nghiệp tạo ra tải sanh trong một 
cõi khổ. Những nghiệp tạo ra tái sanh bây giờ chỉ là những 
thiện nghiệp, vì sở hành thành tựu (payoga sampattỉ) của anh 
ta chỉ tạo ra an vui, hạnh phúc, như sanh thú thành tựu chẳng 


571 Xem ‘Bạn Tốt và Bạn xấu’ trang 453 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


467 


hạn. Vào lúc chêt anh ta có thê tái sanh trong một cảnh giới 
chư thiên do một thiện nghiệp thuộc dục giới cho quả 572 , hay 
trong một Phạm thiên giới do thiện nghiệp thiền như trong 
trường họp của Pukkusãti này. 


PUKKUSÃTI 

Pukkusãti rất thiện xảo trong các thiền chứng. Các 
thiền chứng này là sở hành thành tựu (payoga sampatti), 513 nó 
gồm cỏ Chánh Tinh Tấn (Sammã-Vãyãma), Chánh Niệm 
(Sammã-Sati), và Chánh Định (Sammã Samãdhi). Và trong khi 
lắng nghe Đức Phật giảng kinh ‘Giới Phân Biệt’ (‘Dhãtu- 
Vibhanga Sutta 7, 574 ông đắc Bất Lai Thánh Đạo và Bất Lai 
Thánh Quả Trí, ở đây Bất lai Thánh Đạo Trí được xem là sở 
hành thành tựu cao thượng nhất. 

Sau đó, ông đi kiếm y và bát để được thọ đại giới (Tỳ- 
kheo) với Đức Phật. Nhưng ông đã bị dạ xoa dưới lột một 
con bò húc chết. 575 Vào lúc chết, Bất Lai Thánh Đạo Trí dựa 
trên tứ thiền của Pukkusãti, đã làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp để tạo ra tái sanh trong cõi Phạm Thiên Vô Phiền 

572 về những quả của thiện nghiệp dục giới, thiện nghiệp thiền sắc giới và thiện 
nghiệp thiền vô sắc giới, xem bảng ‘1: Tâm Quả’, trang 90 

573 Chúng cũng đuợc xem là nhũng trọng nghiệp thiện, và đại hành nghiệp 
(mahaggata-kamma). 

574 M.III.iv.10 ‘Dhãtu-Vibhanga-Suttam’ 

575 về bối cảnh hên quan đến những hành động của dạ-xoa này, xem ‘Gái 
Điếm Báo Thù’, trang 616. 




468 


Vận Hành Của Nghiệp 


(Avỉhã), cõi thâp nhât trong năm Cõi Tịnh Cư (Suddha- 
Ẩvãsa ). 516 Thánh Đạo Trí của ông đã ngăn vô số những bất 
thiện nghiệp không để cho chúng tạo ra quả, và cũng ngăn 
vô số những thiện nghiệp nào có thể tạo ra tái sanh trong cõi 
dục giới, bởi vì, là một bậc Thánh Bất lai, ông sẽ không bao 
giờ còn phải tái sanh trong bốn cõi khổ, cũng như trong cõi 
người và chư thiên dục giới nữa. Đó là tất cả những kết quả 
của sở hành thành tựu (payoga-sampattỉ) của ông. 


ĐAO PHỦ TAMBADÃ ỊHIKA 


Ở đây, Tambadãthika, người đao phủ 577 một lần nữa 
được xem là ví dụ điển hình. Ông đã hoàn thành bất thiện 
nghiệp chặt đầu phạm nhân theo thói quen trong suốt năm 
mươi lăm năm: đó là sở hành thất bại. Nếu nghiệp đó cho 
quả vào lúc chết, ông chắc chắn sẽ phải tái sanh vào một cõi 
thấp, như địa ngục chẳng hạn. Nhưng khi Tôn-giả Xá-lợi- 
phất đi ngang qua nhà ông, Tambadãthika đã mời ngài vào 
và dâng món cháo sữa, sau đó ông đã lắng nghe Pháp của 
Tôn-giả Xá-lợi-phất với lòng tôn kính, và đắc Hành Xả Trí 
(Sankhãr-Upekkhã-Nãna'): tất cả những việc làm đó là sở hành 
thành tựu. Và dựa vào sự chứng đắc Hành Xả Trí này, những 
bất thiện nghiệp của Tambadãthika bị chặn lại, vì nó (hành 


576 Ibid.A 

577 Xem ‘Đao Phủ Tambadãthika’, trang 181. 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


469 


xả trí) làm nhiệm vụ như sanh nghiệp đê tạo ra tái sanh trong 
cõi chư thiên: sanh thú thành tựu (gatỉ-sampattỉ). 

TỒN GIA ANGULIIYIÃLA 

Ví dụ khác là Tôn giả Angulimãla mà câu chuyện của 
ngài chúng ta cũng đã đề cập ở trước. 578 Ngài không chỉ hoàn 
thành vô số những bất thiện nghiệp trong những kiếp quá 
khứ, mà trong kiếp cuối cùng này, như một tướng cướp khét 
tiếng, Angulimãla đã giết rất nhiều người. Sau đó ngài xuất 
gia làm Tỳ kheo dưới sự hướng dẫn của Đức Phật (Bậc Điều 
Ngự Vô Song Những Người Đáng Được Điều Ngự- Anuttaro 
Purỉsa-Damma-Sãrathi). Dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, 
Angulimãla đã giữ tăng thượng giới của một vị Tỳ kheo: đó 
là sở hành thành tựu (payoga-sampatti). Dựa trên giới đó, ngài 
đã hành thiền chỉ và minh sát: đó cũng là sở thành thành tựu. 
Và ngài hành thành công tới mức đắc được A-la-hán Thánh 
Đaọ Trí: đó là sở hành thành tựu tối thượng. 

SỞHÀNH THÀNH TỤƯ TỐI THƯỢNG 

Vì sao A-la-hản Thánh Đạo Trí (Arahatta-Magga- 
Nãna) được xem là sở hành thành tựu tối thượng? Bởi vì mặc 
dù, trong đời sống bình nhật của một vị A-la-hán, một số bất 


578 


Xem ‘Tôn giả Aủgulimala’ trang 159 




470 


Vận Hành Của Nghiệp 


thiện nghiệp và thiện nghiệp vẫn làm nhiệm vụ như trì 
nghiệp, chướng nghiệp hoặc đoạn nghiệp, song không có bất 
thiện nghiệp hay thiện nghiệp nào có thể làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp để tạo ra một ngũ uẩn mới sau tâm tử của kiếp 
này. A-la-hản Thánh Đạo Trí (Arahatta-Magga-Nãna) đã ngăn 
hoàn toàn mọi nghiệp không cho tạo ra tái sanh nữa: dù đó là 
những nghiệp tạo ra một sự tái sanh bất hạnh (sanh thú thất 
bại <gatỉ-vipattỉ> ), hay đó là những nghiệp tạo ra một sự tái 
sanh an vui (sanh thú thành tựu <gatỉ-sampattỉ> ). Và vào lúc 
Bát Niết-Bàn (Parinibbãna-sự diệt tối hậu) của một bậc A-la- 
hán, tất cả mọi nghiệp đều vô hiệu lực: tất cả mọi nghiệp đều 
bị ngăn không cho làm nhiệm vụ dưới bất cứ cách thức nào. 


Vị A-la-hán sẽ không bao giờ còn tái sanh lại nữa, dù trong 
bất kỳ cảnh giới nào, điều này có nghĩa rằng vị ấy đã vĩnh 
viễn thoát khỏi khổ. Đó là lý do tại sao A-la-hán Thánh Đạo 
Trí được xem là sở hành thành tựu tối thượng. 

Nếu Thánh Đạo Trí của một người là một trong ba 
thánh đạo thấp hon (từ Bất-lai Thánh Đạo đổ xuống), nguyên 
tắc này cũng áp dụng ở một mức độ thấp hon. Mặc dù, trong 
suốt kiếp sống của một bậc Thánh (Ariya Puggaỉa), một số 
bất thiện nghiệp và thiện nghiệp vẫn làm nhiệm vụ như trì 


nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, song lúc này không 
nghiệp bất thiện nào có thể làm nhiệm vụ như sanh nghiệp 
để tạo ra ngũ uẩn mới sau tâm tử của kiếp sống này được 
nữa. Thánh Đạo Trí đã tuyệt đối ngăn không cho bất thiện 
nghiệp tạo ra tái sanh. Nói chung, đối với các bậc Thánh, 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


471 


vĩnh viễn sẽ không còn một sự tái sanh bất hạnh hay sanh 
thú thất bại nào nữa: các vị sẽ không bao giờ phải tái sanh 
trong ngạ quỷ giới, súc sanh giới và địa ngục trở lại. Các vị, 
sẽ chỉ còn một số kiếp tái sanh an vui (sanh thủ thành tựu) 
giới hạn, và chỉ những thiện nghiệp là đuợc phép tạo ra tái 
sanh, hoặc trong nhân giới hoặc trong thiên giới hay Phạm 
thiên giới mà thôi. Trong một số kiếp nhất định nữa các vị 
chắc chắn sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả. 


TÔN GIẢ MỤC-KIỀN-ÍIÊN 


Một ví dụ của nguyên tắc này là Tôn giả Mục-kiền- 
liên (Mahãmoggallãna). Trong một kiếp quá khứ, ngài đã cố 
gắng giết chết cha mẹ của mình . 579 Trong kiếp cuối cùng (là 
Tôn giả Mục-kiền-liên ), nghiệp đó đã tạo ra quả của nó, khiến 
thân của ngài bị bọn cuớp đập vỡ ra từng mảnh. Sau đó, ngài 
nhập Vô Du Niết-Bàn (Bát-Nỉết-Bàn). Với việc Bát-Niết-Bàn 
này, nghiệp giết cha mẹ của ngài, cùng với những bất thiện 
nghiệp khác từ quá khứ vô tận, và những thiện nghiệp từ quá 
khứ vô tận, trở thành vô hiệu lực: A-la-hán Thánh Đạo Trí 
của ngài đã cắt đứt chúng hoàn toàn. 


SỞ HÀNH THÀNH TỤt CHỈ TẠO RA QUẢ AN VUI 


579 Chi tiết về sự kiện này được đưa ra ở mục ‘Nghiệp Quá Khứ của Tôn giả 
Mục-kiền-liên”, trang 583 




472 


Vận Hành Của Nghiệp 


Từ những gì chúng tôi giải thích, có lẽ bây giờ quý vị 
đã hiểu đuợc rằng sở hành thành tựu chỉ tạo ra quả an vui 
nhu thế nào. 

Khi giải thích về Nhu Lai Lực Thứ Nhất 580 , chúng tôi 
cũng đã giải thích điều này rồi. 

[1] Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây thân hành thiện có thể 
tạo ra quả không khả lạc, không khả hỷ, không khả 
ỷ. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là thân 
làm thiện có thể tạo ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý: 
sự kiện này có xảy ra. 

[2] Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây miệng nói thiện có thể 
tạo ra quả không khả lạc, không khả hỷ, không khả 
ý. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là miệng 
nói thiện có thể tạo ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý: 
sự kiện này có xảy ra. 

[1] Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây ý nghĩ thiện có thể tạo 
ra quả không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. 
Sự kiện này cỏ xảy ra, này các Tỷ-kheo, là ý nghĩ 
thiện có thể tạo ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý: sự 
kiện này có xảy ra. 


580 


A.I.XV.3 ‘Atthana-Pali’ 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


473 


Những trích dẫn trên đây đã kết thúc phần giải thích 
của chúng tôi về việc những bất thiện nghiệp bị ngăn không 
cho quả do bốn loại thành tựu: sanh thú thành tựu, sanh y 
thành tựu, thời kỳ thành tuụ và sở hành thành tựu nhu thế 
nào. 


Sự THẤT BẠI CHO PHÉP nhũng bất THTỆN nghiệp 


Đến đây chúng ta sẽ bàn đến việc những bất thiện 
nghiệp đuợc phép (cho quả) nhu thế nào do sự đối nghịch 
của bốn pháp thất bại . 581 


SANH THÚ THÁT BẠÍ CHO PHÉP NHŨ NG BÁT THIỆN NGHÍẸP 


Có nghiệp xâu đã làm chín mùi sau khi đi đên sanh 
thú thất bại (gati-vipatti). 582 

Thiện nghiệp của một nguời có thể làm nhiệm vụ nhu 
sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một thiện thú: cõi nguời, 
hay một cõi trời. Đó là sanh thú thành tựu (gati sampattỉ). 
Dựa vào sự thành tựu ấy, một số bất thiện nghiệp của cô ta 
hay anh ta bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhung 
do một bất thiện nghiệp nào đó, cô ta hay anh ta phải tái sanh 


581 VbhA.xvi.810 ‘Dutiya-Bala-Niddeso’ (‘Giải Thích về Sức Mạnh Thứ Hai’) 
DD.xvi.2206-2210. 

582 Tất cả những trích dẫn khai mở ở đây được lấy từ sự giải thích của Đức Phật 
trong Vbh.XVLx.810 ‘Nãna-Vibhangố’ (‘Trí Phân Tích’) 




474 


Vận Hành Của Nghiệp 


vào một ác thú: địa ngục, súc sanh, hay ngạ quỷ giới. Đó là 
sanh thú thất bại (gati-vipatti). Dựa vào sanh thú thất bại này, 
những bất thiện nghiệp được phép, hết nghiệp này đến 
nghiệp khác, tạo ra quả của chúng. 

Một thời chúng tạo ra tái sanh trong địa ngục; vào 
một thời khác chúng tạo ra tái sanh trong thế giới ngạ quỷ; 
vào một thời khác nữa chúng tạo ra tái sanh trong thế giới 
của A-tu-la (Asura). Trong một thời gian dài những bất thiện 
nghiệp này không cho phép một người như vậy cất đầu lên 
khỏi những ác thú. Một ví dụ điển hình là Tôn-giả Losaka 
Tissa. Do ganh tỵ quá mức, ông đã quăng bở thức ăn của một 
vị A-la-hán. Nghiệp quăng bở thức ăn của một vị A-la-hán 
này, được hồ trợ bởi sự hối hận sau đó trong nhiều năm, đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra sự tái sanh lâu dài 
trong địa ngục, rồi nhiều lần tái sanh làm A-tu-la 583 , và nhiều 
lần tái sanh làm chó 584 . 

SANH Y THẤT BẠI CHO PHÉP BẤT THIỆN NGHỆP(Tạ o Quả) 


r 


CÓ những nghiệp xâu đã làm chỉn mùi sau khi đi 
đến sanh y thất bại (upadhi-vipatti). 


583 VsM.xiii.411 ‘Cut-Ũpatãta-Nãna-Kathã’ (‘Luận về Sanh Diệt Trí’) 
pp.xiii.93 

584 Một giải thích chi tiết về điều này đã đuợc đua ra ở mục ‘Trưởng Lão Tissa 
Đố Kỵ’ trang 632. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


475 


Một người có thê sinh ra với chân tay lành lặn, diện 
mạo đáng yêu, xinh đẹp và rạng rỡ như Phạm Thiên: đó là 
sanh y thành tựu (upadhỉ-sampattỉ ). Dựa vào sự thành tựu đó, 
một số bất thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của 
chúng. Nhưng nếu do một chướng nghiệp bất thiện nào đó, 
cô ta hay anh ta có thể bị khiếm khuyết chân tay, diện mạo 
không hấp dẫn, xấu xí và khó coi giống như chằng tinh: đó là 
sanh y thất bại (upadhỉ-vipatti). Dựa trên sự thất bại ấy, những 
bất thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. 

Chú giải giải thích rằng nếu một người như vậy sanh 
ra làm nô lệ, họ sẽ bị bắt làm những công việc do bẩn, ngay 
cả việc hốt rác. Bởi vì anh ta xấu xí, nên người chủ sẽ nghĩ: 
‘Người như thế này chỉ có thể làm công việc dơ bẩn. ’Nếu đó 
là một người nữ, họ sẽ bắt cô ta làm công việc lo liệu thức ăn 
(cắt cỏ) cho voi... Và thậm chí nếu cô ta có sanh trong một 
gia đình hiền lưong, người thu thế của vua cũng có thể nghĩ 
rằng cô ta là một nô lệ của nhà này, và bắt trói cô ta đem đi.. 
Chú giải nêu ra một trường hợp như vậy ở Tích Lan (Sri 
Lanka), chuyện xảy ra với người vợ xấu xí của một lãnh 
chúa. 


THÒI KỲ THẤT BẠI CHO PHÉP CÁC BẤT THIỆ N N GHIỆP (Tạo Quả) 


Có những nghiệp xâu đã làm sẽ chín mùi do gặp 
thời kỳ thất bại (kãla-vỉpattỉ). 




476 


Vận Hành Của Nghiệp 


Một người có thể được sanh ra trong thời kỳ có sự cai 
trị anh minh, con người hiền lưong, chẳng hạn như khi loài 
người mới bắt đầu xuất hiện vào lúc khởi đầu của một kiếp, 
khi có một vị Chuyển Luân Vưong, hay một vị Phật: đó là 
thời kỳ thành tựu (kãla-sampatti ) 5 * 5 Dựa vào sự thành tựu ấy, 
một số bất thiện nghiệp của cô ta hay anh ta bị ngăn không 
cho tạo ra quả của nó. Nhưng do một chướng nghiệp bất 
thiện nào đó, người ấy có thể sanh ra trong thời kỳ của một 
chính phủ hôn ám, và con người thì xấu xa, hiểm ác, nhu 
nhược. 586 Ngưòi ấy cũng có thể sanh vào thời kỳ mà tuổi thọ 
của con người giảm chỉ còn mười tuổi,[234] khi những thực 
phẩm chế biến từ sữa 587 không còn nữa, và những loại hạt 
kudrũsaka? trở thành thực phẩm tốt nhất để dùng. Lúc đó, 
mặc dù người ta được tái sanh làm người, họ cũng sống 
giống như trâu bò, hoặc các loài dã thú. Nói chung, tái sanh 
vào một thời kỳ như vậy là thời kỳ thất bại. Dựa vào sự thất 
bại đó, những bất thiện nghiệp được phép tạo ra quả của 
chúng. 


585 Những chi tiết hên quan đến vấn đề này, xem ‘Bạn xấu và Bạn Tốt’ trang 
453. 

586 hiểm ác (kasape); nhu nhược (niroje): ni (không có) + oje (dinh dưỡng). 
Như vậy,(con người ấy) không có sinh lực (nhựa sống), nhu nhược, không có 
chí khí, suy đồi. 

587 sản phẩm chế biến từ sữa (năm sản phẩm lấy ra từ bò (panca gorasã): sữa 
(khlra), sữa đông dùng làm phó-mát (dadhi), bơ lỏng (ghata), sữa nước (takka), 
bơ đặc (navanĩta). 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


477 


SỞ HÀNH THẤT BẠI CHO PHÉP NHŨNG BẤT THIỆN N GHIỆP 


Có những nghiệp xâu đã làm chín mùi sau khi có 
sở hành thất bại (payoga-vipatti). 

Hạnh của một người có thể là tốt. Người này biết 
tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm,...nói chung, thực hành 
mười thiện nghiệp đạo đã đề cập nhiều lần ở trước. Đó là sở 
hành thành tựu (payoga-sampattỉ). Dựa vào sự thành tựu đó, 
một số bất thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của 
chúng. Nhưng sau đó người này có thể làm một hạnh xấu, 
như sát sanh, trộm cắp, tà dâm...: mười bất thiện nghiệp đạo. 
Đó là sở hành thất bại. Dựa vào sự thất bại này, những bất 
thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. Chú giải giải 
thích rằng một người với sở hành như vậy sẽ bị bắt, bị đem 
đến trước mặt vua, bị hành hạ và bị xử trảm. [235] 

Tôn giả Đề-bà-đạt-đa, người chúng ta đã đề cập ở 
trước, là một ví dụ điển hình. 588 

SỦNG THÀN CỦA VUA 

Đến đây đã kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
bốn loại thành tựu (sanh thú-, sanh y-,thời kỳ- và sở hành 
thành tựu) ngăn một số bất thiện nghiệp không cho tạo ra 


588 Xem ‘Tôn giả Đề-bà-đạt-đa’, trang 431. 




478 


Vận Hành Của Nghiệp 


quả của chúng, trong khi bốn loại thất bại lại cho phép 
những bất thiện nghiệp ấy. 

Để giải thích điều này, chú giải đua ra một ví dụ. Giả 
sử nguời kia làm hài lòng đức vua bằng một hành động nào 
đó, và vua thuởng cho nguời ấy một chức vụ và một lãnh địa 
để cai trị. Sau đó nguời đàn ông này đối xử tàn nhẫn với 
nhân viên của mình, phá huỷ lãnh địa ông cai trị. Bằng vũ 
lực, ông tịch thu tài sản của nguời khác: xe cộ, trâu, bò, nô lệ 
nữ, ruộng đất.. .Nhung do là sủng thần của nhà vua, không ai 
dám ta thản việc đó. 

Rồi một ngày kia, ông xúc phạm vị tể tuớng của vua. 
Vị tể tuóng này đang là một đại sủng thần trong triều, nên đã 
ra lệnh bắt nguời đàn ông ấy và cho quân lính đánh đập. 
Chua hết, vị tể tuông còn đi đến vua và kể lại chuyện nguời 
đàn ông này đã làm cho lãnh địa của mình tan hoang nhu thế 
nào cho vua biết. Thế là nguời đàn ông bị bắt và bị cùm 
trong tù. Sau đó nhà vua cho đánh trống trong kinh thành và 
công bố: ‘Ai có tài sản bị tịch thu bởi nguời nhu vậy nhu 
vậy?’ Và mọi nguời đi đến đồng thanh kêu lên: ‘Tài sản nhu 
thế này của tôi đã bị tịch thu! ’ ‘Tài sản như thế nọ của tôi đã 
bị tịch thu! ’ Và vị vua, lúc bâý giờ vô cùng giận dữ, đã cho 
tra tấn người đàn ông này bằng nhiều cách, và sau đó đem xử 
trảm, vua nói: ‘Hãy ném xác người này vào nghĩa địa, thu 
hồi lại sợi xích. ’ 

Trong câu chuyện này, mới đầu người đàn ông làm 
được một hành động nào đó khiến vua hài lòng, và nhận 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


479 


được một chức vụ và lãnh địa cai quản đáp lại: điêu này 
giống như khi một thiện nghiệp nào đó cho một kẻ phàm phu 
được tải sanh lên thiên giới. Dân chúng không dám ta thán 
về sở hành bất chính của người đàn ông này vì lúc đó ông 
đang là sủng thần của đức vua: điều này giống như khi 
những bất thiện nghiệp không thể tạo ra quả của chúng do kẻ 
phàm phu này đang ở trên thiên giới. Rồi người này xúc 
phạm một người đang có ân sủng lớn đối với vua, và bị thất 
sủng rồi bị cùm trong tù: điều này giống như khi kẻ phàm 
phu hết phước ở cõi trời, và tải sanh vào địa ngục. Từ khi 
người đàn ông này bị thất sủng với đức vua, bị bở tù, rồi dân 
chúng la ó: ‘Tài sản như thế này của tôi đã bị tịch thu! ’ ‘Tài 
sản như thế nọ của tôi đã bị tịch thu! ’ Điều này cũng giống 
như từ khi kẻ phàm phu hết phước ở cõi trời, bị tái sanh vào 
địa ngục, lúc đó tất cả những bất thiện nghiệp của người này 
gôm lại, và tạo ra quả của chúng. Xác của người đàn ông này 
bị quăng vào nghĩa địa, chỉ sợi xích được thu hồi lại: điều 
này giống như nồi thống khổ của kẻ phàm phu suốt kiếp 
trong địa ngục, không thể cất đầu lên khỏi địa ngục, vì mồi 
lần một quả nghiệp (bất thiện) hết tác dụng, thì nghiệp bất 
thiện khác lại tạo ra quả của nó.[236] 

Chú giải kết luận bằng cách giải thích rằng không chỉ 
một, hoặc hai, hoặc một trăm, hoặc một ngàn chúng sanh đã 
hoàn thành những bất thiện nghiệp có thể liên tục tạo ra quả 
trong suốt một đại kiếp ở địa ngục như thế mà những chúng 
sanh chịu khổ trong một thòi gian dài như vậy cũng nhiều 




480 


Vận Hành Của Nghiệp 


không thê tính kê. Đó là lý do vì sao nêu gặp bôn pháp thât 
bại này sẽ nguy hiểm nhu thế nào vậy. 


Sự THẤT BẠI NGĂN NHỮNG THỆN NGHỆP 


Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến bốn loại thất bại này sẽ 
ngăn không cho những thiện nghiệp tạo ra quả của chúng 
nhu thế nào . 589 


SANH THÚ THÁT BẠÍ NGĂN NHŨNG THĨẸN NGHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm bị sanh thú thât bại 
ngăn không cho chín mùi (hay không cho tạo ra 

quả). 590 

Thiện nghiệp của một nguời có thể làm nhiệm vụ nhu 
sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một thiện thú: cõi nguời 
hay cõi trời. Đó là sanh thú thành tựu (gati-sampattỉ). Dựa 
vào sự thành tựu ấy, một số thiện nghiệp đuợc phép tạo ra 
quả của chúng. Nhung do một bất thiện nghiệp nào đó, cô ta 
hay anh ta có thể bị tái sanh vào một ác thú: địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Đó là sanh thú thất bại (gati-vipatti). Dựa vào 


589 VbhA.xvi.810 ‘Dutiya-Bala-Niddeso’ (‘Giải Thích về Sức Mạnh Thứ Hai’) 
DD.xvi.22 11-2216 

590 Tất cả những trích dẫn khai mở ở đây được lấy từ sự giải thích của Đức Phật 
trong Vbh.XVI.x.810 ‘Nãna-Vibhango’ (‘Trí Phân Tích’) 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


481 


sự thất bại ấy, những thiện nghiệp bị ngăn lại không cho tạo 
ra quả của chúng. 

VUAA-XÀ-THÉ 

Một ví dụ điển hình là Vua A-xà-thế ( 'Ạịãtasattu): 
chúng ta đã đề cập đến ông trong phần liên quan đến minh 
(vỉjjã) và hạnh (carana). 591 Ồng là con của Đức Vua Tần-bà- 
sa-la (Bimbỉsãra), một bậc Thánh Nhập Luu, và là đại hộ 
pháp của Đức Phật và Tăng Chúng. Để có đuợc vuong vị, A- 
xà-thế đã giết chết cha của mình. Sau đó, một đêm nọ, ông đi 
đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết cho ông nghe bài 
Kinh Sa-Môn Quả. 592 Mặc dù đức Vua đã hoàn thành đủ 
thiện nghiệp (pãramĩ) để đắc Nhập Luu giống nhu cha. 
Nhung chỉ vì một nghiệp bất thiện (giết cha: sở hành thất 
bại) mà thiện nghiệp nghe Pháp đã bị ngăn không cho tạo ra 
quả của nó: vua đã không đắc Một Đạo Quả nào, và vẫn còn 
là một phàm nhân (puthu-jjana) . Lại nữa, sau khi nghe xong 
bài pháp của Đức Phật, Vua A-xà-thế có đuợc niềm tin mãnh 
liệt noi Đức Phật, và trở trành một đại hộ pháp của Ngài và 
chu Tăng. Nhung sau khi chết tất cả thiện nghiệp ông làm bị 
ngăn lại không cho tạo ra quả của nó, hiển nhiên là vì nghiệp 
giết cha của ông đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 


591 Xem ‘Vua A-xà-thế’, trang 290/Tập I 

592 D.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’) 




482 


Vận Hành Của Nghiệp 


tái sanh trong địa ngục. Một khi ông đã tái sanh trong địa 
ngục (sanh thú thất bại), thì tất cả thiện nghiệp của ông cũng 
sẽ tiếp tục bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. 


SANH Y THẤT BẠI NGÃN NHŨNG THIỆN N GHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm không thê chín mùi 
do bị sanh y thất bại ngăn chặn. 


Một người có thê sanh ra với tay chân lành lặn, diện 
mạo đáng yêu, đẹp đẽ, và rạng rõ như Phạm Thiên: đó là 
sanh y thành tựu (upadhỉ-sampattỉ). dựa vào sự thành tựu này, 
một số thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. Nhưng 
do một chướng nghiệp bất thiện nào đó, người này có thể bị 
chân tay khiếm khuyết và một giện mạo xấu xí, không hấp 
dẫn: đó là sanh y thất bại. Dựa vào sự thất bại đó, những 
thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. 

Chẳng hạn, nếu người ấy được sanh ra trong một gia 
đình hoàng tộc, người ấy sẽ không được phong vưong theo 
nghi lễ quán đanh, bởi vì họ nghĩ: ‘Điều gì sẽ xảy ra với 
vương quốc của một ông vua bất hạnh đến thế?Nk nếu 
người ấy sanh trong một gia đình của tể tướng, người ấy 
cũng không đảm nhận được chức vụ của cha mình, và... 


VUATIÉUĐẢO 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


483 


Chú giải đưa ra một ví dụ từ Tích Lan (Srỉ-lanka) cỗ 
xưa. Có lần đức vua xứ này đã ban một đặc ân cho hoàng 
hậu vào ngày bà sanh cho ông một hoàng tử. Bà đã giữ đặc 
ân ấy cho ngày sau. Rồi một lần, khi được bảy, tám tuổi , 
hoàng tử choi đá gà trong sân triều: đó là một sở hành thất 
bại (payoga-vipattiỉ). Một con gà chọi nhảy chồm lên và làm 
1 Ĩ 1 Ù một mắt của hoàng tử. Sau đó, khi hoàng tử mười sáu 
tuổi, người mẹ muốn cai trị vuông quốc thông qua con trai 
của mình. Vì thế bà đã yêu cầu đức vua ban đặc ân cho bà 
bằng cách trao vưong quốc cho hoàng tử. Nhưng đức vua từ 
chối với lý do hoàng tử chỉ có một mắt. Hoàng hậu oán trách 
đức vua, và để làm vui lòng bà, vua đã cho hoàng tử cai trị 
tiểu đảo Nãgadĩpa. Lẽ ra, nếu còn đủ hai mắt, hoàng tử đã 
trở thành vua của toàn cõi Tích Lan này rồi. 


THÒI KỲ THẤT BẠI NGÃN NHŨNG THIỆN NGHIỆP 


Có những nghiệp thiện đã làm không chín mùi 
được do bị ngăn chặn bởi thời kỳ thất bại (kãỉa 
vipattỉ). 

Một người có thể được sanh ra trong thời kỳ của 
chính phủ anh minh, và con người hiền thiện, chẳng hạn như 
khi con người mới bắt đầu xuất hiện vào lúc khởi đầu của 
một kiếp, khi có một vị Chyển Luân Vưong, hay một vị Phật 
ra đời: đó là thời kỳ thành tựu (kãla-sampatti). Dựa vào sự 
thành tựu này một số thiện nghiệp của cô ta hay anh ta được 




484 


Vận Hành Của Nghiệp 


phép tạo ra quả cua chúng. Nhung do một chuông nghiệp bât 
thiện nào đó, cô ta hay anh ta có thể phải sanh ra trong thời 
kỳ của chính phủ hôn ám, và con nguời thi xấu xa, hiểm ác, 
nhu nhược. Nguời ấy cũng có thể bị tái sanh trong thời kỳ 
mà thọ mạng của con nguời giảm xuóng chỉ còn mười 
tuổi, 593 khi những thực phẩm chế biến từ sữa 594 không còn 
nữa, và những loại hạt kudrũsaka? trở thành thực phẩm tốt 
nhất để dùng. Lúc đó, mặc dù người ta được tái sanh làm 
người, họ sống cũng giống như trâu bò, hoặc các loài dã thú 
vậy. Nói chung tải sanh vào một thời kỳ như vậy là thời kỳ 
thất bại. Dựa vào sự thất bại đó, những thiện nghiệp bị ngăn 
lại. 


SỞHÀNH THẤT BẠI NGĂN NHŨNG THIỆ N N GHIỆP 


CÓ một sô nghiệp tôtsau khi đã làm không chỉn mùi 
(cho quả) do bị sở hành thất bại ngăn lại. 


Hạnh của một người có thê là tôt. Cô ta hay anh ta 
biết tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm...: mười bất thiện 
nghiệp đạo. Đó là sở hành thành tựư (payoga-sampatti). Dựa 


593 thọ mạng giảm xuống còn mười tuổi: xem ‘Sự Sa Đoạ Của Kiếp Người’, 
trang 457. 

594 sản phẩm chế biến từ sữa (năm sản phẩm lấy ra từ bò (panca gorasã): sữa 
(khlra), sữa đông dùng làm phó-mát (dadhi), bơ lỏng (ghata), sữa nước (takka), 
bơ đặc (navanĩta). 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


485 


vào sự thành tựu ấy, một số thiện nghiệp được phép tạo ra 
quả của chúng. Nhưng sau đó cô ta hay anh ta có thể tạo 
những hạnh xấu, nghĩa là cô ta hay anh ta có thể sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm,...: mười bất thiện nghiệp đạo. Đó là sở 
hành thất bại. Dựa vào sự thất bại này, những thiện nghiệp bị 
ngăn không cho tạo ra quả của chúng. 

Chú giải giải thích rằng một người như vậy những gia 
đình đồng đẳng không ai muốn gả con gái cho. Họ nghĩ: 
‘Con người xẩu xa này thực lả quá độ với phụ nữ, quá độ với 
rượu chè, quá độ với cờ bạc, ’ và họ tránh xa người ấy. 

TRƯỞNG GIẢ MAHÃDHANA 

Một ví dụ điển hình là Trưởng Giả Mahãdhana, con 
trai của một trưởng khố: chúng ta đã đề cập đến ông ta ở 
phần nói về minh và hạnh (vijjã-carana ). 595 Ông ta được sanh 
ra trong một gia đình rất giàu ở Bãrãnasĩ, và kết hôn với một 
người con gái cũng thuộc gia đình cự phú. Nhưng ông ta đã 
phung phí hết toàn bộ gia sản của mình vào việc rượu chè, 
hưong, hoa (vật trang điểm), ca nhạc, nhảy múa,...: đó là sở 
hành thất bại. Nó cho phép một số bất thiện nghiệp tạo ra 
quả của chúng, và ông ta khánh tận trong cảnh cực kỳ nghèo 
đói, phải đi xin ăn. Đức Phật nói với Tôn-giả Ãnanda rằng 
nếu Mahãdhana khi còn thanh niên biết chí thú làm ăn, ông 


595 


Xem lại ‘Trưởng Giả Mahadhana’, trang 289 




486 


Vận Hành Của Nghiệp 


sẽ trở thành một trưởng khô ở Bãrãnasĩ. Và nêu khi còn 
thanh niên, Mahãdhana xuất gia, ông sẽ trở thành một bậc A- 
la-hán, và vợ ông một bậc Bất-lai. Trong cả hai trường hợp, 
chúng ta thấy đó đều là sở hành thành tựu, và nó sẽ cho phép 
một số thiện nghiệp tạo ra quả của chúng. Tưong tự, nếu khi 
ở tuổi trung niên, Mahãdhana biết chí thú làm ăn, ông có thể 
đã trở thành đệ nhị trưởng khố trong kinh thành Bãrãnasĩ 
này, và nếu là một vị sư ông sẽ trở thành một bậc Bất-lai, và 
vợ ông sẽ là một bậc Nhất-lai: một lần nữa đây cũng là sở 
hành thành tựu, cho phép những thiện nghiệp tạo ra quả của 
chúng. Và nếu ông ta làm được những điều này khi đã lão 
niên, ông sẽ trở thành đệ tam trưởng khố trong kinh thành, 
hoặc nếu là người xuất gia ông sẽ trở thành một bậc Nhất-lai, 
và vợ ông là bậc Nhập-lưu: đây cũng là sở hành thành tựu, 
cho phép những thiện nghiệp tạo ra quả của chúng. Nhưng 
do sở hành thất bại, những thiện nghiệp đó bị ngăn lại không 
cho tạo ra quả của chúng, và ông hoàn toàn chẳng được gì: 
không có tài sản của một người tại gia cũng không có thánh 
sản của một người xuất gia. Và vào lúc chết, số phận của ông 
ta là phải tái sanh vào địa ngục, đó là sanh thú thất bại (gati- 
vỉpattỉ), ngăn những thiện nghiệp không cho tạo ra quả của 
chúng, và cho phép những bất thiện nghiệp, nối tiếp theo 
nhau hết nghiệp này đến nghiệp khác, tạo ra quả của chúng. 

Cả hai vợ chồng đã hoàn thành đủ thiện nghiệp để trở 
thành một người giàu hon họ đã từng, và thậm chí còn trở 
thành những bậc Thánh. Nhưng, chỉ khi có sở hành thành 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


487 


tựu, chứ không phải sở hành thất bại, những thiện nghiệp ấy 
mới tạo ra quả của chúng được vậy. 

LÀM THÉ NÀO ĐÉ TRÁNH THẤT BẠI 

Bây giờ tôi sẽ giải thích bốn loại thất bại ngăn một số 
thiện nghiệp không cho tạo ra quả như thế nào. Hãy ghi nhớ 
những điều này trong tâm, quý vị sẽ hiểu được bốn loại thất 
bại này nguy hiểm như thế nào. Làm thế nào để tránh chúng? 
Muốn tránh chúng chỉ có cách là tránh những bất thiện 
nghiệp. Bởi vì những bất thiện nghiệp sẽ chỉ giúp quý vị gặp 
bốn loại thất bại trong những kiếp sống tưong lai của quý vị 
mà thôi. Chúng luôn luôn sẵn sàng để cho quý vị một sự 
chào đón nồng nhiệt nhất, và cung cấp một mảnh đất phì 
nhiêu để những bất thiện nghiệp của quý vị có co hội tạo ra 
quả của chúng: những quả không mong muốn, không khả lạc 
và không khả ý. [237] Vậy thì, làm thế nào để quý vị tránh 
được những bất thiện nghiệp? Chỉ bằng cách làm những 
thiện nghiệp. Vì những thiện nghiệp sẽ giúp quý vị gặp bốn 
loại thành tựu trong những kiếp sống tưong lai. Bốn loại 
thành tựu này cũng cung cấp mảnh đất phì nhiêu cho những 
thiện nghiệp của quý vị tạo ra quả của chúng: những quả 
đáng mong ước, khả lạc và khả ý. 

Tất nhiên có ba loại thành tựu hoặc thất bại mà trong 
bất cứ kiếp nào cũng nằm ngoài quyền hạn của quý vị, đó là, 
sanh thú thành tựu hay thấy bại, sanh y thành tựu hay thất 




488 


Vận Hành Của Nghiệp 


bại, và thời kỳ thành tựu hay thât bại. Trong một kiêp sông, 
chỉ sở hành thành tựu là nằm trong quyền hạn của quý vị. 
Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, ba pháp nằm ngoài 
quyền hạn đều là những sự thành tựu. Trong kiếp này, quý vị 
đã có được sự tái sanh làm người: đó là sự thành tựu thứ 
nhất, sanh thú thành tựu. Kế tiếp, mặc dù quý vị có thể 
không xinh đẹp hay rạng rõ như các vị Phạm Thiên, song 
quý vị có chân tay lành lặn, các căn đầy đủ: quý vị có thể 
thấy, nghe, .. .Đó là sự thành tựu thứ hai, sanh y thành tựu. 
Cuối cùng, hiện tại Giáo Pháp của Đức Phật vẫn tồn tại trên 
thế gian; đó là sự thành tựu thứ ba, thòi kỳ thành tựu. Quý vị 
có được ba sự thành tựu này là nhờ sở hành thành tựu trong 
quá khứ và hiện tại. Và sau khi đã có được ba phưong tiện ấy 
quý vị kể như đã có được rất nhiều co hội để tiếp tục với sở 
hành thành tựu. Như vậy chúng tôi có thể nói quý vị đang 
sống với bốn sự thành tựu, và chúng sẽ đón chào tất cả thiện 
nghiệp mà quý vị đã hoàn thành trong vô lượng kiếp quá khứ 
cũng như trong kiếp hiện tại này với lòng mến khách nồng 
nhiệt nhất. Quả của những thiện nghiệp ấy sẽ chỉ là những 
quả đáng mong ước, khả lạc, và khả ý. Vì thế, hãy cố tránh 
sở hành thất bại, và chỉ sống với sở hành thành tựu. Làm thế 
nào để quý vị sống được như vậy? 

Quý vị hãy nhớ những gì Đức Phật nói trong bài 
‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ Hai’ (‘Gaddula-Bhadda Sutta ’): 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


489 


Do vậy, này các Tỳ kheo, cân phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: ‘Trong một thòi gian dài 
tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, bởi sân, và bởi si. ’ 
Do những phiền não của tâm, này các Tỳ kheo, các 
chúng sanh bị ô nhiễm; do sự thanh tịnh của tâm, 
các chủng sanh được thanh tịnh. 

Tham, sân, và si làm ô nhiễm tâm, trong khi vô-tham, 
vô-sân, và vô-si làm cho nó thanh tịnh. Khi có vô-tham, vô- 
sân, và vô-si, tư (cetanã) của hành động sẽ là tư thiện và tất 
nhiên đó là một thiện nghiệp. Vì thế quý vị cần phải tịnh hoá 
những hành động của mình bằng cách chỉ hoàn thành mười 
thiện nghiệp đạo (dasa kusala-kamma-patha), đã đề cập ở 
trên . 

1. Ba thân nghiệp thiện (kãya kamma) 

i. Không sát sanh, có lòng từ ải và bi mẫn. 

ii. Không trộm cắp 

iii. Không tà dâm 

2. Bốn khẩu nghiệp thiện (vacĩkamma) 

i. Không nói dối 

ii. Không nói lời chia rẽ 

iii. Không nói lời thô ác, mà nói một cách lễ 
độ. 

iv. Không nói chuyện phù phiếm 

3. Ba ý nghiệp thiện (mano kamma) 


596 về chi tiết, xem ‘Mười Thiện Nghiệp Đạo’, trang 261/Tập I 




490 


Vận Hành Của Nghiệp 


i. Y không tham 

ii. Không ôm ấp oán thù, sân hận 

iii. Không chấp giữ tà kiến, mà luôn giữ vững 
chánh kiến (Sammã Ditthi) 

Để có được niềm tin trọn vẹn nơi những vận hành 
của nghiệp, ý nghiệp cuối cùng này được xem là quan trọng 
nhất. 

Mười nghiệp đạo này là thiện nghiệp hiệp thế. Bằng 
một số cách, chúng tôi đã giải thích việc làm thế nào để hoàn 
thành những thiện nghiệp ấy. Chẳng hạn, như những gì Đức 
Phật gọi là phước nghiệp sự (punna-kỉrỉya-vatthu): 591 

1. Bố thí (dãna) 

2. Trì giới (sĩla): đối với các vị sư là các giới theo 
Luật Tạng (Vinaya), đối với các tu nữ là tám hay 
mười giới, và đối với người tại gia là năm, tám 
hay mười giới. 

3. Tu Thiền (hhãvanã): thiền chỉ nhằm đắc cận định 
hoặc bậc thiền, và thiền minh sát, là để thấy tính 
chất vô thường, khổ, và vô ngã của danh chon đế 
(paramattha-nãma) và sắc chon đế (paramattha- 
rũpa) thuộc quá khứ, vị lai, và hiện tại, bên trong 
và bên ngoài, thô và tế, cao thượng và hạ liệt, xa 
và gần. 


597 về chi tiết, xem Thước Nghiệp Sự’, trang 128/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


491 


Đức Phật cũng có khi giải thích ba phước nghiệp sự 
này như minh và hạnh (vỉjjã-carana), và điều này chúng ta 
cũng đã bàn đến ở trên: 598 

1. Hạnh (carcina) có mười lăm pháp: đầy đủ giới 
hạnh, chế ngự các căn, tiết độ trong ăn uống, luôn 
luôn tỉnh thức, tín (bao gồm cả việc thực hành 
thường xuyên pháp bố thí), niệm, tàm, quý, đa 
văn, tinh tấn, trí tuệ, và bốn bậc thiền (ịhãnas). 

2. Minh (vijjã) là minh sát trí (Vỉpassanã Nãna), lên 
đến Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna). 

Như đã nói trước đây, thiền minh sát tạo ra tái sanh 
được gồm trong yếu tố tuệ của hạnh (carana), và thiền minh 
sát không tạo ra tái sanh thì được gồm trong nhóm minh 
(mã). 

Minh và hạnh cũng là tam học giới (sĩla), định 

(samãdhỉ) và tuệ (pa/mõ). 599 Giới học được tu tập trên ba pháp: 

[238] 

1. Chánh Ngữ (Sammã-Vãcã) 

2. Chánh Nghiệp (Sammã-Kammanta) 

3. Chánh Mạng (Sammã-Ẫjĩva) 

Khi chúng ta tu tập trong giới, chúng ta thành tựu 
được giới thanh tịnh (sĩla-visuddhi). [239] 


598 về chi tiết, xem ‘Minh và Hạnh’, trang 277/Tập I. 

599 về những tương đương giữa các phân loại khác nhau này, xem ghi chú 342, 
trang 285/Tập I. 




492 


Vận Hành Của Nghiệp 


Kế tiếp, dựa trên giới thanh tịnh này, quý vị có thể 
tiếp tục tu tập định (samãdhỉ). Đó là thiền chỉ, đuợc tu tập 
trên ba pháp: 

1. Chánh Tinh Tấn (Sammã-Vãyãma) 

2. Chánh Niệm (Sammã-Sati) 

3. Chánh Định (Sammã-Samãdhi) 

Khi tu tập định, nếu quý vị đắc cận định và tám thiền 
chứng, kể nhu quý vị đã thành tựu tâm thanh tịnh (citta- 
visuddhi) . 600 

Ke tiếp, dựa trên giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, 
quý vị có thể tiếp tục việc tu tập tuệ (pannã). Đó là thiền 
minh sát và đuợc tu tập trên hai pháp: 

1. Chánh Kiến (Sammã-Ditthi) 

2. Chánh Tu Duy (Sammã-Sahkappa) 

Khi quý vị tu tập tuệ, (tuỳ theo Ba-la-mật của quỷ vị) 
quý vị có thể thành tựu kiến thanh tịnh (dỉtthỉ-vỉsuddhỉ) : sự 
chứng đạt Chánh Kiến. 

Thế nào là Chánh Kiến? Đức Phật giải thích điều này 
trong Kinh Đại Niệm Xứ 601 nhu sau: 


600 VsM.xviii.587 ‘Ditthi-Visuddhi-Niddesa’ (‘Giải Thích về Kiến Thanh 
Tịnh’) pp.xviii. 1-2 giải thích: ‘giới thanh tịnh, là bốn loại giới bắt đầu với sự 
chế ngự theo Giới Bổn Ba-la-đề-mộc-xoa (Pãtimokkha)...đã được tịnh hoá 
hoàn toàn; tâm thanh tịnh, đó là, tám thiền chứng (tám bậc thiền-jhãnas) cùng 
với cận định.. .kiến thanh tịnh là cái thấy đúng về danh & sắc. 

601 D.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna Suttam’ 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


493 


Này các Tỳ kheo, thê nào là Chánh Kiên? Bât cứ 

tri nào, này các Tỳ kheo, là: 

[1] tri (biết) về khổ (Dukkhe-Nãnam), 

[2] tri (biết) về nhân sanh của khố (Dukkha- 

Samudaye-Nãnam), 

[3] trí (biết) về sự diệt của khổ (Dukkha-Norodhe 

Nãnarh), 

[4] tri (biết) về con đường dẫn đến sự diệt của khổ 

(Dukkha-Nirodha-Gãminỉyã Patipadãya Nãnam) 

Trí (biết) đỏ, này các Tỳ kheo, gọi là Chánh Kiến. 

Điều đó có nghĩa là, nếu quý vị biết Tứ Thánh Đế một 
cách toàn diện, tâm của quý vị cũng đuợc tịnh hoá một cách 
toàn diện, và quý vị đã đạt đến A-la-hán Thánh Quả. 602 Đó là 
vì Thánh Đạo Trí, vốn tuệ tri Tứ Thánh Đế, của quý vị đã 
đoạn trừ các phiền não theo từng giai đoạn. Khi tâm của quý 
vị đuợc thanh tịnh hoàn toàn nhu vậy, thì chúng tôi có thể 
nói rằng quý vị đang sống trọn vẹn trong bốn loại thành tựu. 
Sau khi Bát-Niết-Bàn, sẽ không còn bất kỳ mảnh đất nào cho 
những bất thiện nghiệp và thiện nghiệp của quý vị tạo ra quả 
của chúng đuợc nữa. 

Tất nhiên, có thể quý vị không đạt đến sự thanh tịnh 
tâm nhu vậy trong kiếp này. Dầu sao, hễ quý vị còn thực 
hành tam học với sự chuyên cần và kiên trì đến mức có thể, 
chúng tôi vẫn có thể nói đuợc rằng quý vị đang sống trọn 

602 Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 166, trang 550 




494 


Vận Hành Của Nghiệp 


vẹn trong bốn loại thành tựu. Và nếu được như vậy, các thiện 
nghiệp của quý vị sẽ được phép tạo ra quả của chúng, và dĩ 
nhiên những quả ấy sẽ chỉ là những quả lợi ích mà thôi. 


Sự THÀNH Tựu CHO PHÉP CÁC THIỆN N GHIỆP 


Đó là những gì bây giờ chúng ta sẽ bàn đến: bốn loại 
thành tựu cho phép những thiện nghiệp tạo ra quả của chúng 
như thế nào? 603 


SANH THÚ THÀNH Tim CHO PHÉP NHŨNG THIỆN N GHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm chín mùi sau khi đi 
đến một sanh thú thành tựu (gati sampatti). 604 
Bất thiện nghiệp của một người có thể làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh trong một ác thú: địa 
ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh. Đó là sanh thú thất bại. Dựa 
trên sanh thú thất bại ấy, một số thiện nghiệp của anh ta bị 
ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng do một thiện 
nghiệp nào đó, anh ta có thể được tái sanh vào một thiện thú: 
cõi người, hay cõi trời. Đó là sanh thú thành tựu. Dựa vào sự 
thành tựu này, hết thiện nghiệp này đến thiện nghiệp khác 


603 VbhA.xvi.810 ‘Dutiya-Bala-Niddeso’ (‘Giải Thích về Sức Mạnh Thứ Hai’) 
DD.xvi.22 17-2250 

604 Tất cả những trích dẫn khai mở ở đây được lấy từ sự giải thích của Đức 
Phật trong Vbh.XVI.x.810 ‘Nãna-Vibhango’ (‘Trí Phân Tích’) 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


495 


được phép tạo ra quả của chúng. Lúc thi nó tạo ra tái sanh 
trong cõi người, lúc thì nó tạo ra tái sanh trong cõi trời. Có 
thể nói trong một thời gian dài những thiện nghiệp sẽ không 
để cho một người như vậy cúi đầu xuống thấp hon thiện thú 
(nghĩa là họ sẽ chỉ tái sanh các cõi vui của trời và người 
trong một thời gian dài). 

TÔN GIẢ PANCASĨLA SAMÃDANIYA 


Một ví dụ điên hình là Tôn giả Pancasĩla 
Samãdaniya. 605 Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Anomadassi, ngài đã thọ trì ngũ giới trong một trăm ngàn 
năm, không phạm một giới nào cả. Dựa trên giới ấy, ngài 
phát triển định tâm mạnh mẽ, và thực hành thiền minh sát 
cho đến Hành Xả Trí (Sahkhãr-Upekkhã-Nãna). Kết quả, ngài 
được tái sanh lên thiên giới, đi hết cõi trời này đến cõi trời 
khác, và chỉ lên xuống giữa hai cõi tròi và người này thôi. 


SANH Y THÀNH lựu CHO PHÉP NHŨNG THIỆN NGHIỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm chín mùi sau khi có 
được sanh y thành tựu (upadhỉ-sampati). 

Một người có thể bị khiếm khuyết chân tay, và có một 
diện mạo không hấp dẫn, xấu xí, khó coi giống như chằng 


605 


Chi tiêt, xem ‘Tôn giả Pancasila Samadaniya Giơí Đức’, trang 495. 




496 


Vận Hành Của Nghiệp 


tinh: đỏ là sanh y thất bại. Dựa vào sự thất bại này, một số 
thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng 
do một thiện nghiệp nào đó, anh ta hay cô ta có được chân 
tay lành lặn, và một diện mạo đáng yêu, xinh đẹp và rạng rõ 
giống như Phạm Thiên: đó là sanh y thành tựu. Dựa vào sự 
thành tựu này, các thiện nghiệp được phép tạo ra quả của 
chúng. 

Chú giải giải thích rằng nếu một người như vậy sanh 
trong một gia đình hoàng gia, mặc dù người này có các bào 
huynh lớn tuổi hon, người ta cũng sẽ nói: ‘Chàng ta có nhiều 
phước báu và may mắn; nếu chiếc dù của chàng ta được 
dương lên, chắc chắn thế gian sẽ an vui, hạnh phúc. ’Và tất 
nhiên anh ta sẽ là người được họ làm lễ quán đảnh (xức dầu 
phong vưong), để kế thừa sự nghiệp của cha mình. 

Những ví dụ điển hình về một người có sanh y thành 
tựu như vậy có thể kể đến các vị Chyển Luân Vưong, như 
Vua Đại Thiện Kiến (Mahãsudassana) èữè 


THÒI KỲ THÀNH TỤt CHO PHÉP NHỮNG THIỆN NGHIỆP 


CÓ những thiện nghiệp đã làm chỉn mùi sau khi có 
được thời kỳ thành tựu (kãla sampattỉ). 


606 Chuyển Luân Vương Đại Thiện Kiến: xem ‘Chuyển Luân Vương’, trang 
455 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


497 


Một người có thê bị sinh ra trong thời kỳ hôn quân cai 
trị, và con người thì xấu xa, bạc ác, nhu nhược: đó là thời kỳ 
thất bại. Dựa vào sự thất bại này, một số thiện nghiệp của 
anh ta bị ngăn không cho tạo ra quả. Nhưng do một thiện 
nghiệp nào đó, anh ta có thể được sinh vào thời kỳ có sự cai 
trị anh minh, và con người hiền thiện, chẳng hạn như khi con 
người mới bắt đầu xuất hiện lúc khởi đầu của một kiếp, khi 
có một vị Chuyển Luân Vưong, hay một vị Phật: đó là thòi 
kỳ thành tựu (kãla sampattỉ) , 6ữl Dựa vào sự thành tựu đó, 
những thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng. 

TÔN GIẢ MAHÃSONA 

Chú giải đưa ra một ví dụ về việc thòi kỳ thất bại 
ngăn không cho thiện nghiệp tạo ra quả của chúng như thế 
nào, và rồi khi thời kỳ thất bại chuyển sang thời kỳ thành 
tựu, những thiện nghiệp ấy được phép tạo ra quả của chúng 
ra sao. Đó là trường hợp của Tôn giả Mahãsona. Câu chuyện 
xảy ra ở Tích Lan cổ xưa, khi có rất nhiều tình trạng bất ổn 
do một băng đảng gọi là Brahman Tissa gây ra. Nạn đói và 
sự xâm lược đã khiến đức vua phải đi lánh nạn. Hầu hết các 
vị Tỳ-kheo lúc ấy đều chạy qua Ấn-ĐỘ, tuy nhiên một số vị 
Tỳ-kheo cao niên nhất vẫn ở lại. Hai trong số đó là Tôn giả 
Isidatta và Tôn giả Mahãsona. 


607 Xem ‘Bạn Tốt và Bạn xấu’ trang 453 




498 


Vận Hành Của Nghiệp 


Trên con đường nay đây mai đó, các vị sông nhờ vào 
các loại trái cây và ngó sen do mọi người dâng cúng. Và tại 
một ngôi làng nọ, người con gái của một gia đình có tín tâm 
đã thỉnh các vị tới nhà thọ thực. Do không có thức ăn thích 
hợp, cô đã giã một số vỏ cây và lá cây làm thành vật thực, và 
chia thành ba nhúm. Một nhúm cô đặt vào bát của Trưởng 
lão Isidatta, một nhúm cô bở vào bát của Trưởng lão 
Mahãsona. Rồi, khi cô chìa tay ra tính đặt nhúm thứ ba vào 
bát của Trưởng lão Isidatta, tay của cô lại chuyển sang đặt nó 
vào bát của Tôn giả Mahãsona. Lúc đó Tôn giả Isidattta nói, 
‘Trong thời kỳ Phiến Loạn Brahman Tỉssa, nghiệp còn tạo 
ra những nhúm thức ăn bằng vỏ và lả cây như quả của nó 
như vậy, nếu gặp thời kỳ thành tựu và nơi chốn thành tựu 
(desa-kãỉa-sampati) nó sẽ tạo ra một quả to lớn biết dường 
nào! ’ gia đình tín chủ lúc đó đã thỉnh hai vị đến một noi trú 
ngụ nọ và chăm sóc hai vị trong suốt thời kì phiến loạn: bao 

thất bại. 

Khi tướng cưóp Brahman Tissa chết, đức vua từ noi 
lánh nạn trở về, Tăng Chúng cũng từ nước ngoài quay trở lại, 
và năm trăm vị Tỳ-kheo đưa Tôn giả Mahãsoụa đến tu viện 
Maụdalãrãma. 


lâu còn bị thời kỳ 


Đêm hôm đó, các vị chư thiên mách bảo cho bảy trăm 
gia đình cư trú trong ngôi làng ấy rằng ngày hôm sau họ nên 
để bát cúng dường Tăng chúng: mồi người cúng một lượng 
thực phẩm đáng giá một kahãpana, và một miếng vải dài 
chín hắc tay. Và hôm sau, khi các vị Tỳ-kheo đi khất thực, 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


499 


họ được mời ngôi và thọ nhận món cháo sữa. Vị Tỳ-kheo 
cao niên nhất của tu viện Mandalãrãma này là Tôn giả 
Tissabhũti. Một người cận sự nam cỏ tên tuổi đến đảnh lễ 
ngài và hỏi, ‘ Bạch ngài, vị nào là Trưởng lão Mahãsona? ’ 
Lúc bấy giờ Tôn giả Mahãsona, vì là một vị Tỳ-kheo thấp hạ 
hon, nên ngồi ở cuối hàng. Vị Tỳ-kheo Trưởng lão đưa tay 
chỉ ngài, và nói: ‘Vị ẩy được gọi là Mahãsona đẩy, này cư 
sĩ. 

Người cận sự nam đảnh lễ Tôn giả Mahãsona, và 
muốn thỉnh bát của ngài. Nhưng Tôn giả tự nghĩ: ‘ Làm thế 
nào người này lại biết ta? Có lẽ ai đó đã nói một điều gì 
chăng, ’ và ngài không đưa bát ra. Là một vị Tỳ kheo nhỏ hạ 
ngài không muốn được đặc chọn như thế. 

Vị Tỳ kheo trưởng lão, Tôn giả Tissabhũti thấy vậy 
nói với ngài: ‘Hiền giả Sona, cũng như đệ không biết tại sao, 
chủng tôi cũng đâu biết tại sao. Các vị chư thiên đã khiến 
cho phước chỉn m ùi (trổ quả) đổi với những người có phước 
đấy. Hãy đưa bát ra đi, và giúp cho các huynh đệ của mình 
trong đời phạm hạnh. ’ Nghe thế Tôn giả Mahãsona đưa bát 
của mình ra. Người cận sự nam nhận bát, đem đi và bở đầy 
vào đó những món thức ăn đáng giá một kahãpana, và đặt 
miếng vải vào một chân bát, ông mang nó đến trao tận tay 
Tôn giả Mahãsona. Và một người cận sự nam khác cũng làm 
như như vậy, rồi người khác, và người khác nữa...cứ nối 
nhau làm như vậy cho đến khi một mình Tôn giả Mahãsona 




500 


Vận Hành Của Nghiệp 


nhận đủ bảy trăm phân ăn. Ngài đem chia nó với các vị Tỳ 
kheo khác. 

Sau đó, khi Tôn-giả Mahãsona trở lại kinh đô 
Anurãdhapura, ngài đi bát cùng với Chúng Tỳ-kheo Tăng, và 
nhận được rất nhiều vật thực cũng như sự cung kính. 

Như vậy, khi gặp thời kỳ thất bại, ngay cả vở của loại 
trái cây madhuka, và ngó sen trắng cũng khó kiếm, nhưng 
khi gặp thời kỳ thành tựu, thì lại được rất nhiều. 

TÔN GIẢ VATTABBAKA MGRODHA 

Chú giải đưa ra một ví dụ khác cũng vào thời phiến 
loạn Brahman Tissa ở Tích Lan ngày xưa. Đó là trường hợp 
của vị Trưởng-lão Vattabbaka Nirodha, lúc bấy giờ còn là 
một Sa-di. Cũng giống như Tôn-giả Mahãsona, vị này và 
thầy tế độ của mình không rời khởi nước Tích Lan. Trên con 
đường rày đây mai đó, họ sống nhò vào những loại trái cây 
mà thỉnh thoảng họ có được, và cuối cùng họ tìm được một 
tu viện bở hoang trong xứ của những người ăn lá cây. Tại đó, 
họ ở lại, và được những người cư sĩ hộ độ các loại củ, rễ, 
trải, và lá cây để sống qua ngày. Khi tình trạng rối loạn qua 
đi, vị sa-di được thọ đại giới (làm Tỳ-kheo), và trở thành 
Tôn-giả Vattabbaka Nirodha, ngài nhận được rất nhiều tứ vật 
dụng và lòng kính trọng. 

Như vậy, khi gặp thời kỳ thất bại (kãìa-vipatti), các 
loại trải cây, củ, rễ, và lá cũng còn khó có, do nhiều thiện 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


501 


nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng khi 
thời kỳ thất bại chuyển sang thời kỳ thành tựu, Tôn-giả 
Vattabbaka Nirodha đã nhận được rất nhiều tứ vật dụng, do 
thiện nghiệp được phép tạo ra quả của chúng vậy. 


SỞHÀNH THÀNH TỤt CHO PHÉP NHỮNG THỆN NGHỆP 


Có những thiện nghiệp đã làm chín mùi sau khi có 
sở hành thành tựu (payoga sampattỉ). 


Hạnh hay hành vi cư xử của một người có thê là xâu. 
Người này có thể là người sát sanh, trộm cắp, tà dâm,..., hay 
nói khác hon, người này có thể tạo tác mười bất thiện nghiệp 
đạo. Đó là sở hành thất bại. Dựa trên sự thất bại này, một số 
thiện nghiệp bị ngăn không cho tạo ra quả của chúng. Nhưng 
rồi người này cố gắng làm những hạnh tốt. Anh ta có thể thọ 
trì ngũ giới, bát giới, thập giới...và anh ta tránh sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm,...: mười thiện nghiệp đạo mà chúng ta đã 
nói đến nhiều lần. Đó là sở hành thành tựu. Dựa trên sự 
thành tựu này những thiện nghiệp được phép tạo ra quả của 
chúng. 



anh minh và một vị vua giới đức: đó là thời kỳ thành tựu. 
Rồi, nhò những hạnh lành của anh ta, đức vua giới đức sẽ 
cảm thấy hài lòng, và nghĩ: ‘Con gái ta thật thích hợp cho 
người này. ’ Vua sẽ cho gởi cho anh ta những vật trang điểm 




502 


Vận Hành Của Nghiệp 


để trang điểm. Nghĩ: ‘Chúng sẽ thích hợp cho anh ta vua sẽ 
tặng anh ta các món quà đặc biệt khác nhu xe ngụa, súc vật 
để kéo (xe), ngọc ngà, vàng, bạc,.. .Và nếu anh ta trở thành 
một vị su, anh ta sẽ rất nổi tiếng và xuất chúng. 

TÔN GIẢ CŨLASUDDHAMMA 

Ở đây cũng vậy, chú giải đua ra một ví dụ từ Sri- 
Lanka. Thời đó có một vị vua gọi là Kũtakanna. Ông là 
nguời hết lòng với Tôn giả CũỊasuddhamma. Một hôm đức 
vua cho triệu mời mẹ của vị Tỳ kheo, lúc bấy giờ đang trú 
ngụ ở một tu viện kế bên, đến. Đức Vua hỏi mẹ của vị Tỳ 
kheo là ngài thích gì. Bà nói (ngài thích) một loại nấm 
Kanda. Đức Vua cho nguời mang nấm tới và cùng đi đến tu 
viện. Nhung khi vua cúng duờng nấm cho vị Tỳ kheo, ông 
không thể thấy đuợc mặt của ngài. Khi trở về ông hỏi hoàng 
hậu: ‘Ngài Trưởng-lão trông giống như thế nào nhỉ? ’ Hoàng 
hậu trả lời: ‘Bệ hạ, là đàn ông, mà còn không thể nhìn thấy 
ngài; làm sao thiếp có thể thấy được chứ? Đức Vua nói: 
‘Trong vương quốc của trẫm, thậm chí trẫm còn không thể 
ngước nhìn người con trai của một gia chủ có trả thuế (bali- 
kãra-gahapatỉ-putta); ôi vĩ đại thay là Giáo Pháp của Đức 
Phật! ’ Và ngài vồ tay vì sung suớng. 

Tại sao Đức Vua lại không thể thấy đuợc mặt của Tôn 
giả CũỊasuddhamma? Bởi vì lòng kỉnh trọng cực kỳ của vua 
đối với ngài vậy; bởi vì Tôn giả CũỊasuddhamma là một bậc 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


503 


xuất chúng (mahesakkha), một con người đáng kính nhất. Và 
theo những vận hành của nghiệp, người ta không nên ngước 
nhìn vào mặt một người như vậy . 608 


QUAN CẬN THẦN vô TỘI 

Điều đó đã kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
bốn loại thất bại (sanh thú, sanh y, thời kỳ, và sở hành thất 
bại) ngăn một số thiện nghiệp không cho tạo ra quả của 
chúng như thế nào, trong khi bốn loại thành tựu cho phép 
chúng ra sao. 

Để giải thích việc này, chú giải đưa ra một ví dụ. Giả 
sử đức vua nổi giận với một vị quan cận thần, và ra lệnh 
cách chức ông ta, tống giam vào ngục. Quyến thuộc của viên 
quan này biết vua làm điều đó vì nóng giận, nên không nói 
gì. Khi con giận của đức vua đã dịu đi, họ mới cho vua biết 

608 Đây là một dấu chỉ mà một thời được xem là hạnh đáng kính ở cả Phương 
Đông lẫn Phương Tây: không nhìn vào mặt những người nổi tiếng. Điều này 
phù hợp với Dhamma-Vinaya (Pháp-Luật), và nó vẫn còn được áp dụng ở một 
số nước phương Đông. Khi nói đến thầy mình, một vị Tỳ kheo Miến có lễ phép 
không bao giờ gọi thầy bằng tên riêng, cũng không bằng ngôi thứ hai số ít (chỉ 
dùng ngôi thứ ba); không ngồi gần; luôn luôn chắp tay lại và nói với thái độ 
đứng đắn và tôn kính nhất; không nhìn vào mặt thầy, về việc làm thế nào để 
trở thành một mahesakkha (bậc xuất chúng), xem giải thích của Đức Phật ở 
mục ‘Người Không Ôm Lòng Đố Kỵ’, trang 639. Trưởng Lão Pa Auk cũng 
nhắc đến bài kệ trong Pháp Cú được trích dẫn ở mục ‘Ãyuvaddhana Kumãra 
Trường Thọ’, trang 594, và sự giải thích của Đức Phật về quả của sự cúng 
dường với tâm cung kính: xem ghi chú cuối chương 61, trang 75/Tập I. 




504 


Vận Hành Của Nghiệp 


rằng quan cận thần không có tội. Đức vua truyền lệnh thả 
quan cận thần và phục hồi chức vụ cho ông ta. Sau đó, viên 
quan này nhận đuợc quà cáp từ khắp nơi gởi về không dứt: 
nhiều đến nỗi mà nguời ta không thể giải quyết hết những 
món quà ấy. 

Ở đây, truớc tiên vị vua nổi giận với viên quan cận 
thần, nên cách chức và bở tù ông ta: điều này giống nhu khi 
một bất thiện nghiệp nào đó khiến cho một phàm nhân tái 
sanh trong địa ngục. Quyến thuộc của quan cận thần không 
tuyên bố sự vô tội của ông ta liền vì lúc đó đức vua đang 
giận: điều này giống nhu khi những thiện nghiệp không thể 
tạo ra qủa của chúng do nguời kia đang ở trong địa ngục. Rồi 
cơn giận của đức vua dịu xuống, quyến thuộc của vị quan 
cận thần cho vua biết rằng vị ấy vô tội, và viên quan này 
đuợc phỏng thích khởi nhà tù, phục hồi lại chức vụ: điều này 
cũng giống nhu khi nguời kia thoát khởi địa ngục và đuợc tái 
sanh lên cõi trời. Khi viên cận thần lấy lại đuợc sự quý mến 
của vua, và đuợc phục hồi lại chức vụ, ông đã nhận đuợc 
nhiều quà đến nỗi không thể giải quyết chúng: điều này 
giống nhu, khi nguời kia đã thoát khởi địa ngục, và tải sanh 
lên cõi trời, lúc đó tất cả thiện nghiệp của anh ta tập trung 
lại, và tạo ra quả của chúng. Nguời ấy đi từ tái sanh an vui 
này đến tái sanh an vui khác, lên xuống giữa hai cõi nhân 
thiên, mồi lần nhu vậy lại đạt đuợc bốn loại thành tựu. Và 
điều này cứ tiếp tục cho đến cả trăm ngàn kiếp. Cuối cùng, 
thiện nghiệp của anh ta sẽ giúp tạo ra những nghiệp siêu thế, 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


505 


và anh ta đạt được sở hành thành tựu tôi thượng, đó là A-la- 
hán Thánh Quả. [240] 

Đến đây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
những điều có thể xảy ra và không thể xảy ra của nghiệp: các 
loại có thể xảy ra dựa vào đó nghiệp tạo ra quả của nó. Sanh 
thú thành tựu, sanh y thành tựu, thòi kỳ thành tựu và sở hành 
thành tựu ngăn nghiệp xấu, và cho phép nghiệp tốt, trong khi 
sanh thú thất bại, sanh y thất bại, thời kỳ thất bại ngăn 
nghiệp tốt, và cho phép nghiệp xấu. 

Kế tiếp chúng ta sẽ bàn đến một bài kinh trong đó 
Đức Phật giải thích bảy loại thiện nghiệp và quả của chúng, 
bảy loại bất thiện nghiệp và quả của chúng. Cho tới đây, 
chúng tôi đã giải thích các phưong diện có tính kỹ thuật về 
những vận hành của nghiệp, với sự giải thích của Đức Phật, 
và những ví dụ chúng tôi đưa ra, hy vọng sẽ giúp cho sự hiểu 
biết của quý vị về bài kinh này được dễ dàng hon. Bài kinh 
đó là ‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’ (‘CũỊa-Kamma-Vibhanga 
Sutta ’) 




506 


Vận Hành Của Nghiệp 


GHI CHỦ CUÓI CHUÔNG ÍII 

(NHŨNG THAMKHẢO KINH ĐÉN...) 

[62] Cũng trong S.III.I.viii.6 ‘Sĩha-Suttam’ (Kỉnh Sư Tử’), 
Đức Phật giải thích rằng lời dạy này là tiếng rống Con Sư Tử 
của Ngài. Và trong A.IV.I.iv.3 ‘Sĩha-Suttam’ (Kỉnh Sư Tử) 
Đức Phật giải thích nó như thân thể (sakkãya), thân tập khởi, 
thân đoạn diệt, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân. 

[63] Trong S.II.I.iv.7 ‘Na-Tumha-SuttariT (Kỉnh Không 
Phải Của Các Ông), Đức Phật giải thích cách vị Thánh Đệ 
Tử quán để thấy rằng thân là do duyên sanh bởi nghiệp quá 
khứ: Này các Tỷ-kheo, thân này không phải của các Ồng, 
không phải của người khác.Thân này, này các Tỷ-kheo, phải 
được xem là do nghiệp quá khứ tạo thành, do sự cố ý, do sự 
cảm thọ trong quá khứ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ 
tử đa văn khéo léo chân chánh suy nghiệm định lý duyên 
khởi như sau: "Cái này có mặt, cái kia cỏ mặt. Do cái này 
sanh khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái kia 
không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt." Tức là do duyên 
vô minh có các hành. Do duyên hành có thức... như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt 
vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt... như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn 
này.”’ Còn trong S.IV.I.xv.l ‘Kamma-Nirodha-Suttam’ 
(‘Kinh Nghiệp Đoạn Diệt’), Đức Phật giải thích rằng sáu 
căn, theo phép ẩn dụ, có thể được xem như ‘Nghiệp Cũ’, vì 
lẽ nghiệp là nhân cho sự sanh khởi của chúng (sáu căn): ‘Và 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


507 


thế nào, này các Tỳ-kheo, là nghiệp cũ? Con mắt là nghiệp 
cũ, cái thấy được hoàn thành, được cố ý, được cảm thọ. 
Tai.. .mũi.. .lưỡi.. .thân.. .tâm.. .Đây gọi là nghiệp cũ.’ 

[64] Chẳng hạn, trong Phẩm Song Đối của Pháp Cú, câu kệ 1 
và 2 (DI 1 P.LI &2 ‘Yamaka-Vagga’), Đức Phật giải thích: 
‘Tâm đi trước các pháp; tâm là chủ, tâm tạo tác (ra các 
pháp). Neu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ sẽ 
theo sau người đó, như bánh xe (bò) lăn theo chân con 
bò.. .Neu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc 
sẽ theo sau người đó, như bóng không rời hình.’ 

[65] Đức Phật giải thích điều này, chẳng hạn, trong 
A.III.II.iii.6 ‘Pathama-Bhava-Suttam’ (‘Kinh Hữu Thứ 
Nhất’) (xem trích dẫn ở ghi chú cuối chưong 313, trang 
821), và trong A.VI.vi.9 ‘Nibbedhika-Suttam’ (‘Thể Nhập 
Kinh’): ‘Ở đây, này các Tỳ kheo, có nghiệp được cảm thọ 
trong địa ngục...được cảm thọ trong cõi súc sanh...được 
cảm thọ trong cõi ngạ quỷ...được cảm thọ trong cõi 
người.. .có nghiệp được cảm thọ trong cõi chư thiên. Này các 
Tỳ kheo, đây gọi là sự đa dạng của nghiệp.’ 


[66] Đức Phật giải thích điều này, chẳng hạn, trong 
A.III.I.iii.3 ‘Saủkhãra-Suttam’ (‘Các Hành-Kinh’): ‘Ở đây, 
này các Tỳ kheo, có người, sau khi đã hoàn thành thân hành 
cỏ hại.. .khẩu hành có hại.. .ý hành có hại tải sanh vào một 
thế giới ác hại. Khi người ấy tái sanh vào một thế giới ác hại, 
các xúc ác hại xúc chạm người ấy. Do bị các xúc ác hại xúc 
chạm, người ấy cảm thọ những cảm thọ ác hại, hoàn toàn 
khổ đau, như trường họp các chúng sanh trong địa ngục.. .Có 




508 


Vận Hành Của Nghiệp 


người sau khi đã hoàn thành thân hành vô hại.. .khâu hành 
vô hại.. .ý hành vô hại được tái sanh trong một thế giới vô 
hại.. .người ấy cảm thọ những cảm thọ vô hại, hoàn toàn lạc, 
như trường hợp của các chư thiên quang âm (có ánh sáng rực 
rõ). Có người sau khi đã hoàn thành các hành vô hại & có 
hại được tái sanh vào một thế giới vô hại & có hại...như 
trường hợp của con người, của một số chư thiên (chư thiên 
dục giới), và một số chúng sanh trong các cõi khổ.’ Cũng 
xem những trích dẫn ở ghi chú 92, trang 82/Tập I, và ghi chú 
cuối chưong 206, trang 566. 

[67] Đức Phật giải thích điều này trong A. VI.I.iv.9 ‘Nidãna- 
Suttam’ (‘Kinh Duyên’): ‘Này các Tỷ-kheo, không phải từ 
tham, không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ tham, 
chỉ có tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ sân, 
không sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chỉnh từ sân, chỉ có 
sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, không phải từ si, không si 
khởi lên. ’ 

[68] Vô tàm (a-hỉri) và vô quý (an-ottappa): VsM.xiv.478 
‘Sankhã-Kkhandha-Kathã ’ (‘Luận về Hành uẩn’) pp.xiv. 160 
giải thích: ‘Ở đây, nó không có sự cân nhắc về mặt đạo đức, 
hay nó bất chấp đạo đức, như vậy nỏ là vô tàm. Nó không 
biết hổ thẹn (điều ác), như vậy nó là vô quý. Trong hai pháp 
này, vô tàm có đặc tính của sự không biết ghê tởm những 
thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, hoặc nó có đặc tính 
của sự vô liêm sỉ. Vô quý có đặc tính của sự không biết sợ 
hãi những thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, hay nó có 
đặc tính của sự không biết lo sợ điều ác đã làm. Đây là nói 
vắn tắt. Tuy nhiên, chi tiết thì nỏ là đối nghịch của những gì 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


509 


được nói ở trên dưới mục tàm và quý. Như vậy, nhân gân 
cho vô tàm là không biết tự trọng; cho vô quý là không biết 
trọng người khác. ’ Cũng xem những phân tích đã dẫn ở mục 
‘Tàm’, cuối sách. 

[69] phóng dật (uddhacca): VsM.xiv.482 “Sankhã-Kkhandha- 
Kathã’ (‘Luận về Hành uẩn ) pp.xiv.165 giải thích: ‘Trạo cử là 
sự giao động. Nó có đặc tính của sự không yên, như nước bị 
gió đập vào. Nhiệm vụ của nó là không vững vàng, như cờ 
hay phướn bị gió thổi. Nó được thể hiện bằng tình trạng lộn 
xộn, như tro bắn toé khi bị đá ném vào. Nhân gần của nó là 
phi như lý tác ý đến trạng thái tâm bất an. Nó được xem như 
sự phân tán của tâm. ’ 

[70] Chú giải D.II.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam’ (‘Kinh Đại 
Niệm Xứ’) mô tả điều này với một bài kệ: 

‘Cải họ thay, không phải là thay; 

Những gì cần thay, họ không thay; 

Do không thay, người lầm lẫn bị trói buộc, 

Và, bị trói buộc, nên không giải thoát. ’ 

[71] Đức Phật giải thích điều này trong A.III.III.Ỉ.9 
‘Pathama-Nidãna-Suttam’ (Kinh Duyên Thứ Nhất’): Có ba nhân 
duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. Thế 
nào là ba? Tham, sân, và si là nhân duyên khiến các nghiệp 
tập khởi. Phàm nghiệp nào do tham, sân, và si tác thành, này 
các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, sân và si, do tham, sân và si 
làm nhân duyên, do tham, sân và si tập khởi, nghiệp ấy là bất 
thiện, nghiệp ấy có phạm tội, nghiệp ấy có khổ dị thục, 
nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến 




510 


Vận Hành Của Nghiệp 


nghiệp đoạn diệt.’ Vê các nhân (căn) của những hành động 
bất thiện, xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 159, trang 
547 sau. 

[72] Chẳng hạn, xem A.x. IV.v.5 ‘Na-Sevitabb-ãdi-Suttam ’ 
(‘Kinh “Không-Nên-Theo ” ’), và A.III.III.V. ‘Pathama-Khata- 
Suttam’ (Kinh Mất Gốc Thứ Nhất'). 

[73] Xem A.I.XV.3 ‘Aưhãna-PãỊi’ (‘Kinh Không Thể Xảy 
Ra’): đã được trích dẫn trang 84/Tập I. 

[74] Đức Phật dùng từ nàỵ trong S.II.I.vi.l ‘Pari- 
Vimariisana-Suttam’ (‘Kinh Thẩm Sát Thấu Đảo ’): ‘Nếu do 
vô minh quyết định, này các Tỳ-kheo, một người hoàn thành 
một phước hành, thức sẽ đi đến (cõi) phước; nếu người ấy 
hoàn thành một phi phước hành, thức sẽ đi đến (cõi) phi 
phước; nếu người ấy hoàn thành một bất động hành (thiền vô 
sắc), thức sẽ đi đến (cõi bất động) [ở đây là cõi vô sắc]. 

[75] Đức Phật giải thích điều này, chẳng hạn trong A.VI.iv.9 
Này các Tỷ-kheo, không phải do nghiệp từ tham sanh, không 
phải do nghiệp từ sân sanh, không phải do nghiệp từ si sanh, 
chư Thiên được nêu rõ, loài Người được nêu rõ, hay những 
loài khác đang ở trong thiện thú. Này các Tỷ-kheo, chính do 
nghiệp từ tham sanh, chính do nghiệp từ sân sanh, chính do 
nghiệp từ si sanh, địa ngục được nêu rõ, các loài bàng sanh 
được nêu rõ, các loại ngạ quỷ được nêu rõ, và các loài khác 
đang ở trong ác thú. ’ 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


511 


[76] Trong S.II.I.iii.5 ‘Bhũmịịa-Suttam’ (‘Kỉnh Bhũmỉja’) 
(Cũng trong A.IV.IV.iii.l ‘Cetanã-Suttam’ (Kinh Tư’)), Đức 
Phật giải thích: ‘Do tự mình, này các Tỳ-kheo, làm các thân 
hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc do những 
người khác, này các Tỳ-kheo, làm các thân hành; do duyên 
ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc YỚi ý thức rõ ràng, này 
các Tỳ-kheo, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi 
lên lạc khổ. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này các Tỳ- 
kheo, làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc 
khổ. Đối với việc thực hiện khẩu hành và ý hành cũng vậy. 
Những pháp này, này các Tỳ-kheo, đều xảy ra cùng với vô 
minh. Chú giải giải thích rằng ‘do tự mình’ (sãmah) muốn 
nói đến nghiệp vô trợ, trong khi ‘do người khác’ (pare) nói 
đến nghiệp hữu trợ (có sự thúc đẩy bởi người khác hay tự 
thân), ‘có ý thức (sampạịãna) muốn nói đến nghiệp phối hợp 
với Nghiệp Sở Hữu Trí, trong khi ‘không với ý thức rõ ràng’ 
(a-sampạịãna) nói đến nghiệp không phối hợp với Nghiệp Sở 
Hữu Trí. 

[77] Ví dụ, trong VsM.xiv.453 Khandha-Nỉddesa’ (‘Giải 
Thích về Các Uẩn’) pp.xiv.91 giải thích tâm tham vô 
trợ/hữu trợ như sau: ‘Khỉ một người sung sướng và hài lòng, 
đặt tà kiến lên hàng đầu cho rằng: “dục lạc không có gì 
nguy hiểm ” [xem đoạn cuối của ghi chú cuối chuông], hoặc 
hưởng thụ các dục lạc với tâm ham muốn theo tỉnh chất tự 
nhiên của nó không cần thúc đấy, hoặc tin những những 
cảnh tượng có điềm lành, ...có một cốt lõi, thời loại tâm vô 
trợ thứ nhất phát sanh [tâm tham thọ hỷ họp tà vô trợ]. Khi 
nó được làm với tâm chậm chạp, cần thúc đấy, đó là loại 
tâm thứ hai [tâm tham thọ hỷ họp tà hữu trợ]. Nhưng khỉ một 




512 


Vận Hành Của Nghiệp 


người chỉ có sung sướng và hài lòng, không đặt tà kiên lên 
hàng đầu, và thọ hưởng nhục dục, hay thèm muốn vận may 
của người khác, hay trộm cắp tài sản của người khác, với 
tâm ham muốn theo tỉnh chất tự nhiên của nó không bị thúc 
đấy, đó là loại tâm thứ ba [tâm tham thọ hỷ, ly tà, vô trợ]. 
Khi nó được làm với tâm được xem là chậm chạp và có thúc 
đay, nó là loại thứ tư [tâm tham thọ hỷ, ly tà, hữu trợ]. 
Nhưng khỉ chúng hành động như thế này do bị thúc đấy bởi 
những quyến thuộc của chúng, “Bố thí đi; đảnh lễ đi’, thời 
loại tâm thứ tư phát sanh [như trước nhưng hữu trợ]. ‘Không 
có sự nguy hiểm trong các các dục lạc’ đề cập trong M.I.V. 
‘CũỊa-Dhamma-Samãdãna-Suttam’ (‘Tiểu Kinh Pháp 
Hành’). Trong bài kinh này Đức Phật giải thích việc một số 
sa-môn và Bà-la-môn tin việc thọ hưởng các dục lạc với nữ 
sa-môn, bà-la-môn của họ là không có hại như thế nào, và 
không tin những người nói (việc làm đó) là có hại ra sao: chỉ 
khi họ bị tái sanh vào địa ngục họ mới nhận ra sự tai hại của 
nó. Xem Bảng 2a/2b/2c. 

[78] Đức Phật giải thích vì sao con người bị tái sanh giữa 
những chủng loại súc sanh khác nhau, chẳng hạn, trong 
M.III.iii.9 ‘Bãla-Pandita-Suttam’ (‘Kinh Hiền-Ngu’). Rồi 
ngài đưa ra ví dụ một cái ách được ném vào đại dưong, và 
một con rùa mù cứ mồi một trăm năm nổi lên một lần. Và 
ngài giải thích: Còn mau hon, này các Tỷ-kheo, con rùa mù 
ấy có thể chui cổ vào cái ách (khúc cây cỏ lồ hổng) kia; 
nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó hon được 
làm người trở lại, một khi người ngu bị roi vào đọa xứ. Vì 
sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỷ-kheo, không có pháp hành, an 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


513 


tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây 
chỉ có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu. ’ 

[79] Đức Phật điều này trong S.V.XII.xi.l ‘Manussa-Cuti- 
Niraya-SuttariT, ibid.8 ‘-Tiracchãna-Suttam, ibid. ‘-Petti 
Visaya-’. Ngài lấy một ít đất trên đầu ngón tay và so sánh nó 
với đất địa cầu. Dùng sự so sánh này như một ví dụ, Ngài 
nói: ‘Cũng vậy, này các Tỳ kheo, ít hơn là các chúng sanh 
sau khỉ chết từ thân người, được tải sanh làm người lại. Và 
nhiều hơn là các chúng sanh sau khỉ chết từ thân người, phải 
tải sanh trong địa ngục...súc sanh...ngạ quỷ... ’ 

[80] Chẳng hạn như trong S.V.XII.xi.7 ‘Deva-Cuti-Nirayãdi- 
Suttam’, (‘Kỉnh Chư Thiên Chết Tải Sanh Địa Ngục ’); ibid. 
‘-Tiracchãna-SuttariT (‘Kinh — Tải Sanh Súc Sanh ’); ibid. 
Petti Visaya-’, Đức Phật giải thích rằng ít hon là các chúng 
sanh sau khi chết từ thân chư Thiên, được tái sanh giữa chư 
Thiên. Còn nhiều hon là các chúng sanh sau khi chết từ thân 
chư Thiên, phải tải sanh trong địa ngục... phải tải sanh trong 
loài bàng sanh... phải tái sanh trong cõi ngạ quỷ: về ví dụ 
ngài đưa ra, xem lại ghi chú cuối chuông trước. Trong những 
bài kinh tiếp theo cũng vậy, Đức Phật giải thích rằng chỉ một 
số ít chư thiên sau khi chết được tái sanh làm người, trong 
khi hầu hết phải tái sanh vào những cảnh giới thấp hon. 

[81] Đức Phật giải thích một trường hợp như vậy trong 

M.I.V.9 ‘Brahma-Nimantanika-SuttariT (Kỉnh Phạm Thiên 
Cầu Thỉnh ’), trong bài kinh này ngài nói: Thật sự Phạm 

thiên Baka bị chìm đắm trong vô minh, thật sự Phạm thiên 
Baka bị chìm đắm trong vô minh, khi cái vô thường lại nói là 




514 


Vận Hành Của Nghiệp 


thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái 
không thường tại lại nói là thường tại, cái không toàn diện lại 
nói là toàn diện, cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại, 
và tại chồ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói 
không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi; 
có một giải thoát khác hon lại nói là không có một giải thoát 
nào khác hon." Và trong D.i.l ‘Brahma-Jãla-SuttariT (‘Kinh 
Phạm Võng’), Ngài giải thích vì sao vào lúc khởi đầu của thế 
gian, khi các vị Phạm Thiên (Brahma) bắt đầu xuất hiện, vị 
Phạm Thiên đầu tiên xuất hiện sẽ nghĩ sự có mặt của các 
Phạm Thiên khác là công việc (sáng tạo) của ông ta. Vị ấy 
nghĩ: “Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn năng, Tối 
thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ 
[MA giải thích: ‘Ta là chúa tế của thế gian, Ta là đấng sáng 
tạo thế gian, địa cầu, Núi Himalayas, Núi Tu Di, biến cả, 
mặt trăng, mặt trời đều do ta tạo ra. ’], Chúa tế mọi định 
mạng [MA: ‘Ta là Chúa Tể và Đấng Quyết Định (luật lệ) 
của thế gian: “Ngươi được gọi là một bậc thánh, ngươi được 
gọi là một Bà-la-môn, một phàm phu, một người đầy tớ, một 
gia chủ, một sa môn. Ngay cả ngươi được gọi là lạc đà, là 
bò,..(cũng do ta quyết định) ’]. Tô phụ các chúng sanh đã và 
sẽ sanh. ’ Rồi, khi một trong những vị Phạm Thiên ấy tái 
sanh làm người, vị ấy nhớ lại được kiếp sống trong cõi Phạm 
Thiên ấy, và kết luận vị phạm thiên đầu tiên có mặt ở đó là 
đúng như vậy. Là một con người, vị ấy dạy tà kiến đó. 

[82] Một Tâm Đạo là một tâm nghiệp, tâm này có quả của nó 
là Tâm Quả, ngay trong sát-na tâm kế: cả hai tâm (Đạo và 
Quả) cùng lấy Niết Bàn làm đối tượng. Do đó, Một Tâm Đạo 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


515 


không thê tạo ra một tâm tục sanh hay bât cứ một tâm ngoài 
tiến trình nào khác. 

Trong AbS.iii.58-59&62 ‘Ãlambana-Sangaho’ (°) 
CMA.iii.18 I (tóm tắt những phân tích của Đức Phật trong 
DhS) là một phân tích về loại tâm nào lấy hoặc Niết Bàn 
hoặc một tâm siêu thế làm đối tượng: 1) (tâm) thiện dục giới 
hợp trí (Nãna-sampayutta-kãmãvacara-kusalãnỉ), và 2) (tâm) 
thắng trí do thiền thứ năm tạo thành (pancama-jjhãna- 
sahkhãtam abhỉnnã-kusalan-ceti), lây tât cả các đôi tượng 
ngoại trừ Đạo & Quả A-la-hán ( Arahatta-Magga-Phaìa- 
vajjỉta-sabb-ãrammanãni). 3) Tâm duy tác dục giới họp trí 
(Nãna-sampayutta-kãm-ãvacara-kirỉyãnỉ), 4) (tâm) thăng trí 
duy tác và 5) quyết định tâm (kirỉy-ãbhỉnnã-votthabbanan-cetỉ) 
tất cả cũng (sabbath-ãpỉ) lấy mọi đối tượng. 6) Tâm siêu thế 
(lokuttara-cỉttãnỉ) lấy Niết-Bàn làm đối tượng.’ (xem ‘Tiến 
Trình Đạo’ trang 336, và những ghi chú). 

Như vậy, tâm lấy Niết-Bàn làm đối tượng là bốn tâm 
Đạo và Quả siêu thế (xem ghi chú 6 ở trên); Tâm Chuyển 
Tộc hiệp thế (Gotrabhu-Citta) đi trước Nhập Lưu Đạo (xem 
số 1), và tâm Tịnh hoá (Vodãna) đi trước Nhất Lai Đạo/Quả 
Tâm, Bất Lai Đạo/Quả Tâm và A-la-hán Đạo/Quả Tâm; ý 
môn hướng (mano-dvăr-ãvajjana) đi trước (xem số 5), và tốc 
hành tâm (ịavana-citta) (xem số 1 và 3) thực hiện nhiệm vụ 
Phản Khán Trí (Paccavekkhana-Nãna) hiệp thế của một người 
về Niết-Bàn; tâm thắng trí hiệp thế (xem số 2/4) qua đó một 
Bậc Thảnh có thể đọc được Đạo / Quả của người khác 
(không cao hon Đạo Quả của mình). 

Tâm duy nhất có một tâm siêu thế là đối tượng là tâm 
hướng ý môn đi trước (xem số 5), và các tâm tốc hành (xem 
Số 1/3) thực hiện Phản Khán Trí (Paccavekkhana-Nãna) hiệp 




516 


Vận Hành Của Nghiệp 


thế về Niết-Bàn; các tâm thắng trí hiệp thế (abhinhã-citta) 
(xem Số 2/4) qua đó một Bậc Thánh đọc được Đạo?Quả của 
người khác (không cao hơn của mình). 

Tâm tục sanh của Bậc Thánh là một tâm quả dục giới 
hợp trí; hoặc một tâm thiền sắc giới/vô sắc giới, với một 
nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng làm đối tượng, không một 
tâm nào trong số đó bao gồm trong chín pháp siêu thế: bốn 
đạo+bốn quả+Niết Bàn). 

[83] VsM.xiv.455 ‘Ahetuka-Kusala-Vipaako’ (‘Quả Thiện Vô 
Nhân ’) pp.xiv.123 giải thích rằng cùng với sự diệt của kiết 
sanh thức (tâm tục sanh), tâm hữu phân (bhavahga-vihhãnarh) 
sanh lên như kết quả của cùng một nghiệp và với cùng một 
đối tượng như kiết sanh thức. Và dòng tương tục ấy không bị 
bất cứ một sự gián đoạn nào do sự sanh khởi của một loại 
tâm khác, kế tiếp tâm hữu phần thuộc aparimãna-sankhyam- 
pi (không thể đếm kể được) cứ tiếp tục khởi lên 
(pavattatỉyena). VsMT giải thích rằng tâm hữu phần sở dĩ 
được gọi như vậy là vì sự khởi lên của nó như một yếu tố 
liên tục (ahga-bhãvena) của sanh hữu (upapatti-bhavassa) hay 
như một yếu tố duy trì sự tương tục của tâm và xen vào giữa 
các loại tiến trình tâm khác nhau suốt một hiện hữu. VsM 
giải thích rằng trong một hiện hữu (kiếp sống), tâm hữu phần 
cuối cùng được gọi là tử (cuti), bởi vì sự chuyển (tương tục 
danh sắc) sang (cavanattã) một hiện hữu khác. 

[84] tuỳ miên: Đức Phật giải thích bảy pháp tuỳ miên này 
trong A.VII.ii.l ‘Pathama Anusaya Suttam’ (‘Kinh TuỳMiên 
Thứ Nhất’)'. ‘Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên. Thế nào là 
bảy? Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghỉ 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


517 


tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy 
miên. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên này. ’ 

[85] Đức Phật giải thích điều này trong A.VI.I.iv.9 ‘Nidãna- 
Suttam’ (‘Kỉnh Duyên ’): ‘Này các Tỳ kheo, không phải từ 
không tham, tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, chính từ 
không tham, chỉ có không tham khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
không phải từ không sân, sân khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
chính từ không sân, chỉ có không sân khởi lên. Này các Tỷ- 
kheo, không phải từ không si, si khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
chính từ không si, chỉ có không si khởi lên. 

[86] Trong S.II.I.iii.5 ‘Bhũmija-Suttam’ (‘Kinh Bhũmija’), 
Đức Phật phân biệt rất rõ điều này: xem trích dẫn ghi chú 
cuối chuông 78, trang 512. 

[87] Trong M.III.iii.9 ‘Bãla-Pandita-SuttariT (‘Kinh Hiền 
Ngu’), Đức Phật dùng bốn từ để chỉ thiện nghiệp: 1) như 
pháp hành (Dhamma-cariyã), 2) chánh đạo hành (sama- 
carỉyã), 3) thiện tác hành (kusala-kỉrỉyã) , 4) phước tác hành 
(puMa-kiriyã). Xem trích dẫn ghi chú cuối chưong 78, trang 
512. 

[88] Đức Phật giải thích điều này trong A.III.III.i.9 
‘ Pathama-Nidãna-Suttam ’) (Kinh Duyên Thứ Nhất’)'. ‘Có ba 
nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các nghiệp tập khởi. 
Thế nào là ba? Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập 
khởi, vô sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô si 
là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp nào 
do vô tham tác thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ vô tham, 




518 


Vận Hành Của Nghiệp 


do vô tham làm nhân duyên, do vô tham tập khởi, nghiệp ây 
là thiện, nghiệp ấy không có phạm tội, nghiệp ấy có lạc dị 
thục, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt, nghiệp ấy không 
đưa đến nghiệp tập khởi.’ về chi tiết, xem ‘Sự Không Vận 
Hành Của Nghiệp’, trang 769. 

[89] Trong S.III.I .vi.5 ‘Satta-Tthana-Suttam ’) (‘Kỉnh Bảy 
Xứ’), Đức Phật giải thích cái thấy liên tục của vị A-la-hán 
chỉ (thấy) sự sanh và diệt của các hành: ‘Và này các Tỷ- 
kheo, như thế nào là vị Tỷ-kheo quán sát theo ba cách 
(tỉvỉdh-ũpaparikkhĩp. Ớ đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
quán sát theo giới (dhãtuso-upaparỉkkhãtỉ), quán sát theo xứ 
(ãyatanaso-upaparikkhãtỉ), quán sát theo duyên khởi (paticca- 
samuppaadaso-upaparikkhãti). SA giải thích răng đây là sự an 
trú liên tục (satata-vỉhãra) của vị A-la-hán. Vị A-la-hán 
không thấy một chúng sanh (sattto) hay một người (puggalo), 
mà chỉ thấy theo tự tánh của các giới (dhãtu-sabhãvena),.. .và 
chỉ thấy rằng sau khi đã làm một nghiệp như vậy, như vậy, 
người ta đi đến một hiện hữu như vậy. Đức Phật cũng giải 
thích sự an trú này, chẳng hạn trong A.IV.IV.v.5 ‘Vappa- 
Suttarn ’ (Kinh Vappa): ‘Như vậy, do vị Tỳ-kheo chứng được 
tâm giải thoát (vỉmutta-citassa), này Vappa, lúc đó sáu an trú 
liên tục (cha satata-vihãra) được đạt đến. Vị ấy, khi mắt thấy 
sắc, không có ý đẹp ( sumano•), không có ý xấu (dumano•): với 
xả vị ấy trú (upekkhako viharati), chánh niệm tỉnh giác (sato 
sampajãno). Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hưong... khi 
lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không 
có ý đẹp, không có ý xấu, với xả vị ấy trú, chánh niệm tỉnh 
giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị 
ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân". 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


519 


Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị 
ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng". Vị ấy quán tri: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây 
tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạnh". 
Trong AA sự an trú này đuợc gọi là thuờng trú (nỉcca- 
vihãra), liên tục trú (nibaddha-vihãra). Và trong S.II.I.vi.l 
‘Pari-Vimariisana-SuttariT (‘Kinh Tu ’), Đức Phật gải thích: 
‘Neu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy đuợc cảm giác với niệm 
thoát ly. Neu vị ấy cảm giác khổ thọ, thọ ấy đuợc cảm giác 
với niệm thoát ly. Neu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, thọ 
ấy đuợc cảm giác với niệm thoát ly (vỉsamyutto nam vedayati). 
VsM.xii.375 ‘Dasa-Iddhi-Kathã’ (‘Luận về Muời Loại 
Thành Công’) PP.xii.36-38 bàn đến sự an trú này và trích 
dẫn lời giải thích của Tôn giả Xá-lợi-phất trong 
PsM.III.xxii. 1 7 ‘Dasa-Iddhi-Niddeso’ (‘Giải Thích về Muời 
Loại Thành Công’): ‘Thế nào là sự thảnh công của bậc 
Thánh (Arỉyã iddhip. Ở đây nếu một vị Tỳ kheo uớc nguyện: 
“Mong rằng ta nhận thức đuợc tính chất không đáng ghê tởm 
(appatỉkkũla-sannĩ) trong cái đáng ghê tởm (patikkũỉe)” vị ấy 
an trú tuởng không ghê tởm trong vật đó...vị ấy trú xả 
(npekkhako), chánh niệm (sato) và tỉnh giác (sampajãno) đối 
với vật đó.’ Và VsM giải thích: ‘Bởi vì điều này chỉ xảy ra 
noi các Bậc Thánh đã đạt đến sự làm chủ tâm (ceto-vasi- 
ppattãnam), nó đuợc gọi là “sự thành công của Bậc Thánh”’, 
và VsM giải thích rằng vị A-la-hản nhận thức tính chất 
không đáng ghê tởm khi vị ấy thục hành (karonto) biến mãn 
tâm từ (mettã-pharanam) hay tác ý giới (dhãtu-manasỉkãram) 
đối với một vật đáng ghê tởm (patỉkkũle) và không đẹp ý 
(anitthe); vị ấy nhận thức tính chất đáng ghê tởm, khi vị ấy 
thực hành tuởng bất tịnh biến mãn (asubha-pharanam) hay 




520 


Vận Hành Của Nghiệp 


tưởng vô thường (anỉccantỉ-manasỉkãram) đôi với một vật 
không đáng ghê tởm (appatỉkkũle), đẹp đẽ (ừthe); và vị ấy 
nhận thức theo cách thích họp khi vị ấy đang thực hành đối 
với một vật hoặc đáng ghê tởm hoặc không đáng ghê tởm. 
Và vị ấy cũng có thể không tác ý đến tính chất đáng ghê tởm 
cũng không tác ý đến tính chất không đáng ghê tởm, mà chỉ 
an trú với xả sáu chi (chaị-ahg-upekkhaih) đề cập ở trên, 
chánh niệm và tỉnh giác. 

[90] Luận về sự khác nhau giữa sự hiểu biết có được bằng 
tưởng, thúc, và tuệ, VsMT.xiv.423 ‘pannã-Kathã-Vannanã’ 
giải thích rằng cũng như người ta có thể đọc một đoạn Kinh 
quen thuộc mà không cần chú ý đến ý nghĩa như thế nào, thì 
cũng vậy, do một người đã thể nhập đi thể nhập lại nhiều lần 
ba đặc tính của đối tượng minh sát của mình, họ sẽ tinh 
thông trong sự xuất hiện của chúng, và trở nên quen thuộc, 
điều này có nghĩa rằng đôi khi họ có thể biết đối tượng dù 
không thực sự thể nhập (pativijjhanaih) vào những đặc tính 
(lakkhanãnam) của chúng. 

[91] Chú giải nhắc đến bài kinh ‘Người Dân Sãlã’, M.I.v.l 
( ‘Sãleyyaka-Suttam ’), ở đây Đức Phật trích dẫn mười bất thiện 
nghiệp đạo và mười thiện nghiệp đạo, với quan niệm này 
như là chánh Kiến: xem trích dẫn ‘Nuôi Dưỡng Chánh 
Kiến’, trang 272/Tập I. 

[92] Trong A.VII.v.9 ‘Dãna-Maha-Pphala-Suttam ’ (‘Qủa 
Lớn của Bố Thí’), Đức Phật mô tả những động co khác nhau 
của bố thí: từ hạ liệt nhất đến cao thượng nhất: (bố thí) để có 
được các dục lạc —> bởi vì bố thí là một điều tốt đẹp nên làm 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


521 


—> bởi vì đó là một truyền thống gia đình —> bởi vì người thọ 
nhận không tự mình nấu nướng được —> bởi vì các vị đại ẩn 
sĩ thời xưa đã thọ nhận của bố thí —> bởi vì nó làm cho tâm 
an tịnh —> và nó làm phát sanh hoan hỷ và an lạc —> để trang 
nghiêm tâm, để chuẩn bị tâm cho việc hành thiền định và 
thiền minh sát. 

[93] Điều này được Đức Phật đề cập trong DhP.xxv.13 
‘Bhikkhu-Vagga’ (‘Phẩm Tỳ-Kheo’): ‘ Không có thiền 
(ịhũna) cho người không trí tuệ, không có trí tuệ cho 
người không có thiền, Người có thiền và tuệ, nhất định 
gần Niết-Bàn. ’ Bàn về các nhân của thức tải sanh, chú giải 
PsM.1.6 ‘Gati-Kathã’ (‘Luận về Sanh Thú’) PD.271 giải 
thích rằng đối với một người mà thức tái sanh nhị nhân 
(duhetuka-patisandhikassa) jhana (thiên) không sanh (na- 
uppajjatỉ), và trích dẫn câu đầu của bài kệ này: ‘Không có 
thiền cho người không tuệ.’ 

[94] Xem ghi chú cuối chuông 248, trang 808. 

[95] Trong A.VIII.I.iv.6 ‘Punna-Kiriya-Vatthu-Suttam’ 
(‘Kinh Phước Nghiệp Sự ’) Đức Phật giải thích: ‘Này các Tỷ- 
kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba? Căn bản 
làm phước do bo thỉ, căn bản làm phước do giới đức, căn 
bản làm phước do tu tập. ’ 

[96] DhSA.i. 156-9 ‘Punna-Kiriya-Vatth-Ãdi-Kathã’ (‘Luận 
về Phước Nghiệp Sự’) E.212 mở rộng ba phước nghiệp sự ra 
thành mười phước nghiệp sự: 1) Bố thí (dãna); (2) trì giới 
(sĩla); (3) tu thiền (bhãvanã); (4) cung kính (apaciti); (5) phục 




522 


Vận Hành Của Nghiệp 


vụ (veyyãvacca); (6) hôi hướng phước (pattãnuppadãna'); (7) 
tuỳ hỷ phước (abbhanumodana); (8) thuyết pháp (desanã'); (9) 
thính pháp (savana); (10) cải chính tri kiến (dỉtth-ỉjukamma). 
Neu sắp theo ba loại, chúng ta có: bố thí = 1/6/7; trì giới = 
2/4/5; tu thiền- 3/8/9/10 

[97] Đức Phật bàn về những pháp này ở rất nhiều chỗ 
(những chi tiết sau được rút ra từ một số những nguồn ấy): 
chẳng hạn, những yếu tố khiến cho bố thí trở thảnh hạ liệt/ 
cao thượng, và người thọ nhận hạ liệt/cao thượng trong 
‘Dakkhinã-Vibhanga-Suttam’(‘Kinh Phân Biệt Cúng 
Dường’), A.IV.II.iv.8 ‘Dakkhiụa Sutta’ (‘Kinh Cúng 
Dường’), A.V.III.v.7 ‘A-Sa-Ppurisa-Dãna-Suttam’ (Kinh 
‘Bố Thí của Người Phi Chân Nhân’) & A.V.III.v.8 ‘Sa- 
Ppurisa-ãana Suttam’(‘Kinh Bố Thí của Bậc Chân Nhân’); 
cũng xem trong M.III.i. 10); làm phước cho dù không thích ý 
trong A.IV.III.iỊ.5 ‘Thãna Suttam’ (‘Kinh Những Trường 
Hợp’); người bố thí những vật khả ái sẽ nhận được những 
vật khả ái trong A. V.V.3 ‘Manãpa-Dãyĩ-Suttam’ (‘Người Bố 
Thí Vật Khả ái’); những yếu tố giúp cho bố thí được vô 
lượng phước báu trong A.VI.iv.7 ‘ChaỊ-Anga-Dãna-Suttam’ 
(Kinh Bố Thí Sáu Chi’); ví dụ về cách bố thí với tâm thanh 
tịnh trong A.VIII.I.iii.2 ‘Dutiya-Ugga-Suttam’ (‘KinhUgga 
Thứ Hai’); gia đình không thích hợp/thích hợp cho vị Tỳ- 
kheo thân cận trong A.IX.I.ii.7 ‘Kula-Suttam’ (Kinh Gia 
Đình’); Những quả chính của bố thí với tâm cung kính trong 
Dhp.viii.9 ‘Sahassa-Vaggo’ (‘Phẩm Ngàn’); và DhSA.i. 156- 
9 ‘Punna-Kiriya-Vatthu-Ãdi-Kathã’ (‘Luận về Phước 
Nghiệp Sự’) E.209-215. Cũng xem ghi chú cuối chương 194, 
trang 248, những câu hỏi của Công Chúa Sumana với Đức 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


523 


Phật, đê cập ở mục ‘Bức Tranh của Công Chúa Sumana’, 
trang 719. 

[98] Như vậy, trong M.III.iv.12 ‘Dakkhinã-Vibhanga- 
Suttarh’ (‘Kinh Phân Biệt Cúng Dường’) Đức Phật liệt kê 
những phước báo cỏ được từ việc bố thí một bữa ăn tuỳ 
thuộc vào người thọ nhận: nếu thí chủ hoàn thành tất cả 
những yếu tố cao thượng, và bố thí đến một con vật, nó có 
thể tạo ra quả báo một trăm lần (nghĩa là, theo MA. Người 
ấy sẽ được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và có trí tuệ 
trong một trăm kiếp, cũng xem thêm ở cuối của ghi chú này); 
đến một phàm nhân không giới đức, một ngàn lần; đến một 
phàm nhân có giới, một trăm ngàn lần; đến một người ngoài 
Giáo Pháp của Đức Phật có chứng thiền, một trăm ngàn một 
trăm ngàn lần; đến một Bậc Thánh số lượng công đức tăng 
lên không thể tính kể được, tột đỉnh là cúng dường đến một 
vị Phật Chánh Đẳng Giác, một cúng dường chỉ thua cúng 
dường đến Tăng Chúng mà thôi. Trong Pháp Cú, ‘Phẩm 
Ngàn’ ( ‘Sahassa-Vaggo ’, Dhp. Viii.9) Đức Phật cũng giải 
thích: bốn pháp này luôn tăng trưởng: tuổi thọ (ãyu), sắc đẹp 
(vanno), an vui (sukharn), và sức mạnh (baìam) cho một người 
hằng phục vụ với tâm cung kính. Và bài kệ này luôn được 
Chư Tỳ-kheo tụng khi thọ nhận cúng dường. 

[99] Chú giải bài ‘Kinh Phân Biệt Cúng Dường’ giải thích 
rằng một vị Sa-di trẻ là đủ để hoàn thành yếu tố này. Xem lại 
ghi chú cuối chuông trước. 

[100] Chẳng hạn, trong A.IV.II.v.9 ‘Sikkhã-Pada-Suttam 
(‘Kinh Học Giới’), Đức Phật giải thích rằng người thọ trì 




524 


Vận Hành Của Nghiệp 


ngũ giới thực hành vì lợi ích bản thân. Và người khuyên 
khích người khác thọ trì ngũ giới là thực hành vì lợi ích của 
người khác. 

[101] Điều này có nghĩa rằng người ta nên biết lúc nào nên 
nói sự thực và lúc nào nên giữ thái độ im lặng. Như vậy, 
trong M.II.i.8 “Abhaya-Rãja-Kumãra-Sutta , (‘Kinh Vưong 
Tử Abhaya’) Đức Phật giải thích rằng: ‘Cũng vậy, này 
Vưong tử, 1) lời nói nào Như Lai biết không như thật, không 
như chân, không tưong ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai 
không nói lời nói ấy. 2) Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, không tưong ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai 
không nói lời nói ấy. 3) Và lời nói nào Như Lai biết là như 
thật, như chân, tưong ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây 
biết thời giải thích lời nói ấy. 4) Lời nói nào Như Lai biết là 
không như thật, không như chân, không tưong ứng với mục 
đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích, Như Lại 
không nói lời nói ấy. 5) Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, không tưong ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 
6) Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tưong 
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa 
và thích, ở đây, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. 
Tưong tự, trong A.IV.ii.5.10 ‘Potaliya-Suttam’ (‘Kinh 
Potaliya’), Đức Phật giải thích rằng những người ít được 
kính trọng là những người: người chỉ trích cái đáng bị chỉ 
trích nhưng không khen ngợi cái đáng được khen ngợi; 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


525 


người khen ngợi cái đáng được khen ngợi nhưng không chỉ 
trích cái đáng bị chỉ trích; và người không khen ngợi cái 
đáng được khen ngợi cũng không chỉ trích cái đáng bị chỉ 
trích. Ngài giải thích rằng người đáng được kính trọng là 
người biết đúng thời chỉ trích cái đáng bị chỉ trích và khen 
ngợi cái đáng được khen ngợi. 

[102] Đức Phật giải thích sự tai hại của uống rượu trong 
D.III.8 ‘Singãlaka-Suttam’ (‘Kinh Singãlaka’): đammêcác 
loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu 
tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thưong tổn danh 
dự, để lộ âm tàng, và thứ sáu là trí lực tổn hại. Này Gia chủ 
tử, dam mê các loại rượu có sau nguy hiểm như vậy. 

[103] DA.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn 
Quả’), trích lại lời giải thích của Đức Phật trong A. V.IV.iii.5 
‘Vanijjã-Suttam’ (Năm Nghề Buôn Bán’): ‘Này các Tỳ- 
kheo, có năm nghề mà người tại gia cư sĩ không được làm. 
Thế nào là năm? Buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán 
thịt, buôn bán rượu, buôn bán chất độc.’ Chi tiết xem 
AA.ibid. 


[104] DA.ibid. trích dẫn S.V.XI.iv.7 ‘Mahãnãma Suttam’ 
(‘Kinh Mahãnãma’) Trong bài kinh này, Đức Phật giải thích 
rằng một người cận sự Tam Bảo là người đi đến nưong nhò 
(quy y) Đức Phật, Giáo Pháp, và Chúng Tăng. Và ngài xác 
định bốn pháp của người cận sự Tam bảo: đầy đủ giới hạnh 
(sĩla sampanna), nhò giữ ngũ giới; đầy đủ niềm tin (saddhã- 
sampanna) nhờ có đức tin noi sự giác ngộ của Đức Phật; đầy 
đủ thí xả (cãga-sampanna) nhờ vui thú trong việc bố thí/chia 




526 


Vận Hành Của Nghiệp 


xẻ; và đây đủ trí tuệ (pannã-sampanna) nhờ Trí Quán Sanh & 
Diệt. DA.ibib. cũng trích dẫn A.V.IV.iii.5 ‘Candãla-Suttam’ 
(‘Kinh Bị Vất Bỏ’). Trong Kinh này Đức Phật nói về nguời 
cận sự nam nhu sau: ‘Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, 
một cận sự nam là hòn ngọc trong giới cận sự nam, là hoa 
sen hồng trong giới cận sự nam, là hoa sen trắng trong giới 
cận sự nam. Thế nào là năm? Có lòng tin; có giới; không 
đoán tuong lai với những nghi lễ đặc biệt; không tin tuởng 
điềm lành; tin tuởng ở nghiệp; không tìm kiếm nguời xứng 
đáng tôn trọng ngoài Giáo Pháp của Đức Phật và tại đấy 
phục vụ truớc.Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một 
cận sự nam là hòn ngọc trong giới cận sự nam, là hoa sen 
hồng trong giới cận sự nam, là hoa sen trắng trong giới cận 
sự nam. Cũng trong kinh này Đức Phật nói về nguời cận sự 
nam bị vất bở, bị cấu uế, và xấu xa hạ liệt. Đó là nguời cận 
sự nam không có đức tin; ác giới; đoán tuong lai với những 
nghi lễ đặc biệt; tin tuởng điềm lành; không tin nghiệp; tìm 
kiếm nguời xứng đáng tôn trọng ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật và tại đấy phục vụ truớc. Nguời nhu vậy kể nhu đã phá 
bở địa vị cận sự nam của mình và nhu vậy cũng phá bỏ tam 
quy. Cũng xem ghi chú 54, trang 32/Tập I. 

[105] Đức Phật giải thích quả của phá giới, chẳng hạn trong 
‘Du-Ccarita-Vipãka-Suttam’ (‘Kinh Quả của Ác Hạnh’). 
Xem ghi chú cuối chuông 164, trang 549. 

[ 106] Ở đây, chú giải phân biệt hai loại tội (vajja) : 1) tội phổ 
thông (loka-vajja), nhu phạm vào ngũ giới, nằm trong mười 
bất thiện nghiệp đạo (xem lại ‘Mười Bất Thiện Nghiệp 
Đạo’), và cũng là bất thiện nghiệp cho dù có những quan 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


52 7 


kiến trái ngược như thế nào; 2) tội theo chế định (pannatti- 
vạjja), đó là phạm những quy định, như trong những giới thứ 
ba, thứ sáu, và thứ tám của bát giới, hoặc những giới Đức 
Phật ban hành cho các vị Tỳ-kheo. Như vậy, trong 
MiP.V.ii.3 ‘Khĩn-Ãsava-Sati-Sammoha-Panho’, Tôn-giả 
Nãgasena giải thích rằng một vị A-la-hán không thể phạm 
một tội phổ thông, mặc dù các vị có thể phạm một tội chế 
định. Chẳng hạn, các vị có thể ăn sau ngọ, nghĩ rằng đó là 
trước ngọ, trong trường họp này các vị chỉ phạm một tội theo 
luật Tỳ-kheo mà thôi. 

[107] Trong M.III.iii.9 ‘Bãla-Pandita-SuttariT (‘KinhHiền- 
Ngu’) chẳng hạn, Đức Phật giải thích rằng vị Chuyển Luân 
Vưong (người có thể xuất hiện khi không có Giáo Pháp của 
một Đức Phật) thường khuyên thần dân của mình như sau: 
‘Các người không nên sát sanh; ...lấy của không cho;...tà 
dâm;.. .nói dối;.. .uống rượu...’ Rất nhiều ví dụ cũng được 
tìm thấy trong sự giải thích của Đức Phật về tiền kiếp của 
ngài, gọi là những chuyện Tiền Thân (Jãtaka). 

[ 108] Các giới kiêng tránh xuất phát từ ba bất thiện ngữ này 
được bao gồm trong hoạt mạng đệ bát giới (ãjĩv-attha-maka- 
sĩla): đó là tránh 1) sát sanh; 2) trộm cắp; 3) tà dâm (bao gồm 
luôn cả việc uống rượu, bia); 4) nói dối; 5) nói hai lưỡi; 6) 
nói lời thô ác; 7) nói lời vô ích; 8) tà mạng. Nhưng đây là 
loại giới được giữ trong đời sống hàng ngày, chứ không phải 
Bát Quan trai giới (Uposatha-Sĩla) chỉ giữ vào những ngày 
đặc biệt: loại giới như vậy luôn luôn bao gồm không ăn sau 
ngọ. 




528 


Vận Hành Của Nghiệp 


[109] Đức Phật giải thích việc thọ trì tám giới này trong 
A.III.II •ii.10 ‘Uposatha-Suttam’ VKinh Uposatha’). 

[110] Chẳng hạn, trong S.V.vi.l ‘Ãhãra-Suttam’ (‘Kinh 
Thức Ăn’), Đức Phật nói về những pháp được xem là thức 
ăn cho các triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm-thuỵ miên, 
trạo cử-hối hận, hoài nghi), và những pháp được phục vụ 
như ‘không phải thức ăn’ (an-ãhãra) cho chúng. 

[111] Đức Phật giải thích điều này trong M.II.iv.3 

‘Maghadeva-Suttam’ (‘Kinh Maghadeva’): ‘Vua 

Maghadeva là một vị vua chảnh trực cai trị đúng theo pháp 
(Dhamma), một vị đại vưong đã được an trú trong Pháp. Vua 
hành xử theo Pháp, giữa các Bà-la-môn, gia chủ, giữa thị 
dân và thôn dân, hành trì lễ uposatha (Bố-tát) vào các ngày 
14, ngày 15 và ngày mồng 8 của mỗi nửa tháng [và sau hai 
trăm năm mưoi hai ngàn năm] vua sống đời phạm hạnh... ’ 
Đức Phật cũng giải thích rằng Ngài chính là vị vua ấy trong 
quá khứ. Và chú giải giải thích rằng đức vua đã được an trú 
trong mười thiện nghiệp đạo (xem ‘Mười Thiện Nghiệp Đạo’ 
trang 261/Tập I) cũng xem ghi chú cuối chuông 198, trang 
563, và “Chuyển Luân Vuông’, trang 455. 

[112] Trong A.X.I.V.6 ‘Sakka-SuttariT (‘Kinh Sakka’), Đức 
Phật hỏi một số các người họ Thích xem họ giữ Bát Quan 
trai giới như thế nào. Họ nói rằng có khi họ giữ có khi họ 
không giữ. Và Đức Phật giải thích cho họ biết rằng việc 
không giữ bát giới đều đặn như vậy là một sự tổn hại cho họ. 
Sau khi Đức Phật giải thích những lợi ích có được từ việc 
giữ Bát Quan, họ đã nguyện thọ trì nó một cách đều đặn. 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


529 


[113] ở Miến (Myanmar), việc thọ Uposatha truyền thống 
thường là thọ Uposatha chín chi phần. Theo A.IX.I.ii.8 
‘Nav-Ang-Uposatha-Suttam’ (‘Kinh Upoãtha Chín Chi 
Phần’), thi chín chi gồm tám giới theo bát quan cộng với 
thiền tâm từ (mettã-bhãvanã). 

[114] Đức Phật giải thích điều này trong A.III.ILii.lO 
‘Uposatha-Suttam’ (‘Kinh Uposatha’). 

[115] Đức Phật giải thích điều này trong A.X.I.V.6 ‘Sakka- 
SuttariT (‘Kinh Sakka’). 

[116] Điều này được giải thích trong KhPA.ii.47 (&63) 
‘Dasa-Sikkhã-Padam’ (‘Mười Học Giới’) ‘Vàng là một kim 
loại quý, và bạc là một kahãpana [một đon vị tiền tệ căn 
bản], hoặc nó cũng có thể là một mãsaka kim loại [đon vị 
nhỏ hon], hay một mãsaka gồ, một mãsaka đất sét, và..., 
thuộc bất cứ loại nào đã được dùng trong quan hệ mua bán ở 
khắp noi... Nhận là sự chấp nhận nó dưới bất cứ hình thức 
nào; và đó là điều không được phép.] 

[117] Đức Phật giải thích điều này trong S.IV.viii.10 
‘ManicũỊaka-Suttam’ (‘Kinh ManicũỊaka’): ‘Này Thôn 
trưởng, các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng 
bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa- 
môn Thích tử không được nhận lấy vàng bạc. Các Sa-môn 
Thích tử đã từ bở châu báu và vàng bạc. Họ đã ly khai vàng 
và bạc. Đối với ai được dùng vàng bạc, người ấy cũng được 
phép dùng năm dục trưởng dưõng. Đối với ai được phép 




530 


Vận Hành Của Nghiệp 


dùng năm dục trưởng dưỡng, người ây hoàn toàn thọ trì phi 
Sa-môn pháp, phi Thích tử pháp.’ 

[118] Giới chế ngự các căn: Ngài Pa’Auk Sayadaw nhắc lại 
tích chuyện Trưởng lão Mahãtissa đề cập trong VsM.i.5 
Tndriya-Samvara-Sĩlam’ (‘Giới Chế Ngự Các Căn’) pp.i.55, 
người chỉ tác ý đến đề mục thiền bộ xưong khi đi khất thực, 
như một ví dụ về vị Tỳ-kheo chế ngự tâm bằng cách tác ý 
đến đề mục thiền của mình. Cũng xem trích dẫn và phần bàn 
luận về sự chế ngự các căn, ghi chú cuối chưong 45, trang 
51/TậpI. 

[119] Đức Phật giải thích điều này trong A.IV.I.v.lO 
‘Upakkilesa-Suttarh’ (‘Kinh Casc uế Nhiễm’): ‘Này các Tỷ- 
kheo, có bốn uế nhiễm của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uế 
nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có 
cháy sáng, không có chói sáng, không cỏ rực sáng. Thế nào 
là bốn? 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn uống 
rượu men, uống rượu nấu, không có từ bở rượu men, rượu 
nấu. Này các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ nhất của Sa-môn, 
Bà-la-môn, do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà- 
la-môn, không có cháy sảng... không có rực sảng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn, hưởng 
thọ dâm dục, không từ bở dâm dục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
uế nhiễm thứ hai... không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, một số Sa-môn, Bà-la-môn chấp 
nhận vàng và bạc, không từ bở nhận lấy vàng và bạc. Này 
các Tỷ-kheo, đây là uế nhiễm thứ ba... không có rực sáng. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


531 


Này các Tỷ-kheo, một sô Sa-môn, Bà-la-môn sinh 
sống với tà mạng, không từ bở tà mạng. Này các Tỷ-kheo, 
đây là uế nhiễm thứ tư của các Sa-môn, Bà-la-môn, do uế 
nhiễm này làm ô nhiễm, các Sa-môn, Bà-la-môn không có 
cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn uế nhiễm này của các Sa- 
môn, Bà-la-môn, do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, nên 
các Sa-môn, Bà-la-môn không có cháy sáng, không có chói 
sáng, không có rực sáng.’ 

[120] tà mạng: trong M.III.ii.7 ‘Mahã-Cattãrĩsaka-Suttam’ 
(‘Đại Kinh Bốn Mươi’), Đức Phật giải thích (những phân 
tích này xuất phát từ VsM.i. 16-17 ‘Ãjĩva-Pãrisuddhi-Sĩlam’ 
(‘Giới Nuôi Mạng Thanh Tịnh’) pp.i.60-84): ‘Và thế nào, 
này các Tỳ-kheo, là tà mạng?’ [1] mưu đồ. [một người nói 
và hành động cốt để lôi cuốn sự ngưỡng mộ và sùng kính 
của tín đồ, bằng cách khoác cho mình một uy nghi nào đó, 
và nói về việc thực hành của mình.] [2] Nói. [Một người 
muốn làm hài lòng người thế tục, nên nói một cách bừa bãi, 
nói đề cao về mình, thậm chí nói những chuyện tầm phào, 
vuốt ve trẻ con,...[3] gợi ý. [ Một người đưa ra những gợi ý 
không được phép cốt để nhận được những món vật dụng.] 
[4] Làm giảm giá trị, xem thường. [Một người trách cứ, chỉ 
trích, chế giễu người thế tục, nói những chuyện xấu về 
họ....] [5] Lấy lợi câu lợi. [Một người cho thức ăn, bông 
hoa, ...đến người thế tục, để có được lòng sùng kính.]’ 
VsM.ibid. cũng nhắc đến lời giải thích của Đức Phật trong 
D.i.2 ‘Samanna-Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’), trong 
bài kinh này Đức Phật giải thích, chẳng hạn: ‘"Trong khi 
một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín 




532 


Vận Hành Của Nghiệp 


thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh 
như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng 
tướng, thân tướng,... tìm đất tốt để làm nhà, để cầu phước 
cho nhà mới.. .bố trí ma trong nghĩa địa.. .soạn tho, và suy 
đoán về thế gian.. .tụng chú để làm cho người ta được may 
mắn hay không được may mắn...cầu thần tài...thực hiện 
những nghi lễ tắm...làm thầy thuốc, mổ xẻ chữa bệnh cho 
con nít...cấp thuốc chữa những bệnh về thân, cho thuốc 
uống để ngăn ngừa công hiệu của thuốc, trong khi vị Tỳ- 
kheo thì tránh xa các tà mạng kể trên.’ Cũng trong 
DhSA.i.301 ‘Lokuttara-Kusala-Vannạnã’ (‘Mô Tả về Thiện 
Siêu Thế’) E.299 giải thích tà mạng đối với một vị Tỳ-kheo: 
“Việc thọ hưởng bốn món vật dụng có được dựa vào ba loại 
lừa đảo là tà mạng.” nhưng đây là tột đỉnh của tà mạng, tránh 
những điều ấy là Chánh Mạng.’ Phụ chú giải giải thích ba 
loại lừa đảo ở đây như phô bày những năng lực không thực, 
mặc những lá y thô,.. .(như một mánh khoé để gợi lên sự ít 
muốn), và nói bóng gió là có hay làm bộ cỏ những phẩm 
chất của một Bậc Thánh. 

[121] Đức Phật giải thích điều này trong A.III.II.iv.6 
‘Pathama-Sikkhã-Suttam’ (‘Học Giới Thứ Nhất’): Này các 
Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hon 150 học giới cần phải 
đọc nửa tháng một lần, ở đây các người thiện nam tử muốn 
được lợi ích, học tập bản tụng ấy. Này các Tỷ-kheo, tất cả 
được thâu nhiếp làm thành ba học giới này. Thế nào là ba? 
Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ 
học. Chính ba học pháp này, này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất 
cả. ’ (Sau đó Đức Phật chế định Pãtimokkha với hai trăm hai 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


533 


mươi bảy giới) Cũng xem trích dẫn ghi chú cuối chương 40, 
trang 50/Tập I, và ghi chú cuối chương 284, trang 808. 

[122] Đức Phật giải thích vịệc tu tập giới của một vị Tỳ-kheo 
cần phải tuyệt đối cẩn thận như thế nào trong M.I.i.6 
‘Ãkankheyya-Suttam’ (‘Kinh Ước Nguyện’): ‘Này các Tỷ- 
kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống 
phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn 
chánh lãnh thọ và học tập các học giới.’ 

[123] Trong A.X.I.IV.l ‘Upãli-Suttam’(‘Kinh Upãli’),Đức 
Phật giải thích điều này cho Trưởng lão Upãli, đệ tử tối 
thắng về luật Tỳ-kheo của ngài: ‘Vì mười lý do, này Ưu-ba- 
li, các học giới được Như Lai ban hành, và Giới Bổn 
(Pãtimokkha) được thiết lập cho các vị đệ tử. Thế nào là 
mười? : 1) Đe tăng chúng được an lạc, 2) để Tăng chúng 
được an ổn, 3) để kiểm soát những người ác-tâm, 4) để các 
thiện Tỷ-kheo được sống an ổn, 5) để chế ngự các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, 6) để chận đứng các lậu hoặc trong 
tương lai, 7) để đem lại niềm tin cho những người chưa tin, 
8) để tăng trưởng đức tin cho những người có lòng tin, 9) để 
diệu pháp được trường tồn, 10) để luật được tốt đẹp.’ 

[124] TrongD.ii.3 ‘Mahã-Pari-Nibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại 
Bát Niết Bàn’), Đức Phật giải thích năm nguy hiểm tức thì 
của việc không giữ giới: 1) Thất thoát tài sản do sống phóng 
dật; 2) tiếng xấu đồn xa; 3) thiếu tự tin và tự trọng; 4) Chết 
với tâm tán loạn; và 5) sau khi chết tái sanh địa ngục. Và 




534 


Vận Hành Của Nghiệp 


Đức Phật cũng đưa ra năm lợi ích ngược lại của việc giữ 
giới. 

[125] Trong A.X.I.i.l ‘Kimatthiya-Suttam’ (‘Kinh Với Mục 
Đích Gì’), Đức Phật giải thích những mục đích và phần 
thưởng của thiện giới: ‘Các thiện giới có mục đích không hối 
tiếc. Không hối tiếc có mục đích hân hoan. Hân hoan có mục 
đích hoan hỷ. Hoan hỷ mục đích khinh an. Khinh an có mục 
đích an lạc. An lạc có mục đích định. Định có mục đích biết 
và thấy đúng như thực [minh sát trí]. Biết và thấy đúng như 
thực có mục đích nhàm chán [Yểm ly trí] (xem trang 745) và 
ly tham (A-la-hán Thánh Đạo Trí). Nhàm chán ly tham có 
mục đích giải thoát tri kiến (A-la-hán Thánh Quả Trí và 
Phản Khán Trí). Và trong A.X.I.i.3 ‘Cetanã-Karanĩya- 
Suttam’ (‘Kinh Tư-Cần Thiết’) Đức Phật giải thích rằng, 
người thực hành giới không cần phải ước nguyện cho những 
pháp này khởi lên theo tuần tự, mà chúng chắc chắn sẽ khởi. 
Và trong A.X.I.i.3 ‘Pathama-Upanisa-Suttam’ (‘Kinh Hiện 
Hữu Thứ Nhất’), Đức Phật giải thích rằng không có sự (diễn 
ra) nối tiếp của các yếu tố (trên), không thể có sự thành công 
trong thiền. Cũng xem trích dẫn từ kinh ‘Bhikkhu’, ghi chú 
331, trang 273/Tập I. 

[126] Trong M.III.iii.10 ‘Deva-Dũta-Suttam’ (‘Kinh Thiên 
Xứ’), Đức Phật mô tả cũng mô tả Diêm Vưong (Yama), 
người cai quản các địa ngục, giải thích nghiệp sở hữu cho 
người làm điều ác như thế nào: ‘Này người kia, do phóng dật 
nên Ngưoi đã không làm điều thiện về thân, khẩu, ý. Chắc 
chắn chúng sẽ làm cho Ngưoi, này Người kia, tùy theo sự 
phỏng dật ấy của Ngưoi. Nhưng chắc chắn rằng đây là một 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


535 


ác nghiệp của Ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do 
cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, 
không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con 
huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn làm, 
không phải do chư Thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do Ngươi 
làm, nên chính Người phải cảm thọ quả báo việc làm ấy.’ 
Cũng xem ghi chú 612, trang 580. 

[127] Đức Phật giải thích này trong D.i.4 ‘Sonadanda 
Suttam’ (‘Kinh Sonadanda’) như sau: ‘Trí tuệ được giới 
hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho 
thanh tịnh. Chồ nào có giới hạnh, chồ ấy có trí tuệ; chồ nào 
có trí tuệ, chồ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định 
có trí tuệ; người có trí tuệ nhất định có giới hạnh.’ 

[128] Đức Phật giải thích điều này trong S.V.I.i.l ‘Avijjã- 
Suttam’ (‘Kinh Vô-minh’): ‘Nơi một người có trí đã đạt 
được minh, này các Tỷ-kheo, Chánh Kiến sanh. Nơi một 
người có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy sanh. Nơi một người 
có Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ sanh. Nơi một người có 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp sanh. Nơi một người có Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng sanh. Nơi một người có Chánh Mạng, 
Chảnh Tinh Tấn sanh. Nơi một người có Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm sanh. Nơi một người cỏ Chánh Niệm, Chảnh 
Định sanh. ’ 

[129] Đức Phật giải thích điều này trong M.III.ii.7 ‘Mahã- 
Cattãrĩsaka-SuttariT (‘Đại Kinh Bốn Mươi’): ‘Nơi một người 
có Thánh Tâm, có vô lậu tâm, có đầy đủ Thánh Đạo, đang tu 
tập Thánh Đạo, trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, 




536 


Vận Hành Của Nghiệp 


chánh kiến, tu tập chi đạo Chánh Kiến (Sammã-Ditthi), 
Chánh kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô 
lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. 

[130] Xem lại phần ‘Tu Tập Đoạn Trừ’, trang 18/Tập I, và 
phần trích dẫn trong S.II.I.ii.5 ‘Kaccãnagotta-Suttam’ (‘Kinh 
Kaccãnagotta’), ghi chú cuối chuông 51, trang 55/Tập I. 

[131] Trong M.I.i.6 ‘Ãkankkheyya-Suttam’ (‘Kinh Ước 
Nguyện’), Đức Phật giải thích rằng nếu một vị Tỳ kheo ước 
nguyện trở thành một Bậc Thánh, một bậc A-la-hán, vị ấy 
cần phải làm bốn điều: ‘[1] thành tựu giới luật, [2] kiên trì, 
nội tâm tịch tĩnh, không xao lãng Thiền định, [3] thực hành 
đầy đủ thiền minh sát (vipassanã), [4] sống ở những noi 
thanh vắng’. Chú giải giải thích: 1= tu tập tăng thuợng giới; 
2 = tu tập tăng thuợng tâm, thiền định (samatha); 3 = tu tập 
tăng thuợng tuệ; 4 = một noi ở đây hành giả có thể hoàn 
thành thiền định và thiền minh sát. Trong S.V.I.vi.13 
‘Ãgantuka-Suttam’ (‘Kinh Khách’), Đức Phật giải thích: ‘Và 
thế nào, này các Tỷ-kheo, là những pháp cần phải tu tập nhờ 
thắng trí? Chỉ (samatha) và quán (vipassanã), này các Tỷ- 
kheo, những pháp này cần phải tu tập nhò thắng trí.’ Và 
trong DhP.xxv. 13 ‘Bhikkhu Vagga’ (‘Phẩm Tỳ Kheo’), ngài 
nói: ‘Noi người nào có thiền (jhana) và tuệ, người ấy nhất 
định gần Niết-Bàn.’ 

[132] Trong M.I.V.4 ‘Cũla-Vedalla-Suttam’ (‘Tiểu Kinh vấn 
Đáp [Phưong Quảng]’), A-la-hán Dhammadinnã giải thích: 
‘Nhất tâm (citassa-ekaggatã'), là định.’ 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


537 


[133] Đức Phật giải thích điêu này trong A.IV.III.v.3 
‘Ãloka-Suttam’ (‘Kinh Ánh Sáng’): ‘Này các Tỳ kheo, có 
bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? Ánh sáng của mặt trăng; 
ánh sáng của mặt trời; ánh sáng của lửa; ánh sáng của trí 
tuệ.’ Cũng xem mười tuỳ phiền não của minh sát được bàn 
luận dưới tiêu đề ‘Thiền Minh Sát Hạ Liệt’, trang 225/Tập I, 
và ghi chú cuối chuông 151, trang 542. 

[134] Đức Phật giải thích sự cần thiết phải phát triển định để 
thực hành minh sát (vipassanã) trong S.III.I.i.5 ‘Samãdhi- 
Suttam’ (‘Kinh Định’). Cũng xem trích dẫn trang 172/Tập I, 
và ghi chú cuối chuông 151, trang 542. 

[135] Sự hiểu lầm này phát sanh do đọc sai sự chỉ dẫn của 
Đức Phật trong phần niệm hoi thở: ‘ “ Cảm giác toàn thân 
(sabba-kãya-patỉsamvedĩ), tôi sẽ thở vô...ra, vị ấy tập như 
vậy. “An tịnh thăn hành (passambhayam kãya-sankhãram ), 
tôi sẽ thở vô...ra” vị ấy tập như vậy ’. Tuy nhiên, chữ kãya ở 
đây không muốn nói tới thân (thể), mà là ‘thân’ của hoi thở. 
Chẳng hạn, Đức Phật giải thích điều này trong M.III.ii.9 
‘Ãnãpãna-Ssati-Suttam’ (‘Kinh Niệm Hoi Thở’): ‘Này các 
Tỷ-kheo, khi một vị Tỳ kheo...tu tập như vậy: “ Cảm giác 
toàn thân (sabba-kãya-patisamvedĩ)..., An tịnh thân hành 
(passambhayam kãya-sahkhãram).. . tôi sẽ thở vô...” lúc đó vị 
Tỳ kheo đang sống quán thân trong thân... đối với các thân, 
Ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra (kãyesu kãy- 
annatarãham, bhikkhave, evam vadãmi yadidam, assãsa- 
passãsãy. Và trong S.IV.vii.6 ‘Dutiya-Kãmabhũ-Suttam’, 
Trưởng lão A-la-hán Kãmabhu giải thích cho nam cư sĩ 
Citta: ‘Hoi thở vô và ra, này gia chủ, là thân hành (kãya- 




538 


Vận Hành Của Nghiệp 


sankharo ).’ Điêu đó cũng được giải thích trong chú giải Kinh 
Đại Niệm Xứ (‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam’). 

[136] Trong S.II.ii.l ‘Nakha-Sikhã-Suttam’ (‘Kinh Đầu 
Móng Tay’), Đức Phật so sánh ít đất trên đầu móng tay với 
đất địa cầu. Và Ngài nói rằng cũng như vậy (đối với một vị 
Thánh Nhập Lưu với tối đa bảy kiếp tái sanh), cái khổ còn 
lại như ít đất trên đầu móng tay, và cái khổ đã được đoạn trừ 
nhiều như đất địa cầu. Ngài kết luận: ‘Như vậy lợi ích lớn 
thay, này các Tỷ-kheo, là sự thể nhập Pháp (Dhamma); như 
vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. 

[137] Trong M.III.i.9 ‘Mahã-Puụnama-Suttam’ (‘Đại Kinh 
Mãn Nguyệt’), một vị Tỳ kheo hỏi Đức Phật tại sao các uẩn 
lại được gọi là các uẩn, và Đức Phật giải thích rằng vì có 
mười một loại tạo thành uẩn của mồi uẩn. 

[138] Đức Phật giải thích điều này trong M.I.iv.3 ‘Mahã- 
Gopãlaka Suttam’ (‘Đại Kinh Người Chăn Bò’): ‘Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ các sắc? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, đối với sắc pháp như thật biết tất cả loại sắc thuộc 
bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo biết rõ các sắc.’ 

[139] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.I.i.2 
‘ Vibhaủga-Suttam’ (‘Kinh Phân Tích’): “Có bốn đại chủng, 
này các Tỳ kheo. Thế nào là bốn? địa đại, thuỷ đại, hoả đại, 
và phong đại.” 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


539 


[140] TrongD.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam’ (‘Kinh Đại 
Niệm Xứ’, Đức Phật giải thích: ‘Và thế nào, này các Tỳ 
kheo, một vị Tỳ kheo sống quán pháp như các pháp dưới 
dạng sáu nội và ngoại xứ? ở đây, này các Tỳ kheo, vị Tỷ 
kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc.. .tuệ tri tai, và tuệ tri 
các tiếng [v.v...].’ Và trong M.III.ii.5 ‘Bahu-Dhãtuka- 
Suttam’ (‘Kinh Đa Giới’), ngài giải thích: ‘Có mười tám 
giới, này Ananda, đó là, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hưong giới, tỷ 
thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc 
giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này 
Ananda, cho đến khi biết được, thấy được mười tám giới 
này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". Ở đây, nhãn-/nhĩ-/tỷ-/thiệt/thân 
tịnh sắc (pasãda-rũpa) tưong ứng với nhãn-/nhĩ-/tỷ- 
/thiệt/thân xứ (ãyatana): năm nội xứ là sắc. Chúng cũng còn 
được gọi là năm môn (dvãra). 

[141] M.I.iv.5 ‘Cữla-Saccaka-Sutta’ (‘Tiểu Kinh Saccaka’) 
1Ĩ1Ô tả một cuộc luận chiến giữa Đức Phật và Saccaka, một 
luận sư chủ trưong quan niệm này. Xem mục ‘Luận sư 
Saccaka’, trang 287/Tập I. 

[142] Điều này thường được đề cập đến trong Kinh Điển, 
chẳng hạn như khi du sĩ ngoại đạo Upaka gặp Đức Phật lúc 
ngài vừa mới giác ngộ đã thốt lên: ‘ổ! các căn của Hiền giả 
thật sáng suốt. Da sắc của Hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh 
khiết.’M.I.iii.6 Ariya-Pariyesanã-Suttam’ (‘Kinh Thánh 
Cầu’). 




540 


Vận Hành Của Nghiệp 


[143] Đức Phật giải thích tính đông nghĩa này trong 
S.II.I.vii.l ‘Assutavã-Suttam’ (‘Kinh Vô Văn’) ‘Ví như một 
con khỉ trong khi đi lại trong rừng núi, nắm lấy một nhành 
cây, bở nhành cây ấy xuống, nó nắm giữ một nhành khác. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm (citta), là ý 
(mana), là thức (vinnãụa) này, khởi lên là một thứ, diệt đi là 
một thứ khác, cả ngày lẫn đêm.’ Chú giải giải thích rằng cả 
ba là những từ đồng nghĩa trỏ ‘ý xứ’ (man-ãyatana), nội xứ 
thứ sáu. 

[144] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.I.i.2 
‘Vibhanga-Suttam’ (‘Kinh Phân Tích’). 

[145] Thủ tục này đã được Đức Phật giải thích trong 
S.II.I.iv.4 ‘Dutiya-Nãna-Vatthu-SuttariT. Trong bài kinh này 
Đức Phật giải thích rằng có trí hiểu biết về mỗi trong các chi 
phần duyên khởi hoạt động hợp theo Pháp trong hiện tại, quá 
khứ, và vị lai như thế nào. Và: Và cũng như khi nào có trí về 
trú pháp (Dhamma-tthỉtỉ-nãnam), thời cũng có trí về tận pháp 
(khaya-dhammam) , hoại pháp (vaya-dhammam) , ly tham pháp 
(vỉrãga-dhammam) , và diệt pháp (nirodha-dhammarii) SA mô 
tả điều này như minh sát ngược lại (trí) minh sát (vỉpassanã- 
pati-vipassană). 

[146] Chẳng hạn, xem trích dẫn ở ghi chú 5, trang 3/Tập I, 
và M.II.iii.10 ‘Vekhanasa-SuttariT (‘Kinh Vekhanasa’): 
‘Neu, Này Kaccana, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
biết về quá khứ, không thấy được tương lai, mà tuyên bo: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui đời này nữa", thời với lời tuyên bổ như vậy 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


541 


bác bỏ là hợp với pháp. Cũng xem ghi chú cuôi chương kê 
tiếp. 

[147] Trong rất nhiều bài kinh (chẳng hạn như trong 
M.III.iv.l ‘Bhaddeka-Ratta-SuttariT (‘Kinh Nhất Dạ Hiền 
Giả’), Đức Phật khuyên các vị Tỳ kheo không nên truy tìm 
năm uẩn quá khứ và tương lai. Trong những trường hợp như 
vậy ngài muốn nói tới kẻ vô văn phàm phu, hoài vọng quá 
khứ và tương lai với tham ái và tà kiến, do chấp giữ thân 
kiến, dĩ nhiên họ cũng làm như vậy đối với năm uẩn hiện tại. 
Ở đây Đức Phật không nói đến thiền minh sát trên các uẩn 
quá khứ và tương lai mà ngài chỉ nói đến thiền minh sát 
được xem là cần thiết cho sự đoạn trừ ái và kiến. 

[148] Trong S.III.I.viii.7 ‘Khajjanlya-Suttam’ (‘Kinh Đáng 
Được Ăn’), Đức Phật bàn đến các vị sa-môn và bà-la-môn 
(đang thực hành dưới một vị Phật hay đệ tử của một vị Phật) 
nhớ được năm uẩn của các đời quá khứ. Chú giải giải thích 
rằng họ không phải nhớ bằng năng lực thần thông (bằng thân 
thông ấy một người cũng có thể thấy những khái niệm,...) 
mà bằng năng lực minh sát (vipassanã-vasena). 

[149] Trong S.IV.I.xv.l ‘Kamma-Nirodha-SuttariT (‘Kinh 
Nghiệp-Diệt’, Đức Phật giải thích một cách rõ ràng rằng sáu 
căn là sản phẩm của nghiệp quá khứ; đã trích dẫn ở ghi chú 
cuối chương 63, trang 506. Và trong A.IV.V.iv.2 ‘Vitthãra- 
Suttam’ (‘Kinh Với Chi Tiết’), Ngài giải thích rằng xúc và 
thọ là quả của nghiệp quá khứ: xem ghi chú cuối chương 
282, trang 807. 




542 


Vận Hành Của Nghiệp 


[150] Trong A.III.II.iii.6 ‘Pathama-Bhava-Suttam’ (‘Kinh 
Hiện Hữu Thứ Nhất’), Đức Phật giải thích rằng với quả 
nghiệp, và nghiệp (đã hoàn thành do vô minh và tham ái), có 
sự hiện hữu của thức tái sanh trong tam hữu. Xem trích dẫn, 
ghi chú cuối chuông 313, trang 821. 

[151] Trong D.i.3 ‘Ambattha-Suttam ’ Đức Phật giải thích 

tâm của vị Tỳ kheo đuợc tịnh hoá bằng thiền định, và có đầy 

đủ ánh sảng nhu thế nào, sau đó vị ấy huớng tâm đến nãna- 

dassana (trí và kiến): vị ấy phân biệt sự tập khởi và sự diệt 

của sắc chính là thân của vị ấy, và rồi đến thức, vốn bị trói 

buộc với thân của vị ấy. Điều này muốn nói đến minh sát trí 

về danh-sắc và các nhân của chúng. Và trong S.V.III.i.10 

‘Bhikkhun-Upassaya-Suttam’ (‘Kinh Trú Xứ của Tỳ Kheo 

Ni’), Đức Phật giải thích cách một nguời sống với tâm khéo 

an trú trong bốn niệm xứ sẽ đạt đuợc sự rõ biết quảng đại, 

truớc sau thù thăng (uỊãram-pubben-ãparam vỉsesain 

saiịịãnissati) nhu thế nào. SA giải thích sụ rõ biết quảng đại 

là sự rõ biết về bốn đại chủng —> về sắc y đại sanh; rõ biết 

về tất cả sắc —> về danh; rõ biết về danh và sắc —» về nhân; 

rõ biết về danh và sắc và về các nhân của danh sắc —* thuộc 

• 

tính của tam tuớng (vô thuờng, khổ và vô ngã). 

[152] Trong M.III.ii.5 ‘Bahu-Dhãtuka-Suttarìi’ (‘Kinh Đa 
Giới’), Đức Phật giải thích các pháp cần phải đuợc biết cho 
minh sát trí sanh khởi: ‘Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo 
thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ, cho đến mức độ nhu vậy, này 
Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo là nguời hiền trí, biết 
suy tu tìm hiểu". Và ngài giải thích rằng sụ thiện xảo trong 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


543 


giới là biết và thấy mười tám giới (nhãn giới, nhĩ giới, tỷ 
giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, sắc giới, thinh giới, hương 
giới, vị giới, xúc giới, pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ thức 
giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức 
giới.); ba giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới); ; và hai giới 
(tất cả các hành: hữu vi giới; Niết Bàn: vô vi giới). Ngài giải 
thích rằng khi một vị Tỳ kheo biết và thấy các giới này, vị ấy 
được nói là ‘một vị Tỳ kheo thiện xảo trong giới’.’ về thiện 
xảo trong xứ, Đức Phật giải thích là phải biết và thấy sáu nội 
xứ và sáu ngoại xứ (mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, 
lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp). Thiện xảo trong duyên 
khởi ngài giải thích, vị Tỳ kheo phải biết và thấy: ‘Nếu cái 
này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia sanh. Neu cái 
này không có, cái kia không có; do cái này diệt, cái kia 
diệt’. Hay nói khác hơn: biết và thấy mười hai chi phần 
duyên khởi theo chiều thuận và theo chiều nghịch. Và thiện 
xảo trong xứ và phi xứ ngài giải thích như hiểu rõ một số 
pháp nào là không thể xảy ra, mặc dù sự trái ngược của 
chúng là có thể xảy ra. Xem ghi chú 96, trang 84/Tập I. 

[153] Trong DA.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam (‘Kinh Đại 
Niệm Xứ’) có giải thích là ở xứ Kuru (nơi Đức Phật dạy bài 
kinh này), người dân có trí tuệ đến độ nếu một người phụ nữ 
được một người phụ nữ khác hỏi niệm xứ nào cô đang hành, 
và cô trả lời không hành niệm xứ nào cả, thời cô sẽ bị người 
khia sẽ khiển trách như thế nào. 

[154] Trong A.XI.i.7 ‘Sannã-Suttam , (‘Kinh Tưởng’), Đức 
Phật giải thích rằng với sự chứng đắc Niết-Bàn, có tưởng và 
trí về Niết-Bàn: ‘Ở đây, này Ãnanda, vị Tỳ kheo tưởng như 




544 


Vận Hành Của Nghiệp 


vầy: "Đây là an tịnh (Santaih), đây là thù thắng (panitam), tức 
là sự tịnh chỉ tất cả hành (sabba-sahkhãra-samatho), sự từ bở 
tất cả sanh y (sabb-ũpadhi-patinỉssago) , sự đoạn diệt khát ái, 
ly tham (virãgo), đoạn diệt, Niết bàn". Như vậy, này Ãnanda, 
vị Tỷ-kheo khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thể 
trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến 
nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng 
đến gió, trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không 
vô biên xứ, trong Thức vô biên xứ không tưởng đến Thức vô 
biên xứ, trong Vô sở hữu xứ không tưởng đến Vô sở hữu xứ, 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế 
giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới 
đời sau. Và phàm điều gì được thấy (dittham), được nghe 
(sutam), được cảm giác (mutarh), được thức tri (vinnãtam), 
được đạt đến (pattaih), được tầm cầu đến (pariyesỉtam) , được 
ý suy nghĩ đến (anuvỉcarỉtam manasã), trong ấy vị ấy không 
có tưởng đến. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng.’ 

[155] Trong S.V.I.iii.6 ‘Dutiya A-Sa-Ppurisa-Suttam’ (‘Kinh 
Không Phải Chân Nhân Thứ Hai’), Đức Phật luận bàn về 
người có mười loại tà đạo: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, và tà giải 
thoát. 

[156] Trong A.I.XVI.iii ‘Eka-Dhamma-PãỊi: Tatiya Vaggo’ 
(‘Kinh Một Pháp: Phẩm Ba’), Đức Phật dùng những ảnh dụ 
rất mạnh mẽ để làm sáng tỏ điều này. Chẳng hạn: ‘Vỉ như, 
này các Tỷ-kheo, một ít phân thôi cũng có mùi hôi thủi. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán về hiện 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


545 


hữu dầu chỉ thoáng chốc thôi, nói chi đến trong thời gian 
một cái búng tay. ’ 

[157] Trong Vin.Pãr.II.v.303 ‘Sancaritta-Sikkhã-PadariT 
(‘Học Giới Làm Mai Mối’), Đức Phật có liệt kê mười loại 
phụ nữ đã có chồng: 1. Người nữ được mua bằng tiền (dhana- 
kkĩtã); 2. Người nữ có ước muốn sống chung (chanda-vãsinĩ): 
cô ta sống với người đàn ông theo ước muốn của cô ta và 
theo sự đồng ý của anh ta: ‘người yêu sống với người yêu 
(biyopiyam vãsetĩy (với sựu bằng lòng của cha mẹ); 3. Người 
nữ sống chung vì của cải (bhoga-vãsinĩ): người phụ nữ quê 
mùa trở thành vợ của một người đàn ông do nhận được một 
số tài sản nào đó; 4. Người nữ sống chung vì y phục (pata- 
vãsinĩ) : người phụ nữ co cực trở thành vợ của một người đàn 
ông chỉ do nhận một tấm vải choàng; 5. Người nữ đã được 
neo buộc bằng nước (oda-pattakinĩ): các bậc gia trưởng (thực 
hiện nghi thức) nhúng tay của cô và tay của anh ta vào một 
bát nước, ước nguyện rằng họ sẽ kết hợp với nhau giống như 
nước, không rời xa; 6. Người nữ đã bở đi tấm đệm lót 
(obhata-cumbatã) : cô ta trở thành vợ của anh ta do đã được anh 
ta lấy đi tấm đệm lót trên đầu (để đội các vật nặng); 7. Người 
nữ vừa là nô lệ vừa là vợ (dãsĩ ca bhariyã ca) : cô ta vưà là nô lệ 
của anh ta và vừa là vợ của anh ta; 8. Người nữ vừa làm 
công vừa làm vợ (kammakãrĩ ca bhariyã ca)', 9. Người nữ đã 
chiếm được bằng lá cờ ( dhaj-ăhată ): một nữ tù đoạt được 
trong lãnh thổ bị chinh phục, noi đây lá cờ (chiến thắng) đã 
được dựng lên; người nữ làm vợ trong chốc lát ( muhuttìkã)'. 
một cô gái điếm. DhSA.I.iii.l ‘Akusala-Kamma-Patha- 
Kathã’ (‘Luận về Bất Thiện Nghiệp Đạo’) E.133 cũng liệt 




546 


Vận Hành Của Nghiệp 


kê mười loại vợ này kê như những đôi tượng không được 

đên gân (agamanĩya-vatthu). 

[158] Trong M.I.i.4 ‘Bhaya-Bherava-Suttam’ (‘Kinh Sợ Hãi 
& Khiếp Đảm’) , Đức Phật giải thích việc (vào đêm giác 
ngộ, với thiên nhãn) ngài đã thấy những hậu quả của sự chấp 
giữ tà kiến như thế nào: ‘Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh 
về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.’ 
(Cũng xem trích dẫn ghi chú cuối chưong 14, trang 43/Tập I, 
168, trang 551, và rất nhiều giải thích của Đức Phật, chẳng 
hạn, trong S.V.XII. ‘Sacca-Samyutta’ (‘Tưong Ưng Sự 
Thực’). Người chấp giữ tà kiến chắc chắn sẽ làm điều sai 
trái. Chẳng hạn trong M.II.i.10 ‘Apannaka-Suttam’ (‘Kinh 
Không Gì Chuyển Hướng’) Đức Phật giải thích: ‘Ở đây, này 
các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Không cỏ kết quả của bố 
thí, không có kết quả của lễ hy sinh, không có kết quả của tế 
tự, không có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, không 
có đời này, không có đời sau, ...". Đối với những vị ấy, 
được chờ đợi là họ sẽ tránh ba thiện pháp này, thân thiện 
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và chấp nhận thực hành 
ba ác pháp này, đó là thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. 
Vì sao vậy? Vì những vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế trong các bất 
thiện pháp, và sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


547 


thiện pháp’. Và trong S.V.I.i.l ‘Avijjã Suttam’ (‘Kinh Vô 
Minh’), ngài giải thích: ‘Với kẻ vô trí bị vô minh chi phối, 
này các Tỷ-kheo, tà kiến sanh. Đối với kẻ có tà kiến, tà tư 
duy sanh. Đối với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh. Đối với kẻ có 
tà ngữ, tà nghiệp sanh. Đối với kẻ có tà nghiệp, tà mạng 
sanh. Đối với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh. Đối với kẻ có 
tà tinh tấn, tà niệm sanh. Đối với kẻ có tà niệm, tà định 
sanh.’ Trong S.V.I.iii.6 “Dutiya-A-Sa-Ppurisa-Suttam’ 
(‘Kinh Không Phải Chân Nhân Thứ Hai’, Ngài cũng giải 
thích rằng ngoài tám tà pháp trên, người ta còn có tà trí và tà 
giải thoát. 

[159] Đức Phật giải thích căn nguyên của mười bất thiện 
nghiệp đạo trong A.X.IV.ii.8 ‘Kamma-Nidãna-Suttam’ 
(‘Kinh Nghiệp-Duyên’): ‘Ta nói, này các Tỳ kheo, sát sanh 
có ba loại: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Lấy của 
không cho.. .Tà hạnh trong các dục .. .Nói dối... Nói lời chia 
rẽ....Nói lời thô ác... Nói lời phù phiếm..., Ý tham...Ý 
sân... Tà kiến có ba: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. 
Như vậy, này các Tỳ kheo, tham là một nhân duyên cho 
nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, si 
là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi.’ 

[ 160] Đức Phật nói về chúng như bất thiện trong A.X.IV.iii.4 
‘Kusala-Suttam’ (‘Kinh Thiện’); như vô ích trong 
A.X.IV.iii.4 ‘Attha-Suttam’; như đáng khiển trách trong 
A.ibid.7 ‘Vajja-Suttam’ (‘Kinh Đáng Khiển Trách’); như 
những pháp đem lại quả khổ trong A.X.IV.iv.ll ‘Vipãka- 
Suttam’ (‘Kinh Quả’), như hắc đạo trong A.ibid.2 ‘Kanha- 
Magga-Suttam’ (‘Kinh Hắc Đạo’), và như dẫn đến địa ngục 




548 


Vận Hành Của Nghiệp 


trongA.X.V.i.l&2 ‘Pathama [&Dutiya]-Niraya-Sagga- 
SuttariT (‘Kinh Địa Ngục & Thiên Giới Thứ Nhất [&Thứ 

Hai]’). 


[161] Đức Phật giải thích điêu này trong A.x.v.ii.222 
‘Sãmanna-Vaggo’ (‘Phẩm Sa-Môn’): ‘Thành tựu hai muơi 
pháp, này các Tỳ kheo, nhu vậy tuông xứng bị roi vào địa 
ngục. Thế nào là hai muoi? Tự mình sát sanh, khuyến khích 
nguời khác sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến 
khích nguời khác lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong 
các dục; khuyến khích nguời khác tà hạnh trong các dục; tự 
mình nói láo và khuyến khích nguòi khác nói láo; tự mình 
nói hai luõi và khuyến khích nguời khác nói hai lưỡi; tự 
mình nói lời thô ác và khuyến khích nguời khác nói lời thô 
ác; tự mình nói lời phù phiếm và khuyến khích người khác 
nói lời phù phiếm ; tự mình tham và khuyến khích người 
khác tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác 
cỏ sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác 
có tà kiến. ’ 

[162] Đức Phật giải thích điều này trong ibid.223 (cùng 
phẩm và sách trên): ‘Thành tựu ba mưoi pháp, này các Tỳ 
kheo, như vậy tưong xứng bị roi vào địa ngục. Thế nào là ba 
mưoi mươi? Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát 
sanh, và là người tản thành việc sát sanh;...Tự mình có tà 
kiến, khuyến khích người khác có tà kiến; và là người tán 
thành tà kiến. ’ 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


549 


[163] Đức Phật giải thích điêu này trong ibid.224 (cùng 
phẩm và sách trên): “Thành tựu bốn muơi pháp, này các Tỳ 
kheo, nhu vậy tuong xứng bị roi vào địa ngục. Tự mình sát 
sanh, khuyến khích nguời khác sát sanh, là nguời tản thành 
việc sát sanh, và nói lời khen ngợi việc sát sanh.. .Tự mình 
có tà kiến, khuyến khích nguời khác có tà kiến; là nguời 
nguời tán thành việc có tà kiến; và nói lời khen ngợi tà kiến. ’ 

[164] Trong M.III.iii.9 ‘Bãla-Pandita-Suttarir (‘Kinh 
Hiền&Ngu’), Đức Phật mô tà nguời ngu là nguời nghĩ ý 
nghĩ ác, nói lời nói ác, và làm những hành động ác. Và rồi 
ngài mô tả một nguời ngu nhu vậy phải chịu khổ nhu thế nào 
khi nghe nguời ta nói về sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối,, 
và uống ruợu, bia..., bởi vì chính nó là nguời làm những 
điều đó. Nguời ngu cũng chịu khổ nhu thế nào khi nỏ nhớ lại 
những loại tà hạnh bằng thân, bằng lời nói, và bằng ý nghĩ 
mà nó đã làm. Nhu vậy, trong kinh này, Đức Phật bao gồm 
cả việc uống ruợu và bia,...trong thân hành ác và tà hạnh 
bằng thân. Thêm nữa, khi giải thích những quả của bất thiện 
nghiệp trong A.VIII.I.iv.10 ‘Du-Ccarita-Vipãka-SuttariT 
(‘Kinh Qủa Của Tà Hạnh’), Đức Phật bao gồm những quả 
không đáng kể (rất là nhẹ) của những nghiệp nhu vậy: ‘ Sát 
sanh...trộm cắp...tà dâm...nói dối...nói hai luỡi (chia 
rẽ).. .nói lời thô ác.. .nói phù phiếm.. .uống ruợu & bia, này 
các Tỳ kheo, đuợc theo đuổi, đuợc thực hành, đuợc làm 
thuờng xuyên, đua đến địa ngục, đua đến loại bàng sanh, 
đua đến cõi ngạ quỷ. ‘Quả không đáng kể (rất nhẹ) của sát 
sanh là đuợc làm nguời với tuổi thọ ngắn.. .Quả không đáng 
kể (rất nhẹ) của uống ruợu & bia là đuợc làm nguời với tâm 
điên loạn (ummatta).’ (cũng xem trích dẫn, ghi chú cuối 




550 


Vận Hành Của Nghiệp 


chương 14, trang 43/Tập I) Tám nghiệp đạo này khác với 
mười nghiệp đạo thông thường được Đức Phật đưa ra mà 
trong đó chúng chỉ bao gồm những bất thiện nghiệp đạo 
thuộc thân và lời nói, không có ba bất thiện nghiệp đạo thuộc 
về ý. Và ở đây bất thiện nghiệp đạo của uống rượu & bia đặc 
biệt được đưa vào, trong khi ở phần liệt kê mười bất thiện 
nghiệp đạo, nó chỉ được ngụ ý mà thôi. Vì vậy, giải thích về 
những nghiệp đạo phải được tránh với năm giới, 
VbhA.xiv.704 ‘Sikkhã-Pada-Vibhaốgo’ (‘Giải Thích các 
Học Giới’) DD.xiv.1912-1916 giải thích rằng uống rượu & 
bia là một nghiệp đạo (kamma-patha), là một thân nghiệp có 
gốc (căn) trong tham/si. Và VbhT.ibid. trích dẫn kinh này để 
giải thích rằng mặc dù uống rượu & bia không được đề cập 
một cách đặc biệt trong mười thân nghiệp đạo bất thiện, nó 
vẫn được kể trong đó, và tạo ra những quả dị thục y như vậy. 
Và phụ chú giải thì giải thích rằng cả mười bất thiện nghiệp 
đạo là đồng phân (sabhãga) cho uống rượu & bia: nó là một 
trợ duyên (upakãra) cho cả mười bất thiện nghiệp đạo. Và vì 
lẽ nó một dục lạc (kãma-guna), nên nó phải được kể dưới 
mục ‘tà hạnh trong các dục’ (kãmesu-mỉcchã-cãrã) vậy. 

[165] Đức Phật đưa ra những liệt kê này trong M.III.2 
‘Mahã-Sunnata-Suttam’ (‘Kinh Đại Không’), và 
S.V.XII.i.10 ‘Tiracchã-Kathã-Suttam’ (‘Kinh Nói Chuyện 
Thấp Hèn’). 

[166] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.I.ii.5 
‘Kaccãnagotta-Suttam’ (‘KinhKaccãnagotta’): ‘Nhưng, này 
Kaccàyana, ai thấy (với chánh trí tuệ thấy đúng như thực) thế 
giới tập khởi, vị ấy không chấp nhận thế giới là không có. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


551 


Này Kaccàyana, ai thấy (với chánh trí tuệ thấy đúng như 
thực) thế giới đoạn diệt, vị ấy không chấp nhận thế giới là 
có.. ..vị (Thánh) ấy không có nghĩ: "Đây là tự ngã của tôi". 
Khi khổ sanh thời xem là sanh, khi khổ diệt thời xem là diệt; 
vị ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên 
vào ai khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này 
Kaccàyana, là chánh tri kiến.’ Và Ngài cũng giải thích rằng 
đối với một người có (chánh) kiến như vậy xem bất cứ hành 
nào như tự ngã (của tôi) là điều không thể xảy ra: xem trích 
dẫn, ghi chú cuối chưong 52, trang 55/Tập I. Cũng xem 
‘Nhập Lưu’ trang 764. 

[167] Đức Phật giải thích điều nàỵ trong M.III.ii.7 ‘Mahã- 
Cattãrĩsaka-Suttam’ (‘Đại Kinh Bốn Mưoi’): ‘Một người tuệ 
tri tà kiến là tà kiến, tuệ tri chánh kiến là chánh kiến. Như 
vậy là chánh kiến của vị ấy. ’ 

[168] Trong M.I.i.4 ‘Bhaya-Bherava-Suttam’ (‘Kinh Sợ 
Hãi&Khiếp Đảm’), Đức Phật giải thích (vào cái đêm giác 
ngộ, với thiên nhãn) ngài đã thấy quả của việc giữ Chảnh 
Kiến: ‘Ta tuệ tri các chúng sanh sau khi chết đi theo nghiệp 
của họ như thế nào... “Những chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời 
nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các 
bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp dựa trên chánh 
kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này.” Cũng xem 
trích dẫn, ghi chú cuối chuông 14, trang 43/Tập I, và 158, 
trang 546.) Và trong A.X.III.ii.9 ‘Pubbaii-Gama-Suttam’ 
(‘Kinh Điềm Đi Trước’), Ngài giải thích: ‘Đối với mặt tròi 




552 


Vận Hành Của Nghiệp 


mọc, này các Tỳ kheo, đây là dấu hiệu đi truớc, đây là điềm 
báo truớc, đó là, hừng đông. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, đối 
với các thiện pháp, đây là dấu hiệu đi truớc, đây là điềm báo 
trước, đó là, Chánh Kiến. Với Chánh Kiến, này các Tỳ kheo, 
Chánh Tư Duy xuất hiện; với Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ 
xuất hiện; với Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp xuất hiện; với 
Chảnh Nghiệp, Chảnh Mạng xuất hiện; với Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn xuất hiện; với Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm xuất hiện; với Chánh Niệm, Chánh Định xuất hiện; với 
Chánh Định, Chánh Trí xuất hiện; với Chánh Trí, Chánh 
Giải Thoát xuất hiện.’ (Hai chi sau cùng là các chi thứ chín 
và thứ mười củaThập Thánh Đạo của Bậc A-la-hán). 

[169] Đức Phật nói về chúng như thiện trong A.X.IV.iii.3 
‘Kusala-Suttam’ (‘Kinh Thiện’); hữu ích trong A.ibid.4 
‘Attha-Suttarh ’ (‘Kinh Hữu ích’); như vô tội trong A.ibid.7 
‘Vajja-Suttarh ’ (‘Kinh “Có Tội”); như các pháp cho quả lạc 
trong A.X.IV.iv. 11 ‘Vỉpãka-Suttam ’ (‘Kinh Quả’); như bạch 
đạo trong A.X.IV.iv.2 ‘Kanha-Magga-Suttarh ’ (‘Hắc Đạo’), và 
như dẫn đến thiên giới trong A.X.V.Ì.1&2 ‘Pathama 
[&Dutiya] -Niraya-Sagga-Suttam’ (‘Kinh Địa Ngục và 
Thiên Gioi Thứ Nhất&Thứ Hai’). 

[170] Đức Phật giải thích điều này trong A.x.v.ii.222 
‘ Sãmanna-Vaggo‘Thành tựu hai mươi pháp này, này các 
Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế 
nào là hai mươi?... Tự mình từ bỏ sát sanh và khuyến khích 
người khác từ bỏ sát sanh;...tự mình có Chánh Kiến, và 
khuyến khích người khác giữ Chánh Kiến. ’ 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


553 


[171] Đức Phật giải thích điêu này trong ibid 223: ‘Thành 
tựu ba mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng 
được sanh lên Thiên giới. Thế nào là ba mươi?...Tự mình từ 
bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, và là 
người tán thành việc từ bỏ sát sanh;...tự mình có Chánh 
Kiến, khuyến khích người khác giữ Chánh Kiến, và là người 
tản thành việc giữ Chánh Kiến. ’ 

[172] Đức Phật giải thích điều này trong ibid.224: ‘Thành 
tựu bổn mươi pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương 
xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là bổn mươi?...Tự 
mình từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, 
là người tản thành việc từ bỏ sát sanh, và nói lời khen ngợi 
việc từ bỏ sát sanh;...tự mình có Chánh Kiến, khuyến khích 
người khác giữ Chánh Kiến, là người tản thành việc giữ 
Chánh Kiến, và nói lời khen ngợi việc giữ Chảnh Kiến. ’ 

[173] Đức Phật giải thích điều nàỵ trong S.IV.IX.i.2 
‘Samatha-Vipassanã-Suttam ’ (‘Kinh Thiền Chỉ-Thiền Quán’): 
‘Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các người vô vi và con 
đường dẫn đến vô vi, ...Và thế nào là Vô Vỉ? Sự đoạn tận 
tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ. Và thế nào, này các Tỳ 
kheo, là con đường dẫn đến Vô Vỉ? Chỉ (Samatha) và Quán 
(Vỉpassanã)... ’ 

[174] Giải thích chín đức của một vị Phật Chánh Đẳng Giác 
(Sammã-Sam-Buddha), Đức Phật nêu minh và hạnh là thứ ba: 
‘Đầy đủ Minh và Hạnh (Vijjã-Carana Sampanno-Minh Hạnh 
Túc)’. Điều này đuợc giải thích trong VsM.vii.133 ‘Buddh- 
Ãnussati’ (‘Tuỳ Niệm Phật’) pp.vii.30. Và Đức Phật cũng 




554 


Vận Hành Của Nghiệp 


giải thích minh và hạnh này trong D.i.3 ‘Ambattha-Suttam’ 
(‘Kinh Ambattha’). 

[175] Trong D.i.3 ‘Ambattha-Suttam’ (‘Kinh Ambattha’), 
khi giải thích về hạnh (Carana) Đức Phật đưa ra một bảng 
liệt kê chi tiết hon về giới của vị Tỳ kheo: giống như trong 
Kinh Sa-Môn Quả (D.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Suttam’). 

[176] Tôn giả Ãnanda nói vị Thảnh Đệ Tử là bậc đa văn 
(bahu-ssuto), những Kinh đã được miệng tụng đọc, được ý 
suy xét, và được kiến khéo thể nhập. ApA.I.3-1 (366) 
‘Sãrìputta-Tthera-Apadãna-Vannanã ’ (‘Mô Tả vê Câu Chuyện 
Trưởng Lão Xá-lợi-phất’) giải thích rằng có hai loại người 
đa văn (bahu-sutto-puggalo) : là người đa văn trong pháp học 
(pariyatti), là người đa văn trong sự thông đạt hay thể nhập 
(patỉvedha). Theo sự mô tả trong kinh, những Kinh đã được 
miệng tụng đọc (vacasã paricitã), được ý suy xét (manas- 
ãnupekkhitã) , mon nói đến pháp học. Và sau khi đã được 
khéo thể nhập bằng kiến (dỉtthỉyã su-patỉvỉddhã) muốn nói 
đến sự thông đạt. Đa văn như sự thông đạt này được giải 
thích trong chú giải bài kinh ‘Sot-Ãnugata-Suttam’ (‘Nghe 
Với Tai’) A.IV.IV.v.l: ‘kết quả (atthato) và nhân/duyên 
(karanato) [năm uẩn&tập khởi của năm uẩn], với trí tuệ khéo 
thê nhập (pannãya sutthu patỉveddhã), làm cho hiên hiện 
(paccakkhaih katã).’ Sự giải thích này cũng được đưa ra trong 
chú giải của một bài kinh trong M.I.iv.2 ‘Mahã-Gosinga 
Suttam’ (‘Đại Kinh Rừng Sừng Bò’), ở đây phụ chú giải 
thêm: ‘với sự thích thú trong thiền (nỉjjhãna-kkhantỉbhũtãya), 
sau khi đã xác định (vavatthapetvã) các pháp danh và sắc 
băng cái biêt của trí thê nhập (hãta-parinnã-sankhãtãya'): “săc 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


555 


là như vậy, săc là nhiêu chừng ây” (‘iti rũpciin, ettakam 
rũpan 'tỉ ãdinã) ( đây là năm uẩn, tập khởi và sự đoạn diệt của 
năm uẩn, xem trích dẫn dưới mục ‘Tiếng Rống Sư Tử’, trang 
37).’ Cũng vậy, VbhA.iv.205 ‘Magga-Sacca-Niddesa- 
Yaụãnã’ (‘Mô Tả Sự Giải Thích về Đạo Đế’) DD.iv.551 giải 
thích: ‘Như vậy đối với vị ấy, trong giai đoạn ban đầu 
(pubba-bhãge) , liên quan đến hai đế [l st & 2 nd ], có sự thể 
nhập do thu nhận -(uggaha-), thể nhập do hỏi (parỉpucchã-), thể 
nhập do nghe/văn (savana-), thể nhập do ghi nh ở-(dhãrana-), 
thể nhập do hiểu (sammasana-patỉvedho) [minh sát trí], liên 
quan đến hai đế [3 ld và 4 th ] chỉ có sự thể nhập do nghe 
(savana-patỉvedhoy-eva) [Niết-Bàn và Đạo chỉ được thể nhập 
ở giai đoạn sau đó (aparabhãge)Y 

[177] Trong M.I.iv.3 ‘Mahã-Gopãlaka-Suttam’ (‘Đại Kinh 
Người Chăn Bò’), Đức Phật giải thích mười một pháp nhò 
đó một vị Tỳ kheo có khả năng lớn mạnh, tăng trưởng, và 
hoàn thành trong pháp và luật (Dhamma và Vỉnaya) này.’ 
Pháp thứ sáu là: ‘Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thỉnh 
thoảng có đến gặp những Tỷ-kheo đa văn, thông thạo giáo 
điển, bậc nắm vững Pháp, bậc nắm vững Luật, bậc nắm vững 
các matika (các Mầu Đe, ở đây là Luật của Tỳ kheo và thực 
hành Ni) có hỏi, có trả lời các vị ấy: "Thưa Tôn giả, điểm 



cho hiên lộ những điêu chưa được hiên lộ, làm cho rõ ràng 
những điều chưa được rõ ràng, và đối với những nghi vấn về 
Chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc.’ 


[178] Đức Phật giải thích điêu này trong A.IV.I.ii.4 
‘Sariivara-Suttam’ (‘Kinh Chế Ngự’): ‘Này các Tỷ-kheo, có 




556 


Vận Hành Của Nghiệp 


bốn tinh cần này. Thế nào là bốn? Tinh cần chế ngự, tinh cần 
đoạn tận, tinh cần tu tập, tinh cần hộ trì.’ Chi tiết hon, xem 
trích dẫn, ghi chú cuối chuông 26, trang 46/Tập I. 

[ 179] Tôn giả Ãnanda nói vị Thánh Đệ Tử là vị có đầy đủ trí 
tuệ (panũavã): ‘Vị ấy có đầy đủ trí tuệ đối với sự sanh và diệt 
(uday-atthagãminỉyã) đuợc xem là Thánh (Arỉyãya) thê nhập 
(nibbedhikãya) , đẫn đến sự đoạn trừ hoàn toàn của khổ 
(sammã dukkha-kkhaya-gãminỉyã) .’ MA giải thích răng điêu 
này có nghĩa là vị ấy có thể chọc thủng hay thể nhập vào sự 
sanh&diệt của năm uẩn, bằng cách đè nén (vikkhambhana- 
vasena) với minh sát tuệ (vipassanã pannã), và băng cách 
bứng gốc (samuccheda-vasena) với Đạo Tuệ (Magga-Pannã). 

[180] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.I.iv.8 ‘Cetanã- 
Suttam’ (‘Kinh Tư’) : ‘Nếu, này các Tỳ kheo, một người 
không có ý muốn, không có hoạch định, nhung điều đó vẫn 
ngấm ngầm, đây là một đối tuợng cho thức nghiệp [kamma] 
trú (vỉnnãnassa thitiyã). Khi có một đối tuợng, thời có sự thiết 
lập của [kamma] thức (patỉtthã vỉnnanassa hotỉ). Khi thức 
thiết lập phát triển, thời có sự phát sanh của tái-(hiện) hữu 
trong tuong lai.’ SA.ibib. giải thích rằng bao lâu các pháp 
tuỳ miên còn hiện hữu, thời không thể ngăn được nghiệp 
thức (kamma-vỉnnãna) phát sanh. ST.ibid. giải thích rằng 
thiền minh sát của người hành thiền dù đã đạt đến Trí (thấy 
sự) Nguy Hiểm vẫn tạo ra nghiệp, do các năng lực tuỳ miên 
gây ra. Nghiệp thức chỉ dừng lại không sanh khi các năng 
lực tuỳ miên bị đoạn trừ bằng A-la-hán Thánh Đạo Trí: 
truóc đó thì không. Đức Phật cũng giải thích như vậy trong 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


557 


hai kinh kê tiêp. Vê các pháp tuỳ miên, xem ghi chú 122 
trang 109/Tập I. 


[181] Trong M.III.i.6 ‘Ãnenjasappãya-Suttam’ (‘Kinh Bất 
Động Lợi ích’), Đức Phật giải thích vị Tỳ-kheo hành thiền 
minh sát (vipassanã) trên thiền thứ tư, và các bậc thiền vô 
sắc, theo đó sẽ tái sanh vào một trong những cõi thiền ấy như 
thế nào. Đức Phật cũng giải thích rằng một vị Tỳ-kheo với 
Hành Xả Trí có thể không đạt đến Niết-Bàn, bởi vì vị ấy có 
sự thích thú trong đó và trở nên dính mắc vào xả đó: do vậy, 
minh sát trí của vị ấy sẽ tạo ra tái sanh. Tiến trình như vậy 
cũng được Đức Phật giải thích trong M.II.ii.4 ‘Mahã- 
mãlukya-Suttam’ (‘Đại Kinh Mãlukya’) ở đây Đức Phật đề 
cập đến sự thích thú đối với thiền chỉ và thiền minh sát là 


Tham Pháp (Dhamma-rãga), và Hỷ Pháp (Dhamma-nandi). 
PsM.I.ix.56 ‘Sankhãr-Upekkhã-Nãna-Niddeso’ (‘Giải Thích 
về Hành Xả Trí’) PD.I.ix.318 giải thích: ‘Sự hoan hỷ 
(abhinandato) của phàm nhân trong hành-xả làm ô nhiễm 
tâm, là một chướng ngại đối với thiền, là một sự cản trở cho 
việc thể nhập (patỉvedha) xa hon, là một nhân cho sự tái sanh 
trong tưong lai (ayatiỉh patisandhiyã paccayo hoti).' Đôi với 
bậc thánh hữu học cũng vậy. PsA giải thích rằng sanh nghiệp 
là thiện, và sự ô nhiễm chỉ là một trợ duyên (upatthambhaka- 
paccaya): và điều này chỉ nói đến các bậc thánh hữu 
học/NhậpLưu/Nhất Lai/Bất Lai không có thiền (ịhãna). Một 
vị Bất Lai có thiền sẽ tái sanh trong Phạm Thiên giới, với 
hữu ái (bhava-tanhã) như một trợ duyên. 


[182] Đức Phật giải thích điều này trong D.ii.9 ‘Maha-Sati- 
Patthãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niệm Xứ’): ‘Này các Tỷ kheo, 




558 


Vận Hành Của Nghiệp 


thế nào là Chánh định? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly 

dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một 

trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ kheo ấy 

diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 

hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 

lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 

Thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 

thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, 

xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 

định. ’ 

• 

[183] Trong A.V.I.iii.5 ‘Anuggahita-SuttariT (‘Kinh “Trợ 
Giúp’”), Đức Phật cô đọng mười lăm pháp hạnh (carana) vào 
năm pháp: 1. giới (sĩỉa); 2. học (suta); 3. thảo luận (sãkacca); 
4. thiền chỉ (samatha); và 5. thiền quán (vỉpassanã). Cũng vậy, 
xem các pháp cần thiết để đắc tứ tuệ phân tích, chẳng hạn 
như trong ‘Tôn giả Mahãkaccãna Giống Như Vàng’, trang 
627. 

[184] Trong D.iii.7 ‘Lakkhana Suttam’ (‘Kinh Tướng’), Đức 
Phật giải thích về Nghiệp đã tạo ra ba mưoi hai tướng tốt của 
thân Ngài. Phụ chú giải giải thích rằng sự thực hành hạnh 
(carana) của ngài dẫn đến những sanh thú tốt đẹp (cõi an 
vui), gặp được giáo pháp của Đức Phật. Sự thực hành minh 
(vijjã) có nghĩa là hiểu được các Pháp (Dhamma). 

[ 185] Đức Phật nói với ông: ‘Này kẻ mê mờ kia, do sự chấp 
thủ sai lạc của ông, không những ông đã xuyên tạc Ta, mà 
ông còn tự làm hại mình, và tạo nên nhiều tổn đức; vì điều 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


559 


này sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông.’ Và 
Đức Phật hỏi các vị Tỳ-kheo: ‘Các ông nghĩ thế nào? Tỷ- 
kheo Sati, con của người đánh cá, có thể khởi lên tia lửa sáng 
gì trong Pháp (Dhamma), Luật (Vỉnaya) này không?’. 

[186] Trong M.I.iv.5 ‘Cũla-Saccaka-Suttam’ (‘Tiểu Kinh 
Saccaka’), Saccaka đã thách thức Đức Phật bằng cách tuyên 
bố rằng năm uẩn là tự ngã. Nhưng khi được Đức Phật hỏi lại, 
ông buộc phải thừa nhận rằng điều này là không thể. Mặc dù 
ông thừa nhận sự thất bại nhưng ông vẫn không đi theo giáo 
lý của Đức Phật. Saccaka cũng được bàn đến ở ghi chú cuối 
chuông 262, trang 799. 

[187] Cũng xem trong D.iii.2 ‘Udumbarika-Suttam’ (‘Kinh 
Udumbarika’). Trong bài kinh này, một du sĩ ngoại đạo tên 
Nigrodha và những người theo ông đã kỉnh cẩn lắng nghe 
Đức Phật giải thích cách ngài huấn luyện các vị đệ tử của 
ngài. Họ đều nhìn nhận rằng sự huấn luyện của Đức Phật là 
cao thượng hon của họ. Nhưng mặc dù Đức Phật mời họ 
tham gia tu tập, không ai trong họ hưởng ứng. Trái lại, đạo sĩ 
thờ lửa Uruvela Kassapa và những đệ tử của ông đã từ bở 
cách tu tập của họ và chấp nhận tu tập dưới sự hướng dẫn 
của Đức Phật (xem ‘Uruvela Kassapa Hoan Hỷ’, trang 639) 

[ 188] Đức Phật giải thích nghiệp theo cách khi nào thì nó có 
hiệu lực hay cho quả, trong A.VI.vi.9 ‘Nibbedhika-Suttam’ 
(‘Kinh Pháp Môn Thể Nhập ’): ‘Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là quả của nghiệp? Này các Tỷ-kheo, có ba loại quả của 
nghiệp, Ta tuyên bố: có hiệu lực (cho quả) như một pháp 
hiện tại [ngay đời hiện tại], có hiệu lực hay cho quả vào lúc 




560 


Vận Hành Của Nghiệp 


tái sanh [ở đời sau], hay có hiệu lực ở một đời sau nữa [một 
kiếp nào đó sau kiếp thứ hai]. Nhu vậy bốn loại nghiệp đua 
ra trong VsM/AbS: 1. Hiện Báo Nghiệp (dựtha-dhamma- 
vedanĩya-kamma): dittha (có thể thấy đuợc/rõ ràng/hiện 
tại)+dhamma (pháp)+vedanĩya (cỏ hiệu lực/đuợc cảm thọ); 
2. Sanh Báo Nghiệp (upapajja-vedanĩya-kamma): upapajja (tái 
sanh)+dhamma-vedanĩya; 3. Hậu Báo Nghiệp (apar-ãparỉya- 
vedanĩya-kamma- nghiệp cho quả kế sau kiếp kế hay từ kiếp 
thử hai đổ đi): apara (tiếp sau đó/kế tiếp/tiếp theo sau)+apara 
(kế sau cái kế)+vedanĩya-kamma; 4. Vô Hiệu (Lực) Nghiệp 
(ahosi-kamma): ahosi (đã hiện hữu/đã có). Vô hiệu nghiệp 
(ahosỉ kammahi) bao hàm những nghiệp phi quả thuộc quá 
khứ, hiện tại, và tuong lai: ‘Đã có nghiệp (ahosi kammam), 
đã không có quả của nghiệp (n-ãhosi kamma-vỉpãko).. .không 
có quả của nghiệp (n-atthi kamma- vipãko )... sẽ không có quả 
của nghiệp (na bhavỉssatỉ kamma-vỉpãko) .’ Xem thêm duới 
mục ‘Những Vận Hành của Nghiệp Quá Khứ—Hiện Tại— 
Tuong Lai’, trang 327/Tập I. 

[ 189] Bài kệ Pháp Cú nói về truờng hợp của Đề-bà-đạt-đa 
nhu sau: 


"Nay khô, đời sau khô, 
Kẻ ác, hai đời khổ, 
khổ vì: "Ta làm ác " 
Đọa cõi dữ, khô hơn." 


[190] Bàn về lời giải thích của Đức Phật cho rằng một Vị 
Thánh Đệ Tử với ác ý làm cho Đức Phật chảy máu là điều 
không thể xảy ra, VbhA.XVI.x.809 ‘Pathama-Bala-Niddeso’ 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


561 


(‘Giải Thích vê Lực Thứ Nhật’) DD.XVI.x.2152 giải thích 
rằng (dù) Đức Như Lai có bị tấn công cũng không bị rách da 
chảy máu. Như vậy, mặc dù cú va (của hòn đá) mạnh như 
búa bổ, máu cũng chỉ chảy ở bên trong, hay nói theo ngôn 
ngữ thời nay là bị bầm máu (bruỉse), vậy thôi. 

[191] Đức Phật giải thích điều này trong S.II.I.iii.5 
‘Bhũmija-Suttam’ (‘Kinh Bhũmija , ), cũng như trong 
A.IV.IV.iii.l (171) ‘Cetanã-Suttam’ (‘Kinh Tư’): ‘Này 
Ananda, với ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, thân... 
khẩu.. .ý, do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ, không còn 
nữa. Lãnh vực của nó không còn nữa, căn cứ của nó không 
còn nữa, xứ của nó...không còn nữa, sự kiện của nó; do 
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ, không còn nữa.’ Cũng 
xem trích dẫn, ghi chú cuối chuông 312, trang 820; và 315, 
trang 822. 

[192] Xem S.I.iii.10 ‘Dutiya-Aputtaka-Suttam’ (‘Kinh 
“Không Con” Thứ Hai’): ‘Thưa Đại vương, vì người triệu 
phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của 
người anh, vì (muốn chiếm đoạt) tài sản của người ấy. Do 
kết quả hành động của vị ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục 
nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết 
quả dư hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập 
vào công khố của vua. Thưa Đại vương, đối với người triệu 
phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức 
mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, 
người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục 
Mahàroruva. ’ 




5ỏ2 


Vận Hành Của Nghiệp 


[193] Trong A.III.II.ii.10 ‘Uposatha-SụttariT (‘Kinh Các Lê 
Uposatha’), Đức Phật giải thích rằng nếu một người giữ Bát 
Quan Trai Giới (giữ tám giới vào ngày rằm, mùng Một...), 
họ sẽ hưởng được lạc tối thượng như chư thiên, với thọ 
mạng, từ 9 triệu, 36 triệu, 576 triệu, cho đến 9,216 triệu năm 
cõi người, như quả của việc giữ giới ấy. 

[194] Đó là sắc do thời tiết sanh (utuja-rũpa) như tiền, vàng, 
bạc,.. .(xem ‘Bốn Nguồn Gốc của sắc’), trang 95. Đức Phật 
cũng giải thích các loại quả tức thì khác của việc bố thí 
(sandỉtthika dãna-phala) như trong A.VII.vi.4 ‘Sĩha-Senãpati- 
SuttariT (‘Kinh Tướng Quân Sĩha’): thí chủ là người 1. được 
các bậc A-la-hán có lòng bi mẫn trước; 2. đến thăm trước; 3. 
giảng dạy Pháp trước; 4. nhận đồ ăn khất thực trước; 5.thí 
chủ có được danh thom tiếng tốt; 6. Thí chủ có được sự tự 
tin khi ở giữa chúng đông người; 7. (sau khi chết) sanh trong 
một cõi an vui, cõi trời. 

[195] Bốn loại thảnh tựu đã được phân tích trong DhPA.x. 17 
‘Sukha-Sãmanera-Vatthu’ (‘Trường Hợp của Sa-di Sukha’). 
Pháp Cú liên hệ lại câu chuyện của một người nhà quê làm 
công ba năm cho một người đàn ông giàu có để đổi lấy một 
tô com thượng vị và đắt giá nhất. Tuy nhiên, khi ông hoàn 
tất công việc, một vị Phật Độc Giác xuất hiện, và thay vì ăn 
tô com ấy ông đã cúng dường nó đến Đức Phật Độc Giác. 
Khi người đàn ông giàu có kia nghe được sự việc, ông đã 
chia cho người nhà quê một nửa tài sản của mình, chỉ mong 
nhận được một nửa phần phước của người nhà quê. Và khi 
đức Vua hay biết sự việc, ngài cũng ban cho ông rất nhiều 
của cải, và còn cho ông chức vị trưởng khố. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


563 


[196] MiP.V.iii.3 ‘Kusal-Ãkusala-Balavatara-Panho’ (‘Hỏi 
về Sự ưu Thắng của Thiện và Bất Thiện’) liệt kê một số 
trường hợp trong đó bố thí cho quả tức thì: 1. Punna (đã 
được đề cập ở trên; cũng gọi Punnaka (AA/DPA); 2. Hoàng 
Hậu Gopãlamãtã (bà đã bán mái tóc của mình, và dùng số 
tiền ấy cúng dường vật thực đến Tôn giả Mahãkaccãna và 
các vị A-la-hán khác, sau đó trở thành chánh cung Hoàng 
Hậu của Vua Udena (AA); 3. Tín nữ Suppiyã (bà đã cắt một 
miếng thịt đùi của mình để nấu cháo cho một vị sư bị bệnh), 
và ngày hôm sau vết thưong khởi hoàn toàn (Vin.Mv.)); 4. 
Mallikã, cô gái bán hoa lài (cô đã cúng dường vật thực đến 
Đức Phật, và ngày hôm đó cô trở thành chánh cung hoàng 
hậu của vua Pasenadi (xem ‘Hoàng Hậu Mallikã’ trang 400); 
5. Sumana, người thợ làm vòng hoa (ông đã cúng dường tám 
vốc (tay) hoa đến Đức Phật, và ngày hôm đó trở thành một 
người giàu có (DPA)); 6. Ba-la-môn Ekasãtaka (ông chỉ 
cúng dường tấm y choàng duy nhất của mình cho Đức Phật, 
và ngày hôm đó trở nên giàu có (DPA)). 

[ 197] Hiện tượng này được Đức Phật giải thích trong các bản 
kinh của S.II.viii ‘Lakkhana-Samyutta’ (‘Tưong Ưng 
Tướng’). Xem ‘Thường Nghiệp Bất Thiện’ trang 365/Tập I. 

[198] Trong M.II.iii. 1 ‘Te-Vijja-Vacchagotta-Suttam’ (‘Kinh 
Tam-Minh Vacchagotta’), Đức Phật giải thích cho du sĩ 
ngoại đạo Vacchagotta” ‘Này Vaccha, dầu cho ta có nhớ đến 
91 kiếp, Ta không biết một Ãjĩvaka [một người thuộc phái 
đạo sĩ tin vào thuyết định mệnh hay còn gọi tà mạng ngoại 
đạo] nào đã sanh Thiên, trừ một vị, và vị này thuyết về 




564 


Vận Hành Của Nghiệp 


nghiệp (kamma-vãdĩ) và thuyết về tác dụng của nghiệp 
(kỉrỉya-vãdĩ ).’ Cũng vậy, trong M.II.iv.3 ‘Maghadeva- 
Suttam’ (‘Kinh-Maghadeva’), Đức Phật mô tả việc hành 
thiền của Vua Maghadeva (ngoài Giáo Pháp của Đức Phật) 
đã đua đến tái sanh trong Phạm Thiên giới nhu thế nào: ‘Vua 
là một vị vua chánh trực cai trị đúng theo Pháp.. .vua sống 
đời phạm hạnh.. .Bằng cách tu tập bốn phạm trú [thiền tâm 
từ, bi, hỷ và xả]...vua đuợc tái sanh Phạm Thiên 
giới.. .Nhung loại pháp hành thiện ấy không đua đến Niết- 
Bàn, chỉ đua tói tái sanh trong thế giới Phạm Thiên mà thôi.’ 

[199] Vua A-xà-thế nhắc đến vị thầy trong D.i.2 ‘Sãmanna- 
Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’). Đức Phật cũng bàn về 
tà kiến này M.II.iii.6 ‘Sandaka-Suttam’ (‘Kinh Sandaka’). 

[200] Trong sự giải thích của ông ta về lời dạy này, Vua A- 
xà-thế gồm thêm hai lời tuyên bố ở đây: ‘Không có tự tác, 
không có tha tác, không có nhân tác.’ (D.i.2 ‘Sãmahna- 
Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’)). 

[201] Vua A-xà-thế nhắc đến vị thầy trong D.i.2 ‘Sãmanna- 
Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’). Đức Phật cũng bàn về 
tà kiến này M.II.iii.6 ‘Sandaka-Suttam’ (‘Kinh Sandaka’). 

[202] Từ PãỊi ở đây là padãni, theo chú giải có nghĩa: 1. 
thiện giới hay thiện hạnh (su-sĩịa) và ác giới hay ác hạnh (du- 
ssĩỊa), 2. thân (sarĩra). 

[203] Trong phần kiến thủ (dựth-upădãna), DhSA.iii.1221 
‘Duka-Nikkhepa-Kandam’ E.493Í giải thích rằng chấp giữ 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


565 


kiến này, người ta biết họ có thể thực hiện việc cúng dường, 
đặt bát, tế lễ, nhưng họ tin không có quả (của nghiệp), hay 
làm như vậy không có kết quả gì hết, họ biết mười thiện 
nghiệp đạo và mười bất thiện nghiệp đạo hiện hữu (xem 
‘Các Nghiệp Đạo’, trang 324/Tập I), nhưng họ tin chúng 
không tạo ra quả; nói cách khác, họ chấp thủ quan kiến cho 
rằng đời này không hiện hữu; và ở đời này họ chấp thủ quan 
kiến cho rằng đời khác không có; họ biết có mẹ, có cha, 
nhưng tin rằng đối xử với cha mẹ như thế nào cũng chẳng có 
gì khác; họ tin không có tái sanh; họ không tin rằng có 
những sa-môn hay bà-la-môn chân chánh thực hành; và họ 
không tin rằng có việc một vị Phật với trí tuệ của mình có 
thể giải thích đời này và đời khác. DA.i.2 ‘Sãmaniĩa-Phala- 
Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’) giải thích rằng không tin có 
đời này hay đời khác, hàm ý rằng họ tin tất cả chúng sanh 
đều bị huỷ diệt ngay tại thế gian họ hiện hữu. DỊ.ibid. giaỉ 
rằng họ tin nghiệp chẳng đưa đến một noi nào khác, tất cả 
chúng sanh hiện hữu ở đâu hủy diệt ở đó, không tái sanh noi 
đâu khác. Họ tin sự xuất hiện của một chúng sanh cũng 
giống như sự xuất hiện của một bong bóng, nghĩa là họ 
không đến đây, sau khi đã chết ở noi nào khác. Và họ tin 
rằng chỉ kẻ ngu mới giảng dạy bố thí: người ngu bố thí, trong 
khi kẻ trí nhận. 

[204] Chẳng hạn, trong M.III.ii.7 ‘Mahã-Cattãrĩsaka-SuttariT 
(‘Đại Kinh Bốn Mươi’), Đức Phật giaỉ thích rằng với Chánh 
Kiến người ta biết rằng quan kiến này là tà kiến: ‘Và thế nào 
là Chánh Kiến đi trước? Tuệ tri tà kiến là tà kiến, và Chánh 
Kiến là Chánh Kiến: đây là Chánh Kiến. Và, này các Tỳ- 




566 


Vận Hành Của Nghiệp 


kheo, thế nào là tà kiến? [xem trích dẫn ở mục ‘ Chấp Giữ 
Tà Kiến’, trang 124] 

[205] Đức Phật giải thích những khe hở trong S.V.XII.v.6 
‘Andhakãra-Suttam’ (‘Kinh Tối Tăm’): ‘Này các Tỳ-kheo, 
có những khe hở thế gian, những khoảng trống, chồ tối tăm, 
u ám giữa các thế giới không thể sờ chạm được; ở đấy ánh 
sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như 
vậy, cỏ đại uy lực như vậy cũng không ảnh hưởng tói được. ’ 
Và trong D.ii.l ‘Mahã-Padãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Bổn’), 
Ngài giải thích rằng theo quy luật tự nhiên, khi một vị Bồ 
Tát (kiếp chót) từ cung trời Đâu Suất (Tusitã) giáng sanh vào 
thai mẹ, một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực 
của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới,... Cho đến các 
cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u 
ám, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, 
đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những 
cảnh giới ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của 
chư Thiên hiện ra.’ Chú giải cho bài kinh giải thích điều này 
như sau: cũng như giữa ba bánh xe bò đâu lại có một khe hở 
như thế nào, giữa mồi ba (hệ thống) thế gian cũng có một 
khe hở như vậy, và nó tối tăm đến nỗi nhãn thức không thể 
thấy được. 

[206] Trong M.III.iv.6 ‘Mahã-Kamma-Vibhanga-Suttam’ 
(‘Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt’), Đức Phật giải thích rằng 
người tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, 
nói lời thô ác, nói chuyện nhảm nhí, và ý không tham, sân, tà 
kiến vẫn có thể bị tái sanh vào một sanh thú bất hạnh, thậm 
chí địa ngục: ‘Hoặc là một ác nghiệp do người ấy hoàn thành 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


567 


từ trước cho quả khô, hay một ác nghiệp do người ây làm 
sau đó cho quả khổ, hay trong khi mệnh chung, một tà kiến 
được người ấy chấp nhận và chấp chặt. ’ Cũng vậy, Ngài giải 
thích rằng một người đã hoàn thành những ác nghiệp và chấp 
giữ tà kiến vẫn có thể được tái sanh vào một sanh thú an vui 
do nghiệp trước đó, hay vào lúc mệnh chung người ấy từ bỏ 
được tà kiến (đã chấp trước đó). 

[207] Đức Phật đưa ra một giải thích chi tiết về bốn phưong 
tiện để (có được) sức mạnh trong S.V.VII.ii.10 ‘Vibhanga- 
Suttam’ (‘Kinh Phân Tích’). Ngài cũng giải thích rằng bốn 
như ý túc này được dùng như căn bản cho sự phát triển các 
thần thông (abhùĩnã): đi trên nước, bay trên hư không, thiên 
nhĩ, nhớ được nhiều trăm ngàn kiếp sống quá khứ, thiên 
nhãn,...Và chúng cũng dùng như căn bản cho (việc chứng 
đắc) A-la-hán thánh quả. 

[208] Đức Phật giải thích điều này trong M.I.iii.6 ‘Pãsa- 
Rãsi-Suttam’ hay còn gọi là ‘Ariya-Pariyesanã-Suttam’ 
(‘Kinh Thánh cầu’). Noi tái sanh của hai vị thầy này được 
đưa ra trong chú giải của bài kinh ấy. 

[209] Ngài chính là vị Phạm Thiên đã khích lệ Đức Phật lúc 
mới thành đạo lên đường đi thuyết pháp (M.I.iii.6 ‘Pãsa- 
Rãsi-Suttam’ hay còn gọi là ‘Ariya-Pariyesanã-Suttam’ 
(‘Kinh Thánh cầu’)).Vào những dịp sau ngài cũng đã xuất 
hiện trược Đức Phật (xem các kinh, M.II.ii.7 ‘Cãtumã- 
Suttam’, và S.V.III.ii.8 ‘Brahma-Suttam’ (‘Kinh Phạm 
Thiên’)). 




568 


Vận Hành Của Nghiệp 


[210] Cả trong Vin (Tạng Luật) và s (Tương ưng Kinh), 
việc này được giới thiệu như đã xảy ra một số lần, nhưng 
chú giải giải thích rằng nó chỉ là một lần duy nhất. Các 
chúng sanh khác đã được thấy và giới thiệu trong các bản 
kinh riêng biệt chỉ vì muốn làm sáng tở hơn mà thôi. 

[211] DhPA.i.ll ‘Dhammika-Upãsaka-Vatthu’ (‘Chuyện 
Người Thiện Nam Dhammika , ). Bài kệ được Đức Phật nói 
lên là: 

Idha socatỉ pecca socati, 

pãpakãrĩ ubhayattha socatỉ; 

so socati so vihannati, 

dỉsvãkammakilitthamattano. 

• • 

(Nay vui,đời sau vui, Làm phước, hai đời vui, Nó 
vui, nó an vui,Thấy nghiệp tịnh mình làm.). 

[212] Đức Phật mô tả những chư thiên này trong D.i.l 
‘Brahma-Jãla-Suttam’ (‘Kinh Phạm Võng’). 

[213] Trong A.V.II.V.10 (100) ‘Kakuda-Thera-Suttam’ 
(‘Kinh Trưởng Lão Kakuda’), một vị trước đây là Tỳ kheo, 
sau khi chết tái sanh làm một chư thiên, thông báo cho Tôn 
giả Mục-kiền-liên biết ý muốn lãnh đạo Tăng Chúng của 
Tôn giả Đề-bà-đạt-đa, và đã mất hết tất cả năng lực thần 
thông của mình (việc này cũng được đề cập trong 
Vin.Cv.vii.333 ‘Devadatta-Vatthu’ (‘Trường Hợp của Đề- 
bà-đạt đa’). 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


569 


[214] Đức Phật cũng dạy giáo pháp này cho Tôn giả 
Mãlukyaputta trong S.IV.I.X.2 “Mãlukyaputta Suttarii’ 
(‘Kinh Mãlukyaputta’). Tôn giả Mãlukyaputta đã triển khai 
lời dạy tóm tắt này và được Đức Phật tán dưong và lập lại. 
Nó cũng được Tôn giả Mahãcunda giải thích trong 
S.IV.I.ix.4 ‘Channa-Suttam’ (‘Kinh Channa’). 

[215] Trong A.I.XIV.iii.216 ‘Etad-Agga Vagga: Tatiya- 
Vaggo’ (‘Chương Người Tối Thắng’) Đức Phật tuyên bố 
Bàhiya Dàructriya là tối thắng trong những người hiếu được lời 
dạy tóm tắt của Đức Phật. 

[216] DhPA.1.12 ‘Cakkhupãla-Tthera-Vatthu’ (‘TrườngHọp 
của Trưởng Lão Cakkhupãla’). về bài kệ Đức Phật thuyết 
liên quan đến ngài: 

Ỷ dẫn đầu các pháp, 

Ỷ làm chủ, ỷ tạo; 

Nếu với ỷ ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như xe, chân vật kẻo. 

[217] Nữ tỳ Khujjuttarã (xem ‘Nữ Tỳ Khujjuttarã’, trang 
398), người thường ở bên cạnh hoàng hậu Sãmãvatĩ, nhưng 
vào lúc xảy ra biến cố không có mặt. UdA.ibid. giải thích 




570 


Vận Hành Của Nghiệp 


rằng sở dĩ cô thoát được là nhờ cô không nằm trong nhóm 
những người đã cố gắng ho ả thiêu Đức Phật Độc Giác. 

[218] Trong S.IV.I.II.iv.4 ‘Channa Suttam’ (‘KinhChanna’) 
Đức Phật bàn luận với Tôn giả Xá-lợi-phất về việc tự tử của 
Tôn giả Channa. Đức Phật nói: ‘Khi một người, này Xá-lợi- 
phất, bở thân này và chấp thủ thân khác (annaũ-ca-kãyam 
upãdiyati); người ấy, Ta nói là có lỗi (tam-aham sa-upavajjoti 
vadãmỉ). Và Ngài thêm: ‘Vô tội (anupavajjam) là việc Tỳ 
kheo Channa sử dụng cây dao (để tự tử).’ Nhưng sau biến cố 
năm trăm vị Tỳ kheo (tự giết hoặc nhờ người khác giết), Đức 
Phật nói : ‘Điều đó không đúng đắn (ananucchavikam) , này 
các Tỳ kheo, đối với các vị Tỳ kheo ấy, điều đó không hợp lẽ 
(ananuỉomika), điều đó không thích họp (appatirũpam), đó 
không phải là cách (giải quyết) của vị sa-môn (a- 
ssãmanakam), điều đó không được phép (akappiyam), điều đó 
không được làm (a-karanĩyam). Làm thế nào các vị Tỳ kheo 
đó có thể tự mình tước đi mạng sống của mình, và tước đi 
mạng sống của nhau như vậy?’ 

[219] Trong M.II.iv.l ‘Ghatikãra-Suttam’ (‘Kinh 
Ghatikãra’), Đức Phật mô tả lại việc trong một kiếp quá khứ 
ngài là thanh niên Bà-la-môn tên Jotipãla, và bạn của ngài là 
thợ gốm Ghatikãra, một bậc Thánh Bất Lai. Một hôm, 
Ghatikãra tám lần đề nghị họ nên đi đến và viếng thăm Đức 
Phật Kassapa. Và bảy lần Jotipãla nói: ‘Đủ rồi, này bạn thân. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


571 


Thực sự, ích gì khi đên yêt kiên sa-môn đâu trọc ây chứ 

(Alam, samma . Kim pana tena mundakena samanakena 
dỉtthena )?’ 

Ap .XXXIX. X.92-93 ‘ Pubba-Kamma-P ilotika-Buddha- 

Apadãnam’ giải thích rằng chính do lời nói khinh thường 
này, Bồ Tát Gotama đã phải hành khổ hạnh (dukkaram) YỚi 
nồ lực lớn trong sáu năm ở UruveỊã. Trong M.I.iv.6 ‘Mahã- 
Saccaka-Suttam’ (‘Đại Kinh Saccaka’), Đức Phật mô tả 
những đau khổ cùng cực mà Ngài đã nếm trải khi thực hành 
khổ hạnh. Và phụ chú giải nhắc lại lời giải thích trong 
Ap.XXXIX.x.92-93, vừa đề cập ở trên. 

[220] Ở đây, Mãra (Ác Ma) đang quấy rối Tôn-giả Mục- 
kiền-liên. Đe cảnh báo Ác Ma về sự nguy hiểm của việc 
quấy rối một bậc A-la-hán, Tôn-giả Mục-kiền-liên kể lại 
những gì đã xảy ra với ngài khi ngài còn là một Ác Ma, tên 
Dũsi: những chi tiết này lấy từ chú giải. 

[221] Trong M.I.iii.2 ‘Alagadd-Ũpama-Suttam’ (‘Kinh Ví 
Dụ Con Rắn’), Đức Phật cũng cảnh báo các vị Tỳ-kheo 
không được phản ứng theo những cách này trước lối cư xử 
tuông tự của kẻ khác. 

[222] Đức Phật giải thích duyên khởi trong S.II.I.i.10 
‘Gotama-Suttam’ (‘Kinh Gotama’). 




572 


Vận Hành Của Nghiệp 


[223] Tà kiên này được Đức Phật mô tả trong S.III.III.i.8 
‘Mahã-Ditthi-Suttam’ (‘Đại Tà Kiến’): ‘Ví như một cuộn chỉ 
được tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đỏ. Cũng 
như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi 
tới một lúc nào đó sẽ đoạn tận khổ đau’. Nó cũng được Vua 
A-xà-thế mô tả trong D.i.2 ‘Sãmahna-Phala-Suttam’ (‘Kinh 
Sa-Môn Quả’). 

[224] A .TTT.TTT.il .7 ‘Kammanata-Suttam’ (‘Kinh Tác 
Nghiệp’) Đức Phật liệt kê ba loại thất bại: 1. Thất bại về 
nghiệp, đó là phạm vào mười bất thiện nghiệp đạo: sát sanh, 
lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. 2. Thất bại về sanh kế 
(sống bằng tà mạng). 3. Thất bại về tri kiến (không tin những 
vận hành của nghiệp, tái sanh, những cõi hiện hữu khác, và 
không tin có những Sa-môn, Bà-la-môn (như Đức Phật) dạy 
những giáo lý (về nghiệp) này sau khi đã tự mình chứng ngộ 
chúng. Đức Phật cũng liệt kê ba loại ngược lại, đó là sự 
thành tựu về nghiệp, sanh kế và tri kiến. 

[226] Trong A.VI.vii.3 ‘Mitta-Suttam’ (‘Kinh Bạn’), Đức 
Phật giải thích rằng đối với một người có bạn xấu mà thành 
tựu giới, hoàn thành việc tu tập, và từ bỏ dục ái, sắc ái và vô 
sắc ái là sự kiện không thể xảy ra. Ngược lại, với bạn tốt, 
những điều này cỏ thể xảy ra. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


573 


[227] Nhiều bản Kinh PãỊi đề cập đến thập vương pháp (dasci 
rặịa-dhamme): 1. bố thí; 2. trì giới; 3. xả ly; 4. chánh trực; 5. 
nhu hoà; 6. khắc chế; 7. không sân; 8. không hại; 9. nhẫn 
nại; 10. không đối nghịch (biết hoà họp). 

[228] Trong A.IV.II.ii.10 ‘A-Dhammika-SuttariT (‘Kinh 
Không Chánh Trực’), Đức Phật giải thích sự bất chánh của 
người cai trị dẫn đến sự bất chánh trong hàng quan lại, dẫn 
đến sự bất chánh trong các Bà-la-môn và gia chủ, dẫn đến sự 
bất chánh trong dân chúng ở thị thành và làng quê như thế 
nào. Và ngài giải thích rằng một ảnh hưởng của tình trạng 
bất chánh đó là: các mùa mưa nắng thất thường, và vụ gặt 
chín cũng bất thường. Ngược lại nếu trên chánh trực, thì 
dưới cũng sẽ chánh trực.. .và ảnh hưởng cũng sẽ ngược lại. 

[229] Trong D.ii.5 ‘Janavasabha-Suttam’ (‘Kinh 
Janavasabha’), có nói rằng vào lúc băng hà của Vua Tần-bà- 
sa-la (Bimbisãra), dân chúng khóc thương cái chết của vua, 
bởi vì vua đã đem lại an vui hạnh phúc cho họ và sự cai trị 
chảnh trực của vua đã làm cho cuộc sống cả họ được thoải 
mái. 


[230] Trong A.I.X ‘Dutiya-Pamãd-Ãdi-Vaggo’ (‘Chương Dễ 
Duôi...Thứ Hai’), Đức Phật giải thích rằng khi các vị Tỳ 
kheo dạy Phi Pháp là Pháp, và Pháp là Phi Pháp; Phi Luật là 
Luật, và Luật là phi Luật; và những điều không phải Đức 




574 


Vận Hành Của Nghiệp 


Phật dạy cho là do Đức Phật dạy; những điêu Đức Phật dạy 
cho là không phải Đức Phật dạy; lời dạy của họ đem lại sự 
bất hạnh và khổ đau,... cho đa số. Nguợc lại, là trường hợp 
vị Tỳ kheo dạy Phi Pháp là Phi Pháp, Pháp là Pháp,... 

[231] Vin.Mv.i.6 ‘Panca-Vaggiya-Kathã’ (‘Luận về Nhóm 
Năm (Tỳ Kheo)’). Bộ luật này giải thích rằng sau khi Đức 
Phật dạy xong bài Kinh Chuyển Pháp Luân (‘ Dhamma- 
Cakka-Ppavattana-Suttarh ’, S.V.XII.ii. 1), Ngài đã sung sướng 
kêu lên: ‘Quả thực ông đã hiểu (annãsi vata), hỡi này 
Kondanna (bho Kondanno); quả thực ông đã hiểu, hỡi này 
Koụdanna. ’ Điều này là vì Tôn-giả đã đắc Nhập Lưu. Trong 
các bản chú giải ngài còn được gọi là Annãkondanna (Kiều- 
trần-như Đã Hiểu) và Amĩãtakondanna. 

[232] Trong S.V.XI..ĨV.7 ‘Mahãnãma-Suttam’ (‘Kinh 
Mahãnãma’), Đức Phật giải thích rằng một người trở thành 
một người cận sự nam (upãsaka) bằng cách quy y Tam Bảo 
(Phật-Pháp-Tăng Bảo). Và một người trở trành người có đầy 
đủ giới hạnh (sĩla-sampanna) bằng cách thọ trì ngũ giới. Cũng 
xem ghi chú cuối chuông 104, trang 237. 

[233] Trong S.IV.viii.8 ‘Sankha-Dhama-Suttam’ (‘Kinh 
Người Thổi Tù Và Bằng vỏ Ốc’) Đức Phật giải thích việc 
một người đã tạo (hoàn thành) một trong mười bất thiện 
nghiệp đạo cỏ thể khắc phục nó bằng cách, trước tiên chấp 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


575 


nhận rằng đó là một điều sai lầm đã làm, kế tiếp tránh không 
làm lại điều đó trong tuơng lai, kế tiếp tu tập tâm giải thoát 
(ịhãna) bằng bốn phạm trú: từ, bi, hỷ và xả. Và ngài giải 
thích: ‘Phàm nghiệp có hạn luợng nào (nghiệp thuộc dục 
giới), nghiệp ấy sẽ không trú ở đây; nghiệp ấy sẽ không tồn 
tại ở đây. ’ Chú giải giải thích rằng nghiệp sắc giới và nghiệp 
vô sắc giới (nghiệp vô hạn luợng) không cho phép nghiệp 
dục giới tạo ra quả của nó, và đồng thời còn tạo quả riêng 
của nó: tái sanh trong cõi Phạm Thiên. 

[234] Thọ mạng giảm xuống còn muời tuổi: muốn biết sự 
giải thích của Đức Phật về hiện tuợng này, xem ‘Sự Sa Đoạ 
Của Kiếp Nguôi’, trang 457. 

[235] Đức Phật giải thích điều này trong M.III.iii.9 ‘Bãla- 
Pandita-Suttam’ (‘Kinh Hiền &Ngu’). 

[236] Trong M.III.iii.9 ‘Bãla-Pandita-Suttam’ (‘Kinh Hiền 
&Ngu’) Đức Phật giải thích lý do vì sao kẻ ngu đi từ địa 
ngục này sang địa ngục khác, cuối cùng trồi lên, và rồi lại bị 
ném trở lại vào Đại Địa Ngục. 

[237] Đây là một đoạn tham khảo ví dụ của Đức Phật trong 
A.III.I.iv ‘Nidãna-Suttam’ (‘Kinh Nhân Duyên’): ‘Ví nhu, 
này các Tỷ-kheo, có những hạt giống không bị bể vụn, 
không bị hu thối, không bị giỏ và nắng làm hu, còn tuoi tốt 




576 


Vận Hành Của Nghiệp 


được khéo gieo vào một đồng mộng tốt, được trồng vào đất 
khéo sửa soạn. Nếu chư thiên cho trời mưa xuống đều đặn, 
các hạt giống ấy, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng 
trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Phàm nghiệp 
nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ tham, 
duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại chồ nào cá nhân ấy 
được tái sanh, tại chồ ấy, nghiệp ấy được thuần thục. Chồ 
nào nghiệp ấy được thuần thục, chồ ấy quả dị thục của 
nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời 
sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Đối với nghiệp 
được làm vì sân ... nghiệp được làm vì si ... cũng tưong tự 
như vậy. Ngược lại, nếu các hạt giống không thể bị bể vụn, 
không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được 
tưoi tốt, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, 
sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm 
thành tro, quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước 
sông chảy nhanh mang cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các hạt giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được 
làm cho như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tưong lai...Tất 
nhiên đó là kết quả của bốn loại Thánh Đạo Trí, được thực 
hiện từ vô tham, vô sân và vô si. Cũng xem phép ẩn dụ của 
Đức Phật về nghiệp đen và nghiệp trắng ở ghi chú cuối 
chưong 282, trang 807. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


577 


[238] Trong M.I.V.4 ‘Cũla-Vedalla-SuttariT (‘Tiêu Kinh 
Phương Quảng’), Tỳ-kheo-ni Dhammadinnã giải thích cho 
người chồng cũ của bà tam học trong mối liên quan với Bát 
Thánh Đạo: ‘Chánh Ngữ, Chảnh Nghiệp, và Chánh Mạng: 
những pháp này bao gồm trong nhóm giới (giới uẩn). Chánh 
Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định: những pháp này bao 
gồm trong nhóm định (định Uẩn). Chánh Kiến và Chánh Tư 
Duy: những pháp này bao gồm trong nhóm tuệ (tuệ uẩn)’. Bà 
cũng giải thích rằng những pháp này không nhất thiết bao 
gồm Bát Thánh Đạo (vốn chỉ Bậc Thánh mới có đầy đủ): 
‘Ba uẩn không bị Bát thảnh Đaọ thâu nhiếp, này Hiền giả 
Visãkha, mà Bát Thánh Đạo bị ba uẩn thâu nhiếp.’ 


[239] Việc chia thành giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh và kiên 

lấy từ M.I.iii.4 ‘ 

(‘Kinh Trạm Xa’). Bộ Thanh Tịnh Đạo được săp đặt theo 
cách chia ấy. 


Ratha-V imta- Suttam ’ 


thanh tịnh được 


[240] Trong M.III.iii.9 ‘Bãla-Pandita-Suttam’ (‘Kinh Hiên 
&Ngu’), Đức Phật giải thích người hiền được tái sanh thiên 
giới, và khi người ấy tái sanh làm người (sau một thời gian 
dài trên thiên giới), gia đình đẳng cấp cao là nơi người ấy sẽ 
tái sanh, với nhiều của cải, đẹp người, hưởng thụ được nhiều 
thứ xa xỉ, và cách cư xử qua thân, khẩu, ý của người ấy rất 
tốt. Kết quả, người ấy lại được tái sanh trong một sanh thú an 
vui, ngay cả trong cõi trời. 




578 


Vận Hành Của Nghiệp 


Chương IV- 'KINH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT' 

(‘Cũịa Kamma-Vỉbhanga Suttam ’) 

NGƯÒI HẠ LỆT & KẺ ƯU THẮNG 


Có một bài kinh trong Trung Bộ (Majjhỉma-Nỉkãya) 
gọi là ‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’. 609 Bây giờ chúng tôi sẽ 
giải thích những vận hành của nghiệp liên quan đến bài kinh 
ấy. Bài kinh bắt đầu bằng: 

Một thời, Thế Tôn ởSavatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ- 
đà-lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngòi xuống một bên, thanh 
niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì 
giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có 
người hạ liệt (hĩna), có người ưu thắng (paụĩta)? 

[1-2] người đoản thọ, người trường thọ, 

[3-4] người nhiều bệnh, người ít bệnh, 

[5-6] người xấu sắc, người đẹp sắc, 


609 M.lll.iv.5 "Cu|a Kamma-Vibharìga Suttarh' ('Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt') 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


579 


[7-8] người quyên thê nhỏ, người quyên thê lớn, 

[9-10] người nghèo, người gàu, 

[11-12] người thuộc gia đình hạ liệt, người thuộc 
gia đình cao quỷ, 

[13-14] người trí tuệ yếu kém, người có đầy đủ trí 
tuệ. 

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, 
giữa loài Người với nhau, lại thấy có người hạ liệt, có 
người ưu thắng như vậy? 6ìữ 

Tại sao thanh niên Subha lại hỏi những câu hởi này? 
Theo chú giải, 611 Bà-la-môn Todeyya, người cha quá cố của 
anh ta, từng là quan đại thần của Vua Kosala, và sống vô 
cùng keo kiết, bủn xỉn (macchariya (): khan, bủn xỉn, 
keo kiệt). Do tâm keo kiết này, vào lúc chết ông tái sanh vào 
bào thai của con chó cái sống ngay trong căn nhà của ông ta. 
Một hôm, khi Đức Phật đi khất thực ngang qua nhà Subha, 
con chó sủa ầm ĩ. Đức Phật mắng nó, và gọi nó là Todeyya. 
Subha vô cùng khó chịu về việc này, nhưng Đức Phật đã 
chứng minh cho anh ta thấy rằng con chó ấy chính là cha anh 
ta đã tái sanh: Đức Phật kêu con chó đào kho báu mà 


610 Ở đây, hạ liệt và ưu thắng muốn nói đến mỗi bên của bảy cặp câu hỏi trên: 
bảy hạ liệt và bảy ưu thắng. VsM.xiv.496 ‘ Atĩt-ãdi-Vibhãga-Kathã’ (‘Luận về 
Quá Khứ,.. .Sự Phân Loại’) pp.xiv. 193: ‘Nó được xem là hạ liệt ở chỗ nó xuất 
hiện như một quả bất lợi, và nó là ưu thắng ở chỗ nó xuất hiện như một quả 
thuận lợi. 

611 về chi tiết, xem chú giải bài kinh. 




580 


Vận Hành Của Nghiệp 


Todeyya đã chôn lên. Băng chứng này đã thôi thúc đức tin 
của Subha nơi Đức Phật, và thúc đẩy anh ta đi đến Đức Phật 
để hỏi về những vận hành của nghiệp. 

Đầu tiên, Đức Phật trả lời câu hỏi của Subha một cách 

,£,612 

văn tăt: 

7Vàj Thanh niên, các chủng sanh là chủ nhăn của 
nghiệp (kamma-ssakã), là kẻ thừa tự của nghiệp ( kamma- 
dãyãdã). Nghiệp là thai tạng (kamma-yonĩ), nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có hạ liệt, có ưu thắng. 

Tất nhiên, Subha không hiểu đuợc lời giải thích vắn 
tắt này của Đức Phật. Vì thế anh đã thỉnh Đức Phật vui lòng 
giải thích chi tiết hơn: 

Tôi không hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi điều mà 
Tôn giả Gotama nói một cách vắn tất, không có giải nghĩa 
rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho 
tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn 
giả Gotama nói một cách vắn tất, không có giải nghĩa rộng 
rãi. 


612 Cùng nguyên tắc này đã được Đức Phật giải thích trong M.II.i.7 
‘Kukkuravatika-Suttam’ (‘Kinh Hạnh Con Chó’). Trong bài kinh này, Đức 
Phật giải thích rằng nghiệp hoàn thành khi một người, như một chúng sanh nào 
đó trong một kiếp sống, sẽ quyết định sự tái sanh của họ như một chúng sanh 
khác trong kiếp sống tuông lai: ‘Do đó, này Puụna, ‘ M Các chúng sanh là kẻ 
thừa tự hạnh nghiệp (của mình)", ta tuyên bố như vậy.’ Đây là những gì chú 
giải gọi là Nghiệp Sở Hữu Trí (Kamma-Ssakata-Nãna). Xem lại ‘Năm Loại 
Trí’, trang 114/Tập I. Cũng xem trích dẫn, ghi chú cuối chưong 126, trang 534. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


581 


Tại sao Đức Phật lại giải thích theo cách này đê cho 
người nghe không thể hiểu được? Bởi vì những người Bà-la- 
môn rất kiêu mạn: họ nghĩ họ là những người thông thái nhất 
thiên hạ. Và Đức Phật biết rằng nếu Ngài đưa ra những câu 
trả lời chi tiết trước, họ có thể nói rằng họ đã biết được câu 
trả lời. Để tránh tình trạng này, Đức Phật luôn luôn đưa ra 
cho họ một câu trả lời vắn tắt trước, để hạ thấp sự kiêu mạn 
của họ. 

Khi Subha đã nhìn nhận việc không hiểu câu trả lời 
vắn tắt của mình, và thỉnh cầu Đức Phật cho một câu trả lời 
chi tiết hon, kiêu mạn của anh ta đã được hạ thấp xuống, và 
chỉ lúc đó Đức Phật mới đưa ra một lời giải thích chi tiết. 
Ngài đã giải thích từng nguyên nhân cho mồi trong mười 
bốn kết quả theo tuần tự. Ngài nói: 

Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ: 
Ta sẽ nói. 


MƯỜI BỐN CÁCH 
LÀNGƯỜĨ SÁT SANH 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát 
hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng 
sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 




582 


Vận Hành Của Nghiệp 


sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thủ, đọa xứ, địa ngục, nếu 
được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ẩy phải đoản mạng. 

Đây là con đường ấy đưa đến đoản mạng, này 
Thanh niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lẩm máu, tâm 
chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài 
hữu tình. 

Tái sanh làm người luôn luôn phải là kết quả của sanh 
nghiệp thiện, và tái sanh trong một trạng thái khổ luôn luôn 
phải là kết quả của sanh nghiệp bất thiện. Vì vậy, nếu tư 
quyết định (cetanã) của (hành động) sát sanh làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh, nó sẽ tạo ra tái sanh trong 
một trạng thái khổ. Nhưng nếu, bất chấp nghiệp sát sanh, 
một sanh nghiệp thiện làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo 
ra tái sanh làm người, thời những tư tiền và tư hậu (tư đi 
trước và tư đi sau việc sát sanh) sẽ làm nhiệm vụ như 
chướng nghiệp trong quá trình của kiếp sống làm người ấy. 
Chúng sẽ làm mất tác dụng sanh nghiệp vốn tạo ra tái sanh 
làm người bằng sự đối nghịch trực tiếp, và cuối cùng một 
nghiệp sẽ chặn đứng nó: sanh nghiệp thiện sẽ không duy trì 
kiếp sống làm người nữa, và anh ta hay cô ta sẽ phải đoản 
mạng. Người ấy sẽ gặp những nghịch cảnh y như cách đối 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


583 


nghịch trực tiêp với trường thọ, và nghịch cảnh ây băng cách 
này hay cách khác đưa đến một cái chết yểu. 613 

Nguyên tắc đối nghịch trực tiếp này cũng có giá trị 
với tất cả những trường hợp ở đây nghiệp bất thiện chín mùi 
ngay trong đời sống bình nhật (pavatti) của kiếp đó. 


N GHIỆP GIÉT CHA MẸ TRONG QUÁ KHÍ 
CỦA TÔN GIẢ MỤC-KỀN-HÊN 


Một ví dụ điển hình về nghiệp sát đưa đến tải sanh 
trong địa ngục, và chịu một thọ mạng ngắn ngủi khi làm 
người là trường hợp của Tôn giả Mục-Kiền-Liên.[242] 
Trong một kiếp quá khứ, ngài sống với vợ và cha mẹ mù của 


613 MA giải thích rằng với tư quyết định (sannitthãna-cetanã) của nghiệp sát 
(khi tất cả các yếu tố cho việc sát sanh đã thoả mãn: xem ‘Một Bất Thiện 
Nghiệp Đạo’, trang 255/Tập I) người ta sẽ tái sanh trong địa ngục (niraye 
nibbattati) (ở đây nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, và MT giải thích rằng 
quả chắc chắn phải là (quả) khốc liệt nhất (accanta-katuka). Nhưng với những 
tư tiền và tư hậu (pubb-ãpara-cetanãhi), thọ mạng có thể bị ngắn lại theo hai 
cách: 1. Những cetanã (tư) đi trước và đi sau hành động sát sanh đích thực có 
thể làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp (upacchedaka-kammena) (MT: upaghãtaka- 
kamma), chặn đứng thiện nghiệp vốn đã tạo ra kiếp sống làm người khác, dẫn 
đến một cái chết phi thời. 2. Nếu trước/sau sát sanh thiện nghiệp tạo ra một tái 
sanh làm người, thiện nghiệp đó sẽ không phải là thiện nghiệp cao thượng 
(uỊãram na hoti), điều này có nghĩa là nó không thể tạo ra một kiết sanh trường 
thọ (dĩgh-ãyuka-patisandhim). Như vậy mặc dù thọ mạng ngắn, cái chết yểu 
vẫn là hợp thời, bởi vì phước tạo ra kiếp sống làm người ấy đã hết. Đối với sự 
giải thích của VsM về chết phi thời và hợp thời, xem ghi chú cuối chưong 241, 
trang 688 Cũng xem ‘Sanh Nghiệp’ trang 383. 




584 


Vận Hành Của Nghiệp 


ngài. Người vợ không muôn săn sóc cha mẹ mù, nên đã bịa 
ra nhiều chuyện hiểm độc để nói về họ cho ngài nghe, và 
phàn nàn việc họ đã gây rắc rối như thế nào. Cuối cùng, cô 
vợ yêu cầu ngài giết chết cha mẹ mù của mình đi, và ngài đã 
đồng ý. 614 Nói dối rằng mình sẽ đưa cha mẹ đến một ngôi 
làng khác, ngài dùng xe bò đưa họ đến một khu rừng. Tại đó 
ngài giả bộ làm một băng cướp, và đánh đập cha mẹ với ý 
định giết chết họ. 

Tuy nhiên, khi ngài thả họ ra, cha mẹ ngài đã la lên 
rằng họ đang bị băng cướp tấn công, và rằng ngài (con trai 
của họ) không nên cứu họ mà hãy cố chạy thoát thân đi. 
Chính lòng yêu thưong, bi mẫn không vị kỷ của họ đối với 
ngài này đã gợi lên mối thưong tâm quá lớn noi ngài đến độ 
ngài phải ngừng đánh. Sau đó ngài bị tâm hối day dứt không 
nguôi. 

Với hành động này ngài đã hoàn thành bao nhiêu bất 
thiện nghiệp? Nếu ngài đánh đập cha mẹ chỉ năm phút thôi, 
hàng tỷ tỷ tiến trình tâm đã sanh, với hàng tỷ, tỷ tốc hành 
tâm, mồi tốc hành tâm ấy đi kèm với tư (cetana) ác độc, và 
đáng khiển trách nhất: mong muốn giết chết cha mẹ mình, 
điều này có nghĩa rằng hàng tỷ, tỷ bất thiện nghiệp đã được 
hoàn thành. Và sau khi đánh xong, bất cứ khi nào ngài nhớ 
lại hành động ác của mình, và bị tràn ngập bởi sự hối hận và 


614 Giết cha giết mẹ là một trong những trọng nghiệp bất thiện: xem ‘Trọng 
Nghiệp Bất Thiện’ trang 343/Tập I. 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


585 


buồn khổ, ngài lại hoàn thành hàng tỷ, tỷ bất thiện nghiệp 
nữa. Sự chín mùi của mỗi tư trong hàng tỷ tốc hành bất thiện 
ấy sẽ tạo ra những quả nặng nề nhất trong các kiếp sống 
tưong lai. 

Vì vậy, vào lúc chết, tư của một tốc hành bất thiện thứ 

bảy (thuộc một trong hàng tỷ tiến trình tâm bất thiện ẩy) đã 

làm nhiệm vụ như sanh báo nghiệp để tạo ra tái sanh trong 

địa ngục. Tư của năm tốc hành bất thiện giữa trong hàng tỷ 

tiến trình tâm bất thiện ấy đã làm nhiệm vụ như hậu báo 

• */ • • • 

nghiệp để tạo ra tái sanh đi tải sanh lại nhiều lần trong địa 
ngục, và ngài phỉa trải qua những thống khổ khủng khiếp 
nhất trong địa ngục cả hàng triệu năm. Chưa hết, những 
nghiệp có tính đồng nhất còn tạo ra nhiều nghịch cảnh cho 
ngài trong những kiếp sống tiếp theo sau. Khi một thiện 
nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm 
người, nghiệp cố tình giết cha mẹ của ngài đã làm nhiệm vụ 
như chướng nghiệp bất thiện đối nghịch trực tiếp, khiến cho 
ngài phải gặp những nghịch cảnh dẫn đến cái chết yểu. Đôi 
khi nghiệp bất thiện còn làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp, và 
ngài đã bị đánh đập đến chết: trong hon hai trăm kiếp, ngài 
đã bị giết chết bằng cách bị nghiền nát sọ ra từng mảnh. 

Tuy nhiên, từ thời Đức Phật Anumodassĩ cho đến thời 
Đức Phật của chúng ta (một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp), ngài đã tích tạo được các ba-la-mật để trở thành một 
bậc thượng thủ thanh văn thứ hai cho Đức Phật của chúng ta. 
Những Ba-la-mật ấy là những thiện nghiệp, và khi các Ba-la- 




586 


Vận Hành Của Nghiệp 


mật của ngài chín mùi, ngài trở thành một bậc Thánh A-la- 
hán và thượng thủ thanh văn thứ nhì của Đức Phật, tối thắng 
về thần thông. 615 

Ngay cả như vậy, dù là một bậc A-la-hán tối thắng về 
thần thông, thọ mạng của ngài cũng bị cắt ngắn, và ngài đã 
nhập Niết Bàn Tối Hậu (Parinibbãna) cũng với đầu và xương 
bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Như thế nào? 

Khi Giáo Pháp của Đức Phật mồi ngày mồi tăng 
trưởng, Đức Phật và những đệ tử của ngài nhận được sự kính 
trọng và mến mộ càng lúc càng nhiều hơn từ dân chúng. Kết 
quả là, những vị đạo sư khác và đệ tử của họ ngày càng nhận 
được ít đi. Họ nuôi dưỡng một sự hận thù đối với Tôn giả 
Mục-Kiền-Liên, bởi vì họ nghĩ chính năng lực thần thông 
siêu phàm của ngài là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Vì 
thế họ mướn những băng cưóp để đi đến giết ngài. Như vậy, 
lòng thù hận của họ là một trợ duyên cho nghiệp giết chết 
cha mẹ của ngài để tạo ra quả báo của nó. 

Suốt bảy ngày, các băng cưóp tìm đến chồ ở của ngài 
để giết. Nhưng Tôn giả Mục-Kiền-Liên, bằng năng lực thần 
thông của mình, biết được ý định của chúng, và với năng lực 
thần thông này, ngài biến mất khỏi nơi trú ngụ: ngài thoát ra 
ngoài qua lồ khoá. Tuy nhiên, vào ngày thứ bảy ngài không 
thể biến mất được nữa: nghiệp giết cha mẹ đã làm nhiệm vụ 
như chướng nghiệp để ngăn việc nhập thiền của ngài, và ngài 


615 thần thông: xem ghi chú 207 trang 162/ Tập I. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


587 


không thê vận dụng những năng lực thân thông của mình 
được nữa. Rồi một nghiệp có tính đồng nhất đã làm nhiệm 
vụ như đoạn nghiệp để bọn cưóp đánh chết ngài, cho tói khi 
xưong của ngài bị nghiền nát hoàn toàn. Và rồi chúng bở đi. 
Nhưng ngài không chết. Ngài cỏ thể nhập thiền trở lại, và sử 
dụng thần thông của mình như trước. Lúc đó, dùng thần 
thông, ngài đi đến nơi Đức Phật ngự và thỉnh cầu Đức Phật 
cho phép được nhập Vô Dư Niết Bàn. Ngài quay trở về nơi 
trú ngụ và nhập Niết-Bàn ở đó. 

Khi trở thảnh một bậc A-la-hán, tâm của Tôn giả 
Mục-Kiền-Liên đã được tịnh hoá nhờ đoạn trừ mọi phiền 
não, đó là những phiền não có gốc ở tham, sân và si. 616 
Những phiền não này chịu trách nghiệm cho mọi bất thiện 
nghiệp mà ngài đã hoàn thành. Và do những bất thiện nghiệp 
này ngài đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Những 
vận hành của nghiệp là thế. 

Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do khiến 
Đức Phật phải nói trong kinh “Dây Trói Buộc Thứ Hai’: 617 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thòi gian dài, tâm 
này bị tham, sân, si làm cho ô nhiêm. Do tăm ô nhiêm, này 


616 Các phiền não: về mười phiền não, xem ghi chú 108 trang 91/Tập I. 

617 S.III.I.X.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’, đã trích dẫn ở trang 58/Tập I. 




588 


Vận Hành Của Nghiệp 


các Tỷ-kheo, chúng sanh bị ô nhiêm. Do tâm thanh tịnh, 
chúng sanh được thanh tịnh ". 

Chúng tôi sẽ đưa ra thêm nhiều ví dụ khác về cách thọ 
mạng của một người bị cắt ngắn do nghiệp quá khứ như thế 
nào, chẳng hạn như chuyện đao phủ Tambadãthika (người 
đã được đề cập ở một phần trước), chuyện Da-xoa Nanda, 

chuyện Tôn-giả Pũtigattatissa,... sẽ được chúng tôi bàn đến ở 

„„„ 618 

sau. 

Bậy giờ, quý vị hãy lắng nghe lời giải thích thứ hai 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 

LÀ NGƯÒI KHÔNG SÁT SANH 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quỷ, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ẩy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ẩy được sanh vào thiện thủ, Thiên 
giới, ở đời. 

Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào thiện thủ, Thiên giới, ở đòi, nếu người ẩy 
đi đến loài Người, chỗ nào người ẩy sanh ra, người ẩy 
được trường thọ. 


618 về chi tiết của trường hợp Tambadãthika, xem ‘Chuyện Đao Phủ 
Tambadãthika’, trang 370/Tập I, và về nghiệp sát sanh làm nhiệm vụ như đoạn 
nghiệp để cắt đứt mạng sống hiện tại của ông ta, xem ‘Gái Điếm Báo Thù’, 
trang 616 sau. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


589 


Đây là con đường đưa đên trường thọ, này Thanh 
niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 

Trong trường hợp này, tránh xa sự sát sanh là một 
thiện nghiệp có thể trực tiếp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp 
để tạo ra tái sanh cõi tròi hay một kiếp sống làm người 
trường thọ. 

Thiện nghiệp đề cập ở đây là thiện nghiệp thế gian 
hay thiện nghiệp hiệp thế, đó là việc thực hành ba phước 
nghiệp sự (punna-kiriya-vatthu), mà chúng ta đã bàn đến ở 
một phần trước: 619 

1. Bố thí (dãna). 

2. Trì giới (slla): đối với người tại gia là ngũ giới, bát 
giới hoặc thập giới. Giới đầu tiên luôn luôn là ‘ tránh xa sự 
sát sanh (pãnãtipãtã veramanĩy. Đối với các vị Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo Ni, giới là giới luật (Vỉnaya), bao gồm một giới 
không giết người, và một giới không giết bất kỳ chúng sanh 
nào khác. 

3. Tu thiền (bhăvanã): đó là tu tập thiền chỉ cho đến 
cận định hoặc một bậc thiền (ịhãna), và tu tập thiền minh sát 
để biết và thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh 
chân đê (paramattha-nãma) và săc chân đê (paramattha-rủpa) 
thuộc quá khứ, tưong lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, 
thô và tế, cao thượng và hạ liệt, xa và gần. 


619 Chi tiết, xem “Phước nghiệp Sự’ trang 128/Tập I. 




590 


Vận Hành Của Nghiệp 


Việc thực hành thiện nghiệp hiệp thê cao hơn nữa là 
thực hành minh và hạnh. Chúng ta đã bàn đến việc thực hành 
này ở trước: 

1. Hạnh (carana) có mười lăm pháp: đầy đủ giới 
hạnh, chế ngự các căn, tiết độ trong ăn uống, tỉnh 
giác luôn khi, đức tin (bao gồm luôn việc thực 
hành thường xuyên pháp bố thí), niệm, tàm, quý, 
đa văn, tinh tấn, trí tuệ, và bốn thiền sắc giới. 

2. Minh (vỉjjã) là minh sát trí (vipassanã-nãna ), cho 
đến Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna). 

Như chúng ta đã bàn ở trước, nếu minh sát trí còn tạo 
ra tái sanh thì được kể trong nhóm hạnh, và minh sát trí 
không còn tạo ra tái sanh được kể trong nhóm minh. 

Những thiện nghiệp như vậy có thể làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp để tạo ra một kiếp sống chư thiên. Neu tư quyết 
định của hành động tránh sát sanh tạo ra một kiếp sống con 
người, nó sẽ là một kiếp người trường thọ và không lo lắng. 
Những tư tiền và tư hậu (tư trước và sau sự tránh sát sanh) 
cũng có thể làm nhiệm vụ như trì nghiệp để hồ trợ (sanh 
nghiệp) theo cách tương tự. 621 

620 về chi tiết, xem ‘Minh và Hạnh’, trang 277/Tập I 

621 MA giải thích rằng với tư quyết định (sannitthãna cetanãya) của không sát 
sanh <hành động tránh sát sanh thực sự: xem những ví dụ ở ghi chú 165/166, 
trang 138/Tập I .> người ta được tái sanh trong thiên giới (deva-loke 
nibbattati)<ở đây nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp>. Nhưng với các tư đi 
trước và sau (tư tiền và tư hậu-pubb-ãpara-cetanãhi), thọ mạng sẽ trở nên dài 
hơn theo hai cách: 1) những tư đi trước và sau hành động không sát sanh thực 
sự có thể làm nhiệm vụ như trì nghiệp (upatthambhaka-kammam), củng cố cho 
thiện nghiệp đã tạo ra kiếp sống làm người, dẫn đến một cuộc sống trường thọ. 
2) không sát sanh đi trước/đi sau thiện nghiệp khác tạo ra tái sanh làm người, 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


591 


Nguyên tăc này cũng có giá trị đôi YỚi tât cả những 
tnrờng hợp ở đây Đức Phật giải thích thiện nghiệp chín mùi 
trong đời sống bình nhật (pavatti) của kiếp đó. 

CÁC VỊ TỶ KHEO TRƯỜNG THỌ 

Những ví dụ điển hình về bản chất hoà nhã và nhân từ 
dẫn đến một đời sống trường thọ là một số vị Tỳ kheo sống 
lâu thời Đức Phật. Chúng ta biết Tôn giả Mahãkassapa và 
Ãnanda nhập Vô Dư Niết Bàn (Parỉnỉbbãna) ở tuổi một trăm 
hai mưoi, Tôn giả Anuruddha ở tuổi một trăm năm mươi, và 
Tôn giả Bãkula ở tuổi một trăm sáu mươi. 622 

TÔN GIẢ PANCASĨLA SAMÃDÃNIYA GIÓI ĐỨC 

Ví dụ khác là Tôn giả Pancasĩla Samãdãniya: 623 câu 
chuyện của ngài đã được đề cập ngắn gọn ở một phần 
trước. 624 Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, 
ngài đắc A-la-hán Thánh Quả cùng với Tứ Tuệ Phân Tích 


thiện nghiệp đó sê được cao thượng hơn (uỊãram hoti), mà điêu này có nghĩa là 
nó có thể tạo ra một kiết sanh thức trường thọ (dĩgh-ãyuka-patisandhim). Cũng 
xem ‘Sanh Nghiệp’ <trang 383>, <ĐoạnNghiệp’ <trang 401>, và ‘HạLiệt/Cao 
Thượng’<trang 118/Tập I>. 

622 DA.ii.l (§5-7) ‘Mah-ãpadãna-Suttam’ (‘Đại Bổn Kinh’) cũng giải thích 
rằng Visãkã, nừ đại hộ pháp của Đức Phật, qua đời ở tuối một trăm hai mươi. 

623 Ap.I.iii.4 ‘Pancasĩla Samãdãniya-Tthera-Apadãnam’ (‘Chuyện Trưởng Lão 
Pancasĩla Samãdãniya’). 

624 Xem ‘Tôn giả Pancasĩla Samãdãniya’, trang 495. 




592 


Vận Hành Của Nghiệp 


(patisambhidã). 625 Đe có thể đắc được những pháp này, ngài 
đã phải thực hành minh và hạnh (vỉjjã-carana) cao thượng 
trong Giáo Pháp của các vị Phật trước: như chúng tôi vừa 
nói, việc thực hành ấy bao gồm hành thiền minh sát lên đến 
Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna). 

Chẳng hạn, trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Anomaddassĩ, 626 Pancasĩla Samãdãniya là một người đàn 
ông nghèo khổ. Tuy nghèo như vậy, ngài luôn thanh tịnh 
giới hạnh của mình bằng cách thọ trì ngũ giới trong khoảng 
một trăm ngàn năm, không phạm một giới nào cả. Dựa trên 
giới đó, ngài phát triển được định lực mạnh mẽ, cũng như 
minh sát lên đến Hành Xả Trí. Điều này làm cho giới của 
ngài trong sạch và vô lồi. 

Vậy thì, định và tuệ (minh sát) làm cho giới thanh 
tịnh như thế nào? Các phiền não (kiỉesa) là thân y duyên 
(upanissaya) 621 cho thân hành (kãya-du-ccarỉta) và khẩu hành 
(vacĩ-du-ccarỉta) . Nhưng chúng bị đè nén bởi định mạnh mẽ 
và đầy năng lực của bậc thiền. Và khi có được định như vậy, 
người ta cũng có thể có được minh sát trí (vỉpassanã-nãna). 
Minh sát trí biết và thấy các hành trong tự thân và thế gian 
bên ngoài, là vô thường, khổ, và vô ngã. Trí minh sát này đè 


625 tứ tuệ phân tích hay bốn vô ngại giải: 1) nghĩa vô ngại giải (attha- 
pãtisambhidã), 2) Pháp vô ngại giải (Dhamma-pãtisambhidã, 3) từ vô ngại giải 
(nirutti-pãtisambhidã, và 4) trí (pãtisambhidã-pãtisambhidã: biện tài vô ngại) 
vô ngại giải, trí hiểu biết về ba trí trước. (VsM. Xiv.428 ‘Pannã-Pabheda- 
Kathã’ (‘Luận về Sự Phân Loại Tuệ’) PP.xiv.21-26). 

626 Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập II. 

627 Thân y duyên: trợ giúp bằng cách thường nương nhờ, như người thiện tín 
thường bố thí, trì giới thành thói quen, hoặc người ác thường sát sanh, trộm cắp 
tà dâm thành cố tật...(VDPNM. Tỳ kheo Giác Chánh, trang 301) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


593 


nén các phiên não và làm cho tâm của một người trong sạch, 
không cấu uế. Với một nội tâm trong sạch và không cấu uế 
như vậy, nếu người này thực hành bố thí, trì giới..., những 
hành động ấy cũng trở nên thanh tịnh và vô nhiễm, điều này 
có nghĩa rằng chúng là mạnh nhất. 

Loại thanh tịnh giới mạnh nhất này là những gì 
Pancasĩla Samãdãniya đã làm trong khoảng một trăm ngàn 
năm. Vào lúc chết, ngài nhớ lại giới đức không lầm lỗi của 
mình, và tâm ngài tràn ngập một niềm hoan hỷ và hạnh phúc. 
‘Nghiệp giữ giới’ đó đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để 
tạo ra tái sanh trong một thế giới chư thiên. Và những nghiệp 
đồng nhất đã làm nhiệm vụ như những sanh nghiệp tuông tự, 
nhờ vậy mà ngài đi hết cõi chư thiên này đến cõi chư thiên 
khác, và chỉ lên xuống giữa hai cõi chư thiên và nhân loại. 

Trong mồi kiếp sống ở các cõi ấy ngài thành tựu ba 

pháp: 

1. Trường thọ (dĩgh-ãyu) 

2. Tài sản ngũ dục lớn (mahã-bhoga) 

3. Trí tuệ nhạy bén (tikkha-pannã) 

Con người luôn luôn mong mỏi những pháp này. 
Nhưng làm thế nào để thành tựu được chúng? 

1. Bằng cách tu tập giới (sĩỉa): ngũ giới, bát giới hay 
thập giới. 

2. Bằng cách tu tập định (samãdhi): bốn thiền sắc 
giới, và bốn thiền vô sắc. 

3. Bằng cách tu tập tuệ ịpannã): minh sát trí 

(vipassanã nã na). 




594 


Vận Hành Của Nghiệp 


Vận hành của nghiệp là như thê, và nó là lý do vì sao 
Đức Phật nói trong Kinh Dây Trói Buộc: 628 

‘Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tăm của mình như sau: "Trong một thòi gian dài, tăm 
này bị tham, sân, si nhiêm ô. ” 

Do tâm nhiêm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị ô 
nhiêm. Do tâm thanh tịnh, chủng sanh được thanh tịnh 

Vì thế, quý vị nên lấy đây làm nguồn cảm hứng để ra 
sức tinh tấn thực hành tam học (giới, định và tuệ) trong Giáo 
Pháp của Đức Phật này. 

ÃYU-VADDHANA KUMÃRA TRƯỜNG THỌ 

Một ví dụ khác về người sống trường thọ là 
Ãyuvaddhana Kumãra. Đức Phật nói điều này trong Kinh 
Pháp Cú (Dhamma-Pada): 629 

Thường tôn trọng, kính lễ 

Bậc kỳ lão trưởng thượng, 

Bốn pháp được tăng trưởng : 

Thọ (ãyu), săc (vanno), lạc (sukha), sức mạnh (baìa). 

Nếu một người có tâm từ ái và bi mẫn đối với tất cả 
chúng sanh, và luôn luôn tôn trọng, kính lễ các bậc lớn tuổi, 
cao quý hon mình, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện trên 
bốn phương diện: 


628 S.III.I.X.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’), đã trích dẫn ở trang 58/Tập I. 

629 DhP.viii.9 ‘Sahassa-Vagga’ (‘Phẩm Ngàn’) Kinh Pháp Cú. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


595 


1. Tuôi thọ (ãyu): thọ mạng của họ gia tăng. 

2. Sắc đẹp (vanno): sắc diện của họ trở nên sáng sủa. 

3. Hạnh phúc (sukha): sức khoẻ và sự sung túc của 
họ cải thiện. 

4. Sức mạnh (bala): thể chất và thể lực của họ tăng 
trưởng. 

Chú giải Pháp Cú giải thích thọ mạng với một ví 
dụ. 630 Giả sử một người đã hoàn thành một thiện nghiệp tạo 
ra tái sanh làm người với tuổi thọ năm mưoi năm. Và trong 
kiếp sống làm người ấy anh ta luôn luôn kính lễ, tôn trọng 
những bậc huynh trưởng (người lớn tuổi hon) và nhân cách 
cao quý hon, đó là cao hon về giới, định và tuệ. Cung kính 
theo cách này, anh đã hoàn thành hàng tỷ thiện nghiệp. Rồi 
nếu, khi anh ta hai mưoi lăm tuổi, một chướng nghiệp hay 
đoạn nghiệp bất thiện chín mùi, đe doạ thọ mạng của anh ta, 
thời những thiện nghiệp ‘cung kính’ ấy sẽ cắt đứt bất thiện 
nghiệp, và nhờ vậy anh ta sống cho đến hết tuổi thọ của 
mình. Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là 
Ãyuvaddhana Kumãra. 

Xưa, có hai vị đạo sĩ tu chung với nhau nhiều năm. 
Sau đó một người hoàn tục và lấy vợ. Khi vợ anh ta sanh đứa 
con trai đầu lòng, anh cùng với gia đình đi đến thăm và đảnh 
lễ vị đạo sĩ kia. Vị đạo sĩ chỉ nói, ‘Cầu mong cho quỷ vị được 
song lâu với hai vợ chồng, mà không nói gì với đứa bé. 
Cha mẹ đứa bé lấy làm lạ, mới hỏi lý do tại sao ông không 
nói gì, và vị đạo sĩ nói với họ rằng đứa bé chỉ còn sống có 


630 DhPA.viii.8 ‘Ayu Vaddhana Kumara-Vatthu’, (‘Câu Chuyện Cậu Bé Ayu 
Vaddhana’) 




596 


Vận Hành Của Nghiệp 


bảy ngày nữa mà thôi. Và ông cũng nói thêm răng ông 
không biết cách làm thế nào để ngăn cái chết của đứa bé, 
nhưng Đức Phật là người có thể biết. 

Vì thế, hai YỢ chồng vội đem đứa bé tới Đức Phật. 
Khi họ đảnh lễ Đức Phật, ngài cũng nói, cầu mong cho thí 
chủ được sống lâu với hai vợ chống, mà không nói gì với 
đứa bé: và ngài cũng tiên đoán cái chết sắp tới của đứa bé. 
Và để ngăn cái chết khởi xảy ra, ngài nói với hai vợ chồng 
cho dựng một cái rạp lớn ngay lối vào nhà họ. Ngài bảo họ 
đem đặt đứa bé trên một cái giường đặt giữa rạp, để nghe 
chư Tăng tụng kinh Paritta (Kinh Bảo Hộ). Rồi, trong bảy 
ngày, Đức Phật cử tám hoặc mười sáu vị Tỳ-kheo đến đó 
tụng kinh bảo hộ. Đến ngày thứ bảy, Đức Phật thân hành 
đến và đi cùng với ngài còn có các vị chư thiên trên toàn cõi 
thế gian: họ đến để nghe Đức Phật dạy Pháp. Lúc bấy giờ, 
một ác Dạ Xoa tên Avaruddhaka, đứng ở lối vào căn nhà, 
chò có dịp để bắt đứa bé đi. Nhưng vì các vị chư thiên cỏ oai 
lực hon đã đến, nên Avaruddhaka phải lùi dần cho đến cuối 
cùng ông cách xa đứa bé cả hai mưoi lý (1 lý = 3 hay 4 
dặm). Và suốt đêm đó kinh paritta được tụng liên tục để bảo 
vệ đứa bé. Qua ngày hôm sau, đứa bé được bế xuống khởi 
giường, và cho đảnh lễ Đức Phật. Lần này Đức Phật nói, cầu 
mong cho thí chủ sống lâu, với đứa bé ấy. Và khi người ta 
hỏi đứa bé sẽ sống được bao lâu, Đức Phật nói nó sẽ sống 
đến một trăm hai mươi tuổi. Vì thế đứa bé được đặt tên 
Ãyuvaddhana Kumãra (ãyu = tuổi thọ; vaddhana = tăng 
trưởng; Kumãra = cậu bé) 

Neu phân tích kỹ trường hợp này, chúng ta hiểu rằng 
một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để cho 
Ãyuvaddhana được tái sanh làm người. Chúng ta cũng hiểu 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


597 


rằng một đoạn nghiệp bất thiện mạnh hơn sắp cắt đứt quả 
của thiện nghiệp tái sanh ấy, vì thế chỉ sau một tuần làm 
nguời nữa đứa bé sẽ chết. Nhung nhờ nghe chu tăng, và sau 
đó có cả Đức Phật, tụng kinh bảo hộ, nên thiện nghiệp 


thường kỉnh lễ và tôn trọng các bậc tôn trưởng và giới đức 
trong quá khứ đã củng cố cho ‘nghiệp tái sanh làm người’ 
của cậu ta. Nghiệp được củng cố ấy mạnh đến nồi thọ mạng 
của nó tăng trưởng từ một tuần theo mong đợi lên đến một 
trăm hai mươi tuổi. Vận hành của nghiệp là như thế. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật nói với thanh niên 
Subha, con trai của Todeyya: 631 

Nghiệp phân biệt các chủng sanh, đó là, có người 
hạ liệt và người ưu thang. 

Bây giờ, quý vị hãy nghe lời giải thích thứ ba của Đức 
Phật cho thanh niên Subha. 


NGƯỜI HAY NÃO HẠI 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay 
với cục đát, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu 
người ẩy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ẩy phải bị nhiều bệnh hoạn. 


631 


Đã trích dắn trang 565. 




598 


Vận Hành Của Nghiệp 


Đây là con đường, này thanh niên, đưa đên nhiêu 
bệnh hoạn, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình vói 
tay, hay với cục đá, hay với cây gậy, hay với cây đao. 

NANDAHNHQUÁI 

Ví dụ điển hình của việc đi xuống địa ngục do đánh 
người với tay là trường hợp của da-xoa (yakkha) 
Nanda. 632 Một lần, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi dưới ánh 
trăng, và chiếc đầu mới cạo của ngài chói sáng dưới ánh 
trăng. Khi ngài vừa nhập thiền, thì Nanda, một dạ-xoa, do 
tinh quái và tức bực đã đánh vào đầu ngài. Lực của cú đánh 
ấy mạnh đến nỗi nếu dạ-xoa này đánh vào một ngọn núi, 
ngọn núi ấy sẽ tách đôi. Nhưng do Tôn giả Xá-lợi-phất đã 
được thiền chứng bảo vệ, ngài chỉ cảm thấy một sự xúc 
chạm nhẹ trên đầu. Tuy nhiên, bất thiện nghiệp ấy đã làm 
nhiệm vụ như hiện báo nghiệp (nghiệp cho quả ngay trong 
kiếp hiện tại). Dạ xoa ấy la lên, ‘Tôi đang bị thiêu cháy! Tôi 
đang bị thiêu cháy! Và biến mất khởi mặt đất, ngay lập tức y 
xuất hiện ở đại địa ngục. 

Ở đây, chúng ta cần phải hiểu rằng điều này không 
xảy ra do bất kỳ năng lực nào của Tôn giả Xá-lợi-phất:[243] 
nó chỉ xảy ra do sức mạnh của bất thiện nghiệp mà Nanda đã 
làm. Vận hành của nghiệp là thế. Đó là lý do tại sao Đức 
Phật nói trong Kinh Dây Trói Buộc thứ hai: 


632 


u.iv.4 ‘ Yakkha Pahana-Suttam’ (‘Kinh Cú Đánh của Dạ Xoa’) 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


599 


‘Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải luôn luôn quán 
sát tăm của mình như sau: "Trong một thòi gian dài, tăm 
này bị tham, sân, si nhiễm ô. ” 

Do tâm nhiêm ô, này các Tỷ-kheo, chủng sanh bị ô 
nhiêm. Do tăm thanh tịnh, chủng sanh được thanh tịnh 
Nanda đã không kiểm soát được tâm của mình, không 
thể kiềm chế được hành động cố ý làm hại Tôn giả Xá-lợi- 
phất. Ket quả là y bị tái sanh trong địa ngục. Neu quý vị 
muốn tránh tái sanh địa ngục, quý vị phải cố gắng kiểm soát 
tâm của mình, nhò vậy quý vị có thể tránh được những bất 
thiện nghiệp. 

NGƯỜI BẦY CHIM ĐỘC ÁC 

Ví dụ điển hình khác về việc làm hại chúng sanh là 
trường hợp của Tôn giả Pũtigattatissa. 633 Trong thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật Kassapa, 634 khi mà thọ mạng của con 
người lên đến nhiều ngàn năm, ngài là một người bẫy chim 
(người đánh chim) tên gọi là Sãkunika. Bất cứ khi nào ngài 
bắt được nhiều chim, ngài sẽ không giết chúng. Thay vào đó, 
ngài bẻ cánh và chân của những con chim ấy để chúng 
không trốn thoát được. Trải qua nhiều ngàn năm ngài đã làm 
điều này. Và cũng trong kiếp đó, có lần ngài đã đặt vào bát 
của một vị A-la-hán những vật thực quý giá, sau đó đảnh lễ 


633 DhPA.iii.7 ‘Pũti-Gatta-Tissa-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão 
Pũtigattatissa’). 

634 Xem Thụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập II. 




6oo 


Vận Hành Của Nghiệp 


(ngũ thể đầu địa) 635 dưới chân vị ấy và phát nguyện chứng 
đắc A-la-hán Thánh Quả. 

Vào lúc chết, nghiệp bất thiện hành hạ và giết chim 
trong nhiều ngàn năm ấy đã làm nhiệm vụ nhu sanh nghiệp 
để tạo ra tải sanh trong địa ngục, ở đó ngài phải chịu nhiều 
sự hành hạ qua hàng triệu năm. Tuy nhiên, trong thời Giáo 
Pháp của Đức Phật chúng ta, nghiệp để bát của ngài chín 
mùi nhu sanh nghiệp để tạo ra quả tái sanh làm nguời trở lại. 
Do lời nguyện chứng đắc A-la-hản của ngài trong quá khứ, 
ngài đuợc xuất gia làm Tỳ kheo. Nhung bất thiện nghiệp não 
hại và giết quá nhiều chúng sanh ấy đã làm nhiệm vụ nhu 
chuông nghiệp để làm yếu đi thiện nghiệp để bát của ngài, vì 
thế nghiệp này không thể duy trì đuợc sức khoẻ và kiếp sống 
Tỳ kheo của ngài nữa. 

Một hôm, ngài đổ bệnh. Những ung nhọt nổi khắp 
cùng thân ngài. Những ung nhọt ấy mồi ngày mồi lớn hon, 
và tiết ra chất mủ hôi hám uớt đẫm cả thân ngài. Từ đó ngài 
đuợc gọi là truởng lão ‘Tissa Thối-Thân’ (Pũti-Gatta-Tissa- 
Thera’). Rồi, sau một thời gian, xuong của ngài bắt đầu phân 
huỷ. Và những vị Tỳ kheo bạn của ngài không thể chăm sóc 
cho ngài đuợc nữa, bèn bở roi ngài. 

Khi Đức Phật khám phá ra sự việc, và với chính tay 
của mình ngài đã lau sạch sẽ cho Tôn giả Pũtigatta với nuớc 
ấm, rồi thay những tấm y do cho ngài. Việc làm này đã tạo 
ra một cảm giác dễ chịu noi Tôn giả Pũtigatta, và tâm ngài 
càng lúc càng trở nên an tịnh hon. Đức Phật lúc đó mới 


635 Ngũ thể đầu địa hay năm điểm chấm đất: một hình thức tôn kính theo truyền 
thống cố Ân Độ, với hai tay, hai đầu gối, và trán chạm đất. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


601 


thuyêt cho ngài một bài Pháp ngăn, và trong khi lăng nghe 
Pháp, Tôn giả Pũtigatta có thể quán tính chất vô thường, khổ 
và vô ngã trong các hành. Cuối thời Pháp, ngài trở thành một 
bậc Thánh A-la-hán. Tâm ngài thoát khỏi tham, sân, và si. 
Vận hành của nghiệp là thế. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói 
trong Kinh Dây Trói Buộc thứ hai: 

‘Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, si nhiễm ô. ” 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chủng sanh bị ô 
nhiễm. Do tâm thanh tịnh, chủng sanh được thanh tịnh ’. 

Bây giờ, chúng ta sẽ nghe câu trả lời thứ tư của Đức 
Phật cho thanh niên Subha: 

NGƯỜI KHÔNG HAY NÃO HẠI 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, vói 
tay, hay với cục đá, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do 
nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thủ, 
Thiên giởi. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thủ, Thiên giới, nếu người ấy 
sanh trở lại làm Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người 
ẩy không đa bệnh. 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến ít bệnh 
hoạn, này Thanh niên, tức là tánh không hay não hại các 




602 


Vận Hành Của Nghiệp 


loài hữu tình VỚI tay, hay với cục đả, hay với cây gậy, hay 
với cây đao. 

Thiện nghiệp không làm hại và giết chết các chúng 
sanh có thể trực tiếp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
tái sanh hoặc một kiếp sống lâu dài trên thiên giới, hoặc một 
kiếp sống làm người trường thọ không có nhiều bệnh hoạn. 
Neu một người còn hoàn thành các thiện nghiệp khác, như 
ba phước nghiệp sự (bổ thỉ, trì gioi, tu thiền) hạnh của họ 
được tịnh hoá thêm nữa. Và nếu thiền của một người còn 
bao gồm bốn phạm trú (từ, bỉ, hỷ và xả), hạnh của họ thậm 
chí được làm cho thanh tịnh nhiều hon nữa. Bốn phạm trú 
(cattãro brahma-vỉhãra) là: [244] 

1. Từ (mettã'): ước mong rằng mọi chúng sanh đều 
được an vui. 

2. Bi (karunã): ước mong rằng mọi chúng sanh 
không phải khổ. 

3. Hỷ (mudỉtã ): hoan hỷ với hạnh phúc và thành công 
của người khác. 

4. Xả (upekkhã): nhìn mọi chúng sanh với thái độ vô 
tư. 

Khi một người hành bốn phạm trú này cho đến cận 
định hoặc bậc thiền, những nghiệp ấy có thể làm nhiệm vụ 
như những sanh nghiệp hay trì nghiệp mạnh mẽ nhất để tạo 
ra tái sanh: hoặc một đời sống lâu dài trên thiên giới, hoặc 
một kiếp sống làm người trường thọ và khoẻ mạnh. Lý do là 
vì khi một người tu tập và hoàn thành những nghiệp như 
vậy, tâm của họ có khuynh hướng thấy các chúng sanh thoát 
khởi hiểm nguy; thoát khởi khổ thân và khổ tâm; được an vui 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


603 


và hạnh phúc; và có khuynh hướng thây các chúng sanh 
được trường thọ...Những nghiệp với thiện ý như vậy (khi 
chúng chín mùi) có thể tạo ra sức khoẻ và sống lâu trong một 
kiếp sống làm người. Do đó, nếu quý vị muốn được khoẻ 
mạnh và sống lâu, hãy thanh tịnh giới của mình, đừng làm 
hại hay giết hại các chúng sanh, đồng thời cố gắng tu tập bốn 
phạm trú. Vì như Đức Phật nói: 636 

Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một 
người đức hạnh được thành tựu nhờ sự trong sạch của 
giới. 

TÔN GIẢ BÃKULA VÔ BỆNH 

Một ví dụ điển hình về giới thanh tịnh cùng với bốn 
phạm trú như vừa nêu là trường hợp của Tôn giả Bãkula. 637 
Một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, ngài là một 
Bà-la-môn đa văn. Với ước nguyện muốn thăng hoa hạnh 
phúc của mình trong những kiếp sống tưong lai, ngài chọn 
sống đời đạo sĩ ở trong rừng. Tại đó, ngài đạt được sự thiện 
xảo trong tám thiền chứng và năm thần thông hiệp thế. 638 Và 


A.VIII.I.iv.5 ‘Dãn-Ũpapatti-Suttam’ (‘Kinh‘Kinh Thọ Sanh Do Bố Thí’ 
Đức Phật giải thích ước nguyện tái sanh được thành tựu đối với những người 
có giới đức làm việc bố thí hay cúng dường. Xem thêm ghi chú cuối chương 
59, trang 74/Tập I. 

637 M.III.iii.4 ‘Bãkula Suttam’ (‘Kinh Bãkula’) 

638 Tám thiền chúng: bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc; năm thần thông: 
xem ghi chú 207 trang 162/Tập I. 




Vận Hành Của Nghiệp 



rôi ngài sử dụng ‘thời giờ quý giá’[245] của mình đê hiện tại 
lạc trú (hưởng hạnh phúc, an lạc của thiền). 

Lúc bấy giờ, Đức Phật Anomadassĩ đã xuất hiện trên 
thế gian. 639 Một hôm Bãkula có dịp đuợc nghe Đức Phật 
thuyết pháp, và xin quy y Tam Bảo. 

Lần nọ, Đức Phật bị bệnh đau bụng, Bãkula đã cúng 
duờng thuốc và trị đuợc bệnh cho ngài. Cúng duờng của 
Bãkula đã hoàn thành bốn pháp: 

1. Nguời cúng duờng, Bãkula, là nguời giới đức. 
Hon nữa, giới của ngài còn đuợc củng cố bằng 
tám thiền chứng và năm thần thông hiệp thế, vì 
chúng đè nén những triền cái cho ngài trong 
một thời gian lâu dài. Và ngài cũng đã quy y 
Tam Bảo. 

2. Nguời thọ nhận, Đức Phật, đuợc xem là bậc 
giới đức nhất trong toàn cõi thế gian. 

3. Vật cúng duờng, thuốc trị bệnh, có đuợc một 
cách chân chánh, tức là lấy đuợc từ trong rừng. 

4. Nguời cúng duờng có một nội tâm hoan hỷ, 
không ô nhiễm truớc lúc cúng duờng, trong lúc 
cúng duờng và sau khi cúng duờng. Nghĩa là 
vào lúc đó, tâm ngài thoát khởi những phiền 
não. Ngài không tìm kiếm điều gì từ noi Đức 


639 


Xem Thụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuôi Tập II. 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


605 


Phật, ngoại trừ các Ba-la-mật. 640 Ngài biết quả 
của nghiệp này sẽ rất lớn, bởi vì ngài có thiên 
nhãn thông, biết được những vận hành của 
nghiệp. 

Trong kinh ‘Phân Biệt Cúng Dường’, Đức Phật giải 
thích rằng nếu một nghiệp được hoàn thành với bốn pháp 
như vậy sẽ có quả rất lớn, và chắc chắn sẽ tạo ra quả tròn đủ 

,_ ^641 

của nó: 

[ 1 ] Khi một người giới đức cúng dường một vật, 

[2] kiếm được một cách chân chánh, hay kiếm được 
đúng pháp, 

[3] đến một người giới đức 

[4] với tấm lòng chân thật, đặt niềm tin nơi quả của 
nghiệp là rất lớn, vật thi đỏ sẽ cho quả tròn đủ, Như Lai 
tuyên bố như vậy. 

Cúng dường của Bãkula đã hoàn thành bốn điều kiện 
này, và điều đó có nghĩa là nó sẽ cho quả tròn đủ. 

Sau đó, khi Đức Phật bình phục và khoẻ mạnh trở lại, 
Bãkula đã đi đến gặp Đức Phật và phát nguyện rằng: 

Bạch Đức Thế Tôn, nhờ thuốc của con mà Như Lai 
đã bình phục. Do thiện nghiệp này, cầu mong cho bất kỳ 
kiếp sống nào con sinh ra, sẽ không có một chứng bệnh 
nào xuất hiện trên thân con dù chỉ trong vài giây. 


640 Ba-la-mật: xem ghi chú 123 trang 110/Tập I 

641 M.III.iv.12 ‘Dakkhinã-Vibhanga Suttam’ (‘Kinh Phân Biệt Cúng Dường’) 




6o6 


Vận Hành Của Nghiệp 


Do nghiệp mạnh mẽ và trong sạch của ngài, cùng với 
lời nguyện này, trong bất kỳ kiếp sống nào sanh ra ngài 
không bao giờ phải nếm mùi bệnh hoạn, dù chỉ trong vài 
giây. Vận hành của nghiệp là thế. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật nói trong ‘Dãn-ũpapatti- 
Suttam’ (‘Kinh Thọ Sanh Do Bố Thí’): 642 


Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một 
người đức hạnh được thành tựu nhờ sự trong sạch của 
giới. 

Neu quý vị muốn hoàn thành những nghiệp cao 
thuợng khi làm việc bố thí hay cúng duờng quý vị nên noi 
theo tấm guong của ngài Bãkula. 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Anomadassĩ, 
Bãkula đã hoàn thành rất nhiều ba-la-mật, kể cả ba-la-mật 
thiền, trong khoảng một trăm ngàn năm. Ngài đã duy trì 
đuợc thiền cho đến lúc chết, vì thế nó trở thành một trọng 
nghiệp thiện, và ngài đuợc tái sanh trong cõi Phạm Thiên. 643 
Ngài cứ luân phiên lúc tái sanh thiên giới, lúc tái sanh cõi 
nhân loại nhu vậy trong khoảng một A-tăng-kỳ kiếp, và 
không bao giờ bị một chứng bệnh nào cả. 

Đến thòi kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Padumuttara, 644 


Bakula là một gia chủ trong kinh thành Hariisavati. Khi nghe 
Đức Phật tuyên bố một vị Tỳ-kheo nọ là đệ nhất về sức khoẻ 


642 A.VIII.I.iv.5 ‘Dãn-Ũpapatti-Suttam’ (‘Kinh Thọ Sanh Do Bố Thí’ Đức 
Phật giải thích ước nguyện tái sanh được thành tựu đối với những người có giới 
đức làm việc bố thí hay cúng dường. Xem thêm ghi chú cuối chương 59, trang 
80/TậpI. 

643 trọng nghiệp thiện: về chi tiết, xem ‘Trọng Nghiệp Thiện’ trang 359/Tập I 

644 Xem Thụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập II. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


607 


(vô bệnh đệ nhât), ngài đã phát nguyện được trở thành một 
vị tỳ kheo đệ nhất như vậy trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức 
Phật tưong lai. Cho đến lúc đó ngài đã hoàn thành được 
nhiều thiện nghiệp, như cúng dường tứ vật dụng đến Đức 
Phật và Chúng Tăng. Đức Phật Padumuttara thấy rằng 
Bãkula sẽ hoàn thành được những ba-la-mật cần thiết để 
thành tựu lời nguyện này, và thọ ký rằng điều này sẽ xảy ra 
trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. Suốt kiếp 
sống trường thọ một trăm ngàn năm ấy, Bãkula đã hoàn 
thành nhiều thiện nghiệp như bố thí, trì giới và tu tập thiền 
chỉ cũng như minh sát cho đến Hành Xả Trí (Sahkhãr- 
Upekkhã-Nãna) , 645 

Trước thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Vipassĩ (Tỳ- 
bà-thi), ngài tái sanh ở xứ Bandhumatĩ, ở đây ngài cũng xuất 
gia đạo sĩ. Khi đức bồ-tát thành Phật, Bãkula trong kiếp đó 
cũng gặp Đức Phật, và quy y Tam Bảo. Tuy nhiên, dù có đức 
tin noi Đức Phật, ngài vẫn không thể từ bở đời sống đạo sĩ 
của mình. Mặc dù vậy, ngài cũng lắng nghe những bài Pháp 
của Đức Phật, và trong khoảng một trăm ngàn năm, ngài đã 
hành thiền chỉ và thiền minh sát theo những chỉ dẫn của Đức 
Phật tại noi trú ngụ của ngài trong rừng. Thêm nữa, với năng 
lực thần thông, ngài còn đi hái thảo dược ở trong rừng, làm 
thành thuốc, và dâng cúng cho các vị tỳ kheo bệnh. Khi làm 
điều này, tư (cetanã) của ngài chỉ là để chữa bệnh cho các Tỳ 
kheo mà thôi: có lần, ngài đã chữa lành bệnh cho nhiều vị Tỳ 
kheo do hít phải mùi của những bông hoa độc. Trong kiếp 
đó, một lần nữa ngài đã duy trì được thiền cho đến lúc chết, 


645 


Hành Xả Trí (Sankhar-Upekkha-Nana): xem trang 222/ Tập I 




6o8 


Vận Hành Của Nghiệp 


điều này có nghĩa rằng ngài lại được tái sanh trong cõi Phạm 
Thiên. Và trong khoảng chín mưoi mốt kiếp, ngài luân lưu 
hết cõi chư thiên này đến cõi chư thiên khác, với đôi lúc làm 
người. 

Đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, 646 ngài 
sanh làm người, và đã hoàn thành được nhiều thiện nghiệp 
nhờ tu sửa các tu viện cũ kỹ, hư hỏng, và giúp các vị Tỳ 
kheo bệnh được khoẻ mạnh. Do thiện nghiệp này, và cũng 
do thiện nghiệp tiền kiếp đã chữa lành bệnh cho Đức Phật 
Anomadassĩ, Bãkula đã hưởng được sự trường thọ và sức 
khoẻ hoàn hảo trong mọi kiếp sống. 

Trước khi Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện, 
ngài tái sanh ở xứ Kosambĩ, trong gia đình của một viên hội 
đồng tỉnh. Một hôm, trong khi người vú đang tắm cho ngài ở 
bến sông Yamunã, thì bị tuột tay đánh roi ngài xuống nước, 
và một con cá lớn đã nuốt lấy ngài: nhưng ngài không chết. 
Mạng sống của ngài được giữ gìn bằng năng lực của sự 
thanh tịnh trong kiếp cuối; đó là sự thể hiện của trí biến mãn 
thần biến (nãna-vipphãra iddhi). 647 Năng lực thần thông này 
xuất hiện là do ba-la-mật của ngài quá nhiều đến nồi ngài 
không thể chết mà không đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí: điều 
này là chăc chăn đôi với cai chet cuoi cùng của ngai. 

Con cá sau khi nuốt Bãkula đã bị một nguời đánh cá 
bắt đuợc, và bán cho vợ của một viên hội đồng tỉnh khác ở 


646 Xem Thụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập II. 

647 Cũng còn gọi là ‘Đạt được nhò' sự Can Thiệp của Trí’. Đây là một trong 
mười pháp thần thông (iddhi). 

648 VsM.xii.373 ‘Iddhividha-Niddeso’ (‘Giaỉ Thích về Các Thần Thông’) 
pp.xii.27 




Pa-Auk Tawỵa Sayadaw 


609 


Bãrãnasĩ. Khi con cá được mổ ra, người ta phát hiện đứa bé 
không bị tổn thương gì, và vợ của viên hội đồng đã nhận 
nuôi đứa bé như con trai của mình. Câu chuyện sau đó lan 
truyền đến xứ Kosambĩ, cha mẹ của Bãkula đã đi đến 
Bãrãnasĩ để đòi lại con của mình. Nhưng người mẹ nuôi từ 
chối. Trường họp của họ đã được đưa lên đức vua, và nhà 
vua ban lệnh cả hai gia đình cùng chia phần nuôi dưỡng 
Bãkula: đó là lý do vì sao tên của ngài được gọi là Bãkula 
(bã = hai; kula = gia đình). Sau khi sống một đời sống vinh 
hoa, ở tuổi tám mươi, một lần Bãkula đi nghe Pháp của Đức 
Phật chúng ta, và có được niềm tin nơi Tam Bảo, lần này 
ngài xuất gia làm Tỳ-kheo. Chỉ trong vòng tám ngày sau thọ 
giới ngài trở thành một bậc Thánh A-la-hán với tứ tuệ phân 


tích. 


649 


Bãkula được Đức Phật tuyên bô là vị đệ tử có sức 
khoẻ tốt đệ nhất. Ngài cũng là một trong bốn vị Tỳ-kheo có 
đại thần thông (mah-ãbhinM) 650 trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật chúng ta. Ngài sống đời Tỳ-kheo trong tám mươi 
năm, và đến tuổi một trăm sáu mươi, ngài nhập Niết Bàn Tối 
Hậu (Parinỉbbãna) khi đang ngồi trên giàn thiêu. Sự trường 
thọ và sức khoẻ hoàn hảo của ngài là do thiện nghiệp mà 
ngài đã hoàn thành trong những kiếp sống trước, dựa trên 
giới thanh tịnh. 

Ở đây, tôi muốn bàn thêm một ít về những vận hành 
của nghiệp. Khi Bãkula cúng dường thuốc trị bệnh đến Đức 
Phật Anomadassĩ, ước mong được thấy Đức Phật khoẻ mạnh 


649 tứ tuệ phân tích: xem ghi chú 625 trang 592. 

650 Ba vị kia là Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-Kiền-Liên, và Tỳ-kheo Ni 
Bhaddakaccãnã Yasodharã. 




610 


Vận Hành Của Nghiệp 


của ngài rất mãnh liệt: tư (cetanã) của ngài rất mạnh. Và khi 
ngài chữa bệnh cho các vị Tỳ-kheo trong Giáo Pháp của Đức 
Phật Vipassĩ cũng vậy, ước mong được thấy họ khoẻ mạnh 
rất lớn: như vậy tư của ngài trong trường họp này cũng rất 
mạnh. Nói chung, ước mong thấy các con người giới đức 
được khoẻ mạnh là nghiệp chí thiện, nó làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp hoặc trì nghiệp để giữ cho một người được khoẻ 
mạnh trong các kiếp sống tưong lai. 

Quý vị có muốn được tái sanh cõi tròi không? Quý vị 
cỏ muốn được một kiếp người trường thọ và khoẻ mạnh 
không? Neu quý vị muốn như vậy, quý vị nên cố gắng là một 
người không đả thưong và giết hại những chúng sanh khác, 
và cố gắng học theo những gì Bãkula đã làm, đó là: 

• Quý vị phải cố gắng làm cho hạnh (carana) của 
mình được thanh tịnh bằng cách giữ giới. 

• Quý vị phải bố thí thuốc và thuốc trị bệnh đến 
những người giới đức với tất cả tấm lòng của 
mình, đó là, bố thí mà không mong đợi người thọ 
nhận đáp trả điều gì. 

• Quý vị phải tu tập thiền chỉ (samatha) và thiền 
minh sát (vipassanã) cho đến khi thành công, và 
phải chắc chắn là mình thông thạo bốn phạm trú 
(từ, bi, hỷ và xả). 

Sở dĩ một người đả thưong và sát hại những chúng 
sanh khác là vì phiền não (tham, sân, si). Chúng không tạo ra 
tái sanh trên cõi trời, và cũng không tạo ra một kiếp sống 
làm người trường thọ và khoẻ mạnh: chúng chỉ tạo ra tái 
sanh trong bốn cõi khổ, và một kiếp sống làm người đoản 
thọ và lắm phiền muộn. Vận hành của nghiệp là thế. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


611 


Những vận hành của nghiệp như vậy là lý do tại sao 
Đức Phật nói: 651 

Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một 
người đức hạnh được thành tựu nhờ sự trong sạch của 
giới. 

Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ năm của 
Đức Phật cho thanh niên Subha. 

LÀ NGƯỜI PHẢN Nộ, CÁU KỈNH 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông hay phân nộ, nhiều phật ý. Bị nói đến một chút 
thời bất bình, phân nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phân 
nộ, sân hận, tức tối. Do nghiệp ẩy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ẩy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu 
người ấy được đi đến loài Người, chỗ nào người ẩy sanh 
ra, người ấy phải bị xấu sắc. 652 

Đây là con đường, này Thanh niên, đưa đến xẩu 
sắc, đó là phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, 
sân hận, tức tối. 


651 A.VIII.I.iv.5 ‘Dãn-ữpapatti-Suttam’ (‘Kinh Thọ Sanh Do Bố Thí’ Đức 
Phật giải thích ước nguyện tái sanh được thành tựu đối với những người có giới 
đức làm việc bố thí hay cúng dường. Xem thêm ghi chú cuối chương 59, trang 
74/Tập I. 

652 Đức Phật cúng giải thích điều này cho Hoàng Hậu Mallikã: xem ‘Hoàng 
Hậu Mallikã’ trang 369/Tập I. 




612 


Vận Hành Của Nghiệp 


PANCAPÃPĨ CAU CÓ 

Một ví dụ điển hình của phẫn nộ dẫn đến xấu sắc là 
Pancapãpĩ. 653 Cô là con gái của một người đàn ông nghèo ở 
Bãrãnasĩ. Tay, chân, miệng, mắt và mũi của cô rất ư là xấu, 
đó là lý do vì sao cô lại được gọi là Pancapãpĩ (người cỏ năm 
khuyết điểm). Nhưng bù lại cô có một thứ rất tốt, đó là sự 
xúc chạm của cô. Xúc giác của cô cực kỳ dễ chịu. Đó là do 
nghiệp thiện cô đã hoàn thành trong môt kiếp trước. 

Trong một kiếp qúa khứ, cô cũng là con gái của một 
người đàn ông nghèo ở kinh thành Bãrãnasĩ. Ngày nọ, một vị 
Phật Độc Giác (Paccekabuddha) đi khất thực ở Bãrãnasĩ để 
xin một ít đất sét về vá lại bức vách hư noi ngài trú 
ngụ. 654 Khi nhìn thấy Pancapãpĩ đang nhào đất sét (vì nhà cô 
làm đồ gốm), ngài dừng lại trước cửa nhà và đứng yên lặng. 
Cô đoán ra điều ngài muốn, và ném cho ngài một cái nhìn 
giận dữ. Mặc dù vậy, cô vẫn cúng dường cho ngài một cục 
đất sét. Việc cúng dường này là một thiện nghiệp, nhưng 
phối họp với phẫn nộ. Mặc dù nó làm nhiệm vụ như một 
sanh nghiệp để tạo ra tải sanh làm người, song sự phẫn nộ 
của cô ta đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp khiến cho cô 
nhìn rất xấu. Đồng thời nghiệp cúng dường mang tính đồng 
nhất cũng làm nhiệm vụ như trì nghiệp khiến cho xúc giác 
của cô vô cùng êm dịu. Cuối cùng thì nghiệp ấy vẫn cho 
những kết quả tốt. 

653 JA.XXI.iv.4 ‘Kunãla-Jãtaka-Vannanã (‘Mô Tả Tiền Thân Kunãla’) 

654 Đối với các vị tu sĩ ở Ấn Độ cổ xưa, đi khất thực phi thời, khi các vị cần đến 
những vật dụng khác là một thói quen. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


613 


Một hôm cô tình cờ chạm vào người Baka, vua của 
xứ Bãrãnasĩ. Sự xúc chạm của cô êm dịu đến nỗi đức vua 
phải điên cuồng với sự thèm muốn. Ngài đã cải dạng thành 
dân thường để đến viếng nhà cô, và xin cưới cô làm vợ. 
Nhưng đức vua ngại không dám tấn phong cô làm chánh 
cung hoàng hậu, vì cô quá xấu; e rằng mọi người sẽ chế giễu 
mình. Vì thế đức vua khéo sắp đặt cho tất cả đàn ông trong 
xứ được chạm vào xúc giác của cô, và bọn họ cũng nổi điên 
với sự thèm muốn như ngài. Sau đó, vua đã có thể an toàn 
tấn phong cô làm chánh cung hoàng hậu. Tuy nhiên những 
bà hoàng hậu khác trở nên ganh tỵ, và bí mật cho người bắt 
cô thả trôi sông trên một chiếc thuyền. Pavariya, vua nước 
láng giềng, đã cứu được cô và tuyên bố cô thuộc quyền sở 
hữu của ông. Hai vị vua chuẩn bị chiến tranh nhằm chiếm 
hữu cô, nhưng sau đó đã đồng ý để Pancapãpĩ mồi tuần sống 
với một vị vua. Vận hành của nghiệp là thế, đó là lý do tại 
sao Đức Phật nói với thanh niên Subha: 

Nghiệp phân biệt các chủng sanh, nghĩa là, có 
người hạ liệt và người ưu thắng. 

SUPPABUDDHA LĂNG MẠ 

Một ví dụ điển hình khác về sự phẫn nộ đưa đến xấu 
sắc là Suppabuddha, người hủi nghèo ở kinh thành Rặịagaha. 
Ồng thực hành tam học dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật. Ông 
đã làm trong sạch hạnh (carana) của mình bằng giới, lắng 
nghe Pháp với tâm cung kính và thực hành thiền chỉ và thiền 
minh sát thuần thục. Một hôm, khi đang nghe Đức Phật 
giảng Pháp, ông trở thành bậc Thảnh Nhập Lưu (,sot-Ãpanna): 




Vận Hành Của Nghiệp 



một bậc Nhập Lưu, nhưng là người hủi. Ồng bị hủi như thế 
nào? Loại nghiệp nào là nguyên nhân khiến ông bị như 

thế? 655 

Các vi Tỳ-kheo đã hỏi Đức Phật câu hỏi này, và được 
Đức Phật giải thích: Trong một tiền kiếp trước, Suppabuddha 
là con trai của một viên trưởng khố, một thương gia rất giàu 
ở Rãjagaha. Một hôm, ông cùng với đoàn tuỳ tùng đi đến 
một khu vườn khả ái. Ông mong đợi được khoe khoang sự 
giàu có của mình, và có được nhiều người cung kính. Nhưng 
khi đi gần đến khu vườn khả ái ấy, ông nhận ra rằng chẳng 
có người nào chú ý đến ông: mọi người đang tập trung vào 
Đức Phật Độc Giác Tagarasikhĩ. Suppabuddha đã tích tạo rất 
nhiều bất thiện nghiệp trên đường đi bởi vì ông cảm thấy thất 
vọng. Ông phẫn nộ khi thấy mọi người không ai để ý tới 
ông, mà chỉ cung kính Đức Phật Độc Giác, mà vị này thì chỉ 
mặc mồi một tấm y bá-nạp. Vì thế khi Suppabuddha tiến đến 
gần Đức Phật Độc Giác, ông đã nhổ nước miếng vào ngài, và 
nói: ‘Cái đồ hủi này, ăn mặc rách rưới như người hủi mà đi 
đây đi đó! Rồi ông xoay lưng phía trái, và bở đi. 

Sau khi lăng mạ Đức Phật Độc Giác như vậy, cả ngày 
hôm đó và hôm sau, ông cứ nhớ đi nhớ lại cảnh ấy với sự tức 
tối. Kiêu hãnh vì là con của một vị trưởng khố, ông đã hoàn 
thành hàng tỷ bất thiện nghiệp theo cách này. Vào lúc chết, 
một trong những nghiệp ấy đã làm nhiệm vụ như sanh 
nghiệp, và tạo ra tái sanh trong địa ngục. Ở địa ngục, ông đã 
trải qua những khổ đau khủng khiếp trong hàng triệu năm. 


655 U.V.3 ‘Suppabuddha-Kutthi-Suttam’ (‘Kinh Người Cùi Suppabuddha’): và 
cũng được mô tả trong DhPA.vi.6 ‘Suppabuddha-Kutthi-Vatthu’ (‘Chuyện 
Người Cùi Suppabuddha’) 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


615 


Đến thời Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, một thiện nghiệp 
đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh như một 
con người. Nhưng hạnh phúc làm người của ông bị chướng 
ngại bởi ‘những chướng nghiệp làm người hủi’, và ông trở 
thành một người bất hạnh nhất ở kinh thành Rãjagaha. 
Những vận hành của nghiệp như vậy là lý do khiến Đức Phật 
phải nói trong ‘Kinh Kokãlika’: 656 

‘Phàm con người đã sanh, Sanh với bủa trong 
miệng, Kẻ ngu khi nói bậy, Tự chặt đứt lấy thân. ’ 

Tuy nhiên, trong kiếp này, Suppabuddha đã đạt được 
phước báu của Bậc Thánh Nhập Lưu. Ồng đi đến Đức Phật, 
đảnh lễ và xin quy y Tam Bảo. Trên đường trở về thành 
Vưong Xá, một dạ-xoa dưới lốt con bò đã húc ông chết. Đây 
cũng chính là dạ-xoa đã giết chết Tambadãthika, người đao 
phủ, Pukkusãti, và đạo sĩ Bãhiya Dãmcĩriya, mà chúng tôi đã 


656 S.I.VI. i.10 ‘Kokãlika-Suttam’ (‘Kinh ‘Kokãlika’). Kokãlika là một vị Tỳ- 
kheo đã chỉ trích Tôn giả Xá-lợi-Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Do nghiệp đó 
ông đã bị một chứng bệnh về da vô cùng khủng khiếp: “Tỷ-kheo Kokàlika ra đi 
không được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột cải. Từ 
hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn 
lên bằng hột đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng rolatthi (hột 
cây jujube, cây táo). Từ hột rolatthi, chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột 
kolama, chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả amala, chúng lớn 
lên bằng quả beluva chưa chín. Từ quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng 
quả billa. Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt võ' ra, chảy máu và mủ. Rồi 
Tỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, Tỷ-kheo 
Kokàlika sanh trong địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả 
Sàriputta và Moggallàna.” 




616 


Vận Hành Của Nghiệp 


đề cập ở trước. 657 Tại sao dạ-xoa lại giết chết bốn người 
này? 


GAIĐIEMBAOTHU 

Bốn người đàn ông bị dạ-xoa này giết từng là bốn quý 
tử của những thương gia giàu có trong một kiếp quá khứ. Dạ 
xoa giết họ dưới lốt một con bò là một nữ dạ-xoa (yakkhinĩ): 
trong tiền kiếp đó là một cô gái điếm và bị bốn cậu ấm này 
dụ đưa đến lạc viên. Sau khi hành lạc với cô ta xong, họ đã 
giết chết và lấy hết nữ trang của cô, kể cả tiền mà họ đã trả 
cho cô ta. Vào lúc chết, cô thề sẽ báo thù. Và cô đã giết chết 
họ trong hơn một trăm kiếp. 

Như vậy, Suppabuddha, trong vô lượng kiếp quá khứ 
đã tích tạo không biết bao nhiêu là nghiệp bất thiện. Lăng mạ 
một vị Phật Độc Giác, và sau đó nhớ đến sự kiện này với 
tâm sân hận, cũng như đã tham gia vào vụ giết hại cô gái 
điếm. Chỉ với hai hành động này thôi, ông đã hoàn thành vô 
số bất thiện nghiệp: một số trong đó sẽ chín mùi như những 
sanh nghiệp, một số như trì nghiệp, một số như chướng 
nghiệp, và một số như đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp là những 
nghiệp được cảm thọ quả trong một kiếp về sau nào đó 


657 về người đao phủ, xem lại trang 370/Tập I. về Pukkusãti, xem trang 467, 
và về Bãhiya Dãrucĩriya, xem trang 407. 

658 DhPA.vi.6 ‘Suppabuddha-Kutthi-Vatthu , (‘Chuyện Người Hủi 
Suppabuddha’) 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


617 


(aparãpariya-vedanỉiya-kamma: hậu bảo nghiệpj: một đoạn 
nghiệp hiện tại đã cắt đứt sanh nghiệp thiện tạo ra tái sanh 
làm người của ông ta. Nhưng nỏ không thể làm cho quả 
riêng của nó phát sanh, bởi vì tất cả những bất thiện nghiệp 
tạo ra tái sanh trong bốn ác đạo đã trở thành vô hiệu lực như 
kết quả của Nhập Lưu Thánh Đạo Trí. Tuy nhiên, ở đây 
đoạn nghiệp đã cho phép sanh nghiệp thiện khác tạo ra tái 
sanh trong cung trời Đâu-Suất (Tãvatỉmsã). Vận hành của 
nghiệp là thế. 

Bây giờ, chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ sáu của 
Đức Phật cho thanh niên Subha. 

LÀ NGƯỜI KHÔNG PHẪN NỘ, CÁU KỈNH. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không phân nộ, không nhiều phật ý, dầu 
cho bị nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân 
hận, chống đối, và không tỏ lộ phân nộ, sân hận, bất mãn. 
Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thủ, Thiên giới, nếu người ẩy đi 
đến loài Người, chỗ nào người ẩy sanh ra, người ẩy đẹp 
sắc (pasadika: hoan hỷ) 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến đẹp sắc, 
tức là không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói 
đến nhiều, cũng không bất bình, phân nộ, sân hận, chống 
đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 




618 


Vận Hành Của Nghiệp 


TÔN GIẢ SUBHỮnTỪBI 

Một ví dụ điển hình của sự thân thiện đưa đến đẹp sắc 
là Tôn giả Tu-bồ-đề (Subhũti ), 659 Trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật Padumuttara, 660 ngài sanh trong một gia đình giàu 
có và được gọi là Nanda. về sau ngài trở thành một đạo sĩ, 
người lãnh đạo tinh thần của bốn mưoi-bốn ngàn vị đạo sĩ 
(isi ). 66ỉ Họ sống trong một khu rừng gần một ngọn núi lớn, tu 
tập thiền chỉ, và tất cả đều thiện xảo trong tám thiền chứng 
và năm thần thông hiệp thế. 662 

Một hôm Đức Phật và một trăm ngàn vị A-la-hán đến 
thăm họ bằng đường hư không. Các vị đạo sĩ rất hoan hỷ, chỉ 
trong ít phút, họ dùng năng lực thần thông của mình đi gôm 
những bông hoa và trải làm chồ ngồi cho khách. Sau khi 
ngồi trên chồ đã soạn, các vị khách nhập vào diệt tận định 
(nỉrodha-samãpattỉ ), một định chứng diệt tạm thời tâm và sắc 
do tâm tạo. 663 Và trong bảy ngày đó, Nanda đứng đằng sau 
Đức Phật cầm một tán dù bằng hoa che cho ngài. Ở đây, quý 
vị thấy sự kiên nhẫn của ngài to lớn biết dường nào! Trong 

659 AA.I.xix.2 ‘Subhũti-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Tôn giả Subhũti’) 

660 Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập II. 

661 Thân phận đaọ sĩ của họ không phải là tình trạng sống cô độc, mà chỉ là 
sống trong rừng, xa lánh xã hội. 

662 Tám thiền chứng: bốn thiền vô sắc và bốn thiền vô sắc; các năng lực thần 
thông: xem ghi chú 207, trang 162/Tập I 

663 diệt tận định hay chứng diệt: xem ghi chú 389, trang 318/Tập I 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 



suốt thời gian ngài tích tạo những thiện nghiệp, ngài đã 
không nhúc nhích trong bảy ngày! Ngài không nằm xuống 
nghỉ, không ăn uống, không đi vệ sinh. Và tâm ngài hoàn 
toàn tập trung. Sở dĩ ngài làm đuợc điều này là do ngài đã 
thuần thục trong tám thiền chứng, và năm thần thông hiệp 
thế. Với tâm định ngài đứng đằng sau Đức Phật, cầm một tán 
dù bằng hoa, che cho Đức Phật trong suốt bảy ngày. 

Quý vị thử tuởng tuợng con số những thiện nghiệp đã 
phát sanh xem! Ngay cả trong một cái búng tay đã có nhiều 
ngàn triệu tiến trình ý môn sanh lên và diệt, mồi tiến trình 
với bảy tốc hành tâm, mồi tốc hành tâm đều có tu (cetanã) 
hay sự cố ý vốn tạo thành nghiệp (kamma). Nhu vậy chúng ta 
có thể hiểu đuợc rằng thiện nghiệp phát sanh trong những 
tiến trình ý môn của Nanda là không thể tính kể. 

Nghiệp của các tiến trình tâm ấy là thiện pháp dục 
giới (kãm-ãvãcãra kusaỉa dhamma). Và năm tốc hành tâm giữa 
trong số bảy tốc hành đó đuợc xem là mạnh nhất, chúng tạo 
thành những hậu báo nghiệp (aparãparỉya-vedanĩya-kamma), 
sẽ đuợc cảm thọ trong một kiếp tuông lai nào đó sau kiếp kế 
cho đến lúc Bát-Niết-Bàn (sự diệt tối hậu) của một nguời. 
Những nghiệp nhu vậy có thể tạo ra quả thù thắng nhất ở cõi 
dục trong một thời gian rất dài. 

Khi Đức Phật và các vị A-la-hán xuất khỏi diệt tận 
định, đó là thời gian thuận lợi nhất để cúng duòng đến các 




620 


Vận Hành Của Nghiệp 


vị. 664 Và các vị đạo sĩ đã cúng dường các loại trái cây cũng 
như bông hoa có được một cách chân chánh từ trong rừng, 
đến Đức Phật và Chúng Tăng. Kế đó Đức Phật đã yêu cầu 
một trong số các vị tỳ-kheo, thuần thục trong việc thọ nhận 
của cúng dường, và thuần thục trong thiền tâm từ, để thuyết 
pháp khích lệ (anumodanã - tuỳ hỷ pháp). 665 

Cuối bài pháp khích lệ, các vị đạo sĩ đều trở thành 
Thánh A-la-hán, ngoại trừ Nanda. Vì sao? Bởi vì tâm vị ấy 
đang gắn chặt vào sự lỗi lạc của vị tỳ-kheo thuyết pháp. Do 
đó, vị ấy không đắc một Đạo Quả nào. 

Khi khám phá ra những đức tính nổi bật của vị tỳ 
kheo ấy, Nanda quyết định rằng mình cũng sẽ đạt được địa 
vị kiệt xuất như vậy. Sự quyết định của ngài được kèm theo 
bởi năm yếu tố: 

1. Giới của ngài trong sạch và toả sảng giống như một 
viên ngọc trai, nhất là được kèm theo bởi tám thiền chứng và 
thần thông. 

2. Những vật cúng dường của ngài có được một cách 
chân chánh. 

3. Thiền của ngài đã đè nén các phiền não tham, sân 
và ngã mạn, nhờ vậy tâm ngài được trong sạch và vô nhiễm 


664 Để có một sự giải thích chi tiết về thời gian thuận lợi nhất cho một cúng 
dường đến bậc Thánh A-la-hán, xem ‘Quả Hiện Tại của Thiện Nghiệp’, trang 
317/Tập I. 

665 Tuỳ hỷ pháp, xem ghi chú 398, trang 322/Tập I 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


621 


trước, trong và sau khi cúng dường: ngài không mong đợi 
điều gì từ Đức Phật và Tăng Chúng. 

4. Vì ngài có thiên nhãn thông nên ngài thấy rõ và 
hiểu rõ những vận hành của nghiệp: điều đó có nghĩa là ngài 
có đức tin đầy đủ noi quả của nghiệp (ngài tin rằng quả của 
nghiệp ấy sẽ là rất lớn). 

5. Người thọ nhận ở đây là một phước điền vô 
thượng, bởi vì ngoài Đức Phật các vị còn lại đều là Thánh A- 
la-hán. Hon nữa cúng dường còn được làm ở thời gian thuận 
lợi nhất, vì các vị vừa xuất khỏi diệt tận định (nirodha- 
samãpatti). 

Với những yếu tố này, chắc chắn quyết định của 
Nanda sẽ trở thành sự thật. Và quả thực như vậy, Đức Phật 
Padumuttara đã thọ ký rằng Nanda, trong thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật Gotama, sẽ là một vị Tỳ-kheo tinh thông thiền 
tâm từ và xuất chúng trong việc thọ nhận của cúng dường. 

Trong kiếp ấy Nanda, dù có đức tin noi Đức Phật, vẫn 
không trở thành một vị Tỳ-kheo, vì vị ấy quá dính mắc vào 
đời sống đạo sĩ của mình. Tuy nhiên, ngài thường xuyên đi 
đến viếng thăm Đức Phật và nghe Pháp. Ngài đã thực hành 
thiền chỉ và thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. 
Ngài chú trọng việc hành thiền tâm từ, và dựa trên thiền đó, 
ngài phát triển minh sát lên đến Hành Xả Trí (Scthkhãr- 
Upekkhã-Nũna) , 666 Nhờ thiện xảo trong thiền, ngài có thể duy 

666 


Hành Xả Trí: xem trang 223. 




622 


Vận Hành Của Nghiệp 


trì thiên của mình cho đên lúc chêt, điêu này có nghĩa răng 
một trong những thiện nghiệp thiền của ngài đã trở thành 
trọng nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái 
sanh trong cõi Phạm Thiên. 667 

Ở đây, tôi muốn bàn thêm một ít về những vận hành 
của nghiệp trong liên quan với pháp duyên sanh (patỉcca 
samuppãda). Sau khi Nanda cúng dường trái cây và bông hoa 
đến Đức Phật và Tăng Chúng, ngài quyết định trở thành một 
vị Tỳ-kheo tinh thông trong thiền tâm từ, và xuất sắc trong 
việc thọ nhận của cúng dường. Sự quyết định này dù cao 
thượng nhưng vẫn dựa trên vô minh và tham ái. Như thế 
nào? 

Thân và tâm của chúng ta chỉ gồm có danh và sắc 
chân đế. Nếu chúng ta thấy được như vậy, quan kiến của 
chúng ta là đúng hay Chánh Kiến (sammã-ditthi), đây là minh 
sát trí (vipassanã-nãna) . Nhưng nếu chúng ta thấy danh và 
sắc này như một người đàn ông, đàn bà, Tỳ-kheo hay Tỳ- 
kheo ni, thì cái thấy đó là sai, là tà kiến (micchã-dựthi), đi 
kèm theo bởi vô minh hay si (moha). Điều này có nghĩa rằng 
quan kiến của Nanda về một vị Tỳ-kheo tinh thông trong 
thiền tâm từ và xuất chúng trong việc thọ nhận của cúng 
dường là một sự thể hiện của vô minh hay si. Dựa vào quan 
kiến si mê ấy, ngài quyết định trở thành một vị Tỳ-kheo với 
những phẩm hạnh như vậy, đây là tham ái (tanhã). Và ái của 


667 


Xem ‘Trọng Nghiệp Thiện’, trang 353. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


623 


ngài được lập đi lập lại, chấp chặt vào kiếp sống của một vị 
Tỳ-kheo, là thủ (upãdãna). Vô minh, ái và thủ được gọi là 
vòng phiền não (kilesa-vatta: phiền não luân), bởi vì chúng là 
những phiền não tạo ra vòng tái sanh luân hồi (sathsãra). 668 

Nưong vô minh, ái và thủ này Nanda đã hoàn thành 
những thiện nghiệp cao thượng, đó là cúng dường trái cây và 
bông hoa đến Đức Phật cũng như Tăng Chúng, phước điền 
vô thượng ở thế gian (anuttaram puMa-kkhettam 
/ơ/amơý 669 Nhừng thiện nghiệp ấy gọi là hành (sahkhãra). Các 
hành vốn vô thường, vì ngay khi sinh lên chúng liền diệt. 


Nhưng trong tưong tục danh-sắc của một người, chúng vẫn 
còn lại như một tiềm lực: tiềm lực đó có thể tạo ra một kết 
quả bất cứ lúc nào. Trong phần nghiệp-duyên (kamma- 
paccaya uddesa) của Bộ Duyên Hệ (Patthãna), tiềm lực này 
được gọi là nghiệp (kamma ). 670 Trong khi các hành có chủ ý 
(sahkhãra) và Nghiệp được gọi là vòng nghiệp hay nghiệp 
luân (kamma-vatta): nghiệp tạo ra vòng tái sanh (luân hồi). 

Tất cả có năm nhân cho vòng tái sanh: 


1. vô minh. (avijjã) 

2. ái. (tanhã) 

3. thủ. (upãdãna) 


4. hành. (sahkhãra) 

5. hữu 

(nghiệp lực). íbha va) 


668 Xem thêm ‘Mong Muốn Tái Sanh’, trang 30/Tập I 

669 Phước điền vô thượng ở thế gian: đây là một trong chín ân đức qua đó Đức 
Phật mô tả Tăng Chúng (Saíigha). Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 39 
trang 50/Tập i. 

670 tiềm lực: xem ghi chú 4 trang 2/Tập I 









624 


Vận Hành Của Nghiệp 


Nguyên tăc này cũng được áp dụng khi chúng ta bàn 
về sự chín mùi của nghiệp. 

Nghiệp cúng dường mạnh mẽ của Nanda còn được 
củng cố thêm bởi thiền tâm từ (mettã jhãna) đầy năng lực của 
ngài. Thiền tâm từ này trở nên mạnh mẽ và đầy năng lực như 
thế nào? Một lý do là khi hành thiền chỉ và thiền minh sát, 
ngài đã chú trọng việc phát triển thiền tâm từ. Dựa trên thiền 
này, ngài hành minh sát: theo đó minh sát trí của ngài trở nên 
rõ ràng, thâm sâu, mạnh mẽ và đầy năng lực.[246] Và ngược 
lại, nhò minh sát trí mạnh mẽ của ngài, thiền tâm từ cũng trở 
nên vững chắc, mạnh mẽ, và đầy năng lực. Theo Patthãna 
(Bộ Duyên Hệ), thiền chỉ và thiền minh sát là những thân y 
duyên (upanissaya paccaya ) 671 mạnh mẽ hồ tưong lẫn nhau. 
Như thế nào? Ngài nhập thiền tâm từ. Xuất thiền ấy, ngài 
liền quán các hành của bậc thiền là vô thường, khổ, và vô 
ngã. Rồi ngài lại nhập thiền tâm từ, và xuất khởi nó, và quán 
các hành của bậc thiền như vô thường, khổ và vô ngã như 
trước. Đây là phưong thức được ngài thực hành thường 
xuyên. Do thực hành đi thực hành lại nhiều lần như vậy, 
thiền tâm từ và thiền minh sát của ngài trở nên vững chắc, 
mạnh mẽ và đầy năng lực. Hon nữa, thiền tâm từ là đối 
nghịch trực tiếp của sân hận, và đây là lý do tại sao tâm ngài 
thường không có sân. Khi ngài hành thiền chỉ và thiền minh 
sát, không chỉ sân, mà những phiền não khác cũng bị đè nén 


671 


Thân y duyên: xem ghi chú 544, trang 435. 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


625 


lâu dài. Chúng cũng bị đè nén bằng năng lực thần thông của 
ngài. Nói chung hai loại pháp hành này làm cho tâm của ngài 
rất trong sạch, và nhờ sự trong sạch thù thắng ấy, chắc chắn 
quyết định của ngài trở thành một vị Tỳ kheo tinh thông 
thiền tâm từ và xuất chúng trong việc thọ nhận của cúng 
duờng sẽ thành công. Cuối cùng, vì Nanda đã hành thiền chỉ 
và thiền minh sát trong khoảng một trăm ngàn năm, nên 
năng lực ý chí của ngài rất mạnh. Bất cứ uớc nguyện nào 
ngài phát ra đều có thể trở thành sự thật nhờ sức mạnh ý chí 
này: sức mạnh ý chí là tu (cetanã), và tu chính là nghiệp. 

Đức Phật Padumuttara thọ ký rằng Nanda sẽ trở thành 
một vị Tỳ kheo tinh thông thiền tâm từ và xuất chúng trong 
việc thọ nhận cúng duờng trong Giáo Pháp của Đức Phật 
chúng ta. về sau Nanda tải sanh làm con của một nguời đàn 
ông giàu cỏ tên Sumana, một nam cu sĩ (upãsaka) có tín tâm 
của Đức Phật, và là em của Anãthapiụdika (Cấp-cô-độc), 
một đại hộ pháp của Đức Phật. Nanda kiếp đó đuợc gọi là 
Subhũti (‘nguời có sắc đẹp’), sắc đẹp của ngài là kết quả của 
thiện nghiệp tiền kiếp, không bị phiền não, nhất là sân chi 
phối. 

Vào cái ngày truởng giả Cấp-cô-độc (Anãthapỉndỉka), 
anh trai ngài, dâng cúng ngôi chùa Kỳ Viên Ợetavana) cho 
Đức Phật và Tăng Chúng, Subhũti lắng nghe bài pháp khích 
lệ của Đức Phật với sự chú tâm và tôn kính. Những lời dạy 
của Đức Phật đã làm cho niềm tin trong Pháp của ngài ngập 
tràn đến độ ngài muốn xuất gia. Là con trai của một nguời đệ 




626 


Vận Hành Của Nghiệp 


tử tín tâm của Đức Phật, ngài đã rời bở căn nhà của người có 
đức tin ấy để sống đời không nhà. Sau khi xuất gia, ngài tinh 
thông hai Bộ Luật (Luật Tỳ kheo và Luật Tỳ kheo Ni). Và sau 
khi nhận đề mục thiền từ nơi Đức Phật, ngài đi vào rừng 
sống để hành thiền. Ở đó ngài phát triển minh sát và đắc A- 
la-hán Thánh Quả dựa trên thiền tâm từ. Là người dạy Pháp 
không phân biệt 672 hay giới hạn, ngài được Đức Phật tuyên 
bố là vị Tỳ kheo đệ nhất (tối thắng) về hạnh sống trong trú 
xứ xa vắng và an tịnh (arana-vihãrĩ), và xứng đáng thọ nhận 
cúng dường (dakkhineyya) 673 Thiền tâm từ mạnh mẽ và đầy 
năng lực này đã giúp cho ngài sống trong an tịnh và lánh xa 
khởi các phiền não trong một thời gian dài. 

Kinh điển PãỊi nói rằng khi ngài đi khất thực trong 
làng, ngài thường nhập thiền tâm từ trước mỗi cửa nhà, điều 
này có nghĩa là mọi cúng dường cho ngài đều cỏ phước thù 
thắng. 

Một lần, trên bước đường du hoá, ngài đi đến thành 
Vương-Xá (Rậịagaha). Và đức vuaBimbisãra (Tần-bà-sa-la), 
đã hứa xây cho ngài một nơi trú ngụ trong những tháng mưa. 
Nhưng đức Vua quên mất, Tôn-giả Subhũti phải hành thiền 
ngoài trời. Hậu quả là không có cơn mưa nào rơi trên vùng 
Rãjagaha. Khi đức Vua khám phá ra lý do tại sao, ngài đã 
tức tốc cho xây dựng một thảo am. Ngay khi Tôn-giả 

672 Không phân biệt: dạy pháp không có sự thiên vị đối với người nghe. 

673 A.I.XIV.ii.201-202 ‘Etad-Agga Vagga: Dutiya-Vaggo’ (‘Chương “Người 
Tối Thắng” Chương Hai’) 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


627 


Subhũti bước vào thảo am, và ngồi xuống đệm cở, trời mưa. 
Tâm của ngài đã được tịnh hoá với thiền tâm từ, và trí siêu 
thế đến độ ngay cả các vị chư thiên cũng giúp bảo vệ ngài 
không để cho mưa làm ưót. Vận hành của nghiệp là thế. 
Chính vì điều này mà Đức Phật nói trong Kinh Dây Trói 
Buộc Thứ Hai’: 674 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, si nhiêm ô. Do tâm nhiêm ô, này các Tỷ- 
kheo, chúng sanh bị nhiêm ô. Do tâm thanh tịnh, chủng 
sanh được thanh tịnh 

TÔN GỈA MAHÃKACCÃNA GIỐNG NHƯ VÀNG 

Một ví dụ điển hình khác là Tôn-giả Mahãkaccãna 
(Ca-chiên-diên). 675 Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
chúng ta, ngài sanh ở Ujjenĩ, trong gia đình của một vị giáo 
sĩ của vua Candapajjota. Sở dĩ ngài được gọi Kaccãna là vì 
nước da giống như vàng của ngài, và cũng bởi vì Kaccãna là 
họ (gotta-ặỉ: tính) của ngài. Ngài trở thành một trong những 
vị đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật, được tuyên bố là tối 
thắng trong việc diễn giải chi tiết những pháp Đức Phật 
thuyết tóm tắt. Tại sao nước da ngài lại giống như vàng? Và 


674 S.III.I.X.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’), đã trích dẫn trang 58/Tập I. 

675 AA.I.xiv.l ‘Mahãkaccãna-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão 
Mahãkaccãna’) 




628 


Vận Hành Của Nghiệp 


ngài đã thành tựu được danh hiệu ấy như thế nào? Tất nhiên, 
những nghiệp đã hoàn thành của ngài chịu trách nhiệm cho 

r \ r 

Ạ 4- Ạ Ạ 

vân đê ây. 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara, 676 ngài sanh ra trong một gia đình rất giàu. Một 
hôm, ngài đi đến chùa, và đứng bên lề hội chúng đang nghe 
Đức Phật thuyết pháp. Ngài thấy Đức Phật ban cho một vị 
Tỳ kheo (cũng tên Kaccãna) địa vị xuất chúng trong số 
những vị Tỳ kheo diễn giải chi tiết và phân tích Pháp Đức 
Phật giải thích một cách tóm tắt. Ản tượng sâu sắc về điều 
này, ngài quyết định sẽ đạt được địa vị xuất chúng ấy trong 
thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật tuông lai. Với ý định này, 
ngài cung thỉnh Đức Phật và một trăm ngàn Chúng Tăng đến 
nhà và thực hiện một cuộc Đại Thí kéo dài bảy ngày. Vào 
ngày thứ bảy, ngài phủ phục dưới chân Đức Phật và nói: 

‘Bạch Đức Thế Tôn, do kết quả của cuộc đại thỉ bảy ngày 
này, con không ước nguyện phước báu nào khác. Mà con chỉ 
nguyện được bảo đảm địa vị của vị Tỳ kheo mà bảy ngày 
trước đã được tuyên bo là toi thẳng trong những vị giảng 
rộng cũng như phân tích được những pháp Đức Phật dạy 
một cách tóm tắt. ’ 

Một nguồn giải thích khác về qúa khứ của 
Mahãkaccãna 677 giải thích rằng trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật Padumuttara, ngài cho xây dựng một bảo tháp hình 
hoa sen 678 gọi là Tháp Paduma (Tháp hoa sen). Tháp được 


676 Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập li. 

677 Ap.I.iv.3 ‘Mahãkaccãna-Tthera-Apadãnam’ (‘Câu Chuyện về Truởng Lão 
Mahãkaccãna’) 

678 Cetiya: từ PãỊi chỉ ngôi tháp hay bảo tháp. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


629 


phủ vàng, và bên trong có một bảo toạ với mái che băng 
vàng, nạm ngọc quý và lông đuôi ngụa camarĩ. 679 

Trong Giáo Pháp hon một trăm ngàn năm đó, 
Mahãkaccãna cũng đã hoàn thành rất nhiều thiện nghiệp 
khác, chẳng hạn như: 

■ Tinh thông Kinh Điển (parỉyattỉ): học thuộc lòng 
những Lời Dạy của Đức Phật (Buddha-Vacanassa- 
pariyãpunanam) , tụng đọc tiêng PãỊi (pãịyã- 
sajjhãyo). 

■ Nghe (savana) : ở đây là học thấu đáo Pháp, với sự 
thận trọng và tôn kính. 

■ Hỏi ịparipucchã): bàn luận những đoạn gút mắc 
trong Kinh Điển, Chú Giải... 

■ Thực hành trong quá khứ (pubba-yoga-tiền nồ 
lực): hành thiền chỉ và thiền minh sát đến Hành 

Xả Trí (Sahkhãr-Upekkhã-Nãna ). 680 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Kassapa, 681 ngài là một gia chủ trong kinh thành 
Bãrãụasĩ. 682 Sau khi Đức Phật Bát Niết Bàn (Parỉnỉbbãna), 
một bảo tháp tráng lệ đã đuợc xây dụng bên trên xá lợi của 
Đức Phật, có dạng khối đá vàng ròng. Tôn-giả Mahãkaccãna 
đã cúng duờng số gạch bằng vàng giá trị một trăm ngàn?: và 


679 Ngựa-camari, thực ra là một giống bò Tây Tạng sống ở núi Himalayan 
(Himalayan Yak), đuôi của nó rất quý. 

680 Hành Xả Trí: xem trang 222/Tập í. 

681 Xem Phụ Lục 2: ‘Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập II. 

682 AA.I.xiv.l ‘Mahãkaccãna-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão 
Mahãkaccãna’) 




630 


Vận Hành Của Nghiệp 


ngài phát nguyện răng trong các kiêp sông tương lai ngài sẽ 
có một màu da giống như vàng. 

Như chúng ta đã thấy, tất cả thiện nghiệp Tôn-giả 
Mahãkaccãna làm trong các kiếp sống quá khứ này hoàn 
toàn trong sạch, không bị chi phối bởi sân hận hay bất kỳ 
phiền não nào khác. Một số nghiệp trong đó đã làm nhiệm 
vụ như sanh nghiệp, một số như trì nghiệp, và hầu như tất cả 
đều được cảm thọ quả trong một hậu kiếp nào đó. Một số 
trong đó đã chín mùi để làm nhiệm vụ như sanh nghiệp trong 
Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta. 

Ở đây chúng ta có thể phân tích trường hợp của Tôn- 
giả Mahãkaccãna theo những vận hành của nghiệp. 

Một ‘Nghiệp cúng dường gạch’ đã làm nhiệm vụ như 
sanh nghiệp để tạo ra tái sanh kiếp chót của ngài, như một 
con người. Nghiệp này tạo ra năm uẩn quả vào lúc tái sanh, 
và những nghiệp đồng nhất đã duy trì năm uẩn của ngài suốt 
kiếp sống. Những nghiệp đồng nhất cũng làm nhiệm vụ như 
trì nghiệp thiện, để tạo ra một kiếp sống trường thọ, giàu 
sang, hạnh phúc, và một màu da đẹp như vàng. Tuy nhiên 
những thiện nghiệp trách nhiệm cho tất cả quả báo ấy đều 
dựa vào vô minh, tham ái và chấp thủ của ngài trong quá 
khứ. 

Khi ngài gặp Đức Phật Gotama của chúng ta, Đức 
Phật thuyết cho ngài một pháp thoại ngắn. Vào cuối thời 
pháp, Mahãkaccãna đắc A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ 
phân tích (patisambhidã): 683 thiện nghiệp hay các ba-la-mật 
đã hoàn thành trong Giáo Pháp của Chư Phật trước cũng như 
trong Giáo Pháp của Đức Phật hiện tại của ngài đã chín mùi. 


683 tứ tuệ phân tích hay bốn vô ngại giải: xem ghi chú 625 trang 592. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


631 


Sau đó, khi Đức Phật ban tặng những danh hiệu xuât 
chúng cho các Tỳ kheo, Ngài tuyên bố: 684 

Này các Tỳ kheo, tối thắng trong số các đệ tử Tỳ kheo 
của ta có thể diễn giải lời dạy tóm tắt, và phân tích ý nghĩa là 
Mahãkaccãna. 

Lời phát nguyện Mahãkaccãna thực hiện trong thời kỳ 
Giáo Pháp của Đức Phật Padumuttara giờ đây đã đuợc hoàn 
thành. 

Quý vị có muốn đuợc đẹp nguời và tốt sắc nhu vậy 
không? Quý vị có muốn đuợc màu da giống nhu vàng 
không? Neu muốn, quý vị phải cố gắng làm một nguời nam 
hay nữ không bao giờ nổi sân hay khó chịu: ngay cả khi bị 
chỉ trích nhiều, quý vị phải không có lầm lồi, không nóng 
giận, không oán thù,và không phẫn uất bực bội. Neu quý vị 
muốn đẹp nguời và tốt sắc, quý vị phải không biểu lộ sự 
nóng giận, sân hận và gắt gỏng. Những biểu lộ ấy là những 
phiền não, chúng không bao giờ tạo ra sắc đẹp: chúng chỉ tạo 
ra sắc xấu. 

Dựa trên giới, quý vị nên tu tập thiền chỉ và thiền 
minh sát, và đặc biệt trau dồi bốn phạm trú (cattãro-brahma- 
vihãrặ): từ, bi, hỷ và xả. Bốn phạm trú này sẽ đè nén sân hận 
và những phiền não khác. Đức Phật nói rằng đó là cách để 
quý vị đạt đến đẹp sắc. 


684 A.I.XIV.i ‘Etad-Agga Vagga: Pathaã-Vaggo’ (‘Chương nói về “Người Tối 
Thắng”: Chương Thứ Nhất’) Chú giải giải thích rằng lời tuyên bố của Đức Phật 
chủ yếu nhắm vào sự diễn giải của Tôn-giả Mahãkaccãna về: 1. M.I.ii.18 
‘Madhu-Pindika-Suttam’ (‘Kinh Mật Hoàn’), 2. M.III.iv.3 ‘Mahã-Kaccãna- 
Bhadd-Eka-Ratta-Suttam’ (‘Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất Dạ Hiền Giả’), 3. 
SuN.v ‘Parãyana Vagga’ (‘Chương Cuối Cùng’) 




632 


Vận Hành Của Nghiệp 


Tuy nhiên, quý vị cũng không nên quên răng các hành 
là vô thuờng. Tất cả hành đều vô thuờng, khổ và vô ngã, nhu 
vậy chúng đẹp hay xấu, hấp dẫn hay không hấp dẫn? Do đó, 
quý vị không nên chỉ cố gắng để có đuợc sắc đẹp và một 
màu da nhu vàng ròng thôi, mà quý vị cũng nên cố gắng để 
có đuợc một cái tâm trong sạch, tốt đẹp nữa, đó là, quý vị 
phải cố gắng để đạt đến A-la-hán Thánh Quả. Nếu quý vị 
làm đuợc nhu Tôn-giả Subhũti, và Tôn-giả Maha-kaccãna, 
quý vị sẽ thành công. Vận hành của nghiệp là thế. Đó là lý 
do tại sao Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú: 685 

Không dễ duôi là đường Bất Tử 

De duôi là đường Chết; 

Không dễ duôi không chết; 

De duôi (dù còn sổng) như đã chết. 

Bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe lời giải thích thứ bảy 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 

NGƯỜI ÔMLÒNGĐÓ KỴ 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông là người hay đố kỵ. Đối với người khác được 
quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường, anh ta hay cô ta thường sanh tâm tật đố, 
ghen tị, ôm lòng đổ kỵ. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 

685 DhP.ii.l. ‘A-Ppamãda-Vaggo’ (‘Phẩm Không Dễ Duôi’) 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


633 


vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu 
người ấy sanh làm người trở lại, thời chỗ nào người ẩy 
sanh ra, người ấy là người quyền thế nhỏ (ít có ảnh 
hưởng ). 686 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến quyền 
thế nhỏ (ít có ảnh hưởng), đó là, là người ôm ấp lòng đo 
kỵ. Đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, 
cung kinh, tôn sùng, đảnh lễ, củng dường, thường sanh 
tâm tật đố, ghen tị, ôm ấp lòng đố kỵ. 

Đố kỵ gây ra rất nhiều vấn đề trong xã hội. [247] 
Người nam hay nữ nào không kiểm soát được tâm đố kỵ và 
ghen tị của mình thì không hành xử tốt đẹp được, không cư 
xử hợp theo pháp được. 

TRƯỞNG LÃO TISSAIX ) KỴ 

Một ví dụ điển hình của đố kỵ dẫn đến tái sanh trong 
địa ngục, và nếu tái sanh làm người thì không có ảnh hưởng 
hay quyền thế, là Trưởng Lão Losaka Tissa: 687 chúng ta đã đề 
cập so lược về ngài trong phần nói về sanh thú thất bại (gatỉ- 
vipatti). 6SS Trong thòi kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 


686 Đức Phật cũng giải thích điều này cho Hoàng Hậu Mallika: xem ‘Hoàng 
Hậu Mallikã’ trang 375/TậpI. 

687 JA.I.v.l (41) ‘Losaka-Jãtaka-Vannanã’ (‘Mô Tả Tiền Thân Losaka’) 

688 Xem ‘Sanh Thú Thất Bại Cho Phép Các Bất Thiện Nghiệp’, trang 473. 




634 


Vận Hành Của Nghiệp 


Kassapa 689 , ngài làmột vị Tỷ-khco. Và ngài sống trong một 
ngôi chùa do một người đàn ông giàu có xây dựng: người 
này cũng là thí chủ chính của ngài. Ngày nọ, một vị A-la-hán 
đi đến. Người nhà giàu này cảm mến phong thái của vị A-la- 
hán nên đã thỉnh ngài lưu lại trong chùa, và hứa sẽ chăm lo 
cho ngài: vị A-la-hán đồng ý ở lại. 

Buổi chiều, người nhà giàu mang hưong, hoa, .. .đến 
cho vị Tỳ-kheo mới và lắng nghe vị ấy dạy pháp. Rất hoan 
hỷ, ông thỉnh hai vị Tỳ-kheo đến nhà ông để thọ trai ngày 
hôm sau. Khi Trưởng lão Losaka Tissa thấy vị A-la-hán 
nhận được qúa nhiều sự quan tâm như vậy, ngài trở nên đố 

kỵ. 

Hôm sau, Trưởng lão Tissa không muốn vị A-la-hán 
đến dự bữa trai phan. Vì thế ngài chỉ lấy đầu mỏng tay gõ 
nhẹ vào chuông, và rồi đi đến nhà thí chủ một mình. Nhưng 
vị A-la-hán đọc được tâm địa của Trưởng lão, nên đã đi khởi 
tu viện vào lúc rạng đông. Khi người nhà giàu hỏi vị Tỳ- 
kheo kia đâu, Trưởng lão Losaka nói vị ấy là một vị Tỳ-kheo 
lười biếng, vô tích sự. Sau khi Trưởng lão đã dùng xong, 
người nhà giàu rửa bát cho ngài, rồi lại bở đầy thức ăn vào 
đó, và thỉnh cầu Trưởng lão Tissa hoan hỷ đem phần đó về 
cho vị Tỳ-kheo khách. Nhưng trên đường về chùa, Trưởng 
lão Tissa đã quăng bỏ phần ăn ấy vào trong một cái hố và lấy 
than hồng ở thửa ruộng mới cháy gần đó phủ lên: hành động 
đố kỵ này là một bất thiện nghiệp. 

Khi Trưởng lão Tissa về đến chùa, ngài khám phá ra 
rằng vị A-la-hán đã bở đi. Ngài cảm thấy vô cùng hối hận, và 


689 


Xem Thụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuôi Tập II. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


635 


không lâu sau đó, ngài chết. Vào lúc chết, ‘nghiệp đố kỵ’ của 
ngài đã làm nhiệm vụ nhu cận tử nghiệp để tạo ra tái sanh 
trong địa ngục. Điều này có nghĩa rằng tất cả thiện nghiệp 
khi là một vị Tỳ-kheo, hon hai ngàn năm, ngài đã hoàn 
thành, đã bị cắt đứt bởi nghiệp đố kỵ này, và không thể tạo 
ra quả của chúng. Một khi ngài đã ở trong địa ngục, nhiều 
‘nghiệp đố kỵ’ có cùng tính đồng nhất đã làm nhiệm vụ nhu 
trì nghiệp, để gia tăng cuờng độ và kéo dài những khổ đau 
của ngài trong địa ngục. 

Cuối cùng, khi ngài thoát khỏi địa ngục, những 
‘nghiệp đố kỵ’ khác lại chín mùi, để làm nhiệm vụ nhu sanh 
nghiệp bất thiện đuợc cảm thọ quả trong kiếp sau. Do sanh 
thú thất bại (gatỉ-vỉpattỉ ), ố9ữ ngài trở thành một dạ-xoa (yakkha) 
trong năm trăm kiếp liên tục: mồi kiếp nhu vậy, ngài không 
bao giờ đuợc đủ ăn. Rồi năm trăm kiếp kế khác, ngài phải 
làm chó, và cũng lại không có đủ thức ăn để ăn. Mồi kiếp 
sinh ra, chẳng những ngài không có đủ ăn, mà còn phải chịu 
đựng nhiều gian khổ khác. Quý vị cứ thử nhìn những vận 
hành của nghiệp xem! 

Tuy nhiên, trong kiếp chót của mình, những thiện 
nghiệp mà ngài đã hoàn thành trong thòi kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật Kassapa gặp đuợc những điều kiện thoả đáng để 
chín mùi: chúng làm nhiệm vụ nhu những sanh nghiệp để tạo 
ra tái sanh nhu một con nguời. Nhung chúng vẫn bị cắt đứt 
bởi nghiệp đố kỵ của ngài. Nhu thế nào? 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ngài 
sanh làm con của một nguời đánh cá trong ngôi làng Kodala. 


690 Xem ‘Sanh Thú Thất Bại Cho Phép Những Bất Thiện Nghiệp’, trang 473 




636 


Vận Hành Của Nghiệp 


Và ngài được đặt tên Losaka Tissa. Từ lúc mang thai ngài, 
mọi người dân trong làng phải gánh chịu đủ mọi gian khổ. 
Khi dân làng khám phá ra lý do tại sao, họ đã đuổi gia đình 
Losaka ra khởi làng. Khi ngài vừa biết đi, người mẹ đã đặt 
vào tay ngài chiếc chén bể, và để cho ngài tự đi xin ăn. Là 
một đứa bé con, ngài đã phải lang thang đây đó không người 
chăm sóc, nhặt từng hột com roi giống như một con quạ. 
Ngày nọ, khi ngài mới vừa bảy tuổi, Tôn giả Xá-lợi-phất 
nhìn thấy ngài. Cảm thấy thưong xót cho thân phận của ngài, 
Tôn giả Xá-lợi-phất cho ngài xuất gia làm một Sa-di. Nhưng 
Lossaka Tissa luôn luôn không may mắn: bất cứ chồ nào 
ngài đi khất thực, ngài chỉ nhận được một chút ít. Cũng như 
trong kiếp đó, ngài chẳng bao giờ có được một bữa ăn thích 
đáng. Mặc dù vậy, ngài vẫn thực hành ba loại tăng thượng 
học (giới, định và tuệ), và cuối cùng trở thành một bậc A-la- 
hản. Tại sao? Trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, hon 
hai ngàn năm, ngài đã hoàn thành đủ Ba-la-mật để đạt đến 
A-la-hán Thảnh Quả. Nhưng, ngay cả khi là một bậc A-la- 
hán, ngài cũng chẳng có được một bữa ăn no lòng. Khi 
người ta đặt thức ăn vào bát ngài, thức ăn ấy biến mất: ba-la- 
mật của ngài cho ngài nhận được thức ăn, nhưng nghiệp đố 
kỵ lại ngăn chúng lại, và thức ăn biến mất. Nguyên nhân là 
vì ngài đã quăng bở thức ăn cúng dường cho một bậc A-la- 
hán, do ganh tỵ: ngài đã Ô 1 Ĩ 1 lòng đố kỵ đối với một bậc A-la- 
hản được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, 
đảnh lễ, cúng dường, từ nhà giàu. 

Một hôm,Tôn giả Xá-lợi-phất thấy rằng Trưởng lão 
Lossaka Tissa đêm đó sẽ nhập Bát-Niết-Bàn (Parỉnỉbbãna). 
Vì thế ngài quyết định phải làm sao để Trưởng lão Lossaka 
Tissa cỏ được một bữa ăn thoả đáng trong cái ngày cuối 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


637 


cùng ấy. Tôn giả đã đi cùng với Trưởng lão đến Sãvatthi để 
khất thực, nhưng không ai chú ý đến họ. Do đó Tôn giả đành 
phải bảo Trưởng lão Lossaka quay lại chùa và chờ ở đó. Rồi 
Tôn giả Xá-lợi-phất đi khất thực một mình, nhận được thức 
ăn, ngài liền nhờ người gởi nó về chùa cho Trưởng lão 
Lossaka Tissa. Nhưng người này đã ăn hết phần ăn ấy, thế là 
Trưởng lão Lossaka Tissa trưa hôm đó vẫn không có vật 
thực để ăn. Và khi Tôn giả Xá-lợi-phất biết chuyện, thì đã 
quá ngọ. Vì thế Tôn giả đi đến cung điện của đức Vua, và 
nhận được một tô Catu-madhura (tứ vị: mật, dầu, bo và 
đường). 69 'Ngài quay về chùa, và yêu cầu Trưởng lão 
Lossaka Tissa dùng hết tô tứ vị đó trong khi một tay ngài 
phải giữ nó: nếu không những món ăn ấy sẽ biến mất. Do 
lòng bi mẫn và sự nồ lực của Tôn giả Xá-lợi-phất mà ngày 
hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Trưởng lão Lossaka Tissa 
được no lòng. Và đêm hôm ấy ngài nhập Bát-Niết-Bàn (sự 
diệt tối hậu). 

Trong mồi kiếp sống Losaka đều không có ảnh hưởng 
hay quyền thế, do sức mạnh của nghiệp đố kỵ của ngài. 
Nghiệp này làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra những 
tái sanh bất hạnh (sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh...), 
và trong mồi lần tái sanh bất hạnh như vậy, nghiệp đố kỵ còn 
làm nhiệm vụ như trì nghiệp để tước đi thức ăn của ngài. 
Cuối cùng khi một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh 


691 Catu-madhura: Theo luật, các vị Tỳ-kheo không được phép ăn sau ngọ. Tuy 
nhiên, các vị được phép ăn bốn món này như thuốc trị bệnh. Điều này cũng áp 
dụng cho sa-di, tu nữ, và những người cận sự nam hay nữ giữ tám giới, chín 
giới, hay mười giới. 




638 


Vận Hành Của Nghiệp 


nghiệp đê tạo ra tái sanh làm người, và thiện nghiệp ây chín 
mùi để cho ngài co hội có được thức ăn, nhưng nghiệp đố kỵ 
của ngài liền làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp khiến cho thức 
ăn ấy bằng cách nào đó biến mất đi. Tuy nhiên, các ba-la- 
mật quá khứ và hiện tại của ngài đã chín mùi: đó là, những 
nghiệp hành thiền chỉ và thiền minh sát của ngài chín mùi, 
và ngài đạt đến A-la-hán Thánh Quả. Không lâu sau khi ngài 
đắc đạo quả A-la-hán, ngài nhập Vô Dư Niết Bàn 
(Parỉnỉbbãna), và nghiệp đó đã cắt đứt tất cả những nghiệp có 
khả năng làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh. 
Như vậy mọi khổ thân và khổ tâm của ngài đều diệt không 
còn dư tàn, và ngài sẽ không còn tái sanh lại nữa. Một điện 
thò đã được dựng trên tro cốt của ngài. 

Vận hành của nghiệp là thế. Có thể nói, những vận 
hành như vậy của nghiệp là lý do tại sao Đức Phật dạy trong 
kinh “Dây Trói Buọc’: 692 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, si làm cho ô nhiêm. Do tâm ô nhiêm, này 
các Tỷ-kheo, chủng sanh bị ô nhiêm. Do tâm thanh tịnh, 
chủng sanh được thanh tịnh ”. 

Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp lời giải thích thứ tám 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 


692 S.III.Lx.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’), đã trích dẫn trang 58. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


639 


LÀ NGƯỜI KHÔNG ÔM LÒNG ĐÓ KỴ 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có tâm đo kỵ, đối với những người khác 
được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường, người này không tật đố, không ghen tỵ, không ôm 
lòng đố kỵ. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như 
vậy, sau khỉ thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào 
thiện thú, Thiên giới. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào thiện thú, Thiên giới, nếu người ấy đi đến loài 
Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ẩy ảnh hưởng lớn 
(quyền thế lớn). 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến có ảnh 
hưởng lớn, đó là không có tăm đố kỵ, đối với những người 
khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh 
lễ, cúng dường, người này không tật đố, không ghen tỵ, không 
ôm lòng đố kỵ. 

URUVELA KASSAPA HOAN HỶ 


Một ví dụ điển hình của không-đố kỵ dẫn đến có ảnh 
lớn là Tôn-giả Uravela Kassapa. Ngài là một trong ba vị đạo 
sĩ thờ lửa đã cùng với các đệ tử của mình xuất gia dưới Đức 
Phật. 

Trong Giảo Pháp của Đức Phật Padumuttara, 69 'ngài là 
một gia chủ. 694 Một hôm đi nghe pháp, ngài thấy Đức Phật 


693 Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập II. 

694 ApA.Liv.8 ‘Uruvela Kassapa-Tthera-Apadãnam’ (‘Chuyện Trường-lão 
Uruvela Kassapa <Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp’) 




640 


Vận Hành Của Nghiệp 


tuyên bố Tỳ kheo Sĩhaghosa là đệ tử tối thắng trong lãnh vực 
có đông đồ chúng (mahã-parỉvãrãna). Khi ngài nghe rằng vị 
Tỳ kheo này đã nhận được nhiều quyền lợi, được tôn trọng, 
cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, và cúng dường, Uruvela 
Kassapa chẳng những không cảm thấy tỵ hiềm, ghen tị, và 
ôm lòng đố kỵ đối với việc đó, mà ngược lại, toàn thân của 
Uruvela Kassapa còn tràn ngập một niềm hoan hỷ và hạnh 
phúc đối với vị ấy: đây là những gì chúng ta gọi là muditã 
(hỷ). Thái độ của tâm này có lợi ích rất lớn đối với Uruvela 
Kassapa. Nó đã giúp ngài đạt đến những trạng thái tái sanh 
cao hon sau đó. Và ở lần tái sanh cuối cùng của ngài, nó đã 
giúp ngài đạt đến A-la-hán Thánh Quả. 

Thực vậy, niềm hoan hỷ của Uruvela Kassapa đối với 
Tỳ kheo (Sĩhaghosa, người được tuyên dưong là tối thắng 
trong lãnh vực có đông đồ chúng) mãnh liệt đến nỗi ngài đã 
phát nguyện có được danh dự như vậy trong Giáo Pháp của 
một Đức Phật tuông lai. Cho đến ngày ấy ngài đã hoàn thành 
rất nhiều thiện nghiệp: 695 

• Ngài đã thanh tịnh giới hạnh của mình, bằng cách giữ 
ngũ giới. 

• Cúng dường Đức Phật và Tăng Chúng. 

• Ghi nhớ Những Lời Dạy của Đức Phật, học pháp một 
cách thấu đáo, với sự thận trọng và tôn kính; bàn luận 
những điểm gút mắc trong Kinh, Chú Giải,... 

• Thực hành thiền minh sát lên đến Hành Xả Trí 
(Sankhãr- Upekkhã-Nãna ). 


695 Đây là việc thực hành tiêu chuẩn, đòi hỏi phải có để đắc tứ tuệ phân tích: 
xem lại trang 592. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


641 


Ngang đây tôi muốn phân tích điều này theo nguyên 
lý duyên sanh (pcitỉccci samuppãda) cho quý vị hiếu. Neu 
Uruvela Kassapa biết rằng Tỳ kheo Sĩhaghosa đuợc tạo 
thành bởi danh và sắc, thi đó là Chánh Kiến, vì theo thực tại 
(yathã-bhủta) , chỉ có danh và sắc chân đế: không có cái gì 
đuợc xem là một vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni. Nhu vậy, do vô 
minh (avỉjjã), ngài đã nhìn Tôn-giả Sĩhaghosa nhu một vị Tỳ 
kheo với đông đồ chúng. Dựa trên vô minh ấy, ngài nguyện 
trở thành một vị Tỳ kheo với đông đồ chúng trong Giáo 
Pháp của Đức Phật tuong lai: đó là tham ái (tanhã) hay khát 
khao có đuợc kiếp sống làm một vị Tỳ kheo nhu vậy. Tham 
ái lập đi lập lại là thủ (upãdãna). Đe đạt đuợc mục đích ấy, 
ngài đã hoàn thành nhiều thiện nghiệp, bằng cách cúng 
duòng, thanh tịnh giới, học hỏi Pháp, và thực hành thiền chỉ 
cũng nhu thiền minh sát; tất cả những thứ này là thiện hành 
(sahkhãra). Nhung những thiện hành ấy là vô thuờng. Ngay 
khi chúng sanh lên, chúng liền diệt. Tuy nhiên, trong tuong 
tục danh sắc của vị ấy, nghiệp lực (kamma sattỉ) 696 vẫn tồn 
tại. 

Cả thảy có năm nhân quá khứ cho tái sanh: 

1. vô minh. (aviịịã) hành. (sankhãra) 

2. aí. (tanhã) hữu 

3. thủ. (upãdãna) (nghiệp lực). (bhava) 

Rồi một số thiện nghiệp (thiện hành) trong đó làm 
nhiệm vụ nhu sanh nghiệp, một số nhu trì nghiệp, và một số 

696 nghiệp lực: xem ghi chú 4, trang 2/Tập I. 









642 


Vận Hành Của Nghiệp 


như chướng nghiệp: hâu hêt tât cả thiện nghiệp ây đêu là 
những hậu báo nghiệp (aparãparỉya-vedanĩya-kamma), sẽ 
được cảm thọ quả trong những kiếp sống tưong lai. Và, thực 
sự như vậy, trong những kiếp sống tưong lai ngài có được 
ảnh hưởng hay quyền thế rất lớn. 

Trong một kiếp sau đó, Uruvela Kassapa sanh làm em 
cùng cha khác mẹ của Đức Phật Phussa: cha của họ là Đức 
Vua Mahinda. 697 Ngài cũng có hai người em khác. Một lần, 
ba anh em dẹp tan được những biến loạn trên vùng biên giới. 
Đức Vua đã cho phép họ được hộ trì Đức Phật và Tăng 
Chúng trong ba tháng như một phần thưởng. Lúc đó Tăng 
Chúng gồm một trăm ngàn vị Tỳ kheo: một phước điền vô 
thượng ở thế gian. Họ đã chỉ định ba vị quan cận thần của họ 
đảm trách mọi công việc. 698 Riêng bản thân họ thì giữ mười 
giới, ở cận kề bên Đức Phật, nghe ngài dạy Pháp, và hành 
thiền chỉ và minh sát bất cứ khi nào họ có thể. 

Những nghiệp này tạo ra những kết quả thù thắng, và 
ba anh em lúc thì tái sanh làm chư thiên, lúc tái sanh làm 
người, qua nhiều kiếp sống. Trong kiếp chót của họ, họ tải 
sanh trong một gia đình Bà-la-môn, thuộc dòng họ Kassapa 
(Ca-diếp). Họ học tinh thông ba tập Vệ-Đà (Vedas), và trở 
thành những đạo sĩ bện tóc thờ lửa, mồi người có một số đệ 
tử đi theo. Họ hành pháp khổ hạnh (atta-kỉlamatha: tự hành hạ 
thân xác), và thờ ngọn lửa thiêng. 


697 AA.l.xiv.4 ‘Uruvela Kassapa-Tthera-Vatthu’ (‘Trường Hợp của Trưởng 
Lão Uruvela Kassapa’) 

698 Trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama, ba vị này thành Vua Tần-bà-sa-la, 
gia chủ Visãkha, và Tôn-giả Ratthapãla. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


643 


Uravela Kassapa là người lãnh đạo, Ngài sông tại 
Uravela trên bờ sông Neranjara, cùng với năm trăm người đệ 
tử. Xa xuống phía cuối sông người em của ngài, Nadĩ 
Kassapa (Na-đề Cci-dỉếp) sống với ba trăm người đệ tử. Và 
phía dưới hạ lưu sông, Gayã Kassapa (Già-da Ca-diếp), sống 
với hai trăm người đệ tử: như vậy, ba anh em có cả thảy một 
ngàn đạo sĩ thờ lửa. 

Không lâu sau khi thành đạo, Đức Phật đến thăm 
Uruvela Kassapa. 699 Tại đây Đức Phật đã hỏi Kassapa xem 
ngài có thể ở lại trong phòng thờ lửa được không. Kassapa 
cảnh báo Đức Phật không nên ở đó, vì có một con rồng 
(nãga) rất hung dữ có thể phun ra lửa và khói. Nhưng bằng 
mọi cách Đức Phật đã ở lại đó. Với năng lực thần thông của 
mình, Đức Phật trước tiên trấn áp con rồng ấy và sau đó trấn 
áp một con rồng khác ở kế bên. Uruvela Kassapa rất khâm 
phục năng lực thần thông của Đức Phật. Ông thỉnh Đức Phật 
ở lại và hứa sẽ cung cấp thức ăn cho ngài mồi ngày. Đức 
Phật ở lại trong một khu rừng gần đó trong ba tháng. Trong 
thời gian ở đây, ngài đã phô diễn năng lực thần thông của 
mình nhiều lần, và mồi lần như vậy Kassapa đều bị ấn tượng. 
Nhưng ông vẫn nghĩ mình là một bậc A-la-hán, còn Đức 
Phật không phải, do đó ông không cố gắng học bất cứ điều gì 
từ Đức Phật. Đức Phật có thể đọc được tâm Kassapa, nhưng 
vẫn phải chờ cho đúng thời: ngài đã chờ cho đến khi 
Kassapa phải sẵn sàng để chịu học hỏi noi ngài. 

Cuối cùng, khi thấy đã phải thời, Đức Phật nói với 
Kassapa rằng ông không phải là một bậc A-la-hán, và ông 


699 Vin.Mv.i. 12 ‘Uruvela-Patihariya-Katha’ (‘Luận về Những Phép Thần Biến 
Ở Uruvela’) 




644 


Vận Hành Của Nghiệp 


cũng không biết con đường để đạt đến A-la-hán Thánh Quả. 
Kassap rất lấy làm kinh ngạc. Nhưng bởi vì lúc này ông đã 
cỏ đức tin nơi Đức Phật, ông nghĩ điều đó có lẽ đúng. Ông 
khiêm tốn thỉnh cầu Đức Phật cho xuất gia. Đức Phật yêu 
cầu ông nói quyết định này cho những đệ tử của ông biết và 
để họ tự quyết định: tất cả mọi người đều quyết định trở 
thành Tỳ kheo như ông. Cả năm trăm người đều cắt bở bện 
tóc của họ, và ném chúng xuống dòng Sông Neranjara, cùng 
với những vật dụng thờ lửa. Sau đó Đức Phật cho họ xuất 
gia. Nhìn thấy tóc và những vật dụng trôi xuống dòng sông, 
Na-đề Ca-diếp và Già-da Ca-diếp vội đi đến để hởi thăm 
xem chuyện gì xảy ra, và rồi họ và những người đệ tử của họ 
cũng được cho xuất gia. Sau đó họ cùng du hành với Đức 
Phật. Tại Gayãsĩsa Đức Phật dạy cho họ bài kinh ‘Bị Bốc 
Cháy’ ( ‘ãdỉtta-Suttam ’), 700 qua bài kinh ấy tất cả một ngàn vị 
Tỳ kheo đều đắc A-la-hản Thánh Quả. 

Từ Gayãsĩsa, Đức Phật và các vị A-la-hán mới này du 
hành đến Rãjagãha (Vương Xá). 701 Lúc bấy giờ, trước mặt 
đức Vua Tần-bà-sa-la và đông đảo quần chúng, Uruvela 
Kassapa đã tuyên bố mình là đệ tử của Đức Phật. 

Sở dĩ Uruvela Kassapa được gọi như vậy là vì ông 
xuất gia tại Uruvela (Ưu-lâu-tần-loa), và để phân biệt ông 
với các vị Ca-diếp khác. 702 Khi Uruvela Kassapa còn là một 
đạo sĩ thờ lửa, ngài có một ngàn đệ tử. Và khi ngài xuất gia 


700 Ibid., cũng trong S.IV.I.iii.6 ‘ãditta-Suttam’ (‘Kinh Bị Bốc Cháy’) 

701 Vin.Mv.i.13 ‘Bimbisãra-Samãgama-Kathã’ (‘Luận về Cuộc Gặp Gỡ với 
Vua Tần-bà-sa-la’) 

702 thực ra Kassapa chỉ là tộc tánh hay họ tộc, và có một số vị Tỳ kheo trong 
Giáo Pháp của Đức Phật cũng thuộc dòng họ đó. 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


645 


dưới Đức Phật, tât cả mọi người đêu theo ngài. Chăng hạn, 
một trong những đệ tử của ngài là Belatthasĩsa. Vị này đã 
theo gưong Uruvela Kassapa xuất gia làm Tỳ kheo, và sau 
đó trở thành thầy tế độ của Tôn-giả Ãnanda. Nhiều vị đệ tử 
của Uruvela Kassapa cũng đã cho những người khác xuất gia 
như thế. Theo cách này, đồ chúng của ngài ngày càng trở 
nên đông hon. Vì lẽ đó, khi Đức Phật tuyên bố các vị Tỳ 
kheo tối thắng, ngài đã tuyên bố Tôn-giả Uruvela Kassapa là 
vị Tỳ kheo tối thắng trong lãnh vực có đông đồ chúng. 703 

Quý vị muốn có được ảnh hưởng lớn như vậy không? 
Neu muốn, quý vị phải cố gắng để là một người đàn bà hay 
đàn ông không có tâm tị hiềm, đố kỵ, ghen tỵ với những 
người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn 
sùng, đanh lễ, cúng dường. Thay vào đó quý vị phải hoan hỷ. 
Những vận hành của nghiệp là vậy. 

Đó là lý do vì sao Đức Phật nói với thanh niên Subha, 
con trai của Toddeya. 704 

Nghiệp phân loại các chúng sanh, đó là có người hạ 
liệt và người ưu thắng. 

Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời giải thích thứ chín của 
Đức Phật cho Subha. 

NGƯỜI KHÔNG BÓ THÍ (CÚNG DƯỜNG) 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không bố thỉ cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn 


703 A.LXIV.iv.224 ‘Etad-Agga-Vagga: Catuttha-Vaggo’ (‘Chương nói về 
“Người Tối Thắng” Phẩm Thứ Tư’) 

704 Xem lại phần trích dẫn, trang 579. 




646 


Vận Hành Của Nghiệp 


uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, 
giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ẩy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu 
được đi đến loài Người, chỗ nào người ẩy sanh ra, người 
ấy là người nghèo khổ. 705 

Đây là con đường, này thanh niên đưa đến nghèo 
khó, đó là không bố thi cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn 
uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phẩn sáp, 
giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc. 

Ở đây, phải hiểu là mặc dù một người có đủ điều kiện 
để làm việc cúng dường, nhưng họ không làm vì bởn xẻn, vì 
ích kỷ (macchariya): thậm chí người này có thể là người giàu 
có, nhưng họ không bao giờ thực hiện bất kỳ một cúng 
dường nào. Nghiệp bủn xỉn như vậy sẽ tạo ra tái sanh trong 
một ác thú (địa ngục, ngạ quỷ...), và nếu có tải sanh làm 
người, người này cũng sẽ là người nghèo khổ. 


BÀ LA MÔN TODEYA KEO KỆT 


Một ví dụ điển hình của thói ích kỷ, keo kiệt dẫn đến 
một tái sanh bất hạnh là cha của người thanh niên mà Đức 
Phật đang nói đến ở đây, thanh niên Bà-la-môn Subha. Ông 


705 Đức Phật cũng giải thích điều này cho Hoàng Hậu Mallika: xem ‘Hoàng 
Hậu Mallikã’, trang 369/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


647 


là giáo sĩ bà-la-môn, cố vấn cho đức Vua Pasenadi xứ 
Kosala, và là người cực kỳ giàu có. 

Bà-la-môn Todeyya, trong quá khứ, đã hoàn thành 
nhiều thiện nghiệp, và một trong những thiện nghiệp ấy đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, khiến ông được giàu có 
trong kiếp này. Mặc dù hiện tại ông rất giàu, nhưng ông cực 
kỳ ích kỷ và bởn xẻn . 706 Ông thường nói với Subha là hãy ky 
cóp tài sản giống như con ong, gom góp từng giọt, từng giọt 
mật, hay giống như con kiến, gom góp từng hạt cát, để làm 
thảnh một ổ kiến. Vì vậy, mặc dù Đức Phật và Tăng Chúng 
luôn trú tại Sãvatthi, Todeyya chẳng bao giờ cúng dường thứ 
gì. Và (như đã nói ở trước) do sự dính mắc quá mức vào tài 
sản của mình, Todeyya lúc chết đã tái sanh làm một con chó 
ngay trong căn nhà của ông. 

Khi con chó chết, nó tái sanh vào địa ngục. Một 
nghiệp bởn xẻn đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
tái sanh như một con chó, và lúc này một nghiệp bỏn xẻn 
khác có tính đồng nhất đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp để 
cắt đứt quả của sanh nghiệp, và làm cho quả riêng của nó 
khởi lên: tái sanh vào địa ngục. 

Quý vị có muốn tránh bị tái sanh làm chó không? Quý 
vị có muốn tránh bị tái sanh vào địa ngục không? Neu muốn, 
quý vị phải cố gắng để là một người đàn bà hay người đàn 
ông không bởn xẻn, keo kiết hay ích kỷ. Và quý vị phải cố 
gắng để loại bở bất kỳ sự dính mắc nào mà quý vị cỏ thể có 


706 Người không thể hưởng được tài sản như thế này cũng là quả của bố thí với 
tâm keo kiết: xem ghi chú cuối chương 248, trang 691. 




648 


Vận Hành Của Nghiệp 


vào tài sản của quý vị băng cách thực hành thiên chỉ và thiên 
minh sát. 

Hãy nhớ đến câu chuyện Truởng Lão Lossaka Tissa 
đố kỵ. Ngài không chỉ ghen tỵ thôi, mà còn ích kỷ nữa: ngài 
không muốn chia xẻ thiện ý của nguời hộ độ cho mình với 
nguời khác. Hậu quả là, dù thoát khỏi địa ngục, mỗi kiếp tái 
sanh làm nguời ngài luôn luôn nghèo khổ. Vận hành của 
nghiệp là thế. 

Đó là lý do vì sao Đức Phật nói trong kinh ‘Dây Trói 
Buộc ’ 707 thứ hai: 

‘Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tăm của mình như sau: "Trong một thòi gian dài, tâm 
này bị tham, sân, si nhiêm ô. ” 

Do tăm nhiêm ô, này các Tỷ-kheo, chủng sanh bị 
nhiêm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. ’ 

Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười của 
Đức Phật cho thanh niên Subha. 

NGƯÒITHƯÒNGHAYBỐ THÍ, CỦNG DƯỜNG 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông thường hay bố thi cho Sa-môn hay Bà-la- 
môn, đò ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, 
phấn sáp, giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc . 708 Do nghiệp ấy 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 


707 S.III.I.X.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’), đã trích dẫn ở trang 68. 

708 Mười khoản này được gọi là mười thí sự (dasa dãna vatthu) 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


649 


mạng chung, người ây được sanh vào thiện thú, Thiên 
giới. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ẩy không sanh vào thiện thủ, Thiên giới, nếu người ấy đi 
đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được 
giàu sang. 

Này thanh niên, đây là con đường đưa đến giàu 
sang, đó là, thường hay bố thi cho Sa-môn hay Bà-la-môn, 
đò ăn uống, yphục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu,phẩn sáp, 
giường nằm, nhà cửa, đèn đuốc. 

TÔN GIẢ SĨVALI 

Một ví dụ điển hình của bố thí dẫn đến giàu sang là 
Tôn-giả Sĩvali. 709 Trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara, 710 ngài quyết định trở thành vị Tỳ kheo tối 
thắng trong lãnh vực thọ nhận tứ sự cúng duòng, giống nhu 
Tôn-giả Sudassana, một trong những đệ tử tối thắng của Đức 
Phật Padumuttara. Đe hoàn thành mục đích này, Sĩvali đã đặt 
bát cúng duờng Đức Phật và Tăng Chúng gồm một trăm 
ngàn vị Tỳ kheo, trong bảy ngày. Quả của nghiệp cúng 
duờng này thục sự là rất lớn. Tại sao? 

Vào thời đó, thọ mạng của con nguời là một trăm 
ngàn năm, phần lớn mọi nguời đều giữ giới, và thanh tịnh 
giới hạnh của mình. Và Sĩvali hiểu rằng, do sự thanh tịnh 
của giới, uớc nguyện của một nguời đức hạnh sẽ trở thành 


709 AA.l.xiv.2 ‘Sivali-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão Sĩvali’) 

710 Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập II. 




650 


Vận Hành Của Nghiệp 


hiện thực . 711 Để hoàn thành mục đích ấy, ngài đã cúng 
dường đến Đức Phật và Tăng Chúng; ghi nhớ những Lời 
Dạy của Đức Phật; học thông suốt Giáo Pháp, với sự thận 
trọng và tôn kỉnh; bàn luận những đoạn gút mắc trong Kinh, 
Chú Giải,...; và thực hành thiền chỉ cũng như thiền minh sát 
lên đến Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna). Đây là tiêu 
chuẩn thực hành của những người mong muốn đắc chứng A- 
la-hán Thánh Qủa cùng với tứ tuệ phân tích 
(patỉsambhỉdã) in N\ thế, nếu phân tích việc cúng dường kéo 
dài bảy ngày của Sĩvali chúng ta thấy: 

• Cúng dưong ấy được phối hợp với giới (sĩla ), định 
(samãdhỉ), và tuệ (pannã). 

• Những người thọ nhận là Đức Phật và Tăng 
Chúng gồm một trăm ngàn vị Tỳ kheo: một phước 
điền vô thượng ở thế gian. 

• Những vật cúng dường có được một cách chân 
chánh. 

• Tâm của Sĩvali hoan hỷ, trong sạch, và không cấu 
uế, trước khi cúng dường, trong khi cúng dường 
và sau khi cúng dường. Ngài không trông đợi đáp 
trả bất cứ điều gì từ Đức Phật và Tang Chúng. 


711 Xem trích dẫn ở trang 611. 

712 tứ tuệ phân tích hay bốn vô ngại giải: 1) nghĩa vô ngại giải (attha- 
pãtisambhidã), 2) Pháp vô ngại giải (Dhamma-pãtisambhidã, 3) từ vô ngại giải 
(nirutti-pãtisambhidã, và 4) trí (pãtisambhidã-pãtisambhidã: biện tài vô ngại) 
vô ngại giải, trí hiểu biết về ba trí trước. (VsM. Xiv.428 ‘Pannã-Pabheda- 
Kathã’ (‘Luận về Sự Phân Loại Tuệ’) PP.xiv.21-26), cũng xem ghi chú 625, 
trang 591. 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


651 


• Do Sĩvali đã thực hành thiên minh sát, ngài hiêu 
được pháp duyên sanh. Điều đỏ có nghĩa là ngai 
có đức tin đầy đủ nơi nghiệp và quả của nghiệp, 
đó là tin rằng quả của nghiệp cúng dường này sẽ 
rất lớn. [248] 

Vì những lý do ấy, đức bố thí hay cúng dường của 
Sĩvali lớn đến nồi ước nguyện của ngài chắc chắn sẽ trở 
thành hiện thực. Do đó, Đức Phật Padumuttara đã thọ ký 
rằng, trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama, Sĩvali sẽ trở 
thành vị Tỳ-kheo tối thắng trong lãnh vực thọ nhận của cúng 
dường. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật Atthadassĩ, 713 Sĩvali là 
Vua Varuna. 714 Khi Đức Phật nhập Bát-Niết-Bàn 
(Parỉnỉbbãna), Sĩvali làm một cuộc đại thí đến cây Bồ-Đe, và 
về sau chết dưới cây ấy. Vào lúc chết, ngài được tái sanh 
trong cõi Hoá Lạc Thiên (Nimmãnaratĩ).[ 249] Ba mươi bốn 
lần ngài làm vua cõi người, với tên Subãhu. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật Vipassĩ (Tỳ-bà-thi), 
Sĩvali là một gia chủ sống gần Bandhumatĩ. 715 Có lần, dân 
chúng tranh đua với nhà vua trong một lễ hội cúng dường 
hoành tráng nhất đến Đức Phật và Tăng Chúng gồm sáu 
mươi ngàn vị Tỳ-kheo. Trong lễ hội này, Sĩvali đã cúng 
dường mật ong, bơ đặc, và đường đến tất cả người thọ nhận. 
Và ngài nói với Đức Phật: ‘Bạch Đức Thế Tôn, do phước 


713 Xem ‘Phụ Lục 2: ‘Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập II. 

714 TGA.I.vi.10 ‘Sĩvali-Tthera-Gãthã-Vaựnanã’ (Mô Tả Những Bài Kệ của 
Trưởng Lão Sĩvali’) 

715 AA.I.xiv.2 ‘Sĩvali-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão Sĩvali’). 




652 


Vận Hành Của Nghiệp 


báu này con không nguyện quả báo nào khác ngoại trừ răng 
trong một Giáo Pháp của Đức Phật tuong lai nào đó, con 
cũng sẽ trở thành vị Tỳ-kheo tối thắng trong lãnh vực tài lộc 
(giống nhu vị Tỳ-kheo đã đuợc chỉ định là tối thắng của 
ngài).’ 

Đen thời Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ngài sanh 
trong gia tộc của một Licchavi Mahãli. Mẹ ngài là con gái 
của vua Kosiya, và đuợc gọi là công chúa Suppavãsã. Đuợc 
sanh trong một gia đình giàu có nhu vậy, là kết quả của một 
sanh nghiệp thiện mạnh mẽ thuộc một hậu báo nghiệp 
(aparãpariya-vedanĩya-kamma). Nhung thiện nghiệp ây đã bị 
một nghiệp bất thiện làm mất tác dụng. Nhu thế nào? Sĩvali 
đã trải qua bảy năm, bảy tháng trong bụng mẹ. 716 Truớc khi 
chào đời, mẹ ngài đã phải lâm bồn trong bảy ngày. Bà nghĩ 
chắc mình sắp sửa chết. Vì thế bà đã yêu cầu chồng đi đến 
đảnh lễ Đức Phật nhân danh bà. Đức Phật đọc lời chúc phúc: 

Cầu mong cho công chúa Suppavãsã con gái vua 
Koliya được an vui, hạnh phúc; cầu mong cho công chúa 
sinh một bé trai khoẻ mạnh, được thoải mái. 

Ngay khi Đức Phật vừa nói lên những lời này, 
Suppavãsã liền sanh một bé trai khoẻ mạnh, Sĩvali. Sau đó, 
bà làm phuớc bảy ngày cúng duờng đến Đức Phật và Tăng 
Chúng. 

Do sự củng cố của hậu báo nghiệp thiện, Sĩvali từ lúc 
sanh ra đã cực kỳ thông minh. Trong dịp trai tăng bảy ngày, 
Tôn-giả Xá-lợi-phất đuợc nói chuyện với Sĩvali, và với sự 
cho phép của nguời mẹ, Tôn-giả đã làm lễ xuất gia cho 


716 


DhPA.xxvi.32 ‘Sivali-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão Sivali’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


653 


ngài. 717 Đề tài thiền của Sĩvali là nỗi thống khổ suốt bảy năm 
mà ngài phải chịu đụng trong bụng mẹ. Nhu vậy, vào lúc cạo 
đầu, khi lọn tóc thứ nhất rơi; Sĩvali đã đắc Đạo Quả Nhập 
Luu (Sot-Ẫpattỉ) , khi lọn tóc thứ hai rơi; ngài đắc Đạo Quả 
thứ hai, Nhất Lai Thánh Đạo và Nhất Lai Thảnh Quả (Sakad- 
Ẫgãmĩ), và Ngài đắc Đạo Quả thứ ba, Bất Lai Thánh Đạo, 
Bất Lai Thánh Quả (An-Ãgãmi), khi lọn tóc thứ ba rơi. [250]. 

Sau khi xuất gia, ngài rời xa gia đình và sống trong 
một ngôi tịnh thất. Tại đây, ngài cũng lại thiền quán trên nỗi 
thống khổ dài bảy năm trong bụng mẹ, và trở thành một bậc 
A-la-hán với tứ tuệ phân tích (patisambhidã). 718 Tất nhiên, sự 
chứng đắc này là do Ba-la-mật của ngài: ngài đã hành thiền 
chỉ và thiền minh sát lên đến Hành Xả Trí (Sahkhãr-Upekkhã- 
Nãna) trong Giáo Pháp của các vị Phật trước. 719 

Như chúng tôi vừa giải thích, Sĩvali đã trải qua bảy 
năm trong bào thai người mẹ, và để sinh ngài ra người mẹ 
cũng phải mất bảy ngày lâm bồn: đó là nỗi thống khổ lớn đối 
với ngài và mẹ ngài. Điều này là do bất thiện nghiệp cho quả 
bất định trong quá khứ đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp. 

Ngày xưa, khi đức Bồ-tát của chúng ta là vua xứ Ba- 
la-nại (Bãrãnasĩ), vua của nước Kosala đã gây chiến với 
ngài. 720 Vua nước Kosala giết được đức Bồ-tát, và chiếm lấy 
hoàng hậu. Nhưng con trai của đức Bồ-tảt đã thoát được nhờ 
chui qua một ống cống. Sau đó, hoàng tử quay trở lại với 


717 ApA.lv. 3 ‘Sĩvali-Tthera-Apadãbam’ (‘Chuyện Trường Lão Sĩvali’) 

718 Tứ tuệ phân tích (patisambhidã): xem ghi chú 625, trang 591. 

719 Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna), xem trang 222/Tập Ị, 

720 JA.I.X. 10 (100) ‘A-Sãta-Rũpa-Jãtaka-Vannanã’ (‘Mô Tả Tiền Thân Không 
Tầm Cầu Sắc Dục’). 




654 


Vận Hành Của Nghiệp 


một đội binh lớn để chiến đấu. Người mẹ, nghe được dự định 
của hoàng tử, gởi tin đến khuyên ngài nên phong toả kinh 
thành thay vì đánh. Sau bảy ngày, dân chúng trong kinh 
thành đã bắt được vua Kosala, cắt lấy đầu của ông, và đem 
nộp cho hoàng tử. 

Vị hoàng tử đó, theo tưong tục danh sắc, về sau được 
biết là Sĩvali trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, và 
người mẹ lúc đó bây giờ là mẹ của ngài. ‘Nghiệp phong toa' 
của họ là chướng nghiệp đã kéo dài thời gian ở trong bụng 
mẹ của Sĩvali, và thời gian lâm bồn của người mẹ. 

Đức Phật liên hệ lại câu chuyện này để giải thích cho 
các vị Tỳ-kheo biết lý do tại sao sự thai nghén của công chúa 
Suppavãsã phải kéo dài lâu đến như vậy. Vận hành của 
nghiệp là thế, và đây là lý do tại sao Đức Phật đã lập đi lập 
lại trong Kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai: 721 

‘Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, si nhiễm ô. ” 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chủng sanh bị 
nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chủng sanh được thanh tịnh. ’ 

về sau, Tôn giả Sĩvali được Đức Phật tuyên bố là vị 
Tỳ kheo tối thắng trong lãnh vực thọ nhận cúng dường. 722 CÓ 
lần, khi Đức Phật và Tăng Chúng đi thăm Tôn giả Khadira- 
Vaniya Revata (Ly-bà-đa ở Rừng Keo’), người em út của 


721 S.III.I.X.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’), đã trích dẫn ở trang 68. 

722 A.I.XIV.ii.207 ‘Etad-Agga Vagga: Dutiya Vaggo’ (‘Chương Nói về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Hai’) 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


655 


Trưởng-lão Xá-lợi-phât, ngài đã đưa Tôn giả Sĩvali đi theo, 
bởi vì đoạn đường đi rất gian khó, không dễ có được đồ ăn 
khất thực: nhưng (Đức Phật biết) với ‘trì nghiệp thiện bố thí’ 
của Tôn giả Sĩvali, sẽ luôn luôn có đủ thức ăn cho mọi 
người. 723 

Một lần khác, để thử phước của mình, Tôn giả Sĩvali 
đã đi đến vùng núi Himalayas (Hy-ma-lay-ya) cùng với năm 
trăm vị Tỳ kheo. 724 Các vị chư thiên đã cung cấp cho họ thật 
dồi dào. Ở ngọn núi Gandhamadana, có một vị chư thiên gọi 
là Nagadatta đã dâng cho các vị món com sữa trong bảy 
ngày. Việc luôn luôn có được vật thực của Sĩvali này là quả 
của thiện nghiệp bố thí trong tiền kiếp của ngài, đây là trì 
nghiệp thiện được cảm thọ quả từ kiếp thứ hai đổ đi. Vận 
hành của nghiệp là vậy. 

Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời giải thích thứ mười một 
của Đức Phật cho thanh niên Subha: 


NGƯỜI NGẠO NGHỄ, KIÊUMẠN 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người 
đáng đảnh lễ, không đứng dậy đoi với người đáng đứng 
dậy, không mòi ngồi những người đáng mòi ngồi, không 
nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chô 


723 DhPA.vii.8 ‘Khadira-Vaniya-Revata-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Tôn giả 
Revata ở Rừng Keo’ 

724 AA.I.xiv.2 ‘Sĩvali-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng-Lão Sĩvali’) & 
TGA.I.vi.10 ‘Sĩvali-Tthera-Gãthã-Vannanã , (‘Mô Tả Những Bài Kệ của 
Trưởng Lão Sĩvali’) & ApA.Lv.3 ‘Sĩvali-Tthera-ApadãnariT 




656 


Vận Hành Của Nghiệp 


đi, không tôn trọng những người đảng tôn trọng, không 
cung kính những người đáng cung kính, không cúng 
dường những người đáng củng dường. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không bị tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
nếu người ẩy được trở lại làm Người, chỗ nào người ẩy 
sanh ra, người ẩy phải sanh trong gia đình hạ liệt. 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến thọ 
sanh gia đình hạ liệt, đó là ngạo nghễ, kiêu mạn, không 
đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối 
với người đáng đứng dậy, không mòi ngồi những người 
đáng mòi ngồi, không nhường chỗ đi cho những người 
đảng được nhường chô đi, không tôn trọng những người 
đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung 
kinh, không cúng dường những người đáng cúng dường. 

Vậy, ai là người đáng được tôn trọng, đáng được tôn 
kính, và đảnh lễ? Đó là những bậc cao niên và có nhân cách 
hơn mình. Trước nhất, phải kể đến các vị Phật Chánh Đẳng 
Giác, Phật Độc Giác, và các vị Thánh Đệ Tử (Ariya- 
Sãvaka). 725 Đối với một người tại gia, những người cao niên 
và nhân cách hơn bao gồm cha, mẹ của mình, các vị sa-môn, 
bà-la-môn, các vị trưởng tộc.[251] 

NGƯỜI QUÉT RÁC SUNĨTA 


725 Xem chú giải bài kinh đang bàn luận. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


657 


Một ví dụ điên hình của kiêu mạn đưa đên tái sanh địa 
ngục, và thọ sanh làm người hạ liệt là Tôn-giả Sunĩta. Trong 
một kiếp quá khứ, có lần ông gặp một vị Phật Độc Giác 
(Paccekabuddha) đang đi khất thực trong làng. Khi nhìn thấy 
Đức Phật, ông đã nói với sự khinh miệt và chỉ trích lối sống 
của ngài. Ông nói: ‘Ông có tay có chân giống như mọi 
người. Ông nên làm việc đế kiếm sổng như chúng tôi chứ!. 
Neu ông không có nghề nghiệp gì, thì đi lượm rác và các đồ 
phế thải mà ăn. ’ 

Sunĩta chẳng những không đảnh lễ người đáng đảnh 
lễ, không kính trọng người đáng kính trọng, không cung kính 
người đáng đáng cung kính, mà còn nói lời khinh miệt đối 
với một vị Phật Độc Giác. Như vậy, ông đã hoàn thảnh rất 
nhiều bất thiện nghiệp. Một số nghiệp ấy đã làm nhiệm vụ 
như những sanh nghiệp, một số như những chướng nghiệp. 
Khi ông chết, một sanh nghiệp thuộc loại như vậy thực sự đã 
tạo ra tái sanh của ông trong địa ngục. Vì thế, chúng ta có thể 
hiểu rằng trong cuộc lang thang vô định của tử sanh luân hồi, 
không cung kính, không đảnh lễ, không tôn trọng những 
người đáng kính trọng là điều rất nguy hiểm. 

Cuối cùng, khi Sunĩta thoát khỏi địa ngục, và lại được 
tái sanh như một con người, trong rất nhiều kiếp sống, ông 
đã phải tái sanh trong những gia đình thuộc giai cấp hạ liệt 
nhất: mồi kiếp sinh ra, ông đều sinh vào một gia đình của 
người quét rác. ‘Nghiệp-khinh rẻ một vị Phật Độc Giác’ ấy 
đã làm nhiệm vụ như những chướng nghiệp, để đem sự bất 
hạnh vào mồi kiếp sống làm người của ông. Mồi kiếp như 
vậy, ông đã trải qua một cuộc sống khốn khổ của một người 
quét rác, nhặt nhạnh những thứ bở đi trong thùng rác. Và 
trong quá khứ ông đã đối xử với Đức Phật Độc Giác như thế 




658 


Vận Hành Của Nghiệp 


nào, giờ đây người ta cũng nhìn ông với sự ghê tởm, và đôi 
xử với ông với sự khinh miệt y như vậy. Ồng phải cung kính, 
tôn trọng, và đảnh lễ mọi người, già cũng như trẻ, với thái độ 
hạ mình, nhẫn nại, bởi vì sự sống của ông lệ thuộc vào thiện 
chí và từ bi của họ. 

Tuy nhiên, trong quá khứ Sunĩta cũng đã hoàn thành 
đủ thiện nghiệp và Ba-la-mật để đạt đến A-la-hán Thánh 
Quả. Khi những thiện nghiệp này chín mùi, một nghiệp trong 
đó đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh làm 
người của ông trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật chúng 
ta. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ông cũng lại 
sanh vào trong một gia đình người quét rác, ở Rãjagaha. Và 
một lần nữa, người ta đã nhìn ông với thái độ ghê tởm, và 
đối xử với ông một cách khinh miệt. Tuy nhiên, một ngày 
nọ, Đức Phật thấy rằng Sunĩta đã hoàn thảnh đủ Ba-la-mật 
để đạt đến A-la-hán Thánh Quả. Vì thế, vào lúc rạng đông, 
Đức Phật cùng với năm trăm vị Tỳ kheo cố tình đi qua chồ 
Sunĩta đang quét rác và dọn dẹp đường phố. Khi Sunĩta nhìn 
thấy Đức Phật, trong lòng ông tràn ngập một niềm hoan hỷ 
và kính sợ. Không thể nào tránh đi đâu được, ông đứng dựa 
lưng vào tường, với đôi tay chắp lại trong thái độ cung kính. 

Đức Phật tiến đến gần Sunĩta và với giọng thân thiện, 
dịu dàng ngài hỏi xem ông có thích trở thành một vị Tỳ kheo 
không. Sunĩta bộc lộ một niềm hoan hỷ cực độ, và Đức Phật 
cho ông xuất gia bằng những lời: 

Hãy đến này Tỳ kheo! (Ehi bhikkhu! Thiện /ai Tỳ kheo!) 
Pháp đã được khéo thuyết giảng! hãy sống đòi Phạm hạnh 

vì mục đích đoạn tận khô đau! 

• • • 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


659 


Rồi Đức Phật đưa Tôn-giả Sunĩta về chùa, và dạy cho 
ngài một đề mục thiền. Tôn-giả Sunĩta đã phát triển tám 
thiền chứng, và năm thần thông (:abhinnậ): với thiền minh sát 
ngài đạt đến thần thông thứ sáu, lậu tận thông, tức A-la-hán 
thánh quả. 726 Sau đó, nhiều vị Phạm Thiên, cũng như chư 
thiên và con người đã đến đảnh lễ ngài, và ngài dạy cho họ 
kinh nghiệm chứng thiền và đạo quả của ngài. Vận hành của 
nghiệp là thế. 

Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do khiến 
Đức Phật nói trong ‘Kinh Kokãlika’: 727 
Khi con người đã sanh, 
sanh với búa trong miệng, 
kẻ ngu sỉ nói bậy, 
tự chặt đứt lẩy thân. 

THỢ CẠO TÓC UPÃLI 

Một ví dụ điển hình khác về việc bất kính dẫn đến tái sanh 
hạ liệt là Trưởng lão Upãli. Trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara, 728 upãli là một người Bà-la-môn rất giàu tên 
Sujãta. Ông sống tại Hariisãvatĩ, noi đây cũng là noi thọ sanh 
của Đức Phật Padumuttara 729 Lần nọ, Đức Phật đi đến 


726 Tám thiền chứng gồm bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc; về thần thông, 
xem ghi chú 207, trang 161/Tập I. 

727 Xem ghi chú 656, trang 615 

728 Xem Thụ Lục II Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập I&II 

729 Ap.II.iii.6 ‘Upãh-Tthera-Apadãnam’ (‘Những Mau Chuyện về Trưởng-lão 
Ưpãli’) 




66o 


Vận Hành Của Nghiệp 


Hamsãvatĩ thăm và dạy Pháp cho Ãnanda, cha của ông, một 
người thuộc giai cấp quý tộc. Tại đây, Sujãta nhìn thấy sa 
môn Sunanda đứng cầm một cây lọng hoa che cho Đức Phật 
trong bảy ngày. Ông cũng được nghe Đức Phật tuyên bố 
rằng Sunanda này trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama, sẽ 
trở thảnh Tôn-giả Punna Mantãniputta nổi tiếng. 730 Và 
Sujãta phát khởi một ước muốn được gặp Đức Phật Gotama 
tuông lai. Rồi khi nghe Đức Phật Padumuttara tuyên bố vị 
Tỳ kheo Pãtika là đệ nhất trong số những người tinh thông 
về giới luật (Vinaya-dhãra ), Sujãta đã nguyện cho mình có 
được vinh dự này trong Giáo Pháp của Đức Phật Gotama. 

Để thành tựu mục đích ấy, ông đã làm phước cúng 
dường đến Đức Phật và Tăng Chúng. Đặc biệt, ông đã cho 
xây một ngôi tự viện gọi là Sobhana, rất tốn kém. Ngoài làm 
phước cúng dường ra, Sujãta còn ghi nhó những lời dạy của 
Đức Phật, học hởi Pháp, với sự thận trọng và tôn kính; ông 
đã luận bàn những đoạn gút mắc trong kinh điển, chú 
giải,...; và thực hành thiền minh sát lến đến Hành Xả Trí 
('Sankhãr- Upekkhã-Nãna ). 731 

730 Tôn-giả Punna Mantãniputta được Đức Phật Gotama tuyên bố là đệ nhất về 
thuyết Pháp (Dhamma-kathika) (A.I.XIV.i.196 “Etad-Agga Vagga: Pathamo- 
Vaggo’ (‘Chương Nói về “Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất’). Trong 
M.I.iii.4 ‘Ratha-Vinĩta-Suttam’ (‘Kinh Trạm Xa’), ngài giải thích cho Tôn-giả 
Xá-lợi-phất biết rằng đạo lộ tu tập để đạt đến A-la-hán Thánh Quả là bảy bước 
thanh tịnh. Bộ Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-Magga) đã được trình bày theo bảy 
bước này. 

731 Đây là pháp hành tiêu chuẩn đòi hỏi phải có để đắc tứ tuệ phân tích: xem lại 
ghi chủ 625, trang 592. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


661 


Tuy nhiên, hai đại kiêp trước, Upãli lúc đó là con trai 
của nhà quý tộc YỚi tên Sunanda, đã tạo một bất thiện nghiệp 
nghiêm trọng. Một hôm, đang cưõi voi đi đến công viên, ông 
gặp Đức Phật Độc Giác Devala. Do kiêu hãnh về thọ sanh 
cao quý của mình, ông đã ăn nói một cách thô lồ với Đức 
Phật Độc Giác này. Và ngay lập tức ông cảm thấy thân mình 
nóng như thiêu như đốt. Sau đó, ông cùng với đám tuỳ tùng 
đi đến gặp Đức Phật và xin sám hối. Chỉ khi đó cảm giác 
nóng bức trên thân ông mới dứt. Trong lần tái sanh cuối 
cùng của mình, ‘nghiệp thô lồ’ này đã làm nhiệm vụ như 
chướng nghiệp, và sanh nghiệp thiện của ông chỉ có thể tạo 
ra một sự tái sanh hạ liệt trong xã hội loài người. Ồng thọ 
sanh trong một gia đình người thợ cạo tóc ở Kapilavatthu, và 
làm công việc hót tóc cho các hoàng tử dòng Thích Ca. 

Khi Đức Phật rời Kapilavatthu và đến trú tại khu rừng 
Anupiya. Tại đó, nhiều thanh niên dòng họ Thích Ca đã đi 
đến xin xuất gia làm Tỳ-kheo. 732 Trong số đó có sáu hoàng tử 
Thích Ca: Bhaddiya, 733 Anuruddha, Ãnanda, Bhagu, Kimila, 
và Devadatta. Upãli cùng đi với các hoàng tử Thích Ca, 
nhưng họ để lại tất cả những vật có giá trị cho ngài, và bảo 
ngài quay trở về. Nhưng ngài nhận ra rằng nếu ngài quay trở 
về Kapilavatthu với những vật quý giá ấy, những người 
trong dòng họ Thích Ca có thể nghĩ ngài đã giết những 
hoàng tử kia (để tước đoạt tài sản). Vì thế ngài bở lại những 
vật ấy trong rừng, và gia nhập với các hoàng tử Thích ca để 
được trở thành Tỳ-kheo. Vào lúc xuất gia của họ, các vị 


732 Vin.Cv.vii. 1.331 ‘Cha-Sakya-Pabbajja-Katha’ (‘Luận vế Sự Xuất Gia Của 
Sáu Hoàng Tử Thích Ca’ 

733 Câu chuyện của Bhddiya được bàn đến ngay dưới đây. 




662 


Vận Hành Của Nghiệp 


hoàng tử thỉnh cầu Đức Phật cho Upãli được xuất gia trước, 
để làm giảm sự kiêu ngạo của họ. 

Sau khi trở thành một vị Tỳ-kheo, một hôm Tôn-giả 
Upãli thỉnh cầu Đức Phật cho một đề tài thiền để ngài có thể 
đi vào trong rừng sống một mình. 734 Nhưng Đức Phật từ chối 
không muốn để ngài đi. Đức Phật giải thích rằng ở trong 
rừng Upãli sẽ chỉ học được thiền, nhưng nếu ngài sống với 
Tăng Chúng gần bên Đức Phật, ngài cũng sẽ học được Pháp 
nữa. Vì thế Tôn-giả Upãli đã sống gần bên Đức Phật, hành 
thiền, và học Pháp. Đúng thời, ngài đắc A-la-hán Thánh Quả 
cùng với tứ tuệ phân tích (patisambhidã ). 735 Và chíh Đức Phật 
đã dạy cho Upãli toàn bộ ‘Tạng Luật (Vinaya-Piựka)’: Vinaya 
là những luật lệ dành cho Tỳ-kheo và Tỳ-kheo Ni. Tôn-giả 
Upãli được xem là vị Tỳ-kheo đã đạt đến sự xuất chúng 
trong lĩnh vực luật, và được Đức Phật tuyên bố là tối thắng 
về luật. 736 Tại cuộc kết tập kinh điển lần thử nhất, ở 
Rãjagaha, Tôn-giả Ãnanda đã trùng tuyên về Pháp 
(Dhamma), và Tôn-giả Upãli trùng tuyên về Luật. 737 Tất cả 
những vấn đề liên quan đến luật đã được ngài giải quyết. 
Vận hành của nghiệp là như thế 738 . Đó là lý do tại sao Đức 
Phật lại nói với thanh niên Subha, con trai của Todeyya: 


734 AA.I.xiv.4. ‘Upali-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng-lão Upali ‘), và ApA 
và TGA. 

735 Tứ tuệ phân tích: xem ghi chú 625, trang 592. 

736 A.I.XIV.ii.228 ‘Etad-Agga Vagga: Pathamo Vaggo’ (‘Chương Nói về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất’) 

737 Vin.Cv.XLi.439 ‘Sangĩti-Nidãnam’ 

738 về một trường hợp tương tự của việc bất kính đối với các bậc tôn trưởng, 
nhân cách cao quý, xem ‘Nữ Tỳ Khujjuttarã’ trang 398. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


663 


Nghiệp phân biệt các chủng sanh, đó là có (người) 
hạ liệt, (người) cao quỷ. 

Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười hai 
của Đức Phât cho thanh niên Subha. 


NGƯỜI KHÔNG NGẠO NGHỄ, KIÊU MẠN 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có ngạo nghễ, kiêu mạn. Đối với 
người đáng đảnh lễ, người này đảnh lễ; đối với người 
đáng đứng dậy, người này đứng dậy; đối với người đáng 
mời ngồi, người này mời ngồi; đối với người đáng nhường 
chỗ đi, người này nhường chỗ đi; đối với người đáng tôn 
trọng, người này tôn trọng; đối với người đáng cung kỉnh, 
người này cung kinh; đối với người đáng cúng dường, 
người này củng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thủ, Thiên giới, nếu người ấy đi 
đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ẩy được 


thọ sanh cao quỷ. 

Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến thọ 
sanh cao quỷ, đỏ là, không phải là người kgaọ nghễ, kiêu 


mạn. Đối với người đáng đảnh lễ, người này đảnh lễ; đối 


với người đáng đứng dậy, người này đứng dậy; đối với 


người đáng mời ngôi, người này mời ngôi; đôi với người 

^ r 


đáng nhường chô đi, người này nhường chô đi; đôi với 




664 


Vận Hành Của Nghiệp 


người đáng tôn trọng, người này tôn trọng; đôi với người 
đáng cung kính, người này cung kính; đối với người đáng 
cúng dường, người này cúng dường. 

TÔN GIẢ BHADDIYA THỌ SANH CAO QUÝ 

Ở đây, Tôn-giả Bhaddiya là một ví dụ điển hình cho 
chúng ta thấy rằng việc đảnh lễ, cung kính, tôn trọng, cúng 
dường đối với những người đáng đảnh lễ... cúng dường đưa 
đến thọ sanh cao quý như thế nào. Ngài là con của 
KãỊigodhã, một nữ nhân dòng họ Thích Ca cao quý: đỏ là lý 
do tại sao ngài còn được gọi là KãỊigodhã-Putta-Bhaddiya 
(Bhaddiya con bà KãỊigodhã). Đức Phật tuyên bố ngài là tối 
thắng trong số những vị Tỳ-kheo thuộc gia đình cao quý 
(uccã-kulika ). 739 Ngài đã quyết định để nhận được danh hiệu 
này 740 trong Giáo Pháp của Đức Phật Padumuttara. 741 Thời 
kỳ ấy ngài được thọ sanh trong một gia đình rất giàu có. 
Trong kiếp đó, ngài làm phước cúng dường đồ ăn và những 
vật dụng khác đến Đức Phật và Tăng Chúng, lúc nào ngài 
cũng giữ thái độ cung kính, tôn trọng, đảnh lễ đối với Đức 
Phật và Tăng Chúng. Ngài ghi nhớ những Lời Dạy của Đức 
Phật, học hỏi Pháp với sự thận trọng và tôn kính; luận bàn 
những đoạn khúc mắc trong Kinh Điển, Chú giải...; và thực 


739 A.I.XIV.i.193 ‘Etad-Agga Vagga: Pathamo Vaggo’ (‘Chương Nói về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất’) 

740 Ap.I.v.3 ‘KãỊigodhã-Putta-Bhaddiya-Tthera-Apadãnam’ (‘Những Mau 
Chuyện về Trưởng Lão Bhaddiya Con Bà KãỊigodhã’) 

741 Xem ‘Phụ Lục II: Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập I&II 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


665 


hành minh sát lên đên Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã- 
Nãna). 742 

Trong khoảng thời gian giữa Đức Phật Kassapa và 
Đức Phật Gotama có lần ngài sinh làm một gia chủ trong 
kinh thành Bãrãụasĩ. 743 Khi ngài nghe nói các vị Phật Độc 
Giác thường thọ thực trên bờ sông Hằng (Ganges), ngài đã 
cho làm bảy chồ ngồi bằng đá, và đem đặt tại bờ sông ấy cho 
các vị ngồi. Theo cách đó, ngài đã cung kính, tôn trọng và 
đảnh lễ các vị Phật Độc Giác, và cúng dường chồ ngồi cho 
các vị đáng có chồ ngồi. Thực ra đó chỉ là một trong nhiều 
thiện nghiệp mà sau đó đã tạo một sự thọ sanh cao quý mà 
thôi. 

Trong kiếp cuối, ngài sanh ra trong một gia đình cầm 
quyền của vưong tộc Thích Ca (rãjã) ở Kapilavatthu, noi thọ 
sanh của Đức Phật. Chính Baddiya là người cai trị một lãnh 
địa của dòng họ Thích Ca. Lúc bấy giờ Anuruddha (A-nậu- 
lâu-đà) là bạn thân của ngài. Khi Anuruddha xin phép mẹ để 
trở thành một vị Tỳ-kheo, mẹ ngài nói chỉ khi nào Bhaddiya 
cũng xuất gia Tỳ-kheo thì bà mới cho phép. Và ngài đã khéo 
léo thuyết phục Bhaddiya từ bỏ cuộc sống vưong giả của 
mình trong bảy ngày. 744 Kinh nói rằng Bhaddiya đã đạt đến 


742 Đây là việc thực hành tiêu chuẩn đòi hỏi phải có để đắc tứ tuệ phân tích: 
xem lại ghi chú 625, trang 592 để biết về tứ tuệ phân tích. 

743 Ibid. và TGA.II.xvi.7 ‘Kãhgodhã-Putta-Bhaddiya-Tthera-Gãthã-Vannanã , 
(‘Mô Tả về Những vần Kệ của Trưởng Lão Bhaddiya con bà KãỊigodhã’). 

744 Bhaddiya là một trong năm hoàng tử Thích Ca đã bỏ lại tất cả những vật giá 
trị của họ cho upãli, người thợ cạo của họ. Xem ‘Thợ Cạo Tóc Upãli’ trang 
661. 




666 


Vận Hành Của Nghiệp 


quả vị A-la-hán cùng với tam minh (te-vijjã) 745 ngay mùa hạ 
đầu tiên sau khi xuất gia. 746 

Không lâu sau khi đắc A-la-hán, duới một gốc cây ở 
nơi vắng vẻ, an trú trong lạc của Niết-Bàn, Tôn-giả 
Bhaddiya thuờng thốt lên lời này: 747 

Ôi, hạnh phúc làm sao! Ôi, hạnh phúc làm sao! 

Các vị Tỳ-kheo bạn của ngài cho rằng ngài đang nghĩ 
về quá khứ khi còn là một hoàng tử sống trong cung điện, 
nên đã trình việc này lên Đức Phật. Nhung truớc mặt Đức 
Phật ngài giải thích rằng khi còn làm vua, ngài luôn luôn lo 
sợ và căng thẳng thần kinh, cho dù có lính canh bên trong và 
bên ngoài cung điện. Nhung bây giờ, sau khi đã từ bở tất cả, 
ngài thoát khỏi mọi sợ hãi. 

Do những thiện nghiệp tiền kiếp, Bhaddiya đã đuợc 
làm vua trong năm trăm kiếp và nhận đuợc địa vị nổi bật 
trong kiếp chót này. Mặc dù có những nguời khác thuộc tầng 
lóp quy tộc cao hơn, nhung Đức Phật vẫn tuyên bố ngài là vị 
tối thắng trong số những Tỳ-kheo thọ sanh cao quý bởi vì 
nguời sanh ra ngài là một nữ nhân lãnh đạo dòng tộc Thích 
Ca, và bởi vì ngài đã từ bở địa vị làm vua của mình để đi 
xuất gia và cũng vì ngài từng làm vua trong năm trăm kiếp 
liên tục. 748 


745 Vin.Cv.vii. 1.331 ‘Cha-Sakya-Pabajja-Katha’ (‘Luận về sự Xuất Gia của Sáu 
HT Thích Ca’) 

746 Ibid; tam minh: xem ghi chú 207, trang 162/Tập I. 

747 ibid 

748 A.LXIV.i.193 ‘Etad-Agga Vagga: Pathamo Vaggo’ (‘Chương Nói về 
“Người Tối Thắng”: Chương Thứ Nhất’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


667 


Quý vị có muôn đuợc thọ sanh cao quý không? Nêu 
muôn, quý vị phải cô găng đê là một nguời nam hay nữ 

r r 


không ngạo nghê, kiêu mạn. Nêu quý vị muôn một thọ sanh 
cao quý: 


• Đôi với những nguời đáng cung kính, quý vị phải 
cung kính. 

• Đối với những nguời đáng đứng dậy, quý vị phải 
đứng dậy. 

• Đối với những nguời đáng nhường chồ ngồi, quý 
vị phải nhùng chồ ngồi. 

• Đối với những nguời đáng nhường đường đi, quý 
vị phải nhường đường đi. 

• Đối với những người đáng kính trọng, tôn kính, 
và đảnh lễ, quý vị phải kính trọng, tôn kính và 
đảnh lễ. 

Trước hết là những bậc tôn trưởng và cao quý 
hon, 749 như chư Phật Chánh Đẳng Giác, Phật Độc Giác, và 
các vị Thánh Đệ Tử (Ariya-Sãvaka).[ 252] Và đối với một 
người cư sĩ, những bậc cao niên và nhân cách tốt hon chúng 
ta, như mẹ, cha, các sa-môn, bà-la-môn, và trưởng tộc. 750 


Hãy ghi nhớ đừng quên, ngạo nghê và kiêu mạn là 
những phiền não. Phiền não không tạo ra thọ sanh cao quý, 
mà chỉ tạo ra thọ sanh hạ liệt. Những vận hành của nghiệp là 
thế. Và đó là lý do tại sao Đức Phật nói với thanh niên 
Subha: 


749 Xem chú giải bài kinh đang bàn luận. 

750 về sự không-tôn kính các bậc trưởng thượng, cao niên, và nhân cách hơn 
trong tương lai, như tiên đoán của Đức Phật, xem lại ghi chú cuối chương 251, 
trang 692. 




668 


Vận Hành Của Nghiệp 


Nghiệp phân loại các chủng sanh, đó là có (người) 
hạ liệt, (người) cao quỷ. 

Bây giờ, chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười ba 
của Đức Phật cho Subha: 

KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HAY HỎI 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn (samana- 
brahmana), không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? 
Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội?[ 253] Thế nào 
là không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nếu tôi làm sẽ đem lại 
sự tốn hại và đau khố lâu dài? Hay điều gì, nếu tôi làm sẽ 
được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thủ, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu 
người ẩy trở lại làm Người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy trí tuệ yếu kém. 

Này thanh niên, đây là con đường đưa đến trí tuệ 
yếu kém, đó là, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn 
(samana-brahmana), không hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là 
thiên ỉ The nào là bat thiên ỉ 1 he nào là phạm tộiỉ The nào 
là không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nếu tôi làm sẽ đem lại 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


669 


sự tôn hại và đau khô lâu dài? Hay điêu gì, nêu tôi làm sẽ 

được lợi ích và an lạc lâu dài? ’ 

• • • 

Ở đây, không phải do không hỏi những câu hỏi về 
chánh hạnh mà một người tái sanh trong một sanh thú xấu. 
Mà họ tái sanh trong một sanh thú xấu vì họ cư xử xấu. Và 
họ cư xử xấu là vì thiếu trí, không biết được sự khác nhau 
giữa hạnh xấu và hạnh tốt, không biết được hậu quả của 
những hạnh xấu và hạnh tốt ấy. Họ không biết những điều 
này vì họ không hỏi. Do không hởi, họ không biết làm thế 
nào để cư xử cho tốt, vì thế họ cư xử xấu, cư xử ngược lại 
với Pháp (Dhamma). Do cư xử ngược lại với Pháp, họ phạm 
những bất thiện nghiệp làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp bất 
thiện hay chướng nghiệp bất thiện, để cắt đứt và làm chướng 
ngại những quả đáng mong muốn của thiện nghiệp. 

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng lời giải thích thứ 
mười ba Đức Phật đưa ra cho thanh niên Subha thực sự bao 
gồm những tất cả những bất thiện nghiệp mà từ trước đến 
giờ chúng ta đã bàn luận: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống 
rượu&bia,.. .nói dối, nói hai lưõi, nói lời thô lồ, nói chuyện 
nhảm nhí, vô ích, ý tham, ý sân, và chấp giữ tà kiến. Sở dĩ 
chúng ta làm tất cả những điều xấu này là vì thiếu trí, vì 
chúng ta không biết chúng là xấu, vì chúng ta không có niềm 
tin noi những vận hành của nghiệp hay không có trí hiểu biết 
về những vận hành của nghiệp. 

Dĩ nhiên, ở đây, những ví dụ điển hình là tất cả những 
ví dụ mà từ trước đến giờ chúng ta đã bàn tới, đó là những ví 
dụ về những người làm những điều bất thiện, những điều 
được xem là có tội, những điều lẽ ra không nên làm, những 
điều mà do làm nó, đã đưa đến sự tổn hại và đau khổ lâu dài 




670 


Vận Hành Của Nghiệp 


cho họ. Chúng ta đã bàn vê sự đoản thọ của Tôn-giả Mục- 
kiền-liên: trong một kiếp quá khứ, ngài đã cố tình đánh đập 
cha mẹ của ngài đến chết. Do nghiệp đó ngài đã đi đến địa 
ngục trong một thời gian rất dài. Sau đó, ngài còn bị đánh 
cho đến chết trong nhiều kiếp sống, ngay cả trong kiếp cuối 
cùng (trở thành A-la-hán) của ngài. Ke tiếp, có ví dụ về dạ 
xoa (yakkha) Nanda: dạ-xoa này đã đánh vào đầu Tôn-giả 
Xá-lợi-phất. Do nghiệp đó, Nanda đã bị đất nuốt chửng và 
tái sanh trong địa ngục. Rồi ví dụ về căn bệnh khủng khiếp 
của Tôn-giả Pũtigattatissa: trong một kiếp quá khứ, ngài đã 
bẻ gẫy cánh và chân của nhiều con chim để ngăn không cho 
chúng chạy thoát đi. Do nghiệp đó, ngài đã đi đến địa ngục 
trong một thời gian lâu dài. Sau đó, ngài đuợc tái sanh làm 
nguời, và trở thành một vị Tỳ-kheo. Nhung ngài đã phát 
triển những ung nhọt ở khắp toàn thân, và xuong của ngài bị 
phân rã ra rất hôi thối và đau đón. Và sự xấu xí của 
Pancapãpĩ: trong một kiếp quá khứ, cô đã ném cho Đức Phật 
Độc Giác một cái nhìn giận dữ. Do nghiệp đó, cô sanh ra rất 
xấu xí. Và sự xấu xí của Suppabuddha: trong một kiếp quá 
khứ, là con trai của một viên truởng khố, ngài đã lăng mạ 
một vị Phật Độc Giác. Do nghiệp đó, ngài đã đi xuống địa 
ngục trong một thời gian rất lâu. Và trong Giáo Pháp của 
Đức Phật chúng ta, ngài sanh làm nguời, nhung là một nguời 
cùi rất xấu xí và khốn khổ. Rồi việc không có ảnh huởng hay 
quyền thế nhở của Tôn-giả Losaka Tissa: trong một kiếp quá 
khứ, ngài đã không thể kiểm soát đuợc thói ganh tỵ của mình 
đối với một vị A-la-hán, và ném bở thức ăn của vị A-la-hán 
ấy đi. Do nghệp đó, ngài đã đi đến địa ngục trong một thời 
gian dài. Và trong mồi kiếp sau đó, ngài còn chịu đụng rất 
nhiều gian khổ, không bao giờ có đủ thức ăn để ăn. Ngay cả 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


671 


trong kiếp cuối cùng, khi ngài đã trở thành một vị Tỳ-kheo 
và một bậc thánh A-la-hán, ngài cũng chẳng bao giờ có đủ 
thức ăn để ăn. Chúng ta cũng đã bàn đến cha của thanh niên 
Subha, cảnh nghèo nàn của Bà-la-môn Todeyya giàu có. 
Ông là một con nguời keo kiệt, chẳng bao giờ bố thí cho ai 
một thứ gì. Do nghiệp đó, ông phải tái sanh làm chó. Het 
kiếp làm chó, ông còn bị tái sanh trong địa ngục. Và sự thọ 
sanh thấp hèn của Tôn-giả Sunĩta: trong một kiếp quá khứ, 
ngài cũng nói lời thô lồ đối với một Đức Phật Độc Giác. Do 
nghiệp đó, ngài đã đi xuống địa ngục. Het kiếp ở địa ngục, 
ngài cứ tái sanh đi tái sanh lại làm nguời trong giai cấp thấp 
hèn nhất, một nguời quét rác. Và sự thọ sinh thấp hèn của 
Tôn-giả upãli nữa: trong một kiếp quá khứ, ngài cũng xỉ vả 
một vị Phật Độc Giác. Do nghiệp đó, khi ngài tái sanh lại 
làm nguời trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, ngài phải 
sanh trong một gia đình nguời thợ cạo tóc. Tất cả những 
nguòi đó đã làm những điều xấu do thiếu trí. 

ĐỨC VUA SUPPABUDDHA THIẾU TRÍ 

Chúng ta cỏ thể lấy Suppabuddha, một đức Vua dòng 
họ Thích, làm ví dụ về sự thiếu trí. Ông là em của Hoàng 
Hậu Mahãmãyã, mẹ của Đức Phật và là cha của công chúa 
Yasodharã, vợ của Thái Tử Siddhatta. Ông cũng còn là cha 
của Devadatta. 

Vua Suppabuddha thọ sanh trong một gia đình hoàng 
tộc. Nhu chúng ta vừa bàn luận ở trên, Đức Phật nói con 
đuờng đua đến thọ sanh cao quý là không ngạo nghễ, kiêu 
mạn, và biết cung kính, tôn trọng, và đảnh lễ những nguời 




672 


Vận Hành Của Nghiệp 


đáng được cung kính, tôn trọng và đảnh lễ. Do đó, chúng ta 
có thể hiểu rằng Vua Suppabuddha đã hoàn thành những 
thiện nghiệp như vậy trong quá khứ, và rằng một trong 
những nghiệp ấy đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
sự tái sanh trong hoàng tộc của ông ta. Nhưng vào cuối đời, 
sanh nghiệp thiện đó đã bị cắt đứt bởi một bất thiện nghiệp, 
và nghiệp này tạo ra tái sanh trong địa ngục. Như thế nào? 

Vua Suppabuddha đã mang hai mối hiềm thù đối với 
Đức Phật . 751 Một là vì con gái ông, Công chúa Yasodharã 
(Gia-du-đà-la), vợ của Thái-tử Siddhatta. Vì để thành Phật, 
Thái-tử Siddhatta đã bở vợ con, ra đi xuất gia. Mối hiềm thù 
khác mà Vua Suppabuddha nặng mang đối với Đức Phật là 
vì con trai ông, Devadatta (Đe-bà-đạt đa). Khi Đe-bà-đạt-đa 
khởi lên ước muốn làm người lãnh đạo Tăng Chúng, Đức 
Phật đã cách ly ông khởi Tăng Chúng. 

Vì thế, để tạo mối bất hoà, Vua Suppabuddha đã 
quyết định cản đường đi khất thực của Đức Phật. Trên con 
đường Đức Phật đã được mời để nhận thức ăn đặt bát, Vua 
Suppabuddha đã ngồi ở đó uống rượu. Khi Đức Phật và 
Tăng Chúng đi tới, các vị Tỳ-kheo nói với Suppabbuddha 
rằng Bậc Đạo Sư đã đến. Nhưng Suppabuddha không chịu 
nhường đường cho Đức Phật. Các vị Tỳ-kheo đã nói với ông 
nhiều lần, nhưng mồi lần như vậy ông đều từ chối. 

Tại sao Vua Suppabuddha lại phạm vào bất thiện 
nghiệp này? Bởi vì ông không biết việc làm đỏ là bất thiện. 
Tại sao ông không biết đó là bất thiện? Bởi vì ông không bao 
giờ đi đến một sa-môn hay Bà-la-môn nào để tìm hiểu xem 
điều gì là bất thiện và điều gì là thiện, điều gì là có tội và 


751 


DhP.ix. 12 ‘Suppabuddha-Sakya-Vatthu’ 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


673 


điều gì là không có tội, điều gì sẽ đem đến sự tổn hại và khổ 
đau cho ông và điều gì sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho 
ông. Vua Suppabuddha chua bao giờ bở nỗ lực ra theo cách 
đó. Kết quả là ông thiếu trí. Do thiếu trí, ông đã từ chối 
nhường đuờng đi cho một vị Phật Chánh Đẳng Giác: ông đã 
từ chối cung kính, tôn trọng và đảnh lễ Đức Phật. Do thiếu 
trí, ông đã hoàn thảnh rất nhiều nghiệp bất thiện. 

Đức Phật quay về. Và Suppabuddha cho nguời đến 
nghe ngóng xem Đức Phật đã nói gì. Trên đuờng về, Đức 
Phật mỉm cười. Và Tôn-giả Ãnanda hỏi lý do tại sao ngài 
cười. Đức Phật giải thích rằng trong bảy ngày nữa, 
Suppabuddha sẽ bị đất nuốt ngay dưới chân cầu thang của 
ông. Người của Suppabuddha nghe được những gì Đức Phật 
nói, liền quay về báo cho Suppabuddha biết. Suppabuddha 
quyết định phen này sẽ chứng minh cho mọi người thấy là 
Đức Phật sai. Vì thế ông đã cho người mang hết những vật 
dụng cá nhân của ông lên tầng cao nhất của ngôi nhà, tầng 
thứ bảy. Sau đó ông cho lấy cầu thang đi, và khoá hết mọi 
cánh cửa lại. Ở mồi tầng, ông đặt hai lính canh khoẻ mạnh 
đứng gác. Ồng nói với họ rằng nếu ông có đi xuống, họ phải 
buộc ông quay lên. 

Bảy ngày sau khi Suppabuddha cản đường đi khất 
thực của Đức Phật, con ngựa chiến của Suppabuddha sổng 
chuồng. Con ngựa này chỉ có Suppabuddha mới có thể kiềm 
chế được nó. Vì thế ông lao ra cửa. Tự động các cánh cửa 
mở, cầu thang trở về chồ cũ của nỏ, và những người lính 
canh (thay vì đẩy lên) đã xô ông xuống cầu thang, từ tầng 
trên cùng xuống duới đất. Và ngay tại dưới chân cầu thang, 
ông bị đất nuốt chửng, và tái sanh vào địa ngục A-tỳ (Avĩci). 
Thiện nghiệp làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra sự tái 




674 


Vận Hành Của Nghiệp 


sanh làm người của ông, và duy trì kiếp sống làm người của 
ông, đã bị cắt đứt bởi bất thiện nghiệp không nhường đường 
cho người đáng nhường đường của ông: trong trường hợp 
này là một vị Phật Chánh Đẳng Giác, bậc giới đức nhất trong 
tất cả chúng sanh. Nghiệp bất thiện đó đã tạo ra quả của nó, 
là tái sanh trong địa ngục A-tỳ. 

Ở đây cũng vậy, chúng ta cần hiểu rằng việc tái sanh 
trong địa ngục của Vua Suppabuddha không phải là quả của 
bất cứ điều gì do Đức Phật làm: [254] Thực ra Đức Phật 
không mỉm cười vì ác ý; ngài không vui sướng gì khi thấy 
Suppabuddha phải chịu khổ. Đức Phật chỉ cười vì thấy rằng 
nghiệp Suppabuddha đã làm chắc chắn sẽ đem lại quả báo 
của nó, dù Suppabuddha có làm gì (để tự bảo vệ mình) 
chăng nữa. Và quả báo đến là do sức mạnh của bất thiện 
nghiệp mà Suppabuddha đã làm mà thôi.Vận hành của 
nghiệp là thế. Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do 
khiến Đức Phật đã lập đi lập lại trong ‘Kinh Dây Trói Buộc 
Thứ Hai’: 752 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn 
quán sát tâm của mình như sau: "Trong một thòi 
gian dài, tâm này bị tham, sân, si nhiêm ô. Do tâm 
nhiêm ô, này các Tỷ-kheo, chủng sanh bị nhiễm ô. 
Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh 

Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải thích thứ mười bốn 
của Đức Phật cho thanh niên Subha. 


752 S.III.Lx.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’) đã trích dẫn trang 57/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


675 


LÀ NGƯỜI HAY HỎI 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-ỉa-môn (samana- 
brahmana), thường hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? 
The «ào /à bãt thiện? The nào là phạm tội? The nào là 
không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nếu tôi làm sẽ đem lại 
sự tốn hại và đau khố lâu dài? Hay điều gì, nếu tôi làm sẽ 
được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. 

Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy không sanh vào thiện thủ, Thiên giới, nếu người ấy trở 
lại làm Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy rất tri 
tuệ. 

7Vàj thanh niên, đây là con đường đưa đến trí tuệ 
lớn, đó là, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn (samana- 
brahmaụa), có thưa hỏi: "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? 
Thê nào là bât thiện? The nào là phạm tội? The nào là 
không phạm tội? Điều gì cần phải thực hành? Điều gì 
không cần phải thực hành? Điều gì, nếu tôi làm sẽ đem lại 
sự tốn hại và đau khố lâu dài? Hay điều gì, nếu tôi làm sẽ 

được lợi ích và an lạc lâu dài? ’ 

• • • 

Ở đây cũng vậy, một người tái sanh trong một sanh 
thú tốt đẹp (cõi trời, cõi người ...) vì họ có hỏi về chánh 
hạnh. Mà một người tái sanh trong một sanh thú tốt đẹp vì 
họ hành xử đúng. Và họ hành xử đúng là nhò có trí tuệ, biết 




676 


Vận Hành Của Nghiệp 


được sự khác nhau giữa hạnh xấu và hạnh tốt, và biết những 
hậu quả của hạnh xấu và hạnh tốt ấy. Tất nhiên họ biết được 
những điều này là nhờ họ có hỏi về chúng. Theo đó, họ biết 
cách làm thế nào để cư xử cho tốt, hợp với Pháp (Dhamma), 
nhờ vậy họ hoàn thành những thiện nghiệp làm nhiệm vụ 
như sanh nghiệp thiện để tạo ra những kết quả mong muốn, 
hay làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp thiện, hoặc chướng 
nghiệp thiện, để cắt đứt và chống lại những kết quả không 
đáng mong muốn của bất thiện nghiệp. 

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng lời giải thích thứ 
mười bốn này của Đức Phật cho thanh niên Subha thực sự 
bao gồm những hành động thiện mà từ trước đến đây chúng 
ta đã bàn luận: không sát sanh đồng thòi có lòng từ ái và bi 
mẫn đối với các chúng sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không uống rượu & bia, không nói dối, không nói hai lưỡi, 
không nói lời thô ác, ăn nói một cách nhã nhặn, lễ độ, không 
nói chuyện nhảm nhí, vô ích, không tham, không nuôi dưỡng 
ác ý, và giữ vững Chảnh Kiến. Sở dĩ chúng ta làm được 
những điều tốt này là vì chúng ta biết chúng là tốt, là vì 
chúng ta có đức tin noi nghiệp và quả của nghiệp hay nói 
khác hon chúng ta có trí hiểu biết về những vận hành của 


nghiệp. 

Tất nhiên, trong trường hợp này những ví dụ điển 
hình là những ví dụ mà từ trước đến đây tôi đã nêu ra về 
người làm điều thiện, làm những điều không cỏ tội, những 
điều nên làm, những điều mà do làm chúng sẽ đưa đến lợi 
ích và an lạc lâu dài cho họ: không sát sanh, không làm tổn 
hại đến các chúng sanh khác, không nóng giận và khó chịu, 
không ghen tỵ, thường hay bố thí, cúng dường, và không 
ngạo nghễ, kiêu mạn. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


677 


Chúng ta đã bàn vê Tôn-giả Paiĩcasĩla Samãdãniya 
giới đức, và cậu bé Ãyuvaddhana Kumãra trường thọ. Chúng 
ta đã bàn về Tôn-giả Bakula: người không bao giờ bị bệnh, 
và nhập Vô Dư Niết Bàn khi ngài một trăm sáu mươi tuổi. 
Rồi chúng ta cũng bàn về Tôn-giả Tu-Bồ-Đề (Subhũti): ngài 
rất đẹp sắc, và tinh thông trong thiền tâm từ. Tôn-giả 
Mahãkaccãna cũng rất đẹp người, và là một vị đệ tử tối 
thắng trong việc phân tích và giảng rộng Pháp đã được Đức 
Phật giải thích một cách vắn tắt. Chúng ta cũng đã bàn về 
Tôn-giả Uruvela Kassapa (Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp): ngài là 
vị đệ tử tối thắng trong lãnh vực có đông đồ chúng. Và Tôn- 
giả Sĩvali: ngài là vị đệ tử tối thắng trong lãnh vực thọ nhận 
của cúng dường. Tôn-giả Bhaddiya, vị đệ tử tối thắng về thọ 
sanh cao quý. Tất nhiên đây chỉ là một vài ví dụ trong số rất 
nhiều người đã đạt được lợi ích và an vui qua muôn vàn kiếp 
sống: lúc họ tái sanh làm người, lúc như chư thiên. Và quan 
trọng hơn cả là được thực hành dưới các vị Phật quá khứ. 

Việc thực hành của họ gồm những gì? 

• Giữ giới, 

• Thanh tịnh hành vi cư xử (hạnh), 

• Dựa trên giới, họ cúng dường đến các sa-môn và 
bà-la-môn, 

• Học thuộc lòng những Lời Dạy của Đức Phật, 

• Học Pháp (Dhamma) một cách thấu đáo, với sự 
thận trọng và tôn kính Pháp, 

• Luận bàn những điểm khúc mắc, và những giải 
thích trong Kinh Điển,Chú giải,... 




678 


Vận Hành Của Nghiệp 


• Thực hành thiên chỉ và thiên minh sát lên đên 
Hành Xả Trí (Sahkhãr- Upekkhã-Nãna ). 753 

Việc thực hành này cũng là những gì được gọi là 
minh và hạnh (vijjã-carana). Chúng ta đã bàn đế ở trước: 754 

1. Hạnh (carana) có mười lăm pháp: giữ giới, chế 
ngự các căn, tiết độ trong ăn uống, luôn luôn tỉnh 
thức, đức tin (bao gồm việc thực hành thường 
xuyên pháp bố thí - dãna), chánh niệm, tàm, quý, 
đa văn (cả về lý thuyết lẫn thực hành), tinh tấn, trí 
tuệ, và bốn bậc thiền sắc giới. 

2. Minh (Vijjã) cũng là minh sát trí (vipassanã tĩãna). 
Đó là, biết và thấy tính chất vô thường, khổ, và vô 
ngã của danh và sắc chân đế, thuộc quá khứ, hiện 
tại, và vị lai, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao 
thượng và hạ liệt, xa và gần. Minh sát trí hiệp thế 
cao nhất là Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna). 

Như chúng ta đã bàn đến ở trên, thiền minh sát còn 
tạo ra tái sanh được kể trong nhóm hạnh (carana), và thiền 
minh sát không còn tạo ra tái sanh được kể trong hóm minh 

(mã). 

Tại sao những người này làm được tất cả những điều 
tốt ấy? Bởi vì có trí tuệ. Và trí tuệ đó xuất phát từ việc đã 
thường xuyên hỏi cho biết về sự khác nhau giữa hạnh tốt và 
hạnh xấu: tóm lại, trí tuệ xuất phát từ việc đã hỏi cho biết về 
những vận hành của nghiệp với đức tin và lòng kính trọng. 


753 Đây là pháp hành tiêu chuẩn đòi hỏi phải có để chứng đắc tứ tuệ phân tích 
(patisambhidã): xem lại trang 592. 

754 về chi tiết, xem ‘Minh và Hạnh’ trang 277/Tập I 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


679 


Kết quả, dưới thời Đức Phật của chúng ta, những người này 
cũng đã thực hành, và đạt được lợi ích cao tột nhất, đó là A- 
la-hán Thảnh Quả. 

TÔN GIẢ MAHÃKOỊTHIKA HAY HỎI 

Ở đây, chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ nữa về người 
có được lợi ích cao tột nhất trong số đó: Tôn-giả 
Mahãkotthika hay hỏi. Trong Giáo Pháp của Đức Phật 
Padumuttara, 75:1 ngài là một gia chủ giàu có. 756 Một hôm, ngài 
nghe Đức Phật tuyên bố một vị Tỳ-kheo nọ là tối thắng trong 
lãnh vực tinh thông tứ tuệ phân tích (patỉsambhỉdã). 151 \ầ 
ngài đã nguyện có được vinh dự tưong tự như thế cho chính 
mình trong một Giáo Pháp của Đức Phật tưong lai. Đe hoàn 
thành mục đích ấy, ngài đã thỉnh Đức Phật và một trăm ngàn 
vị Tỳ-kheo đến nhà đặt bát trong bảy ngày. Cuối buổi lễ, 
ngài cúng dường mồi vị một bộ tam y. 

Hon nữa, ngài còn ghi nhớ Lời Dạy của Đức Phật; 
học Pháp thấu đáo với sự thân trọng và tôn kính; bàn luận 
những điểm khúc mắc, và những giải thích trong Kinh Điển, 
các bản Chú Giải,...; và ngài đã hành thiền minh sát lên đến 
Hành Xả Trí (Sahkhãr-Upekkhã-Nãna). Vào thời đó thọ mạng 
của con người là một trăm ngàn tuổi. Như vậy trong một 
trăm ngàn năm, ngài đã hoàn thành những nghiệp thù thắng 
hay Ba-la-mật ấy. Thanh Tịnh Đạo (Vỉsuddhỉ-Magga) giải 


755 Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập II. 

756 AA.I.xiv.3 ‘Mahãkotthika-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão 
Mahãkotthika’) 

757 tứ tuệ phân tích: xem ghi chú 625, trang 592. 




68o 


Vận Hành Của Nghiệp 


thích rằng đây là cách thực hành của những người sẽ đắc A- 
la-hán Thánh Quả cùng với tứ tuệ phân tích. 758 Và Tôn giả 
Mahãkotthika được xem là tối thắng trong những vị A-la-hán 
như thế. 

Trong kiếp cuối cùng, ngài sanh trong một gia đình Bà-la- 
môn rất giàu ở Sãvatthi. Lớn lên, ngài rất thiện xảo trong ba 
tập Vệ-đà (Vedas). Nhưng sau khi nghe một bài Pháp do Đức 
Phật thuyết, ngài liền xuất gia Tỳ-kheo. Sau đó ngài hành 
thiền, và chẳng bao lâu chứng đắc A-la-hán Thánh Quả cùng 
với tứ tuệ phân tích. Sau khi được hỏi những câu hỏi của 
Đức Phật và các bạn đồng phạm hạnh, ngài trở nên cực kỳ 
thiện xảo trong tứ tuệ phân tích. 759 Đức Phật tuyên bố ngài là 
bậc tối thắng trong số những vị thiện xảo về tứ tuệ phân tích 
(catasso patis ambhidã) , 160 Điều này chính yếu là do sự luận 
bàn có tính phân tích và hết sức thiện xảo của ngài về Pháp 
với Tôn giả Xá-lợi-phất trong ‘Mahã-Vedalla-Suttam ’ (‘Đại 
Kinh Phưong Quảng’). Trong bài kinh này, Tôn giả 
Mahãkotthika đã hỏi những câu hỏi cực kỳ thâm sâu: chẳng 
hạn, ngài hỏi về liệt tuệ và trí tuệ; ngài hỏi về trí tuệ và thức; 
ngài hỏi về thức, thọ, và tưởng; ngài hỏi về trí tuệ, thắng tri 
và liễu tri; và ngài hỏi về tại sao (một mặt) những loại giải 
thoát khác nhau có thể được thấy như khác nhau về ý nghĩa, 


758 Xem lại ghi chú 625 trang 592 ở trên. 

759 A.I.XIV.i.218 ‘Etad-Agga Vagga: Tatiya-Vaggo’ (‘Chương “Vị Tối 
Thắng”: Chương Thứ Ba’)’ 

760 M.I.V.3 ‘Mahã-Vedalla-Suttam’ (‘Đại Kinh Phương Quảng’) 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


681 


và khác cả về tên gọi, và (một mặt) chúng lại được thấy như 
cùng một ý nghĩa, và khác tên gọi. Trong Kinh Điển PãỊi 
chúng ta sẽ còn thấy nhiều trường hợp khác nữa, ở đây Tôn 
giả Mahãkotthika bàn luận Pháp với Tôn giả Xá-lợi-phất: 
thường thì ngài sẽ hỏi những câu hỏi, nhưng cũng có lúc Tôn 
giả Xá-lợi-phất sẽ hởi những câu hỏi. Cũng có những bài 
kinh ở đây Tôn giả Mahãkotthika luận bàn Pháp với chính 
Đức Phật, hoặc một bài kinh Tôn giả Ãnanda hởi ngài những 
câu hỏi, và một bài kinh ngài bàn luận Abhidhamma (Vi- 
Diệu Pháp) với các vị Tỳ-kheo khác. 

Tôn-giả Xá-lợi-phất, chỉ đứng thứ hai sau Đức Phật, 
rất kính mến Tôn-giả Mahãkotthika. Ngài đã bộc lộ sự kính 
trọng này trong ba vần kệ: 761 

Bậc tịch tịnh, chế ngự, 

Thuyết pháp, không cống cao, 

Quét sạch các ác pháp, 

Như gió quét lá cây. 

Bậc tịch tịnh, chế ngự, 

Thuyết pháp, không cống cao, 

Đoạn trừ các ác pháp, 

Như gió quét lá cây. 


761 TG.xvii.2 ‘Sariputta-Tthera-Gatha’ (‘Những Bài Kệ của Trưởng Lão Xá- 
lợi-phất’) 




682 


Vận Hành Của Nghiệp 


Bậc an tịnh, thoát triên. 

Thanh tịnh và vô nhiễm, 

Bậc giới đức, trí tuệ, 

Bậc đã dứt khổ đau. 

Quý vị có muốn đuợc trí tuệ nhu vậy không? Nếu 
muốn, quý vị phải cố gắng làm nhu Tôn-giả Mahãkotthika 
đã làm. Quý vị phải cố gắng để là một nguời nữ hay nguời 
nam thuờng thăm viếng các bậc sa-môn và Bà-la-môn: 

• Quý vị nên hỏi họ: ‘Thế nào là thiện? Thế nào là 
bất thiện? 

• Quý vị nên hỏi họ: ‘Thế nào là có tội? Thế nào là 
không có tội? 

• Quý vị nên hỏi họ: ‘Điều gì nên hành? Điều gì 
không nên hành? 

• Quý vị nên hỏi họ: ‘Nghiệp gì đem lại sự tổn hại 
và khổ đau lâu dài cho tôi? Nghiệp gì đem lại đem 
lại sự lợi ích và an vui lâu dài cho tôi?’ 

Tại sao quý vị cần phải làm điều này? Bởi vì nếu quý 
vị không hiểu thế nào là điều thiện nên làm và thế nào là 
điều bất thiện nên tránh, quý vị sẽ không cố gắng để làm 
những điều thiện, và cố gắng để tránh những điều bất thiện. 
Có thể có những lần gặp điều thiện để làm, nhung quý vị đã 
không làm, vì không hiểu rằng chúng là thiện, có đúng 
không? Và có thể có những lần gặp những điều bất thiện, 
nhung quý vị lại làm đi làm lại nhiều lần, vì không hiểu rằng 
chúng là bất thiện. Nếu quý vị hiểu rằng làm điều đó là bất 
thiện, quý vị cũng không muốn tránh nó, đúng không? Vì 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


683 


thê, là một đệ tử Phật, điêu qụan trọng là phải hiêu thê nào là 
thiện, thế nào là bất thiện; thế nào là có tội, thế nào là không 
cỏ tội; điều gì nên hành, và điều gì không nên hành,...[255] 

Nhu vậy, khi quý vị đã học hỏi để biết đuợc sự khác 
nhau giữa thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, quý vị nên cố 
gắng để tuệ tri nó với minh sát trí (vỉpassanã ũăna) trực tiếp 
của mình. Điều này có nghĩa là: 

• Quý vị phải cố gắng tự chế mình để không tạo tác 
những nghiệp bất thiện bằng thân, khẩu, và ý. 

• Quý vị phải cố gắng tự chế mình để không làm 
những gì có tội, bằng thân, khẩu và ý. 

• Quý vị phải cố gắng tự chế mình để không thực 
hành những pháp không nên hành, bằng thân, 
khẩu, và ý. 

Thay vào đó, quý vị nên cố gắng làm những điều đem 
lại sự lợi ích và an vui lâu dài cho quý vị. Những điều ấy là 
gì? Đó chính là những thiện nghiệp. 

• Quý vị phải giữ giới và thanh tịnh hành vi cu xử 
(hạnh) của mình. 

• Dựa trên giới ấy, quý vị làm phuớc cúng duờng 
đến các sa-môn, Bà-la-môn. 

• Quý vị phải học thuộc lòng những Lời Đức Phật 
dạy. 

• Quý vị phải học Pháp một cách thấu đáo, với sự 
thận trọng và tôn kính. 

• Quý vị phải luận bàn những điểm khúc mắc, và 
những giải thích trong Kinh Điển, các bản chú 
giải, ... 




684 


Vận Hành Của Nghiệp 


• Quý vị phải thực hành thiền chỉ và thiền minh sát 
cho đến Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna). 

Theo cách đó, trước tiên quý vị sẽ hiểu thiện và bất 
thiện bằng trí văn (văn tuệ, tuệ do học mà có), và rồi bằng 
minh sát trí (vipassanã nãna) trực tiếp. Tiếp đến quý vị sẽ 
hiểu được rằng tất cả những điều này đều là thiện nghiệp; 
chúng tạo ra trí tuệ và hạnh phúc. Tất nhiên, chúng chỉ tạo ra 
trí tuệ và hạnh phúc thế gian. Neu quý vị muốn có trí tuệ và 
hạnh phúc cao tột nhất, nếu quý vị muốn thành tựu hạnh 
phúc miên viễn, quý vị phải cố gắng để đắc A-la-hán Thánh 
Quả: đây là hạnh phúc cao tột nhất. 


KÉTLUẬN 

Bây giờ, chúng ta sẽ nghe Đức Phật tóm tắt lại mười 
bốn lời giải thích mà ngài đưa ra cho thanh niên Subha. 
Thực sự là vậy, này thanh niên, 

[1] thực hành đưa đến đoản thọ sẽ đưa đến đoản 


thọ. 

[2] thực hành đưa đến trường thọ sẽ đưa đến 
trường thọ. 

[3] thực hành đưa đến đa bệnh sẽ đưa đến đa bệnh. 

[4] thực hành đưa đến vô bệnh sẽ đưa đến vô bệnh. 

[5] thực hành đưa đến xẩu sắc sẽ đưa đến xấu sắc. 

[6] thực hành đưa đến đẹp sắc sẽ đưa đến đẹp sắc. 

[7] thực hành đưa đến ít ảnh hưởng (quyền thế nhỏ) 
sẽ đưa đến ít ảnh hưởng. 

[8] thực hành đưa đến nhiều ảnh hưởng (quyền thế 
lớn) sẽ đưa đến nhiều ảnh hưởng. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


685 


[9] thực hành đưa đên nghèo hèn sẽ đưa đên nghèo 

hèn. 

[10] thực hành đưa đến giàu sang sẽ đưa đến giàu 

sang. 

[11] thực hành đưa đến thọ sanh hạ liệt sẽ đưa đến 

thọ sanh hạ liệt. 

• • • 

[ 1 2] thực hành đưa đến thọ sanh cao quỷ sẽ đưa đến 
thọ sanh cao quỷ. 

[13] thực hành đưa đến thiếu trí sẽ đưa đến thiếu 
tri. 

[14] thực hành đưa đến trí tuệ sẽ đưa đến trí tuệ. 

Và Đức Phật đã lập lại lời giải thích tóm tắt của ngài 
về nghiệp: 

Vày Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp 
là quyến thuộc, nghiệp là điếm tựa 

Nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có 
liệt, có ưu. 

Chúng tôi đã nêu ra những ví dụ về những kết quả của 
muời bốn cách hành xử này. Trong những ví dụ ấy, quý vị 
thấy có những vị Đại Truởng Lão xuất chúng đã hoàn thành 
ba-la-mật trong những kiếp quá khứ của họ. Các vị đã hoàn 
thành những thiện nghiệp nhu thanh tịnh giới, bố thí hay 
cúng duờng, học hỏi Kinh Điển, và tu tập thiền chỉ và thiền 
minh sát. Nhu chúng tôi đã giải thích nhiều lần, nhân của 
những thiện nghiệp này là vô minh, tham ái, và chấp thủ. Và 
do vô minh, tham ái và chấp thủ khác nhau (sai biệt), nên các 
thiện nghiệp cũng khác nhau. Với sự khác nhau của nghiệp 
thức (kamma-vỉnnãna) hay nói khác hon với sự khác nhau của 




686 


Vận Hành Của Nghiệp 


thức phối hợp với tiềm lực nghiệp, có một sự khác nhau 
tương xứng trong cách người ta trải nghiệm (an vui): hoặc 
trong kiếp hiện tại này, hoặc trong một kiếp sau nào đó. 
Nguyên tắc của sự khác nhau này cũng áp dụng cho cách 
chín mùi của những bất thiện nghiệp. 

Chúng tôi hy vọng rằng, sau khi nghe hết những câu 
chuyện này, quý vị có thể hiểu được con người chúng ta 
khác nhau là do sự sai biệt của nghiệp quá khứ như thế nào. 
Chúng tôi cũng hy vọng quý vị có thể hiểu được rằng sự 
khác nhau của nghiệp bắt nguồn từ sự sai biệt của vô minh, 
tham ái, và chấp thủ ra sao. 762 [256]Sự sai biệt của nghiệp bắt 


762 VsM.xvii.593 ‘Avijjã-Paccayã-Sankhãra-Pada-Kathã’ (‘Luận về Giai Đoạn 
VÔ Minh-là Nhân cho các Hành’) pp.xvii.63 giải thích: ‘Đặc biệt sự không từ 
bỏ vô minh của người ấy về bốn chân lý còn ngăn che không cho họ thấy loại 
khổ được gọi là "quả báo của công đức" đầy những nguy hại khởi từ sanh già 
bệnh chết, là khổ, bởi thế họ lao vào các hành công đức (phước nghiệp) thuộc 
thân, khẩu, ý để chuốc lấy cái khổ kia, như người vì khát khao thiên nừ mà 
nhảy qua khe đá. Cũng vậy, vì không thấy quả báo của phước được xem là vui 
ấy, cuối cùng sẽ sanh ra cái khổ lớn do sự thay đổi của nó (hoại khổ), và rằng 
nó cho được chút thỏa mãn mà họ lao vào các phước hành thuộc loại đã tả, vốn 
là điều kiện cho chính cái khổ do biến hoại đó, giống như con thiêu thân lao 
vào đèn, như kẻ tham giọt mật liếm lưỡi dao (có dính mật ấy). Cũng vậy, vì 
không thấy nguy hiểm trong năm món dục và hậu quả của dam mê, vì bị phiền 
não thắng lướt, người kia lao vào các hành phi công đức bằng thân, lời, ý như 
đứa trẻ bốc phân mà choi, như kẻ muốn chết ăn độc dược. Cũng vậy, vì không 
biết khổ do các hành và khổ do biến dịch tiềm ẩn trong nghiệp dị thục ở vô sắc 
giới, nhận lầm đó là thường, lạc, người ta lao vào các bất động hành vốn là ý 
hành, hệt như kẻ lạc đường đi vào đô thị của ma quỷ. Bởi vậy, hành chỉ hiện 
hữu khi có mặt vô minh, hành không hiện hữu khi vô minh không hiện hữu.’ 
Cũng xem ‘Duyên Sanh’, trang 214/Tập I, và ghi chú cuối chưong 74 và 76 
trang 510. 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


687 


nguồn từ vô minh, tham ái và chấp thủ, tạo ra sự khác nhau 
của các chúng sanh, mà theo thục tại (yathã-bhũta) không gì 
khác ngoài năm uẩn. 




688 


Vận Hành Của Nghiệp 


GHI CHÚ CUỐI CHƯƠNG-CHƯONGIV 

(NHỮNG TRÍCH DẪN và THAM KHẢO KINHĐlỄN...) 

[241] YsM.viii.167 ‘Marana-Ssati-Kathã’ (‘Luận về Niệm 
Sự Chết) PP.viii.2-3 giải thích rằng có hai loại chết. 

1. chết đúng thời (kãla-maranam): 1.1) do hết phước 
(punna-kkhayena) , có nghĩa là do sự cạn kiệt của quả nghiệp 
tạo ra tái sanh, mặc dù những điều kiện để đạt đến thọ mạng 
(đầy đủ) vẫn còn. 1.2) do hết tuổi thọ (ãyu-kkhayena), nghĩa là 
do sự cạn kiệt của thọ mạng 100-năm của kiếp người hiện 
tại, vì lẽ i) sanh thú thành tựu (gatỉ-sampatti) không tồn tại ở 
đó (VsMỊ: như ở cõi chư thiên); ii) thời kỳ thành tựu (kãla- 
sampatti) (như vào lúc bắt đầu của địa kiếp); iii) vật thực 
thành tựu (ãhãra-sampattỉ) (vật thực tối thắng như vật thực ở 
xứ Bắc Cu Lô Châu- Uttarakurus,...), v.v.. .cũng không tồn 
tại ở đó (xem lại ‘Sự Thành Tựu’ trang 442). Và 1.3) do cả 
hai (phước và thọ mạng) đều hết (ubhaya-kkhayena). 

2. chết phi thời (akãla-maranarii): do nghiệp-cắt đứt 
nghiệp (kamm-upaccheda-ka-kamma-vasena) (= đoạn nghiệp: 
upaghãtaka-kamma). 2.1) cái chết của những người mà dòng 
tuông tục của họ bị cắt đứt bởi một nghiệp có khả năng 
khiến cho họ roi khởi địa vị của họ ngay sát-na ấy, như Ác- 
Ma Dũsi, Vua Kalãbu,v.v..(VsMT; cũng gồm luôn trường 
hợp của Da-Xoa Nanda (đánh vào đầu Tôn giả Xá-lợi-phất) 
và thanh niên Nanda (hiếp dâm Tỳ-kheo Ni uppalavanna). 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


689 


2.2) cái chêt của những người mà dòng tương tục của họ bị 
một kẻ giết người tấn công,... (hay bởi một tai nạn, bịnh 
hoạn,...) cắt đứt. Những thí dụ trong trường hợp 2.1 là một 
số người bị đất nuốt (đất rút) do ác nghiệp liền trước đó của 
họ. DhpA.V.10 ‘Uppalavanna-Ttherĩ-Vatthu’ (Chuyện 
Trưởng Lão Ni Uppalavanna’) mô tả việc đất rút này xảy ra 
với thanh niên Nanda, sau khi anh ta đã hiếp dâm A-la-hán 
Ni Uppalavanna: về các ví dụ còn lại, xem mục lục.. .ở đầu 
sách) 

[242] Kinh Điển Pali đưa ra hai cách giải thích về câu 
chuyện này. DhPA.x.9-12 ‘Danda-Vagga’ (‘Phẩm Trừng 
Phạt hay Đao Trượng’) giải thích rằng ngài đã giết chết cha 
mẹ mình ngay cả khi họ kêu lên cho ngài biết để tự cứu mình 
(vì họ tưởng gặp cướp thực chứ không nghĩ ngài giả dạng). 
JA.V.522 ‘Sarabhanga-Jãtaka-Vannanã’ (‘Mô Tả Tiền Thân 
Sarabhanga’ giải thích rằng ngài đã hối hận khi nghe cha mẹ 
kêu lên như vậy, và không giết họ. 

[243] Điểm này được bàn luận trong MiP.iv.i.l ‘Kat- 
ãdhikãra-Saphala-Panho’ (‘Câu Hỏi về Sự Hoàn Thành Của 
Quả Đầy Đủ’). Cũng được bàn đến trong trường họp của 
Vua Suppabuddha, người đã ngăn không cho Đức Phật đi bát 
(khất thực): xem ‘Vua Suppabuddha Thiếu Trí’, trang 671. 

[244] Đức Phật nói về bốn phạm trú trong D.i. 13 ‘Te-Vijja- 
Suttam’ (‘Kinh Tam Minh’), và A.III.II.ii.5 ‘Kesamutti- 
Suttam’ (‘Kinh Kesamutti’). 




690 


Vận Hành Của Nghiệp 


[245] Trong tiếng Miến, ‘thời giờ quý giá’ là thời giờ mà 
người thiện làm những việc thiện. Nó xuất phát từ 
A.III.III.V.10 ‘Pubbanha-Suttam’ (‘Kinh Buổi Sáng’). Trong 
bài kinh này Đức Phật giải thích rằng những người thân làm 
điều thiện (Su-caritam caranti) miệng nói lời thiện và ý nghĩ 
điều thiện, vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi chiều, thời buổi 
sáng, buổi trưa, và buổi chiều của họ là thiện. Điều đó có 
nghĩa rằng chòm sao của họ, vận may của họ,.. .là thiện (su): 
sát-na thiện (su-khano), khoảnh khắc thiện (su-muhutto). Cũng 
trong SuN.ii.4 ‘Mangala-Suttam’ (‘Hạnh Phúc Kinh’), Đức 
Phật nói về ‘vận may’ như thân thiện nghiệp, khẩu thiện 
nghiệp và ý thiện nghiệp như vậy. 

[246] Đức Phật giải thích cách bốn phạm trú có thể dùng như 
căn bản cho thiền minh sát trong M.II.ii.4 ‘Mahã-Mãlukya- 
Suttam’ (‘Đại Kinh Mãlukya’: xem ghi chú cuối chưong 
268, ở sau), và A.VIII.II.ii.3 ‘Samkhitta Suttam’ (‘Kinh 
Pháp Lược Thuyết’), cũng như trong M.II.i.2 ‘ Atthakanãgara 
Suttam’ (‘Kinh Bát Thành’), một bài kinh do Tôn giả 
Ãnanda thuyết. 

[247] Trong bài ‘Hướng Tới Hoà Bình Trường Cửu’, được 
soạn để thuyết trình tại Liên Hiệp Quốc, Ngài Pa Auk Tawya 
Sayadaw đã giải thích các cuộc chiến tranh do ganh tị và đố 
kỵ gây ra như thế nào: bài thuyết trình được dựa trên những 
giải thích của Đức Phật cho Sakka (vua Trời Đế Thích), 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


691 


trong D.ii.8 ‘Sakka-Panha-Suttam’ (‘Kinh Đê Thích Sở 
Vấn’). 

[248] Trong A.V.III.v.8 ‘Sa-Ppurisa-Dãna-SuttariT (‘Kinh 
Bố Thí Bậc Chân Nhân’ Đức Phật giải thích năm cách một 
bậc Chân Nhân bố thí hay cúng dường. Quả chính của tất cả 
năm cách bố thí ấy là giàu sang, nhưng cũng có những quả 
phụ. Đó là, 1) nếu một người bố thí hay cúng dường với đức 
tin (AA: trong hiệu quả của cúng dường và trong quả của 
nó), cúng dường ấy sẽ dẫn đến đẹp sắc; 2) nếu một người bố 
thí hay cúng dường với tâm cung kính, và các con trai, các 
bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm 
công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ 
lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết; nếu một người bố thí 
hay cúng dường đúng thời (AA: không chờ cho đến khi tuổi 
già), nhiều tài sản sẽ đến với người ấy lúc đầu đời; 4. nếu 
một người bố thí hay cúng dường hết sức mình (hào phóng), 
họ sẽ được hưởng các dục lạc tối thắng; 5. nếu một người bố 
thí hay cúng dường không làm tổn hại mình và người khác, 
họ sẽ không bị thất thoát tài sản vì các yếu tố (lửa, nước)/vua 
chúa tịch thu/trộm cắp/con cái phá sản. Tất nhiên nếu bố thí 
hay cúng dường ngược lại (với năm cách trên), kết quả cũng 
sẽ ngược lại. 

[249] Hoá Lạc Thiên (Nỉmmãnaratĩ): cõi thứ năm trong sáu 
cõi trời dục giới. Đức Phật có đề cập đến cõi này, chẳng hạn 




692 


Vận Hành Của Nghiệp 


trong A.III.II.ii.10 ‘Uposatha-SuttariT (‘Kinh Các Lê U-pô- 
sá-tha’). 

[250] Theo luật, ngay trước khi xuất gia, tóc và râu của một 
người phải được cạo sạch sẽ. Và người giới tử (người sắp 
xuất gia) thường được hướng dẫn để quán tính chất bất tịnh 
của tóc, lông, móng (tay, chân), răng và da, khi đang cạo tóc. 
Nếu Ba-la-mật của người giới tử đã tới thời, đề tài thiền đầu 
tiên này sẽ cung cấp những điều kiện thích đáng cho nghiệp 
ấy chín mùi nhò đó họ sẽ đắc được Đạo Quả. Tuy nhiên, ở 
đây Sĩvali được hướng dẫn hành thiền trên nỗi thống khổ 
bảy năm của ngài trong bụng mẹ. 

[251] TrongD.iii.3 ‘Cakka-Vatti-Sĩha-Nãda-SuttariT (‘Kinh 
Chuyển Luân Thánh Vưong Sư Tử Hống’) Đức Phật giải 
thích rằng: ‘Này các Tỷ kheo, khỉ tuổi thọ loài Người đến 
mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu kính đổi với cha mẹ, thiếu 
sự hiếu kỉnh đổi với Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự cung kỉnh 
đổi với người cầm đầu trong gia đình, những người ấy sẽ 
được người ta lễ bái, tán dương. Này các Tỷ kheo, như hiện 
nay những ai hiếu hỉnh với cha mẹ, kính lễ đổi với các vị Sa 
môn, Bà-la-môn, cung kỉnh đổi với những người cầm đầu 
trong gia đình, những người ấy được người ta lễ bái tán 
dương. Cũng vậy này các Tỷ kheo, khỉ tuổi thọ loài Người 
đến mười tuổi, những ai thiếu sự hiếu kỉnh đổi với cha mẹ, 
thiếu sự kỉnh lễ đổi với các vị Sa môn, Bà-la-môn, thiếu sự 
cung kỉnh đổi với các vị cầm đầu trong gia đình, những 
người ấy được người ta lề bái tán dương. ’ 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


693 


[252] Cúng dường với tâm cung kính không chỉ dẫn đến giàu 
sang mà còn nhận được sự kính trọng của mọi người trong 
gia quyến và bè bạn: xem lại ghi chú cuối trang 248 ở trên. 

[253] Phạm tội (sãvajjarh)/khòng phạm tội (an-avạjjam): trong 
M.II.iv.8 ‘Bãhitika-Sutta’ (‘KinhBahitika’) Tôn-giảÃnanda 
giải thích các hành có tội là thân hành, khẩu hành, ý hành bị 
người có trí khiển trách, bất thiện, đưa đến tự hại mình, hại 
kẻ khác, hoặc hại cả hai, làm tăng trưởng các bất thiện pháp, 
tổn giảm các thiện pháp, và đưa đến quả khổ đau. Hành 
không phạm tội thì ngược lại. Trong A.IV.V.iv.4 ‘Sãvajja- 
Suttarh (‘Kinh Có Tội’), Đức Phật định nghĩa có tội là những 
hạnh nào đưa người ta vào địa ngục, bao gồm cả kiến chấp 
có tội. Không có tội thì ngược lại, tức hạnh nào đưa người ta 
lên thiên giới. Và trong A.X.III.iv.7 ‘Sãvajja-Suttam’ (‘Kinh 
Có Tội’), ngài xác định có tội là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định và ngược lại là 
không có tội. 

[254] Điểm này đã được bàn luận trong MiP.IV.i.l ‘Kat- 
ãdhikãra-Saphala-Panho’ (‘Câu Hỏi về Sự Hoàn Thành của 
Quả’). Và cũng được bàn luận trong trường hợp của Da-xoa 
đảnh vào đầu của Tôn-giả Xá-lợi-phất. (Xem ‘Nanda Tinh 
Quái’), trang 598 ở trên. 

[255] Trong M.I.V.6 ‘Mahã-Dhamma-Samãdãna-Suttam’ 
(‘Đại Kinh Pháp Hành’), Đức Phật giải thích: ‘Ở đây, này 
các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không đi đến (gặp) các 
Bậc Thánh [v.v...]...không tuệ tri các pháp nên tu tập 




694 


Vận Hành Của Nghiệp 


(sevitabbe dhamme najãnãtỉ); không tuệ tri các pháp không 
nên tu tập (a-sevỉtabbe dhamme nạịãnãtii); không tuệ tri các 
pháp nên dự phần, không tuệ tri các pháp không nên dự 
phần... [do không tuệ tri những pháp này] nguời ấy tu tập các 
pháp không nên tu tập, không tu tập các pháp nên tu tập; dự 
phần vào các pháp không nên dự phần, không dự phần vào 
các pháp nên dự phần.’ Nguợc lại vị Thánh Đệ Tử đi đến 
(gặp) các Bậc Thánh.. .Và rồi Đức Phật giải thích bốn cách 
thực hành pháp (dhamma-samãdãnãnỉ): 1. pháp hành hiện tại 
khổ (paccuppannã-dukkharh), tuông lai quả báo cũng khổ 
(ãyatin-ca-dnkkha-vipãkain). 2. pháp hành hiện tại lạc 
(paccuppannã-sukham) , tuong lai quả báo khổ. 3. pháp hành 
hiện tại khổ, tuong lai quả báo lạc (ãyatirh sukha-vipãkam). 4. 
pháp hành hiện tại lạc và tuong lai quả báo cũng lạc. Và Đức 
Phật giải thích rằng bởi vì kẻ vô văn phàm phu không hiểu 
đuợc loại pháp nào nếu thực hành sẽ dẫn đến một quả khổ, 
loại pháp nào nếu thực hành dẫn đến quả lạc, nên họ tu tập 
pháp theo đó, mà không tránh nó (a-parivajjayato), để rồi cảm 
thọ quả khổ. Và vị Thánh Đệ Tử thì nguợc lại. 

[256] Đức Phật giải thích điều này, chẳng hạn trong 
A.IV.IV.iii.l (171) ‘Cetanã Suttam’ (‘Kinh Tư’): ‘Này các 
Tỷ-kheo, khi nào có hành động về thân, do nhân thân-tư tâm 
sở, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có hành động về lời, do 
nhân tu tâm sở về lời, khởi lên lạc khổ nội tâm. Khi nào có 
hành động về ý, do nhân ý tu tâm sở, khởi lên lạc khổ nội 
tâm: và với vô minh là nhân. ’ 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


695 


CHƯƠNG V - TẠO RA MỌT CON NGƯOl 
GIỚI THIỆ U 

Đến đây, chúng ta đã luận bàn khá chi tiết về những 
vận hành của nghiệp, và đã có được sự hiểu biết tương đối 
về đề tài này, bây giờ chúng ta hãy trở lại với những bài kinh 
mà chúng ta đã luận bàn ở trước, đó là các kinh ‘Dây Trói 
Buộc’, nói về con chó bị trói buộc. Chúng ta trở lại những 
bài kinh này để chấm dứt việc bàn luận về chúng. 763 

Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là, trong cả hai bản 
kinh ‘Dây Trói Buộc’, Đức Phật đều bàn về vòng luân hồi 
(samsãra), sự luân lưu của các chúng sanh trong lục đạo, hết 
tái sanh ở chồ này đến tái sanh ở chồ khác. Chúng tôi sẽ dẫn 
lại lời của Đức Phật về vẫn đề này: 

Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điếm 
bất đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh 
che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hòi. 

Bây giờ có lẽ quý vị đã hiểu rõ hơn những gì Đức 
Phật muốn nói với những lời này. Như chúng ta biết, trong 
bài kinh ‘Dây Trói Buộc Thứ Nhất’ lúc đó Đức Phật giải 
thích rằng trong tương lai xa xôi những biển lớn của thế giới 


763 S.III.I.X.7 và S.III.I.X.8. ‘Gaddula-Bhadda-Suttam’ Gctddula (dây xích)+ 
baddha (trói buộc) và S.III.I.X.8 ‘ Dutiya-Gaddnla-Baddha-Suttam ’ (‘Kinh Dây 
Trói Buộc Thứ Hai’) 




696 


Vận Hành Của Nghiệp 


sẽ khô cạn và bôc hơi, Núi Tu-di (Sinera), vua của các quả 
núi, sẽ bốc cháy và bị tiêu huỷ, và rồi tới đất lớn (địa cầu) tụ 
nó cũng sẽ bốc cháy, và bị tiêu huỷ. Và Đức Phật giải thích 
rằng ngay cả nhu vậy sự tử sanh luân hồi của các chúng sanh 
cũng sẽ không đi đến chấm dứt: 

Ngay cả như vậy, này các Tỳ-kheo, cái khổ của các 
chủng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc (phải 
lưu chuyển và luân hồi) cũng không đi đến chấm dứt, Như 
Lai tuyên bố. 

Và trong cả hai bài kinh ‘ Dây Trói Buộc Đức Phật 
đều nói về một con chó bị xích, và trói chặt vào một cây cột 
hay cột trụ vững chắc: 

Ví như, này các Tỳ-kheo, một con chó bị xích, và bị 
trói buộc vào một cây cột hay cây cột trụ vững chắc. 

Trong kinh ‘Dây Trói Buộc’thứ nhất, Đức Phật giải 
thích con chó chỉ có thể đi quanh và chạy vòng quanh cây 
cột trụ nhu thế nào. Và ngài giải thích kẻ vô văn phàm phu 
cũng chỉ đi quanh và chạy vòng quanh năm uẩn theo cách 
tuơng tự ra sao. Lý do là vì kẻ vô văn phàm phu xem năm 
uẩn nhu tự ngã theo hai muơi cách khác nhau: xem sắc là tụ 
ngã, xem tụ ngã nhu có sắc, xem sắc nhu ở trong tự ngã, 
xem tụ ngã nhu ở trong sắc, và đối với thọ, tuởng, hành và 
thức cũng xem nhu vậy. Hai muơi cách nhìn năm uẩn này là 
một sự thể hiện của những gì Đức Phật gọi là thân kiến 
(sakkãya-ditthỉ). 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


697 


Do vô minh (aviịịã), và tham ái (tanhã), chúng ta châp 
vào thân kiến này. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đi quanh và 
chạy vòng quanh năm uẩn, mà vốn chỉ là đi quanh và chạy 
vòng quanh khổ (dukkha). Tình trạng này gọi là luân hồi 

(samsãra). 

Trong kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai, một lần nữa Đức 
Phật mô tả một con chó bị xích và trói chặt vào cây trụ cột 
vững chắc. Nhung quý vị nhớ rằng ở đây, thay vào đó, ngài 
mô ngài tả con chó luôn luôn đi gần cây cột hay cây cột trụ 
ấy, luôn luôn đứng gần, nằm gần, và ngồi gần nỏ. Và một lần 
nữa Đức Phật so sánh con chó với kẻ vô văn phàm phu. Song 
lần này, Đức Phật giải thích rằng kẻ vô văn phàm phu xem 
năm uẩn như: ‘Cái này (năm uẩn) là của tôi’ do tham ái; 
‘Cái này là tôi’ do ngã mạn; và ‘Cái này là tự ngã của tôi’ 
do thân kiến. Như vậy, chính do vô minh, tham ái, và thân 
kiến này, khi kẻ vô văn phàm phu đi, đứng, nằm và ngồi, họ 
chỉ đi, đứng, nằm và ngồi gần năm uẩn. 

Sau đó Đức Phật liên hệ đến bức tranh tuởng tuợng 
mà một số du sĩ ngoại đạo luôn đem theo trên đuờng du hoá: 
vì thế nó cũng được gọi là ‘bức tranh du hành Đức Phật 
giải thích rằng bức tranh ấy chỉ do tâm tưởng tượng ra. Và 
ngài giải thích thêm rằng tâm thậm chí tưởng tượng còn hon 
cả bức tranh do tâm tạo ấy nữa. Rồi Đức Phật nói đến tính đa 
dạng tưởng tượng của các chúng sanh trong thế giới loài vật 
(coĩ súc sanh), ngài nói tính đa dạng tưởng tượng này cũng 
do tâm tạo, và tâm thậm chí còn tưởng tượng hon thế nữa. Ở 




698 


Vận Hành Của Nghiệp 


mỗi ví dụ, Đức Phật đều khuyên các vị Tỳ-kheo hãy quán sát 
những vận hành của tâm. Đức Phật thường lập đi lập lại là: 

"Do đó, này các Tỳ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tăm của mình như sau: 

Trong một thời gian dài, tâm này bị tham (rãga), 
sân (dosa), si (moha) nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô (citta- 
samkỉlesă), này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do 
tâm thanh tịnh (cỉtta-vodãnă), chúng sanh được thanh 
tịnh". 

VÍ NHƯ, NÀY CÁC TỲ-KHEO, MỘT NGƯỜI HOẠ sĩ 

Sau khi đã giải thích bản chất ảo tuởng của tâm với ví 
dụ bức tranh du hành, và ví dụ về thế giới loài vật, Đức Phật 
tiếp tục mô tả một nguời hoạ sĩ có thể vẽ một bức tranh nhu 
thế nào: 

Ví như, này các Tỳ-kheo, một người hoạ sĩ, với son 
hay với cánh kiến dở, với củ nghệ hay với chàm xanh hoặc 
đỏ thẫm , 764 trên một tấm bảng khéo đánh bóng, hay trên bức 
tưừng hay trên khung vải, vẽ ra hình ảnh một nguời đàn bà 
hay hình ảnh một nguời đàn ông, có đầy đủ đuờng nét và tay 
chân. 


764 Cánh Kiến (Lac): một loại màu đỏ do một số côn trùng tiết ra; Củ nghệ 
(Tumeric); màu nâu vàng lấy từ củ nghệ; Chàm (Indigo): chàm xanh từ cây cối; 
chàm đỏ từ một số côn trùng. 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


699 


Bây giờ, Đức Phật so sánh người hoạ sĩ YỚi kẻ vô văn 
phàm phu (assutavãputhu-jjano)\ 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, 

[1] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra sắc, 

[2] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra thọ, 

[3] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra tưởng, 

[4] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra hành, 

[5] có tạo ra [bất cứ thứ gì], người ấy chỉ tạo ra thức. 

Một người đàn bà vô văn phàm phu, hay một người 

đàn ông vô văn phàm phu mồi khoảnh khắc trong ngày, và 
đều đặn mồi ngày đều tạo tác những hành động bằng thân, 
bằng lời nói, và bằng ý nghĩ. Khi những hành động như vậy 
có chủ ý, chúng sẽ tạo ra những hành bất thiện hoặc hành 
thiện cỏ một tiềm lực nghiệp. Chúng bắt nguồn từ những 
phiền não vô minh (avijjã), tham ái (tanhã) và chấp thủ 
(upãdãna). Và bao lâu kẻ vô văm phàm phu này còn không 
thực hành con đường dẫn đến sự diệt không còn dư tàn của 
những phiền não ấy (không thọ trì tam học: giới, định, và 
tuệ), chừng đó nghiệp lực của những hành nghiệp khác nhau 
ấy sẽ luôn tiếp tục tạo ra quả của nó. 765 Và quả của những 
hành nghiệp đó là gì? Đó chỉ là năm thủ uẩn (panc-upãdãna- 
kkhandha): 

1. sắc. (rũpa) 

2. thọ. (vedanã) 



765 Liên quan đến điều này, xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 312, ở sau. 








700 


Vận Hành Của Nghiệp 


3. tưởng. (sanỉĩa) 


Năm thủ uân này là sự thực cùng tột hay chân đê 
(paramattha-sacca). Nhưng theo sự thực chế định hay tục đế 
(sammuti-sacca), năm thủ uẩn là một người đàn bà hay một 
người đàn ông. Và cũng theo tục đế, người đàn bà hay người 
đàn ông ấy cỏ thể là đẹp hay xấu: cácbất thiện nghiệp tạo ra 
một người đàn bà hay đàn ông xấu, trong khi thiện nghiệp 
tạo ra một người đàn bà hay đàn ông đẹp. 

Như vậy, 766 khi một người hoàn thảnh những bất thiện 
nghiệp hay thiện nghiệp, họ cũng giống như một người hoạ 
sĩ tạo ra hình ảnh của một người đàn ông hay người đàn bà 
trên tấm ván khéo đánh bóng, hay trên tường, hoặc trên 
khung vải. Người hoạ sĩ vụng tạo ra hình ảnh của một người 
đàn bà hay đàn ông xấu xí, dang dở, trong khi một người hoạ 
sĩ khéo léo tạo ra hình ảnh của một người đàn bà hay đàn 
ông đẹp đẽ, hoàn chỉnh. Theo cách tưong tự, kẻ vô văn phàm 
phu, ngu si hoàn thành những bất thiện nghiệp, trong khi vị 
Thánh Đệ Tử hoàn thành những thiện nghiệp. Cả hai đều tạo 
ra hình ảnh của họ trên khung vải của vòng luân hồi 
(saihsãra), nhưng một người thì vẽ trên khung vải thô của sự 
tái sanh gian khó trong cõi nhân loại, và tái sanh bất hạnh 
trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục..., trong khi người 


766 sự giải thích sau lấy từ chú giải và phụ chú giải bài kinh ‘Dây Trói Buộc’. 





Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


701 


kia vẽ trên khung vải mượt mà của sự tái sanh may măn 
trong cõi nhân loại, và tái sanh an vui trong cõi chư thiên. 

Chúng ta hãy nhìn vào một số ví dụ về những hình 
ảnh mà con người tạo ra xem. 


BỨC TRANH CỦA TÔN GIẢ JAMBUKA ĐÓ KỴ 


Đó là bức tranh do Tôn-giả Jambuka, 767 một vị Tỳ- 
kheo vẽ. Cũng giống như Tôn-giả Losaka Tissa, mà chúng ta 
đã bàn đến ở trước, 768 Tôn-giả Jambuka từng là một vị Tỳ- 
kheo trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa. Ngài cũng 
sống trong một tu viện, ở đây một người hộ tăng địa phưong 
chăm sóc cho ngài. Và cũng chính ở đây, một hôm, một vị 
A-la-hán đã đến. Người hộ tăng rất yêu mến phong cách của 
vị A-la-hán, và quan tâm tới vị này nhiều hon. Ông cúng 
dường cho ngài một bữa ăn thịnh soạn, và những bộ y quý 
giá. Ông cho thợ hót tóc đến để cạo đầu cho ngài, và đem 
một cái giường đến cho ngài ngủ. Khi Tôn-giả Jimbuka thấy 
vị tăng khách nhận được quá nhiều sự quan tâm như vậy, 
ông rất đố kỵ: ông không thể kiểm soát được tâm của mình 
và để cho lòng đố kỵ áp đảo. Ồng đi đến chồ ở của vị A-la- 
hán và mắng nhiếc ngài thậm tệ. Ồng nói: 


767 DhPA.v.l 1 ‘Jambuka-Tthera-Vatthu’ (‘Chuyện Trưởng Lão Jambuka’) 

768 Xem ‘Tôn-giả Losaka Đố Kỵ’, trang 632. 




702 


Vận Hành Của Nghiệp 


• Ông nên ăn phẩn tốt hơn là ăn thức ăn trong nhà 
người cư sĩ này; 

• Ồng nên lấy cây nhíp bằng bẹ thốt nốt để nhổ tóc 
hơn là để cho thợ hớt tóc của cư sĩ ấy cạo đầu cho 
ông; 

• Ông nên ở trần ở truồng hơn là mặc y áo mà 
người cư sĩ ấy cúng dường; 

• Ông nên ngủ dưới đất hơn là ngủ trên giường 
người cư sĩ ấy cúng dường.’ 

Vị A-la-hán, không muốn mình là nhân sanh ra những 
hành vi sai trái của Jambuka, nên ngày hôm sau đã đi khởi tu 


viện. 

Do sự đố kỵ này, Jambuka đã hoàn thành hàng tỷ bất 
thiện nghiệp. Đúng thời những bất thiện nghiệp ấy sẽ chín 
mùi, và tạo ra quả tương xứng của chúng, một số như những 
chướng nghiệp bất thiện, và một số như những đoạn nghiệp 
bất thiện. Không thể kiềm chế tâm của mình, Jimbuka đã vẽ 
nên bức tranh của một người đàn ông xấu xí trên khung vải 
của sự tải sanh bất hạnh trong địa ngục, và sự tái sanh gian 
khó trong cõi người. 

Vào lúc chết, thiền mà Jambuka đã hành trong hai 
mươi ngàn năm, không có lợi ích gì cả, vì nghiệp đố kỵ của 
ông đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp bất thiện để tạo ra tái 
sanh trong địa ngục A-tỳ. Ở đó ông phải trải qua cái khổ 
khủng khiếp mà những chúng sanh trong địa ngục này phải 
chịu. Ồng ở đó trong một thời gian rất dài giữa thời kỳ Giáo 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


703 


Pháp của Đức Phật Kassapa và Giáo Pháo của Đức Phật 
Gotama chúng ta. Cuối cùng, khi ông thoát khởi địa ngục ấy, 
và được tái sanh làm người, nghiệp đố kỵ lại làm mất tác 
dụng thiện nghiệp tạo ra tải sanh làm người của ông. 

Thiện nghiệp mà ông hoàn thành trong thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật Kassapa đã tạo ra tái sanh làm người của 
ông trong một gia đình giàu có ở Rãjagaha. Nhưng nghiệp 
đố kỵ đã vô hiệu hoá nó, vì thế ngay từ tấm bé ông chỉ biết 
ăn phân. Ông không bao giờ mặc quần áo, mà đi đâu cũng 
trần truồng như đứa con nít mới sanh. Ông cũng không bao 
giờ ngủ trên giường, chỉ ngủ dưới đất. Và khi lớn lên, cha 
mẹ ông đã cho ông xuất gia với những đạo sĩ loã thể: họ đã 
nhổ tóc của ông bằng một cái nhíp làm bằng bẹ thốt nốt. 
Nhưng khi họ khám phá ra việc ông ăn phân, họ đã đuổi ông 
ra khỏi chồ ở. Vì thế ông phải sống như một đạo sĩ loã thể ở 
ngoài trời, hành đủ mọi loại khổ hạnh. Ông khiến cho người 
ta nghĩ rằng ông sống nhờ không khí, và rằng ông chỉ nhận 
chút đỉnh bo và mật ong, dùng cọng cỏ nhúng vào rồi để trên 
lưỡi ông, như những vật cúng dường. Tuy nhiên, nhò hành 
theo cách này ông lại trở nên rất nổi tiếng. Nhưng thực sự, 
vào ban đêm, ông vẫn lén đi ăn phân từ những hố xí công 
cộng. 

Ở đây, quý vị có thể so sánh nghiệp quá khứ của ông 
với quả hiện tại. Jambuka đã nói tất cả những điều xấu xa ấy 
với vị A-la-hản. Nhưng bất kể những gì ông nói, vị A-la-hán 
đã không ăn phân; không nhổ tóc bằng nhíp làm từ bẹ thốt 




704 


Vận Hành Của Nghiệp 


nốt; không ở trần truồng; và vị A-la-hán cũng không ngủ 
dưới đất. Tuy nhiên, giờ đây Jambuka đã làm tất cả những 
điều ghê tởm ấy như một hệ quả trực tiếp của việc đã nói 
như thế với một vị A-la-hán. 

Khi Jimbuka năm mươi lăm tuổi, Đức Phật thấy rằng 
Ba-la-mật của Jambuka đã sẵn sàng để chín mùi. Và ngài đi 
đến nghỉ lại đêm trong một hang động gần nơi cư ngụ của 
Jambuka. Suốt đêm hôm ấy, Jambuka đã thấy những vị 
phạm thiên và chư thiên đầy quyền năng đi đến để đảnh lễ 
Đức Phật. Jambuka bị ấn tượng mạnh đến nỗi qua ngày hôm 
sau ông đã đến thỉnh cầu Đức Phật dạy pháp cho ông. Đức 
Phật nói cho ông biết về những ác nghiệp quá khứ mà ông đã 
phạm buộc ông phải hành khổ hạnh lâu dài cho đến hôm 
nay, và ngài khuyên ông nên từ bở những ác hạnh đó đi. Khi 
Đức Phật đang nói như vậy, Jambuka cảm thấy hổ thẹn về sự 
trần truồng của mình, Đức Phật biết được điều này đã đưa 
cho ông một tấm y choàng tắm để mặc. Vào lúc kết thúc 
pháp thoại, Jambuka chứng đắc A-la-hán Thánh Đạo và A- 
la-hán Thánh Quả Trí. Sau đó, khi những người dân ở Anga 
và Magadha đến để đảnh lễ ông và cúng dường. Ồng đã phô 
bày năng lực thần thông, và rồi đảnh lễ Đức Phật, nhìn nhận 
mình là đệ tử của Ngài. Vận hành của nghiệp là thế. Và đó 
cũng là lý do tại sao Đức Phật nói trong kinh ‘Kokãlika’: 769 

769 S.I.VI. i.10 ‘Kokãlika-Suttam’ (‘Kinh ‘Kokãlika’). Kokãlika là một vị Tỳ- 
kheo đã chi trích Tôn giả Xá-lợi-Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Do nghiệp đó 
ông đã bị một chứng bệnh về da khủng khiếp: “Tỷ-kheo Kokàlika ra đi không 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


7 05 


‘Phàm con người đã sanh, Sanh với búa trong 
miệng, Kẻ ngu khi nói bậy, Tự chặt đứt lấy thân. ’ 

Bây giờ, chúng ta hãy nghe nàng Cincamãnavikã xinh 
đẹp vẽ nên bức tranh của mình như thế nào. 

BỨC TRANH CỦA ONCA-MANÃVIKA 

Cincamãnavikã là một nữ du sĩ ngoại đạo 
(paribbãjikã) rất xinh đẹp và thông minh. 770 Khi Giáo Pháp 
của Đức Phật ngày càng lớn mạnh, Đức Phật và các đệ tử 
của ngài đã nhận được sự kính trọng và yêu mến từ phía dân 
chúng. Kết quả là, các vị đạo sư khác và môn đồ của họ ngày 
càng nhận được ít đi, trong đó cỏ giáo đoàn du sĩ của 
Cincamãnavikã. Vì thế họ thuyết phục cô cố gắng làm mất 
uy tín Đức Phật, bằng cách giả bộ lén lút thăm Đức Phật tại 
chùa Kỳ Viên. 


được bao lâu, toàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn băng hột cải. Từ hột cải, 
chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugga). Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên 
bằng hột đậu lớn (kalàya). Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng rolatthi (hột cây 
jujube, cây táo). Từ hột rolatthi, chúng lớn lên bằng hột kolama. Từ hột 
kolama, chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). Từ quả amala, chúng lớn 
lên bằng quả beluva chưa chín. Từ quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng 
quả billa. Từ hình lớn bằng quả billa, chúng nứt võ' ra, chảy máu và mủ. Rồi 
Tỷ-kheo Kokàlika do bệnh này bị mệnh chung. Bị mệnh chung, Tỷ-kheo 
Kokàlika sanh trong địa ngục Sen hồng, với tâm hận thù đối với Tôn giả 
Sàriputta và Moggallàna.” 

770 DhPA.xiii.9 ‘Cincamãnavikã-Vatthu’ (‘Câu Chuyện về Cincamãnavikã’) 




Vận Hành Của Nghiệp 



Trước tiên, Cincamãụavikã đê cho mọi người thây cô 
đi đến chùa vào buổi chiều, và ngủ qua đêm ở những khu 
vực của ngoại đạo kế đó. Sáng hôm sau, cô lại để cho mọi 
người thấy như thể mình vừa từ trong chùa đi ra. Khi người 
ta hỏi đêm qua cô ở đâu, cô nói rằng cô đã ở lại đêm với Đức 
Phật. Theo cách này, cô bắt đầu vẽ nên bức tranh của một 
người nữ xấu xí, trên khung vải thô của địa ngục. 

Vài tháng sau, cô buộc một khúc cây vào bụng, giả 
như đang có thai. Rồi, để hoàn tất bức tranh của mình, cô đi 
đến Đức Phật ngay lúc ngài đang dạy pháp cho một hội 
chúng đông người, và trách cứ ngài đã không quan tâm chăm 
sóc thích hợp lúc cô thai nghén thế này. Đức Phật trả lời: 

Này chị, những gì chị nói không biết là thực hay 
không thực, điều này chỉ có ta và chị biết mà thôi. 

Lúc ấy, Sakka (vua trời Đế Thích) thấy rõ những gì 
đang xảy ra, và phái bốn vị chư thiên đi xuống. Dưới dạng 
bốn con chuột, các vị chư thiên đã cắn đứt những sợi dây 
buộc khúc cây ở bụng Cincamãnavikã. Khúc cây roi xuống 
tiện đứt những ngón chân của cô. Hội chúng thấy vậy bèn 
đuổi cô ra khỏi chùa, và khi cô vừa bước ra khởi cổng, mặt 
đất mở ra, cô bị nuốt chửng bởi những ngọn lửa của địa ngục 
A-tỳ. Bức tranh của cô kể như hoàn tất, đó là năm uẩn của 
một chúng sanh trong địa ngục. 

Thiện nghiệp mà Cincamãụavikã hoàn thành trong 
một kiếp quá khứ đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra 
tái sanh làm người trong Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta. 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


707 


Nhưng ‘Nghiệp phỉ báng một vị Phật’ của cô mãnh liệt hơn 
và giờ đây đã làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp, khiến cho quả 
riêng của nó sanh khởi: tái sanh trong địa ngục. Ngoài ra, 
những nghiệp bất thiện có tính đồng nhất sẽ làm nhiệm vụ 
như trì nghiệp, để gia tăng và kéo dài những thống khổ của 
cô trong địa ngục. 77 Vận hành của nghiệp là thế. 772 

Những vận hành như vậy của nghiệp là lý do tại sao 
Đức Phật nói trong Kinh Dây Trói Buộc thứ hai: 773 

ff Do đó, này các Tỳ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: 

Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si 
nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô (citta-samkilesã), này các Tỷ-kheo, 


771 Xem ‘Nguyên Tắc Đồng Nhất’, trang 427. 

772 Trong Ap.XXXỈX.x.70-72 ‘Pubba-Kamma-Pilotika-Buddha-Apadãnam’ 
(‘Nhũng Mau Chuyện về Tiền Nghiệp Của Đức Phật’), Đức Phật giải thích 
rằng sở dĩ Ngài phải chịu sự buộc tội này là vì trong một tiền kiếp, lúc đó tên là 
Nanda (đệ tử của một vị Phật Độc Giác tên Sabbãbhibhu) ngài đã cố gắng buộc 
tội như vậy đối với thầy của ngài. 

Cũng nguồn tài liệu này, trong ‘Great Chronicle Of Buddhas’ (Biên 
Niên Sử Chu Phật’) do Ngài Mingun Sayadaw Bhaddanta Vicittãsarãbhivamsa 
biên soạn, thì giải thích: sở dĩ ngài bị buộc tội này là do trong một tiền kiếp 
(trước khi nhận được lời thọ ký xác định thành Phật từ Đức Phật Nhiên Đăng), 
ngài là một thanh niên hư hỏng. Có lần ngài đã vu cáo một vị A-la-hán tên 
Nanda, đệ tử của Đức Phật Sabbabhibhu, bằng cách buộc tội vị này quan hệ bất 
chính với một phụ nữ. Do nghiệp này phải bị tái sanh trong các cõi khổ rất lâu. 
Sau đó, khi được tái sanh làm người, trong nhiều kiếp ngài còn bị người ta vu 
cáo, và đến kiếp cuối cùng là một vị Phật, Cincamãnavikã đã vu cáo ngài trước 
tứ chúng, xem Duyên Có' Buộc Tội của nàng Cincamãnavikã, ibid, trang 633. 

773 S.III.I.X.8 ‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam’, đã trích dẫn trang 57/TậpI 




Vận Hành Của Nghiệp 



chúng sanh bị nhiêm ô. Do tâm thanh tịnh (cỉtta-vodãnã), 
chủng sanh được thanh tịnh". 

Kinh giải thích rằng, trong trường hợp này Đức Phật 
đã bị buộc tội phá giới, bởi vì chính bản thân ngài trong một 
tiền kiếp cũng vu oan một vị Phật Độc Giác. 774 

Bây giờ chúng ta hãy nghe một vị Tỳ-kheo ni trong 
một kiếp quá khứ đã vẽ nên một bức tranh của mình. Quý vị 
có thể quyết định xem đó có phải là một bức tranh đẹp hay 
không. 


BỨC TRANH CỦA CŨLASUBHADDÃ HIÈM HẬN 


Thời Đức Phật, có vị Tỳ-kheo Ni kia đăc được Túc 
Mệnh Trí ị,Jãti-Ssara-Nãna): trí nhớ được các tiền kiếp. Và cô 
thấy rằng cô đã có lần làm vợ của đức Bồ Tát chúng ta. Rồi 
cô muốn thấy xem cô có phải là một người vợ hiền của đức 
Bồ Tát không. Nhưng cô thấy rằng thực sự cô đã từng gây ra 
cái chết của đức Bồ Tát. Và thế là cô bật khóc giữa hội 
chúng đông người. Nhân đó đức Đức Phật liên hệ lại những 
gì đã xảy ra. 775 

Trong kiếp đó, Bồ Tát là một voi chúa, tên là 
Chaddanta, cai quản một bầy voi tám ngàn con. Và ngài có 
hai hoàng hậu: Mahãsubhaddã và CũỊasubhaddã. Cả bầy voi 

774 UA.iv.8 ‘Sundarĩ-Sutta-Vannanã’ (‘Mô Tả Kinh Sundarĩ’) 

775 JA.I.xvi.4 (414) ‘Chaddanta-Jãtaka-Vannanã’ (‘Mô Tả về Tiền Thân 
Chaddanta’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


709 


sống trong hang Kancanagũhã trên bờ Hồ Chaddantã. 776 
Hang này nằm trong dãy núi Himalaya. Vào thời đó 
Himalaya được bao phủ bởi những khu rừng già dày đặc. 

Một ngày đầu xuân, khi những con voi đang vui đùa 
trong khu rừng cây sala, voi chúa Chaddantã dùng thân húc 
mạnh vào một cây sala, vô tình CũỊasubhaddã lại đang đứng 
ngược gió, nên lãnh đủ một trận mưa những cành, lá cây 
khô, và lũ kiến đỏ, còn Mahãsubhaddã đứng xuôi chiều gió 
nên nhận được một trận mưa hoa. Đó là một sự tình cờ, 
nhưng cho dù là vậy, CữỊasubhaddã vẫn thấy khó chịu, ca 
cẩm, và ôm một mối hiềm hận với Chaddanta. 

Một lần khác, những con voi đang đùa choi trong hồ. 
Có con voi bứt lấy một bông hoa sen thật lớn và dâng nó cho 
Chaddanta. Tiện tay ngài lại trao nó cho Mahãsubhaddã. 
Điều này cũng làm đảo lộn CũỊasubhaddã, và cô nàng ôm 
mối hận thứ hai đối với Chaddanta. Với nguyên nhân là hai 
mối hận này, CũỊasubhaddã nguyện giữ giới. Vì luôn mong 
muốn cho mọi sự được tốt đẹp, cô nàng đã giữ giới rất trong 
sạch. Oán hận đối với Chaddanta chỉ biểu lộ như ý sân, chứ 
không như một sự phạm giới. 


776 Kancanagũhã: một cái hang lớn nằm trong dãy núi Himalaya, đã được đề 
cập đôi lần trong Kinh Điển Pali; Chaddantã: một hồ nước nằm kế bên (cũng 
được Đức Phật đề cập, chẳng hạn như trong A.VII.vii.2 ‘ Satta-Sũriya-Suttam , 
(‘Kinh Bảy Mặt Trời’): xem ghi chú 21 trang 9/Tập I. 




710 


Vận Hành Của Nghiệp 


Rồi một hôm Chaddanta và bầy voi được dịp dâng 
cúng trái cây rừng và những thứ vật dụng khác đến năm trăm 
vị Phật Độc Giác. Khi CũỊasubhaddã cúng dường phần trái 
cây của mình, cô nàng lập một lời nguyện; nàng đã vẽ ra một 
bức tranh: 

Trước tiên, phải nói rằng cúng dường của cô hội đủ 
bốn yếu tố của một cúng dường cao thượng. 

■ Cô hiểu rằng chư Phật Độc Giác là những vị có 
giới đức cao tột, một phước điền vô thượng (của 
chúng sanh). 

■ Cô và những con voi khác cũng có giới. 

■ Vật cúng dường của cô có được một cách chân 
chánh, hái từ trong rừng. 

■ Cô có đức tin đầy đủ nơi nghiệp và quả của 
nghiệp, biết rằng quả của nghiệp cúng dường này 
là rất lớn, và suy xét về nó trước, trong và sau khỉ 
cúng dường. 

Cô cũng hiểu rằng lời nguyên của một người có giới 
sẽ trở thành hiện thực do sự thanh tịnh của giới. 777 Do đó, cô 
đã vẽ ra hình ảnh hoàn hảo của một người nữ, hoàn hảo 
trong từng đường nét của nó. Cô nguyện năm điều: 

Bạch ngài, do phước báu này, vào lúc chết: 


777 ‘Này các Tỳ kheo, ước nguyện trong tâm của một người đức hạnh được 
thành tựu nhò' sự trong sạch của giói.’ Xem lại trích dẫn trang 603. 




Pa-Auk Tawỵa Saỵadavv 


711 


[1] Nguyện cho con được tái sanh làm công chúa 
trong gia tộc của Vua Madda! 

[2] Nguyện cho tên của con sẽ là Subhaddã! 

[3] Nguyện cho con trở thành chánh cung hoàng hậu 
của vua Bãrãnasi! 

[4] Nguyện cho con có thể thuyết phục được vua 
Bãrãnasi thoả mãn mọi ước muốn của con! 

[5] Nguyện cho con có thể phái được một người thợ 
săn đi cắt cặp ngà của Chaddanta! ’ 

Tại sao cô lại muốn được tái sanh làm công chúa 
trong gia tộc của vua Madda? Cô hiểu rằng sắc đẹp rất cần 
thiết đối với địa vị xã hội cao, và nếu cô muốn thuyết phục 
một người đàn ông thoả mãn mọi ước muốn của mình thì sắc 
đẹp còn là điều rất quan trọng: tái sanh vào gia tộc Madda sẽ 
có được cả hai. Cô muốn trở thành chánh cung hoàng hậu 
của vua Bãrãnasi, bởi vì cô biết ông là vị vua có quyền lực 
nhất trong các vị vua. Vì thế, có thể nói, bức tranh về một 
người nữ, hoàn hảo trong mọi đường nét của nó, chỉ có thể 
xuất hiện trong cõi người theo ước muốn của người hoạ sĩ 
mà thôi. 

Quả thực cô được tái sanh làm công chúa trong gia 
tộc của Vua Madda, và được đặt tên là Subhaddã, như kết 
quả của phước sự mà cô đã làm. Sau đó cô trở thành chánh 
cung hoàng hậu của vua Bãrãnasi. Giờ đây, sau khi đã trở 
thành chánh cung hoàng hậu của một vị vua quyền lực nhất, 
ai cũng nghĩ cô sẽ từ bở mối hận đối với một con vật sống ở 




712 


Vận Hành Của Nghiệp 


trong rừng sâu năm xưa. Nhưng, cô không thê tha thứ cho 
Chaddanta, không thể kiểm soát được tâm của mình: cô nuôi 
dưỡng mối hiềm hận đó, và vẫn muốn cắt cho bằng được cặp 
ngà của người chồng cũ. 

Do đó, bất cứ khi nào hoàn thành một nghiệp bất 
thiên, quý vị hãy cố gắng nhớ lại câu chuyện này. Tại sao? 
Bởi vì khi nghiệp chín mùi, chiến thắng được nó không phải 

dễ. 

Subhaddã đã cho triệu tập hết thảy mọi thợ săn trong 
nước lại. Và thợ săn Sonuttara được chọn cho công việc: ông 
chính là Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) tưong lai. 778 Và, vì nàng 
biết Chaddanta rất kính trọng các vị Phật Độc Giác đắp y 
vàng, nên Subhaddã bảo Sonuttara mặc vào chiếc y vàng: 
theo cách đỏ Chaddanta sẽ không làm hại ông ta. 

Sau bảy năm, bảy tháng, và bảy ngày lặn lội, cuối 
cùng Sonuttara đã đến được noi trú ngụ của Chaddanta. Ông 
đào một cái hố, che lại, và nằm chờ bên trong. Khi 
Chaddanta đi ngang qua cái hố, ông bắn vào ngài một mũi 
tên độc. Lập tức Chaddanta tấn công Sonuttara, nhưng nhìn 
thấy tấm y vàng, ngài kìm chế lại. Khi nghe xong câu chuyện 
của Sonuttara, ngài đã chỉ cho ông ta cách làm thế nào để có 
thể cắt đứt cặp ngà của ngài. Tuy nhiên Sonuttara không có 
đủ sức mạnh để cưa đứt chúng. Vì thế Chaddanta đã dùng 
vòi của mình nắm lấy cây cưa. Và cho dù đang bị thưong, và 

778 Xem ‘Tôn-giả Devadatta’ trang 306/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


713 


phải chịu đựng một sự đau đớn khủng kiêp từ những vêt căt 
sâu tận quai hàm, ngài vẫn cua đứt cặp ngà của mình, và 
trao chúng cho nguời thợ săn, rồi chết. Bức tranh của 
Subhaddã giờ đây kể như đã hoàn tất. 

Năng lực thần thông của cặp ngà đã cho Sonuttara 
khả năng trở về Bãrãnasĩ trong bảy ngày thay vì phải mất 
bảy năm nhu truớc. Khi Subhaddã nghe rằng dự định của 
nàng đã đưa đến cái chết của người chồng yêu dấu cũ, nàng 
võ tim ra chết. 

Từ câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu được rằng 
ước muốn trả thù chỉ đem lại tâm trạng lo âu, thậm chí tự 
huỷ hoại mình. Vì thế chúng ta nên tu tập lòng tha thứ, và 
buông bở mọi oán thù. Ôm ấp oán thù tụ hại mình nhiều hon 
là kẻ khác làm hại mình. Vận hành của nghiệp là thế. 

Những vận hành nhu vậy của nghiệp là lý do tại sao 
Đức Phật luôn lập lại trong Kinh ‘Dây Trói Buộc’: 779 

Do đó, này các Tỳ-kheo, các ông cần phải luôn luôn 
quán xét tâm của mình như sau: 

‘Trong một thời gian dài tâm này đã bị tham, săn, si 
làm cho ô nhiễm. ’ 

Do phiền não của tâm, này các Tỳ-kheo, các chủng 
sanh bị ô nhiễm; do sự thanh tịnh của tâm, các chủng 
sanh được thanh tịnh. ’ 

• é 


779 S.III.I.X.8 ‘Dutiya Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc’), đã 
trích dẫn ở trang 58. 




714 


Vận Hành Của Nghiệp 



• • 


Kế tiếp, chúng ta có bức tranh do Mahãpaduma, Đức 
Phật Độc Giác tương lai, vẽ. 

Trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, 7SO ngài là 
một vị Tỳ-kheo. Lúc đó ngài đã phát triển được các ba-la- 
mật để trở thành một Đức Phật Độc Giác hơn hai a-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp trước. Và khi là một Tỳ-kheo 
trong Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, ngài còn phát triển 
những ba-la-mật ấy trong hơn hai mươi ngàn năm nữa. 

Một trong những thiện nghiệp của ngài đã làm nhiệm 
vụ như sanh nghiệp, để tạo ra tái sanh làm con trai của một 
viên trưởng khố trong kinh thành Bãrãnasi. Lớn lên ngài 
cũng nối nghiệp cha làm trưởng khố, và trong kiếp đó ngài 
phạm vào tội tà dâm. Vào lúc chết, một ‘nghiệp tà dâm’ đã 
làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, để tạo ra tái sanh trong địa 
ngục. Và cuối cùng khi thoát khởi địa ngục, một hậu báo 
nghiệp thiện đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, để tạo ra tái 
sanh, và lúc này như con gái của một viên trưởng khố. Trong 
khi cô còn nằm trong bào thai của người mẹ, một nghiệp tà 
dâm đã làm nhiệm vụ như chướng nghiệp bất thiện, vì thế cô 
và mẹ cô phải chịu những cảm thọ nóng bức như thiêu như 
đốt. Cô luôn luôn nhớ đến những thống khổ này. Lại nữa, 


780 


Xem Thụ Lục 2: ‘Dòng Dõi Chư Phật’, cuôi Tập II. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


715 


cho dù thiện nghiệp tạo cho cô một dáng vẻ xinh đẹp, song 
nó lại bị nghiệp tà dâm làm cho vô hiệu vì thế mà cô gặp 
phải rất nhiều sự căm ghét, ngay cả từ chính cha mẹ cô. Rồi 
sau đó, khi cô đi lấy chồng, nghiệp tà dâm lại làm nhiệm vụ 
nhu chuớng nghiệp, vì thế mặc dù cô xinh đẹp, thông minh, 
và kiên nhẫn, chồng cô cũng ghét bở và không quan tâm 
chăm sóc gì đến cô. 

Quý vị hãy luôn luôn ghi nhớ câu chuyện này, vì 
những khổ đau mà cô gặp phản ánh chính xác nồi khổ của 
những nguời từng là nạn nhân của tội tà dâm. 

Do sự căm ghét của nguời chồng đối với cô, một hôm 
nguời chồng đi dụ hội chợ với một nguời phụ nữ khác. Thấy 
vậy, cô khóc lóc và nói với anh ta: ‘cho dù một người phụ nữ 
có là con gái của vua chuyển luân vương, cô ta vẫn phải 
sống vì hạnh phúc của chồng. Thế tại sao chàng lại làm tan 
nát cõi lòng thiếp. Nếu chàng không muốn chăm sóc thiếp, 
hãy cho thiếp trở về với cha mẹ của thiếp. Còn nếu chàng 
thực lòng thương yêu thiếp, hãy quan tâm săn sóc thiếp. 
Chàng không nên cư xử như vậy. ’ Và cô đã van xin nguòi 
chồng đua cô đi hội chợ, và lần này nguời chồng bảo cô hãy 
sửa soạn. Cô nghe lời chồng sửa soạn, nhung đúng vào ngày 
lễ hội, cô nghe nguời ta nói rằng chồng cô đã đi truớc rồi. Vì 
thế cô cùng với các tỳ nữ vội đuổi theo anh ta, mang theo 
những món ăn mà cô đã sửa soạn. Trên đuờng đi, cô gặp một 




716 


Vận Hành Của Nghiệp 


vị Phật Độc Giác vừa xuât khởi diệt thọ tưởng định (nỉrodha- 
samãpattỉ) . 781 

Cô xuống xe, xin lấy bát của ngài, bở đầy thức ăn vào 
đó và dâng cúng nó đến cho ngài. Khi cúng dường của cô đã 
được Đức Phật Độc Giác thọ nhận, cô cầm lấy một bó hoa 
sen, và vẽ ra một bức tranh bằng cách nguyện năm điều: 

‘Bạch Ngài, 

[ 1 ] mồi kiếp con sanh ra trong tưong lai, nguyện cho 
con được tái sanh trong một đoá hoa sen! 

[2] mỗi kiếp con sanh ra trong tưong lai, nguyện cho 
con có màu da như hoa sen! 

[3] mồi kiếp con sanh ra trong tưong lai, nguyện cho 
con được trở thành một nam nhân! 

[4] Nguyện cho mọi người ai thấy con đều yêu mến 
con như yêu mến đoá sen này! 

[5] Nguyện cho con tuệ tri được Pháp mà ngài đã tuệ 

tri!’ 

Tại sao cô lại nguyện năm điều này? Sở dĩ, cô muốn 
được tái sanh trong hoa sen bởi vì cô đã nếm trải quá nhiều 
đau khổ trong bào thai của mẹ mình. Cô muốn có màu da 
như hoa sen, bởi vì cô rất thích màu của hoa sen. Cuộc sống 
làm người nữ đã khiến cho cô bị nhiều sầu khổ, vì thế cô 
muốn trở thành một người nam. Không người nào thưong 
yêu cô, kể cả cha mẹ, vì thế cô muốn được mọi người yêu 

781 Diệt thọ tưởng định hay diệt tận định: xem chi chú 387 trang 318/Tập I 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


717 


mến khi nhìn thấy cô. Cuối cùng, cô đã tu tập ba-la-mật đủ 
để trở thành một vị Phật Độc Giác, vì thế cô có một uớc 
muốn mãnh liệt trở thảnh Phật Độc Giác. Theo cách này, cô 
đã vẽ ra bức tranh của một nguời đàn ông hoàn hảo trong 
mọi đuờng nét của nó trên khung vải của vòng luân hồi 
(samsãra). 

Thiện nghiệp cúng duờng của cô đã làm nhiệm vụ 
nhu sanh báo nghiệp (ditthadhamma vedanĩya kamma) cắt đứt 
chuông nghiệp tà dâm, và tạo ra quả riêng của nó. Chồng cô, 
thình lình nhớ đến cô, cho nguời đi đón cô về, và từ đó trở 
đi, không chỉ anh ta mà mọi nguời khác đều tỏ ra yêu mến cô 
nhiều hon. 

Thiện nghiệp cúng duờng của cô còn làm nhiệm vụ 
nhu sanh báo nghiệp (upapajja-vedanĩya-kamma) để cho cô 
đuợc tái sanh làm một thiên nam trong đoá hoa sen trên thiên 
giới. Lúc này ngài đuợc gọi là Mahãpaduma. Mahãpaduma 
tái sanh đi tái sanh lại trong thế giới chu thiên nhiều lần, có 
khi nhu một vị chu thiên thọ sanh cao quý, có khi nhu một vị 
chu thiên thọ sanh thấp hèn. Trong lần thọ sanh cuối cùng, 
theo đề nghị của vua trời Đế Thích (Sakka), ngài sanh trong 
một đoá sen ở một hồ nuớc trong hoa viên của đức vua 
Bãrãnasĩ. Hoàng hậu của vua không có con. Một hôm nhìn 
thấy đoá sen trong hồ bà liền ngắt lấy và phát hiện đứa bé 
nằm trong đó nhu thể đang nằm trong một chiếc hộp đựng 
đồ nữ trang. Bà nhận đứa bé làm con, và nuôi duõng nó 
trong cuộc sống cực kỳ xa hoa. Mọi nguời nhìn thấy ngài 




718 


Vận Hành Của Nghiệp 


đều hết lòng yêu mến. Đức vua truyền lệnh rằng bất kỳ cung 
nữ nào có thể làm cho Hoàng tử Mahãpaduma ăn sẽ đuợc 
lãnh một ngàn đồng tiền vàng. Vì lý do đó, có rất nhiều buổi 
tiệc chiêu đãi trong cung điện, hai muoi ngàn cung nữ luôn 
túc trực tiếp đãi hoàng tử. Sự thọ sanh của Hoàng tử 
Mahãpaduma trong gia đình hoàng tộc cũng là một trong 
những thiện nghiệp ‘cúng duờng đến Đức Phật Độc Giác’ 
của ngài, nghiệp này làm nhiệm vụ nhu sanh nghiệp, còn tất 
cả những hạnh phúc mà ngài thọ huởng là những nghiệp có 
tính đồng nhất đã làm nhiệm vụ nhu trì nghiệp. 

Khi hoàng tử sắp tròn mười ba tuổi, ngài trở nên 
nhàm chán tất cả nhùng cuộc chiêu đãi, do những ba-la-mật 
quá khứ mong muốn chứng đắc Phật Quả Độc Giác của ngài 
giờ đây đã chín mùi, sẵn sàng tạo ra quả của chúng. 

Một hôm, trong khi đang choi đùa ngoài cổng thành, 
cậu nhìn thấy Đức Phật Độc Giác. Cậu cảnh báo ngài không 
nên đi vào cung điện vì bất kỳ ai vào đó đều bị ép phải ăn 
uống. Đức Phật Độc Giác liền quay lui. Sau đó, cậu cảm 
thấy hối hận, vì đã phạm tội (nói dối) với Đức Phật. Vì thế 
cậu cưỡi voi đến chồ của Đức Phật Độc Giác để xin sám hối. 
Khi gần tới nơi, cậu xuống voi và đi bộ vào. Gần đến cốc của 
Đức Phật Độc Giác, cậu giải tán đám tuỳ tùng và đi vào một 
mình. Thấy cốc của Đức Phật Độc Giác trống không. Cậu 
liền ngồi xuống, phát triển minh sát, và trở thành một vị Phật 
Độc Giác. Các lậu hoặc đã đoạn tận. Tâm giải thoát bất động 
đã được thành tựu. Những vận hành của nghiệp là thế. Và đó 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


719 


là lý do tại sao Đức Phật lập lại trong bài kinh ‘Dây Trói 
Buộc’ thứ hai: 782 

Do đó, này các Tỳ-kheo, các ông cần phải luôn luôn 
quán xét tăm của mình như sau: 

‘Trong một thòi gian dài tăm này đã bị tham, sân, si 
làm cho ô nhiễm. ’ 

Do phiền não của tâm, này các Tỳ-kheo, các chủng 
sanh bị ô nhiễm; do sự thanh tịnh của tâm, các chủng 
sanh được thanh tịnh. ’ 

BỨC TRANH CỦA CÔNG CHÚA SUMANÃ 

Kế tiếp chúng ta có bức tranh do Công chúa 
Sumanã 783 vẽ. Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật 
Vipassĩ, 784 nàng có lần sanh vào một gia đình rất giàu có. Và, 
sau khi nguời cha qua đời, dân chúng đuợc phép của đức vua 
tiếp đãi Đức Phật và một trăm ngàn vị Tỳ-kheo của ngài. 
Nguời đầu tiên đuợc vinh dự (tiếp đãi Đức Phật) này là viên 
tuóng (senãpati), và cũng vì lý do đó mà mẹ của Sumanã 
không vui. Vì thế, Sumanã đã hứa với mẹ rằng gia đình nàng 
vẫn sẽ là những nguời đầu tiên đuợc tiếp đãi Đức Phật và 
Chúng Tăng. 


782 S.III.I.X.8 ‘Dutiya Gaddula-Baddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc’), đã 
trích dẫn ở trang 58. 

783 AA.V.I.iv.l ‘Sumanã-Sutta-Vannană’ (‘Mô Tả Bài Kinh Sumanã’) 

784 Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’, cuối Tập II. 




720 


Vận Hành Của Nghiệp 


Sumanã bở đây món cơm sữa thơm ngon vào một cái 
tô bằng vàng, và đậy lại bằng một cái tô bằng vàng khác. Sau 
đó cô khéo léo cột những xâu hoa lài quanh cả hai tô, và đi 
đến nhà viên tuớng cùng với nhóm tỳ nữ. 

Trên đuờng đi, cô bị những nguời của viên tuớng này 
chặn lại, nhung cô đã thuyết phục đuợc họ để cho cô đi qua. 
Khi Đức Phật đến gần, cô nói với ngài rằng cô muốn cúng 
duờng cho ngài một vòng hoa nhài, và tiện tay bở luôn cả hai 
cái tô vào trong bình bát Đức Phật. Đức Phật nhận bát, và 
đua nó cho một nguời thiện nam để mang đến nhà viên 
tuớng. Sumanã lúc đó đã vẽ ra hình ảnh của một nguời phụ 
nữ đức hạnh, hoàn hảo trong mọi đuờng nét của nó trên 
khung vải của nhân giới và thiên giới. Cô nguyện ba điều: 

1. ‘Cầu mong cho mồi kiếp con sanh ra con không 
phải lo lắng về sanh kế! ’ 

2. ‘Cầu mong mọi nguời ai cũng yêu mến con nhu 
họ yêu những bông hoa nhài vậy! ’ 

3. ‘Cầu cho tên của con đuợc là Sumanã! ’ 

Khi Đức Phật đến nhà viên tuớng, Ngài là nguời đầu 
tiên đuợc phục vụ món súp. Nhung Ngài đậy bát lại, và nói 
ngài đã nhận món cơm sữa rồi. Khi ấy nguời thiện nam đem 
hai cái tô bằng vàng đụng cơm sữa mà Sumanã dâng đến cho 
Đức Phật và các vị Tỳ-kheo. Món cơm sữa đủ để phục vụ 
cho Đức Phật và một trăm ngàn vị Tỳ-kheo. Phép lạ này xảy 
ra do tu thiện mạnh mẽ của Sumanã. Sau khi Đức Phật và 
Tăng Chúng đã dùng xong món cơm sữa, lúc đỏ các vị mới 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


721 


ăn bữa chính, do viên tướng cúng dường. Cuôi bữa ăn viên 
tướng hỏi ai là người đã cúng dường cơm sữa. Sau khi nghe 
mọi người kể lại sự việc, ông mời Sumanã tới nhà và phong 
cho cô làm chánh thiếp. 

Trong mỗi kiếp sống sau đó, cô được đặt tên là 
Sumanã, và vào ngày sanh của cô, một trận mưa hoa nhài đổ 
xuống ngập đến đầu gối, tất cả đều do thiện nghiệp quá khứ 
của cô làm nhiệm vụ như sanh nghiệp và trì nghiệp được 
cảm thọ quả trong những kiếp sống tiếp theo (hậu báo 
nghiệp). 

Lần sanh cuối cùng của cô, trong Giáo Pháp của Đức 
Phật Gotama, cô sanh làm công chúa Sumanã, em gái của 
Vua Pasenadi nước Kosala. Khi trưởng giả Cấp-cô-độc 
(Anãthapinậika) dâng cúng ngôi chùa Kỳ Viên đến Đức Phật 
và Tăng Chúng, Sumanã lúc đó mới bảy tuổi. Cô tham dự 
buổi lễ cùng với năm trăm người bạn: họ mang theo bình 
hoa, hoa và các vật dụng khác để cúng dường cho Đức Phật. 
Sau bài Pháp thoại của Đức Phật, Sumanã trở thành bậc 
Thánh Nhập Lưu (Sot-Ãpanna). 

Một dịp nọ, cùng với năm trăm thiếu nữ trong hoàng 
tộc, trên những cỗ vương xa, cô đi đến gặp Đức Phật, và hỏi 
ngài về những vận hành của bố thí (dãna).Tôi sẽ giải thích 
vắn tắt những câu trả lời của Đức Phật này. 

Cô hởi Đức Phật là có sự khác nhau nào giữa hai 
người đệ tử cùng có đức tin, giữ giới và trí tuệ như nhau, 
nhưng một người có bố thí và người kia không. Đức Phật 




722 


Vận Hành Của Nghiệp 


giải thích răng khi tái sanh thiên giới và nhân giới, người có 
bố thí sẽ thù thắng hơn về thọ mạng, sắc đẹp, sự an vui, vinh 
dự và sức mạnh. Và nếu họ trở thành Tỳ-kheo, người có bố 
thí được mời nhận tứ vật dụng nhiều hơn. Nhưng nếu cả hai 
đều đạt đến A-la-hán Thánh Quả, sẽ không có sự khác nhau 
nào giữa sự chứng đắc này của họ. 

Sumanã muốn trở thành Tỳ-kheo ni, nhưng phải trì 
hoãn nhiều lần để chăm sóc bà nội. 785 về sau, khi Sumanã 
lớn tuổi, bà nội cũng đã qua đời. Sumanã cùng đi với đức 
Vua Pasenadi đến chùa Kỳ Viên, để xuất gia. Cô mang theo 
nào thảm, nào mền, để làm quà cho Chư Tăng. Dịp này, Đức 
Phật dạy Pháp cho cô và Vua Pasenadi, sau thời Pháp cô trở 
thành một bậc Thánh Bất Lai (An-Ẫgãmi), và xin được xuất 
gia. Thấy rằng trí của cô đã chín mùi, Đức Phật đọc lên một 
bài kệ. Và vào cuối bài kệ đó, Sumanã đắc A-la-hán Thánh 
Quà 

KÉT LUẬN 

Đó là ví dụ cuối cùng của chúng tôi về việc tại sao 
hoàn thành những thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp cũng 
giống như một người hoạ sĩ vẽ ra hình ảnh của một người 
nam hay người nữ trên khung vải. Người hoạ sĩ vụng sẽ tạo 
ra một hình ảnh xấu xí và không hoàn chỉnh của một người 


785 


TiGA.i. 16 ‘ Vuddha-Pabbajita-Sumana-Therl-Gatha-Vannana , 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


723 


đàn bà hay đàn ông, trong khi người hoạ sĩ khéo tay sẽ tạo ra 
hình ảnh đẹp đẽ và hoàn hảo của một người đàn bà hay 
người đàn ông. Tưong tự, kẻ vô văn phàm phu tạo tác những 
nghiệp bất thiện, còn bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử (sutavã 
Ariya Sãvaka) thi tạo tác các thiện nghiệp. Cả hai đều tạo ra 
hình ảnh của họ trên khung vải của vòng luân hồi, song một 
người thì vẽ trên khung vải thô của sự tái sanh gian khó 
trong cõi người, và tái sanh bất hạnh trong cõi súc sanh, ngạ 
quỷ và địa ngục..., trong khi người kia vẽ trên khung vải 
mượt mà của sự tái sanh may mắn trong cõi người, và tải 
sanh an vui trong các cõi chư thiên. Tất nhiên đó chỉ là nói 
theo sự thực chế định hay tục đế (sammuti-sacca). 

Còn theo sự thực tối hậu hay chân đế (paramattha- 
sacca), hoặc theo thực tại (yathã-bhũta) , thì tất cả cái được 
tạo ra chỉ là khổ (dukkha), là năm thủ uẩn (panc-upãdãna- 
kkhandha): 7S6 

[1] sắc. (rũpa) [4] hành. (sankhãra) 

[2] thọ. (vedanã) [5] thức. (vỉnnãna) 

[3] tưởng. (sahhã) 

Đó là những gì Đức Phật giải thích trng kinh ‘Dây 
Trói Buộc’ thứ hai: 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, 
[1] có tạo ra [bất cứ thứ gì] , y chỉ tạo ra sắc, 

786 Trong bài Pháp đầu tiên của ngài, (S.V.XII.ii. 1 Dhamma-Cakka-Ppavattana- 
Suttam’ (‘Kinh Chuyển Pháp Luân’), Đức Phật giải thích: ‘Tóm lại, năm thủ 
uẩn là khổ (dukkha)’. 









724 


Vận Hành Của Nghiệp 


[2] có tạo ra [bất cứ thứ gì], y chỉ tạo ra thọ, 

[3] cỏ tạo ra [bất cứ thứ gì], y chỉ tạo ra tưởng, 

[4] có tạo ra [bất cứ thứ gì], y chỉ tạo ra các hành, 

[5] có tạo ra [bất cứ thứ gì], y chỉ tạo ra thức, 

Theo sự thực chế định, trong cõi người, năm thủ uẩn 
này là một người đàn bà, hay một người đàn ông. Và theo sự 
thực chế định, một người đàn bà hay đàn ông có thể là đẹp 
hoặc xấu: những bất thiện nghiệp tạo ra một người đàn bà 
hay đàn ông xấu, trong khi những thiện nghiệp tạo ta một 
người đàn bà hay đàn ông đẹp. Nhưng dù cho chúng có đẹp 
hay xấu, có cao thượng hay hạ liệt, trong mọi trường hợp, 
chúng đều là vô thường, khổ và vô ngã. 

Bao lâu tư (cetana) của một người còn tạo ra nghiệp, 
bao lâu họ vẫn còn tiếp tục chạy quanh vòng luân hồi, chừng 
đó những bất thiện nghiệp vẫn đưa đến tái sanh và hoạch đắc 
các uẩn, đó là, khổ; các thiện nghiệp cũng vẫn đưa đến tái 
sanh, và hoạch đắc các uẩn, cũng chỉ là khổ. Nhưng Đức 
Phật ở đây đang nói về những nghiệp hiệp thế (lokỉya- 
kamma). Nghiệp này khác với nghiệp siêu thế (ĩokuttara- 
kamma). Tại sao? Bởi vì những nghiệp siêu thế dẫn đến sự 
diệt không còn dư tàn của nghiệp: đó là sự không vận hành 
của nghiệp. Vì thế bây giờ chúng ta sẽ bàn luận về đề tài ấy. 
Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta sẽ trở lại bài kinh ‘Dây Trói 
Buộc’ thứ hai. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


725 


CHƯƠNG VI- SựKHÔNGVẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 787 


Sau khi bàn xong việc kẻ vô văn phàm phu chỉ có thê 
tạo ra các uẩn nhu thế nào, kế tiếp Đức Phật bàn đến những 
đặc tỉnh của năm uẩn. 


SẮC LÀ THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG? 


Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật nói vê săc 

(rũpa): 

Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường 
(nỉcca) hay vô thuờng (anỉccap. 

Vô thuờng, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường là khổ (dukkha) hay lạc (sukhap 

- Khổ, bạch Thế Tôn. 

Vậy cái gì vô thường, khổ, một pháp biến hoại 
(viparinãma-dhamma) , có thích hợp chăng để xem cái 
đỏ như: ‘Cái này là của tôi (etam mama), cái này là tôi 
(es-oham-asmỉ) , cái này là tự ngã của tôi (eso me attãy. 

- Chắc chắn không, bạch Thế Tôn. 

Đối với bốn uẩn còn lại (thọ, tuởng, hành, và thức) 
Đức Phật cũng hỏi theo cách tuông tự. Và tất nhiên, trong 
mọi truờng hợp, các vị Tỳ-kheo đều xác nhận rằng sẽ là 


787 Sự không vận hành của nghiệp, sự phá huỷ nghiệp, làm cho nó không còn 
hiệu lực, đưa nó đến chỗ không còn kết quả, có ý nghĩa như nhau. 




726 


Vận Hành Của Nghiệp 


không thích hợp đê xem một uân nào trong các uân ây như: 
‘Cái này là của tôi; cái này là tôi; cái này là tự ngã của tôi. ’ 
Đó gọi là cách kẻ YÔ văn phàm phu xem năm uẩn. 

Thế thi, năm uẩn vô thường, khổ và vô ngã như thế 

nào? 

VÔ THƯỜNG 

Đặc tính vô thường (anỉcca) là sự sanh, diệt và thay 
đổi của các hành: có rồi không. 788 Như trước chúng ta đã bàn 
đến, 789 sắc uẩn bao gồm các hạt hạ nguyên tử mà PãỊi gọi là 
các tổng họp sắc (rủpa-kalapas). Nếu chúng ta phát triển 
được bậc thiền hay cận định, ánh sáng của trí tuệ sẽ phát 
sanh. 790 Với ảnh sảng của trí tuệ ấy, người hành thiền có thể 
phân biệt các yếu tố của tổng họp sắc, và thấy rằng ngay khi 
sanh, chúng liền diệt. Thọ, tưởng, và các hành bao gồm các 
tâm sở (cetasika): chúng sanh và diệt cùng với thức, thức uẩn 
(vinnãna khanddha). Và như đã được đề cập nhiều lần, 79 'trong 
một cái búng tay, rất nhiều ngàn tỷ tâm sanh lên và diệt. Với 
thiền minh sát đúng đắn, dựa trên bậc thiền hay cận định, 
người hành thiền có thể thấy sự kiện này một cách trực tiếp 


788 VsM.XXI.740 ‘Upakkilesa-Vimutta-Udaya-Bbaya-Nana-Katha’ (‘Luận về 
Trí Sanh Diệt Thoát Khỏi Tuỳ Phiền Não’) 

789 Xem ‘Sắc Chân Đe’, trang 182Tập I 

790 Xem ‘Ánh Sáng của Trí Tuệ’, trang 172/Tập I. 

791 Chẳng hạn, xen ‘Những Vận Hành của Tâm’, trang 80/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


727 


với minh sát trí của mình. Đó là họ sẽ trực tiêp thây năm uân 
thực sự không là gì ngoài trạng thái vô thường như thế nào. 
Không thể tìm thấy lạc trong cái được xem là vô thường như 

do tại sao Đức Phật nói năm uẩn là khổ 

(dukkha) .[251] 

KHỔ 


vậy. Đó là lý 


Đặc tính của khô (dukkha) là sự bức bách liên tục bởi 
sanh và diệt. 792 Những cảm thọ đau đớn của thân là khổ và 
những cảm thọ đau đón của tâm là khổ. Nhưng những cảm 
thọ lạc cũng là khổ, bởi vì chúng là vô thường, nghĩa là 
chúng sẽ thay đổi: khi chúng thay đổi, sẽ có khổ. Đối với các 
thọ xả cũng thế. Thọ xả cũng vô thường, và điều này hàm ý 
rằng chúng sẽ thay đổi.[258] Và theo sự thực chế định, nếu 
năm uẩn xuất hiện vào lúc tái sanh, thì vô thường xuất hiện 
như tuổi già, bệnh, [259] và chết. Và ở lần tái sanh kế, nó lại 
già, bệnh, và chết, v.v.. .Như vậy, năm uẩn là vô thường, và 
lúc nào cũng thay đổi: điều này có nghĩa rằng chúng là khổ. 
Cuối cùng thì, chúng không bao giờ có thể bao gồm lạc. Đó 
là lý do vì sao Đức Phật nói năm uẩn là gánh nặng 
(bhãra ): 193 Thậm chí ngài còn nói chúng là Ma (Mãra). 794 


792 VsM.ibid 

793 S.IILLiii. l ‘Bhãra Suttam’ (‘Kinh Gánh Nặng’) 

794 S.III.II.i.l ‘Mãra-Suttam’ (‘Kinh Mãra’) 




728 


Vận Hành Của Nghiệp 


VÔ NGÃ 

Đặc tính của vô ngã (an-natta) là năm uẩn nằm ngoài 
quyền kiểm soát. [260] Một nguời không thể quả quyết, 
chẳng hạn: ‘Tôi muốn năm uẩn nhu thế này, không nhu thế 
nọ!’ Hay, ‘Trong cuộc sống này, Tôi muốn chỉ thấy, nghe, 
ngửi, nếm, và xúc chạm những vật vừa ý! Vui lòng đừng có 
đau, đừng có thay đổi, và đừng có già, bệnh và chết! ’ Chúng 
ta không thể kiểm soát đuợc năm uẩn theo cách đó. Vậy thi 
làm thế nào chúng ta có thể nói rằng có một cái ngã? Đó là 
lý do tại sao Đức Phật hỏi các vị Tỳ-kheo là có thích hợp 
chăng để xem năm uẩn như: ‘Cái này là của tôi (etam 
mama); cái này là tôi (es-oham-asmi); cái này là tự ngã của 
tôi (eso me attã).’ Và các vị Tỳ-kheo đếu nói rằng chắc chắn 
sẽ là không thích hợp để xem năm uẩn theo cách đó. 

CHẤP THỦ NĂM UẨN 

Ở đây chúng ta cần hiểu rằng khi một người hoan hỷ 
trong năm uẩn, điều đó có nghĩa rằng họ thực sự hoan hỷ 
trong khổ.[261] Khi một người xem năm uẩn nhu kết hợp 
với tụ ngã, điều đó có nghĩa rằng họ thực sự xem khổ là tụ 
ngã: [262] họ lấy khổ làm noi nuong tựa. Do lấy khổ làm noi 
nuong tựa, họ không thể nào hiểu được Khổ Thánh Đế. Nếu 
một người không hiểu Khổ Thánh Đế, họ không thể nào hiểu 
được Tập Thảnh Đế, hay Diệt Thánh Đế: điều đó cỏ nghĩa 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


729 


rằng họ sẽ không bao giờ thoát khỏi khổ đau. Giống như con 
chó bị buộc vào cây cột, họ sẽ luôn luôn bị buộc vào năm 
uẩn. Họ sẽ tiếp tục bị tái sanh đi tái sanh lại nhiều lần để làm 
mới lại sanh, làm mới lại già, làm mới lại bệnh, làm mới lại 
chết...[263] Vì thế không khó để hiểu rằng việc xem năm 
uẩn như phối họp với một tự ngã là điều không thích họp. 



) ĐÓ, NÀY CÁC TỲ-KHEO, PHÀM có SẮC GÌ 


• • • 


Sau khi đã xác định năm uân không nên được xem 
như thế nào, kế tiếp Đức Phật giải thích năm uẩn phải được 
chân chánh quán sát đúng theo thực tại (yathã-bhũta), với 
Chánh Trí Tuệ (Sammã-Pannã), đó là, với minh sát trí ra sao. 

Do đó, này các Tỳ-kheo, phàm có sắc nào, 

[1-3] quá khứ, tương lai, hay hiện tại (atit-ãnãgata- 
paccupannam), 

[4-5] bên trong hay bên ngoài (ajjhattam vã bahiddhã 

vã), 

[6-7] thô hay tê (oịãrỉkam vã sukhumam vã) 

[8-9] hạ liệt hay cao thượng (hĩnam vãpanỉtam vã) 

[10-11] xa hay gần (yarh dũre santike vã), 

tất cả sắc ấy (sabbam rủpam), phải được xem đủng 
theo thực tại và vói Chánh Trí Tuệ như: ‘Cái này không 
phải là của tôi (n-etaín mama), cái này không phải là tôi (n- 
eso-ham-asmi), cái này không phải tự ngã của tôi (na meso 
attã). ’ 




730 


Vận Hành Của Nghiệp 


Theo cách tương tự, Đức Phật giải thích các uân còn 
lại phải được xem với minh sát trí: mười một loại của thọ 
uẩn, mười một loại của tưởng uẩn, mười một loại của hành 
uẩn, mười một loại của thức uẩn, 795 Tất nhiên, để có thể phân 
biệt được chúng, người ta cần phải phát triển ảnh sáng của trí 
tuệ,và ánh sáng này phát sanh cùng với bậc thiền hay cận 
định. 796 Nếu không thì họ không thể nào phân biệt được năm 
uẩn, vì năm uẩn chỉ có thể phân biệt bằng tuệ nhãn (pannã 
Cakkhupãla) .[264] 

Mười một loại này có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ bàn 
luận chúng theo từng loại một, trước tiên liên quan đến mười 
một loại sắc uẩn (rũpa). 797 

SẮC 

Sắc bao gồm: 798 

• Bốn đại chủng hay tứ đại (mahã-bhũtã): địa đại, 
thuỷ đại, hoả đại, và phong đại. 


795 Cũng xem trích dẫn ở mục ‘Năm Thủ uẩn’, trang 179/Tập I 

796 về chi tiết, xem ‘Ánh Sáng của Trí Tuệ’, trang 172/Tập I. 

797 Tất cả những chi tiết này được rút ra từ nhũng giải thích của Đức Phật trong 
VbhA/VbhT; VsM.xiv.447 ‘Rũpa-Kkhandha-Kathã’ (‘Luận về sắc uẩn’) 
PP.xiv.73&VsM.ibib.493-503 ‘Atĩt-Ãdi-Vibhãga-Kathã’(‘Luận về Sự Phân 
Loại Quá Khứ,...’) pp.ibid. 185-210. 

798 về chi tiết, xem ‘Sắc Chân Đế’, trang 182/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


731 


• Săc y đại sanh (mahã-bhũtãnam upãddya-rũpam - 
sắc phát sanh từ tứ đại): 799 gồm hai mươi bốn loại 
sắc, như màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn, sắc 
ý vật, sắc tánh, và sắc thần kinh. 

1-3] SẮC QUÁ KHỨ, TƯƠNG LAI, HAYHỆN TẠI 

Khi dùng phàm bất cứ sắc nào (yam kincỉ rũpam) Đức 
Phật muốn nói đến tất cả sắc không ngoại trừ. Khi dùng 
phàm bất cứ sắc, quá khứ, tương lai hay hiện tại (atĩt- 
ănãgata-paccuppannam) , Ngài muốn nói sắc quá khứ, tương 
lai, hay hiện tại được thấy theo bốn cách: 

1. Theo phạm vi (addhã), sắc xuất hiện trước thức tái 
sanh của kiếp này là sắc quá khứ (sắc của những 
kiếp sống quá khứ), sắc sanh sau sự khởi sanh 
của tâm tử trong kiếp này là sắc tương lai (sắc của 
các kiếp sống tương lai). Và sắc sanh ở giữa (thức 
tái sanh và tử tâm) là sắc hiện tại (sắc trong thời 
bình nhật của kiếp này). 800 


799 Sắc y đại sanh: sở dĩ được gọi như vậy là vì nó phát sanh từ tứ đại, dựa vào 
tứ đại. Kinh Điển thường so sánh nó với các loại cây cối, phát triển được nhò' 
dựa trên đất. 

800 Giải thích phạm vi hiện tại, VsM.xiii.416 ‘Pakinnaka-Kathã’ (‘Luận về 
Những Điểm Linh Tinh’) pp.xiii.l 14 nhắc đến M.III.iv.l ‘Bhaddeka-Ratta- 
Suttam’ (‘Kinh Nhất Dạ Hiền Giả’), tuy nhiên hãy xem ghi chú cuối chưong 
147, trang 540. 




732 


Vận Hành Của Nghiệp 



Theo tương tục (santatỉ), sắc của một chuồi các thế 
hệ tổng hợp sắc do thời tiết sanh hay vật thực sanh 


là hiện tại; của một chuồi trước đó là quá khứ; và 
của một chuồi tiếp theo là tương lai. 801 sắc do tâm 
sanh của một tiến trình tâm hay một tiến trình 
chứng đắc sanh là hiện tại, của một tiến trình tâm 
trước là quá khứ, của một tiến trình tiếp theo sau 
là tương lai. sắc do nghiệp sanh là quá khứ, tương 


lại, và hiện tại tuỳ theo sắc hồ trợ nó. 

3. Theo giai đoạn (samaya), sắc khởi lên như một 
tương tục trong một phút, suốt buổi sáng, buổi 
chiều, trong ngày,...là hiện tại. sắc trước đó là 
quá khứ, và tiếp theo sau là tương lai. 

4. Theo sát-na (khana), sắc của (giai đoạn) sanh, trú, 
và diệt là hiện tại. sắc trước đó là quá khứ, và tiếp 
sau đó là tương lai. 

Ở đây, lẽ đương nhiên, để thực hành minh sát thì chỉ 
sắc quá khứ, hiện tại, và tương lai theo sát-na được áp 
dụng. 802 Thấy được sắc đúng theo thực tại là chỉ thấy sắc 


801 Chuỗi các thế hệ: về chi tiết, ‘Bốn Loại Nguồn Gốc của sắc’, trang 191/Tập 
I. 

802 VsM.xiv.494 ‘Atĩt-Ãdi-Vibhãga-Kathã’ (‘Luận về Sự Phân Loại Quá 
Khứ... ’) pp.ibib. 191 giải thích rằng chỉ có (sắc theo) sát na là không cần minh 
hoạ (ni-ppariyãya-luận thuyết), vì nó là như chân, như thực. Còn những sắc 
khác cần minh hoạ (sapariyyãya), vì chúng chỉ dùng để làm sáng tỏ hay chỉ để 
giải thích. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


733 


chân đế: yếu tố riêng biệt của mỗi loại tổng hợp sắc khi nó 
sanh lên, an trú, và diệt. Điều đó có nghĩa rằng vị Thánh Đệ 
Tử phân biệt tính chất vô thuờng, khổ và vô ngã của sắc từ 
sát na này đến sát na khác trong kiếp sống hiện tại, trong 
những kiếp sống quá khứ đã đuợc phân biệt, và trong những 
kiếp sống tuong lai đã đuợc phân biệt. 803 Đối với sắc do thời 
tiết sanh, vật thực sanh, và tâm sanh theo từng sát na cũng 
thế, và trong những giai đoạn nhỏ hon của hiện tại, quá khứ, 
và tuong lai cũng theo cách tuong tự. 

4-5] SẮC BÊN TRONG HAY BÊN NGOÀI 

Sắc bên trong hay bên ngoài (ạjjhattam vã bahidhã vã ): 
ở đây, Đức Phật đang nói đến sắc của tự thân kể nhu bên 
trong, và sắc của nguời khác kể như bên ngoài. Cũng vậy, 
các nội xứ (nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, và thân xứ) là sắc 
bên trong, trong khi các đối tượng của chúng (các ngoại xứ: 
sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, và xúc xứ) là bên ngoài. 
Và ở đây cũng vậy, chúng ta cần nhớ rằng nhãn xứ không 
phải là cục thịt đặt trong hốc mắt, vì đó là một khái niệm. 
Theo thực tại, nỏ không hiện hữu. 804 Người ta không thể hành 


803 VsT.XX.725 ‘Udaya-Bbaya-Nãna-Kathã-Vannanã’ (‘Mô Tả Luận về Sanh 
Diệt Trí’) giải thích rằng sau khi đã thấy sự sanh và diệt của các hành trong 

hiện tại, lúc đó người ta cũng thấy nó trong quá khứ và tương lai. 

804 ' , . Ẵ r y , Ằ 

‘Thay vì gọi miêng thịt lôm đôm những vòng tròn đen và trăng, có bê dài 

và rộng, và buộc chặt vào hốc mắt bằng những sợi gân, mà thế gian đặt tên là 




734 


Vận Hành Của Nghiệp 


minh sát trên những pháp không thực hiện hữu. Khi Đức 
Phật nói về nhãn (con mắt), nhãn giới, nhãn môn, và nhãn 
xứ, ngài muốn nói đến tịnh nhãn hay thần kinh nhãn (cakkhu- 
pasãda): yếu tố thứ muời của tổng hợp nhãn muời sắc: đó 
mới là con mắt thực sụ hiện hữu. 805 Đối với các xứ khác cũng 
tuông tự. 

6-7] SẮCTHÔHAYTÉ 

Sắc thô hay tế (oỊãrikam vã sukhumam vã): ở đây, Đức 
Phật đang nói về muời hai xứ thô: (nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, 
thanh xứ, tỷ xứ, huong xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, và xúc 
xứ). Chúng là thô bởi vì chúng tác động lẫn nhau: một cảnh 
sắc tác động trên con mắt (nhãn xứ), và nhãn thức phát 
sanh,...Các loại sắc còn lại (chẳng hạn nhu duõng chất, 
mạng căn, sắc ý vật, và sắc tánh) không có sụ tác động, điều 
này có nghĩa là chúng đuợc thấy nhu (sắc) vi tế. 

8 -9] SẮC HẠ LỆT VÀ CAO THƯỢNG 


“con mắt”, ngài xác định nó là “nhãn giới” tịnh nhãn thuộc loại đã mô tả trong 
số các loại sắc y đại sinh.. .đối với nhĩ giới, và các giới còn lại cũng áp dụng 
theo phưong pháp (giải thích) này.’ Xem lại ghi chú 241, trang 185/Tập I. 

805 Trong Vbh.II.156 ‘Ãyatana-Vibhango’ (‘Xứ Phân Tích’), Đức Phật giải 
thích: ‘ Ở đây, thế nào là nhãn xứ? Nhãn là tinh chất (sắc thần kinh nhãn) nương 
bốn đại chủng, thuộc cá nhân, không thể thấy được, phải có sự tác động,.. .là 
nhãn, đây là nhãn giới, đây là nhãn quyền, đây là một môn. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


735 


Săc hạ liệt và cao thượng (hĩnarh vãpanĩtam vã): ở đây, 
Đức Phật đang nói về sắc của các chúng sanh hạ liệt hay cao 
thượng: sắc của một vị Phạm thiên cao thượng hon sắc của 
một vị chư thiên dục giới; sắc của một con người hạ liệt hon 
sắc của một vị chư thiên dục giới, nhưng cao thượng hon sắc 
của ngạ quỷ, mà sắc này lại cao thượng hon sắc của một con 
vật,.. .Điều này cũng áp dụng cho sắc bên ngoài trong những 
cảnh giới hay cõi sống của chúng. Và những vật chất mà 
người văn minh xem như khả ý và vô hại là cao thượng, 
trong khi những vật họ xem như không khả ý và kinh tởm là 
hạ liệt. 806 Tuy nhiên, dưới dạng thực hành minh sát thì sắc 
phát sanh do bất thiện nghiệp là sắc hạ liệt, trong khi sắc 
sanh do thiện nghiệp là sắc cao thượng. 

10-11] SẮC XA HAY GẦN 

Sắc xa hay gần (yam dũre santike vã): ở đây, Đức Phật 
đang nói đến sắc dưới dạng hư không (oẢữsạk 807 Như vậy, sắc 
của tự thân là gần, trong khi sắc ở bên ngoài trên nền tu viện 

806 VbhA.ibid ở đây muốn nói đến những viên thủ khố, đại thần, lãnh chúa, 
người có tài sản, và thương nhân. Và bộ luận giải thích rằng mặc dù nhũng con 
heo có thể sung sướng khi được ăn phân, và không vui khi phải nằm trên 
giường cao tốt đẹp, chúng lầm lẫn sự khả ý với không khả ý này là do điên 
đảo-tưởng. Xem ‘Bốn Điên Đảo Tưởng’ ở sau. 

807 sắc vi tế là (sắc) xa, bởi vì nó khó phân biệt, và sắc thô là gần, bởi vì nó 
dễ phân biệt. 




736 


Vận Hành Của Nghiệp 


là xa. Săc trên nên tu viện là gân, trong khi săc ở bên ngoài 
(tu viện) là xa. sắc trong một xứ sở là gần, trong khi sắc bên 
ngoài xứ sở là xa,... 

Điều đó đã kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
muời một loại sắc tạo thành sắc uẩn. Nguời hành thiền cần 
phải quán tất cả mười một loại sắc này là vô thuờng, khổ, và 
vô ngã. Kế tiếp, có mười một loại thọ tạo thành thọ uẩn. 

THỌ 


Đức Phật nói về các thọ theo nhiều cách. Cách chính 
vẫn là ba loại thọ (vedanã ): 808 

1. Thọ lạc (sukha-vedanã) 

2. Thọ khổ (dukkha-vedanã) 

3. Thọ không khổ không lạc (a-dukkha-ma-sukha- 
vedanã): đó là thọ trung tính hay thọ xả. 

1-3] THỌ QƯÁKHỨ, TƯƠNG LAI, HAY HỆN TẠI 

Phàm thọ quá khứ, tương lai, hay hiện tại (atĩt- 
ãnãgata-paccuppannã) nào : ở đây một lần nữa, Đức Phật 
đang nói đến tất cả thọ không ngoại trừ. Khi dùng quá khứ, 
tương lai, và hiện tại, ngài ngụ ý bốn cách giống như với 
sắc (đó là theo phạm vi, tưong tục, giai đoạn và sát-na). 


808 


M.II.i.9 ‘Bahu-Vedaniya-Suttam’ (‘Kinh Đa Thọ’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


737 


1. Theo phạm vi (addhã), những thọ sanh trước sự 
sanh khởi của thức tái sanh trong kiếp này là 
những thọ quá khứ (tức những thọ thuộc các kiếp 
sống quá khứ). Những thọ sanh sau sự sanh khởi 
của tâm tử trong kiếp này là những thọ tưong lai 
(những thọ thuộc các kiếp sống tuông lai). Và 
những thọ khởi lên ở giữa là những thọ hiện tại 
(những thọ trong thời bình nhật của kiếp này). 

2. Theo tuông tục (santati ), những thọ thuộc một tiến 
trình tâm hay tiến trình chứng đắc, hoặc với một 
đối tượng, là hiện tại; của một tiến trình tâm 
trước..., là quá khứ, của một tiến trình tâm tiếp 
theo là tưong lai. Chẳng hạn, thọ sanh trong lúc 
nhìn hình tượng Đức Phật, trong khi tác sự cúng 
dường, trong khi nghe thuyết pháp,...là hiện 
tại. 809 Những sự kiện trước (những sự kiện này) là 
quá khứ, và những sự kiện sau đó, là tưong lai. 

3. Theo giai đoạn (samaya), những thọ khởi lên trong 
một phút, suốt buổi, buổi chiều, cả ngày..., là 
hiện tại. Những thọ trước đó là quá khứ, và sau đó 
là tưong lai. 

4. Theo sát na (khana), thọ thuộc một (giai đoạn) 
sanh, trụ, và diệt của tâm là hiện tại. Trước thọ đó 
là quá khứ, và sau thọ đó là tưong lai. 


809 


VsMT nói nó là hiện tại ngay cả nêu nó kéo dài cả ngày chăng nữa. 




738 


Vận Hành Của Nghiệp 


4-5] THỌ BÊN TRONG HAY BÊN NGOÀI 

Thọ bên trong hay bên ngoài (ajjhatã vã bahỉddhã vã): 
ở đây, Đức Phật đang nói tới những thọ của cá nhân mình là 
bên trong, và thọ của người khác là bên ngoài. 

6-7] THỌTHÔHAYTÉ 

Thọ thô hay tế (oịãrikã vã sukhumã vã): Ở đây, Đức 
Phật muốn nói tới những thọ được thấy theo bốn cách: 

1. Theo sanh loại (jãti): chẳng hạn, những thọ bất 
thiện là thô, trong khi những thọ thiện là vi tế. 
Nhưng những thọ thiện là thô so với những thọ 
thuộc về quả, trong khi thọ của bậc A-la-hản (vốn 
là duy tác) lại vi tế hon. 

2. Theo tự tánh (sabhãva): thọ khổ là thô, trong khi 
thọ lạc và thọ trung tính là vi tế. Nhưng thọ khổ 
và thọ lạc là thô, trong thọ trung tính (bất khổ bất 
lạc thọ) là vi tế. 

3. Theo người (puggala): những thọ của một người 
có thiền là vi tế bởi vì chỉ có một đối tượng, trong 
khi những thọ của một người không có thiền là 
thô vì có nhiều đối tượng. 

4. Theo hiệp thế và siêu thế (ỉokiya-ỉokuttara): những 
thọ phôi hợp với phiền não là thô, trong khi những 
thọ không phối họp với phiền não là vi tế. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


739 


Khi phân biệt các thọ theo cách này, người hành thiên 
phải không được lầm lẫn các loại: chẳng hạn, theo sanh loại, 
thọ khổ thuộc thân là một thọ vi tế vì nó bất định (không 
phải thiện cũng không phải bất thiện), nhưng theo tự tánh nó 
là thô vì nỏ là thọ khổ. 

Có nhiều cách khác để người hành thiền có thể phân 
loại các thọ là thô hay tế. Chẳng hạn: 

• Những thọ phối họp với sân là thô, trong khi 
những thọ phối họp với tham là vi tế. 

• Những thọ phối họp với sân kéo dài là thô, trong 
khi những thọ phối họp với sân ngắn là tế. 

• Những thọ phối họp với tham và tà kiến là 

thô, trong khi những thọ với tham không có tà kiến là 

tế. 

• Những thọ thuộc dục giới là thô, trong khi những 
thọ thuộc sắc giới là tế, mặc dù thọ này là thô so 
với những thọ thuộc vô sắc giới. 

• Những thọ phối họp với bố thí là thô trong khi 
những thọ phối họp với trì giới là tế, và tất nhiên 
thọ này là thô so với những thọ phối họp với 
thiền. 

• Những thọ phối họp với bố thí, trì giới, hay tu 
thiền hạ liệt là thô, trong khi những thọ phối họp 
với bố thí, trì giới, tu thiền cao thượng là tế. 




740 


Vận Hành Của Nghiệp 


• Những thọ thuân khô trong địa ngục là thô, trong 
khi những thọ khổ trong cõi súc sanh là tế, nhưng 
những thọ này lại thô so với những thọ khổ trong 
cõi ngạ quỷ, và cứ như vậy cho đến các cõi chư 
thiên dục giới cao nhất ở đây những thọ khổ chỉ là 
thọ vi tế. Đối với những thọ lạc cũng vậy, tế dần 
từ cõi súc sanh cho đến cõi Phạm thiên sắc giới 
thứ tư, và những thọ thuần xả của cõi phạm thiên 
cao nhất, đó là cõi ngũ thiền sắc giới, và các cõi 
vô sắc. 


8 -9] THỌ HẠ LỆT HAY CAO THƯỢNG 


Thọ hạ hệt hay cao thượng (hỉna va pamta va): ở đây, 
những thọ thô là hạ liệt, và những thọ vi tế là cao thượng. 

10-11] THỌ XA HAY GẦN 


Thọ xa hay gân (yã dũre santike vã): ở đây, những thọ 
thô và hạ liệt là xa với những thọ vi tế và cao thượng. Nhưng 
những thọ thô và hạ liệt lại gần với những thọ thô và hạ liệt 
khác; và những thọ vi tế và cao thượng thì gần những thọ vi 
tế và cao thượng khác. 

Điều này đã kết luận sự giải thích của chúng tôi về 
mười một loại thọ tạo thành thọ uẩn. Người hành thiền cần 
quán tất cả mười một thọ ấy như vô thường, khổ, và vô ngã. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


741 


Đôi với mười một loại tưởng, mười một loại hành, và 
mười một loại thức cũng nên hiểu theo cách tưong tự như 
mười một loại thọ trên. 

Đức Phật dạy mỗi uẩn gồm mười một loại này là để 
chúng ta thấy (1 datthabbam - đưong kiến-EH JIL) đúng theo 
thực tại (yathũ-bhũtam) , với Chánh Trí Tuệ (Samma-Ppannã) 
như: ‘Cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không 
phải tự ngã của tôi. ’ Đỏ là những hướng dẫn hành thiền 
minh sát của ngài. 

TRt HTỂ IIRÕ (TAM TƯỚNG) 

Trí (biết) về tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
năm uẩn, là những gì chúng ta gọi là Trí Hiểu Rõ Tam 
Tướng (S ammasana-Nãna- thường dịch là trí thẩm sát tam 
tướng, và Hán dịch Tư Duy Trí-,® 1'Ễla, tuy nhiên nếu dịch 
đúng thì phải dịch là Trí Hiểu Rõ hay Trí Lĩnh Hội Tam 
Tướng): trí này chúng tôi đã nói ở một phần trước. 810 Đó là 
trí hiểu rõ ba đặc tính của mọi nhóm: 

■ hiểu rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sáu 
nội xứ (nhãn xứ, nhĩ xứ..., và ý xứ); 

■ hiểu rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của sáu 
ngoại xứ (sắc xứ, thanh xứ,..., và pháp xứ); 


810 Các minh sát trí (vipassana nana) luận bàn ở đây được tóm tắt dưới mục 
‘Mười Sáu Tuệ Minh Sát’, trang 219/Tập I. 




742 


Vận Hành Của Nghiệp 


■ hiêu rõ tính chât vô thường, khô, và vô ngã của 
mười tám giới (nhãn giới, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân-, 
và ý giới; sắc giới, thanh-, hương-, vị-, XÚC-, và 
pháp giới; nhãn thức giới, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân-, 
và ý thức giới); 

■ hiểu rõ tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
mười hai chi phần duyên sanh (vô minh, hành, 
thức, danh-sắc,...). 

Người hành thiền sẽ quán đi quán lại ba đặc tính hay 
tam tướng của năm uẩn theo cách này càng nhiều càng tốt. 

TRÍ QUÁN Sự SANH&DỆT 

Khi minh sát trí của một người càng lúc càng trở nên 
thâm sâu hơn, lúc đó Trí Quán Sự Sanh&Diệt (Udaya-Bbay- 
Ẫnupassana Nãna) sẽ khởi lên. Với trí này, người hành thiền 
biết và thấy được sự sanh và diệt theo nhân duyên và sát-na 
của năm uẩn ở từng sát na tâm từ thức tái sanh cho đến tâm 
tử của mồi kiếp quá khứ họ đã phân biệt. Người hành thiền 
cũng biết được như vậy đối với kiếp hiện taị, và tất cả những 
kiếp tương lai họ phân biệt, cho đến thời điểm Bảt-Niết-Bàn 
của họ. Theo cách này, người hành thiền biết và thấy được 
năm uẩn có bản chất vô thường, khổ, và vô ngã như thế nào. 
Và họ cũng biết tâm minh sát mà nhờ đó họ biết và thấy 
được điều này cũng có cùng bản chất như vậy. ở khắp mọi 
nơi họ nhìn, trong toàn vũ trụ, họ chỉ thấy sự sanh và diệt 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


743 


của các uân: tính chât vô thường, khô, và vô ngã của chúng. 
Một lần nữa, người hành thiền sẽ quán đi quán lại sự sanh và 
diệt của năm uẩn theo cách này càng nhiều lần càng tốt. Khi 
minh sát trí của hành giả trở nên sắc bén và rõ nét, lúc đó 
hành giả chỉ tập trung vào sự hoại diệt của năm uẩn thôi. 

TRÍ QUÁN SựHOẠI DỆT 


Với Trí Quán Sự Hoại Diệt (Bhang-Ẫnupassanã-Nãna), 
người hành thiền không còn chú ý đến giai đoạn sanh của 
năm uẩn nữa, mà chỉ tập trung vào giai đoạn diệt của chúng. 
Ở đây cũng vậy, người hành thiền thực hành đi thực hành lại 
sự quán này nhiều lần. Nhờ quán các uẩn theo cách này, 
người hành thiền có được trí hiểu biết mạnh mẽ hon về cách 
tại sao các uẩn lại có tính chất vô thường, khổ và vô ngã như 
vậy. Ở khắp mọi noi người ấy nhìn vào, trong toàn vũ trụ 
này, tất cả cái người ấy thấy chỉ là sự hoại diệt. Và người 
hành thiền cũng chú ý đến sự hoại diệt của tâm minh sát biết 
sự hoại diệt của năm uẩn nữa. 811 

Khi người hành thiền quán đi quán lại nhiều lần năm 
uẩn theo cách này, minh sát trí của người ấy càng lúc càng 
trở nên mãnh liệt hon, và cuối cùng năm uẩn xuất hiện thật 
đáng sợ đối với người ấy, bởi vì chúng luôn bể võ như món 

811 VsM.xxi.724 ‘Bhang-ãnupassanã-Nãna-Kathã’ (‘Luận về Trí Quán Sự Hại 
Diệt’) pp.xxi.13 giải thích: ‘Vì vậy các bậc cổ Đức nói: “Với minh sát trí 
(vipassană nãna) vị ấy thấy cả hai: cái được biết (sở tri) và trí biết (năng tri)”.’ 




744 


Vận Hành Của Nghiệp 


đồ gốm, và luôn phân tán như vi trần. Nếu quý vị quan sát bề 
mặt của một con sông trong con mưa lớn, quý vị sẽ thấy 
những bong bóng nước cứ liên tục xuất hiện rồi võ tan ra: 
năm uẩn lúc này cũng xuất hiện đối với người hành thiền 
như thế. 812 Ở đây cũng vậy, người hành thiền quán sự hoại 
diệt của năm uẩn theo cách này, tới lui nhiều lần. Khi minh 
sát trí của họ càng lúc càng trở nên thâm sâu hon, người 
hành thiền thấy năm uẩn liên tục hoại diệt trở lại, và cuối 
cùng trở nên nhàm chán (võ mộng) đối với năm uẩn.[265] 

THẤY NHƯ VẬY, NÀY CÁC TỲ KHEO 

Sự nhàm chán hay yếm ly (lilit) đối với năm uẩn là 
giai đoạn kế được Đức Phật mô tả trong Kinh DâyTrói Buộc 
thứ hai: 813 

Thấy như vậy, này các Tỳ-kheo, vị đa văn Thánh Đệ 
Tử (sutavã Arỉya-Sãvako) 

[ 1 ] với chính sắc này đã được nhàm chán (rũpasmim- 
pi-nibbindati); 

[2] với chính thọ này đã được nhàm chán (vedanãya- 
pi-nibbindati); 

[3] với chính tưởng này đã được nhàm chán (sannãya- 
pi-nibbindati); 

812 Những ảnh dụ này được rút ra từ VsM.ibid.748/PP.ibid. 27. 

813 S.III.I.X.8 ‘Dutiya-Gaddula-Bhaddha-Suttam’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


745 


[4] với chính hành này đã được nhàm chán 

(sankhãresu-pi-nibbindati); 

[5] với chính thức này đã được nhàm chán 
(vỉnnãnasmỉm-pỉ-nibbỉndatỉ). 

Khi vị đa văn Thảnh Đệ Tử trở nên nhàm chán đối 
với năm uẩn, có nghĩa là vị ấy không còn thoả mãn với 
chúng. Vị ấy không còn thích thú trong năm uẩn, có nghĩa là 
năm uẩn, dù là của một con người, một vị chư thiên, một vị 
Phạm Thiên, cũng không làm cho vị ấy say mê nữa. [266] 
Với sự sanh khởi của ý thức nhàm chán như vậy, tâm 
khuynh hướng về Niết-Bàn. Bây giờ chúng ta sẽ thấy xem 
điều này xảy ra như thế nào. 

VỊ ĐA VĂN THÁNH ĐỆ TỬNHÀM CHÁN 

Sự nhảm chán đối với năm uẩn có ba phưong diện: 814 


814 VsM.xxi.755 ‘Nibbid-Ãnupassanã-Nãna-Kathã’ (‘Luận về Trí Quán Sự 
Nhàm Chán, hay Yem Ly Trí’) giải thích rằng thấy các hành như đáng sợ hãi 
và nguy hiểm là một với sự nhàm chán đối với chúng: ‘Do đó các bậc cổ Đức 
nói: “Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ hay Bố Uý Hiện Khởi Trí chỉ một trong khi 
lại có tới ba tên: nó thấy tất cả hành là đáng sợ, vì vậy tên ‘Hiện Khởi sự Đáng 
Sợ’ phát sanh; nó làm khởi lên [sự hiện khởi của] sự nguy hiếm trong các hành 
ấy, như vậy tên ‘Quán Sự Nguy Hiểm’ phát sanh. Nó làm khởi lên sự nhàm 
chán đối với các hành ấy, vì vậy tên “Quán Sự Nhàm Chán’ phát sanh.” Điều 
này cũng được nói đến trong Vô Ngại Giải Đạo [PsM.I.v.227/PD.I.v.81]: “Tuệ 
về Sự Hiện Khởi Như Đáng sợ Hãi, Trí về Sự Nguy Hiểm và Nhàm chán: ba trí 
này về ý nghĩa là một, chỉ khác mặt chừ. 




746 


Vận Hành Của Nghiệp 


1. Năm uân xuât hiện như đáng sợ hãi: đó là Trí 
Hiện Khởi Sự Đáng Sợ, hay Bố Uý Hiện Khởi Trí 

(Bhayat-Upatthãna-Nãna). 

2. Do năm uẩn là đáng sợ, người hành thiền nhận 
thức được chúng là nguy hiểm: đó là Trí Quán Sự 
Nguy Hiểm hay Quá Hoạn Tuỳ Quán Trí (Ãdinav- 
Ẵnupassanã-Năna). 

3. Do năm uẩn xuất hiện như đáng sợ hãi và nguy 
hiểm, người hành thiền trở nên nhàm chán đối với 
chúng: đó là Trí Quán Sự Nhàm Chán (Nỉbbỉd- 
Ãnupassanã-Nãna — Hán dịch: Yếm Ly Tuỳ Quán). 

Năm uẩn quá khứ, tuông lai, và hiện tại, của tất cả thế 
gian (tam giới), xuất hiện như đáng sợ hãi, bởi vì chúng chắc 
chắn phải tan hoại. Thánh Tịnh Đạo giải thích điều này với 
một ví dụ. 815 Ví như ba đứa con của một người đàn bà nọ đã 
xúc phạm đức Vua, và vị này ra lệnh xử trảm chúng. Và 
người đàn bà đi đến noi hành quyết. Khi họ đã chặt đầu đứa 
con trai lớn, và sắp chặt đầu đứa thứ hai. Chứng kiến đầu 
đứa lớn đã bị chặt, đầu đứa thứ hai sắp bị chặt, người mẹ mất 
hết hy vọng về đứa con út. Bà biết đầu nó cũng sẽ phải bị 
chặt mà thôi. Ở đây, đầu đứa con trai lớn đã bị chặt giống 
như người hành thiền thấy các uẩn quá khứ đã diệt. Đầu đứa 


815 VsM.xxi.750 ‘Bhayat-Upatthana-Nana — Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ Hãi- 
Hán dịch ‘Bố Uý Hiện Khởi Trí’ 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


747 


con trai thứ đang bị chặt giông như người hành thiên thây 
các uẩn hiện tại đang diệt. Và trí của người mẹ biết rằng đầu 
đứa con út cũng sẽ bị chặt giống như cái biết của người hành 
thiền rằng các uẩn tưong lai rồi cũng sẽ diệt. Đó là lý do tại 
sao Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ (Bhayat-Upatthãna-Nãna) phát 
sanh. 

Điều này không có nghĩa rằng sự sợ hãi và khiếp đảm 
khởi lên nơi người hành thiền: 816 mà chỉ có trí (hiểu biết) về 
sự tan hoại của năm uẩn chắc chắn sẽ xảy ra mà thôi. Neu 
một người nhìn thấy ba hố than hừng, chúng nhìn thật đáng 
ghê sợ: người ấy biết rằng bất kể rơi vào hố nào, người ta 
chắc chắn sẽ phải chịu khổ đau cùng cực cho đến chết. 
Nhưng tự thân trí đó sẽ không làm cho họ sợ. Cũng vậy, các 
uẩn quá khứ, tương lai, và hiện tại nhìn thật đáng sợ, nhưng 
người người hành thiền không vì lý do đó mà sợ. Bất cứ uẩn 
nào người hành thiền quán, uẩn đó đều xuất hiện thật đáng 
sợ, bởi vì họ thấy nó như bị bức bách bởi sự tan hoại. Năm 
uẩn xuất hiện như sự nguy hiểm cũng vì lý do đó. 817 

Bất cứ chồ nào người hành thiền nhìn vào, người ấy 
không tìm thấy có sự an toàn nào ở đó. Ba cõi hữu (dục hữu, 
sắc hữu, và vô sắc hữu) xuất hiện xuất hiện sự nguy hiểm, 
bốn đại chủng (đất, nước, lửa, và gió) xuất hiện sự nguy 
hiểm, sáu nội xứ (nhãn-, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân-, và ý xứ) xuất 

816 VsM.ibid.751/PP.ibid.32 

817 VsM.ibid.752 ‘Ãdinav-Ãnupassanã-Nãna-Kathã’ (‘Luận về Trí Quán Sự 
Nguy Hiểm’) PP.ibid.35-36 




748 


Vận Hành Của Nghiệp 


hiện sự nguy hiêm, và sáu ngoại xứ (săc-, thanh-, huơng-, vị- 
, XÚC-, và pháp xứ) xuất hiện sự nguy hiểm. Các sanh thú 
xuất hiện sự nguy hiểm: bốc cháy với những gì Đức Phật gọi 
là muời một loại lửa. [267] Đó là, cõi địa ngục, cõi súc sanh, 
cõi ngạ quỷ, cõi A-tu-la, cõi nguời, cõi chu thiên dục giới, 
cõi Phạm Thiên, cõi Phạm Thiên vô sắc, dù cho thức tái sanh 
sanh khởi ở đâu, tất cả những sanh thú ấy xuất hiện đối với 
nguời hành thiền nhu đang bốc cháy, rực cháy, cháy đỏ với 
lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, già, chết, và lửa sầu, bi, 
khổ, uu, và não. Các uẩn xuất hiện nhu các uẩn của sự nguy 
hiểm, không có bất cứ thứ gì thoả thích, không có bất cứ thứ 
gì chắc chắn. Đức Phật nói chúng xuất hiện nhu một con 
bệnh (roga), nhu một ung nhọt (ganda), nhu một mũi tên 
(salla), nhu bệnh tật (agha), nhu một tai hoạ (ãbãdha), nhu 
một mối nguy hiểm (ãdĩnava):[26V]chử không có gì khác. Đó 
là lý do tại sao Trí Quán Sự Nguy Hiểm hay Quá Hoạn Tuỳ 
Quán Trí (Ẫdinav-Ẫnupassanã-Nãna) khởi lên. 

Bây giờ tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi. Tất cả những 
điều nguy hiểm này là gì? Chúng ta có thể mô tả chúng chỉ 
nhu một điều duy nhất đuợc không? Đuợc, chúng ta có thể 
làm đuợc. Chúng ta có thể nói rằng tất cả những điều này chỉ 
là những vận hành của nghiệp. Đó là, sự hoàn thành của 
nghiệp, và quả của nghiệp: danh-sắc quả. 818 Thực sự đó là 

818 Trong Vbh.vi.234 ‘Paticca-Samuppaada-Vibhango’ (‘Phân Tích về Duyên 
Sanh’), Đức Phật giải thích điều này như nghiệp hữu (kamma-bhava): phước 
hành nghiệp, phi phước hành nghiệp, và bất động hành nghiệp. Nó tạo ra sanh 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


749 


những gì bây giờ xuât hiện như sự nguy hiêm đôi YỚi người 
hành thiền. 


Sự NGUY HIỂM NẰM TRONG nhũng vận hành của nghiệp 


Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta gặp nguy hiêm? 
Chúng ta tìm nơi an ổn, nơi trú ẩn, và nơi che chở để tránh 
khởi sự nguy hiểm. Những vận hành của nghiệp giờ đây xuất 
hiện như đáng sợ hãi và đau khổ đối với người hành thiền. 
Bởi thế, họ thấy chúng như những mối nguy hiểm, và họ tìm 
sự an ổn (khema) và an lạc (sukha) như một nơi nào đó không 
có những vận hành của nghiệp. Và nơi duy nhất không có 
những vận hành của nghiệp là trong Trạng Thái Tịch Tịnh 
( Santỉ-Pada - Tịch Diệt Xứ Niết-Bàn.[269] 

Trong ngôn ngữ thực tiễn, người hành thiền thấy cái 
gì là đáng sợ hãi và khổ, và cái gì là an ổn, an lạc, và Niết- 
bàn? 819 

■ Sự sanh (uppãda) trong kiếp này do nghiệp quá 
khứ (purima-kamma) là đáng sợ hãi, và khổ, trong 


hữu (upapatti-bhava), vốn là nền tảng của thức tái sanh trong cõi tương ứng: 
cõi người/cõi trời sắc giới, các cõi khổ, và các cõi vô sắc. Cũng xem những 
trích dẫn ở ghi chú cuối chương 65, trang 507. 

819 Bảng liệt kê này được trích từ PsM.1.8 ‘Ãdĩnava-Nãna-Niddeso' (‘Giải về 
Trí (Quán) Sự Nguy Hiểm’) PD.I.viii.300-305: đã trích dẫn trong 
VsM.ibid.752 ‘Ãdinav-Ãnupassanã-Nãna-Kathã’ (‘Luận về Trí Quán Sự Nguy 
Hiểm’) pp.ibid.37. Những diễn giải chi tiết được lấy từ 
VsM.ibid.753/PP.ibid.38-42. 




750 


Vận Hành Của Nghiệp 


khi sự không-sanh (an-uppãda) trong kiêp này là 
an ổn, an lạc, và Niết-bàn. 

■ Sự chuyển khởi (pavatta) của những nghiệp quả 
này là đảng sợ hãi, và khổ, trong khi sự không- 
chuyển khởi (a-pavatta) của những nghiệp quả này 
là an ổn, an lạc, và Niết-bàn. 

■ Tuớng (nimitta) của các hành là đáng sợ hãi, và 
khổ, trong khi vô tuớng (animitta) là an ổn, an lạc, 
và Niết-bàn. 

■ Sự tích luỹ (ãyũhana) nghiệp là đáng sợ hãi, và 
khổ, trong khi không tích luỹ (an-ãyủhana) nghiệp 
là an ổn, an lạc, và Niết-bàn. 

■ Kiết sanh (patisandhi) vào kiếp sống kế là đáng sợ 
hãi và khổ, trong khi không kiết sanh (a- 
ppatỉsandhỉ) vào một kiếp sống tuông lai là an ổn, 
an lạc, và Niết-bàn. 

■ Sanh thú (gati) của kiết sanh là đáng sợ hãi và 
khổ, trong khi không sanh thú ( a-gati , không đi 
đến noi tái sanh) là an ổn, an lạc, và Niết-bàn. 

■ Sự sanh thành (, nibbatti-ỈỀ.f$í sanh thành) của các 
uẩn là đáng sợ hãi và khổ, trong khi sự không 
sanh thành (anibbatti) của các uẩn là an ổn, an lạc, 
và Niết-bàn. 

■ Sự tái khởi (upapattỉ) của các quả nghiệp là đáng 
sợ hãi và khổ, trong khi sự không tái khởi (an- 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


751 


upapattỉ) của các quả nghiệp là an ôn, an lạc, và 
Niệt-bàn. 

■ Sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, uu, và não là 
đáng sợ hãi và khổ, trong khi không sanh, không 
già, không bệnh, không chết, không sầu, không bi, 
không khổ, không uu, và không não, là an ổn, an 
lạc, và Niết-bàn. 

Một khi sự sanh, trú, diệt của năm uẩn đuợc thấy theo 
cách này nhu đáng sợ hãi và khổ đau, và sự không sanh, 
không trụ, và không diệt đuợc thấy nhu an ổn, an lạc, và 
Niết-bàn, thì có nghĩa rằng nguời hành thiền đã thực sự 
nhàm chán đối với các hành, và tâm nguời ấy khuynh huớng 
về Niết-bàn một cách tự nhiên.[270] Đó là lý do vì sao có sự 
sanh khởi của Trí Quán Sự Nhàm Chán hay Yểm Ly Trí 
(‘Nibbid-Ẫnupassanã-Nãna ’). 

Tồi khi nguời hành thiền tiếp tục quán tính chất vô 
thường, khổ, và vô ngã của năm uẩn quá khứ, tuong lai, 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao 
thuợng, xa hay gần, cuối cùng người hành thiền phát triển 
được trí xả đối với năm uẩn. 

XẢ ĐÓI VỚI NĂM UẨN 

Xả đối với năm uẩn có ba phưong diện: 820 


820 VsM.xxi.778 ‘Sankhãr-Upekkhã-Nãna-Kathã’ (‘Luận về Hành Xả Trí’) 
pp.xxi.79 giải thích: ‘...các bậc cổ Đức nói: “Trí hành xả này chỉ một nhưng 




752 


Vận Hành Của Nghiệp 


1. Khi ước muôn và khát khao từ bở năm uân phát 
sanh: đó là Dục Thoát Trí (Muncỉtu-Kamyatã- 
Nãna). 

2. Với ước muốn giải thoát có sự tư duy được lập đi 
lập lại và càng lúc càng thâm sâu trên năm uẩn 
như rồng không thường, rồng không lạc, rồng 
không ngã, và rồng không tịnh: đó là Tư Duy Trí 
(Patỉsankh-ãnupassanã-Nãna). Đó là những phưong 
tiện cho giải thoát. 

3. Với ước muốn giải thoát và tư duy càng lúc càng 
sâu trên sư rồng không của năm uẩn, người hành 
thiền thấy rằng chúng đầy những khuyết điểm: đó 
là Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna). Ở giai 
đoạn này, người hành thiền không còn nhìn năm 
uẩn với thái độ thích thú hay sợ hãi, mà nhìn vào 
chúng với thái độ xả, điều này có nghĩa là cuối 
cùng người hành thiền đã dứt bở chúng. 

Chúng tôi đã đề cập đến Hành Xả Trí (Sahkhãr- 
Upekkhã-Nãna) này rất nhiều lần. Tất cả các bậc A-la-hán mà 
chúng ta bàn đến trong tập sách này đều đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả nhờ họ đã phát triển được trí hành xả này nhiều 
lần trong quá khứ, dưới các vị Phật trước. Nó là minh sát trí 
hiệp thế cao nhất. Nếu Ba-la-mật của một người đã chín mùi, 


CÓ ba tên. Lúc đầu, nó có tên là Dục thoát trí. Chặng giữa nó có tên là Tư duy 
trí. Chặng cuối, khi đã đạt đến tột đỉnh của nó, nó được gọi là Hành xả trí.’” 



Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


753 


bước kế tiếp sẽ là sự chứng đắc Niết-bàn thực sự, YỚi Nhập 
Lưu trí. 

BÓN ĐIÊN ĐẢO 

Hiểu biết giai đoạn giác ngộ này là điều hết sức quan 
trọng. Tại sao? Bởi vì giai đoạn này đánh dấu một sự thay 
đổi lớn từ là kẻ vô văn phàm phu (as-sutavã puthu-jjana) trở 
thành một bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử (sutavã-Ariya-Sãvako): 
Quý vị hẳn còn nhớ Đức Phật nói về hai loại người này ngay 
phần mở đầu của cả hai bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ 821 rồi chứ. 

Kẻ vô văn phàm phu vui thích với năm uẩn, xem 
chúng như thường, lạc, ngã, và tịnh. Do vô minh (avỉjjã), sự 
hiểu biết của kẻ vô văn phàm phu về thế gian (của năm Uẩn) 
bị bóp méo, xuyên tạc bởi bốn tưởng điên đảo (saniỉã- 
vìpaỉỉãsa), bốn tâm điên đảo (citta-vipallãsa), và bốn kiến điên 
đảo (ditthi-vipallãsa). 822 Những điên đảo ấy là: [271] 

1. Tưởng, tâm, và kiến cho rằng trong vô thường 
(anỉcca) có thường (nỉcca). 

2. Tưởng, tâm, và kiến cho rằng trong khổ (dukkha) 
có lạc (sukha). &2ĩ 


821 Xem ‘Kẻ Vô Văn Phàm Phu’, trang 11/Tập I, và ‘Bậc Đa Văn Thánh Đệ 
Tử’, trang 31/Tập I. 

822 Điên đảo (vipallãsa): ‘Với sự hiểu biết méo mó về các đặc tính (vô thường- 
khổ-vô ngã) là điên đảo.’ Nettippakarana-PãỊi IV.52 ‘Desanã-Hãra-Sampãto’ 

823 Xem ghi chú 806, trang 736. 




754 


Vận Hành Của Nghiệp 


3. Tưởng, tâm, và kiên cho răng trong vô ngã (an- 
atta) có ngã (.atta•). Ở một phần trước, chúng ta đã 
bàn về những phân tích của Đức Phật về hai mưoi 
kiến chấp về tự ngã của kẻ vô văn phàm phu. 824 

4. Tưởng, tâm và kiến cho rằng trong bất tịnh 
(asubha) có tịnh (subha). 

Do đó, kẻ vô văn phàm phu đi tim sự an ổn và an lạc 
trong tự thân họ (đó là năm uẩn bên trong), trong mẹ hay cha 
của họ, trong chồng, vợ, con trai, con gái, bè bạn, tài 
sản...của họ (năm uẩn bên ngoài). [272] Như vậy, kẻ vô văn 
phàm phu đã hiểu một cách điên đảo về thực tại làm cho 
Niết-bàn (trở thành) không đáng mong muốn: họ không 
muốn dừng lại. 

QUÁN TÍNH CHẤT RỖNG KHÔNG 

Tuy nhiên, ở giai đoạn cao hon của thiền minh sát 
này, người hành thiền hướng đến việc thấy năm uẩn với 
Chánh Trí Tuệ (Samma-Ppannã). Người hành thiền quán năm 
uẩn đúng theo thực tại (yathã-bhủta) như rồng không 
(sunna).[273] Ở đây, khi nói ‘rồng không’, Đức Phật không 
muốn nói rằng năm uẩn, mười hai xứ, ... không thực hiện 
hữu; ngài không hàm ý rằng mọi thứ đều là ảo tưởng: đó là 
tà kiến. [274] Thực sự những gì năm uẩn không có là thường 

824 Xem ‘Hai Mươi Loại Thân Kiến’, trang 23/Tập I 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


755 


hằng, vững bền, bất diệt, và không phải chịu thay đổi mà 
thôi.[275] Điều đó có nghĩa là năm uẩn không có thuờng, 
không có lạc, không có ngã, và không có tịnh. 



• • 


Trong kinh ‘Phena-Pind-Ũpama , , Đức Phật dùng năm 
ảnh dụ để giải thích cách vị Tỳ kheo quán tính chất rồng 
không của năm uẩn. 825 Trước tiên ngài giải thích rằng nếu 
một nguời nhìn thấy một đám bọt nuớc trôi trên sông Hằng, 
và xem xét nó một cách cẩn thận, họ sẽ thấy rằng nó chỉ là 
trống rồng, không có thực chất. Và ngài so sánh nó với việc 
hành thiền minh sát trên sắc: 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có loại sắc gì 
thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần; nếu 
vị Tỳ-kheo thấy nó (passeyya), quán nó (nijjhãyeyya), và 
thâm sát nó một cách cân thận (yoniso upaparikkheyya). 
Do vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú sắc ẩy, quán sắc ẩy, và 
thấm sát cấn thận sắc ẩy, nó sẽ hiện rõ chỉ là rông không, 
hiện rõ chỉ là trống rông, hiện rõ ra là không có thực chất. 
Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có thực chất trong sắc 
được? 

Đó là cách Đức Phật dạy một nguời nên thục hành 
minh sát trên sắc uẩn. Rồi ngài mô tả việc nuớc mua roi trên 
mặt nuớc tạo ra những bong bóng. Neu một nguời xem xét 

825 S.III.I.X.3 ‘Phena-Pind-Ũpama-Suttam’ (‘Kinh Ví Dụ Bọt Nước’) 




756 


Vận Hành Của Nghiệp 


cẩn thận những bong bóng nước ấy, họ thấy rằng một bong 
bóng sanh, rồi võ tan, không có thực chất nào cả. Và ngài so 
sánh nó với việc hành thiền minh sát trên thọ uẩn: 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm bất cứ loại thọ nào 
thuộc quá khứ, tuông lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gần; nếu vị 
Tỳ-kheo thấy nó, quán nó, và thẩm sát nó một cách cẩn thận. 
Do vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú sắc ấy, quán sắc ấy, và thẩm 
sát cẩn thận sắc ấy, nó sẽ hiện rõ chỉ là rồng không, hiện rõ 
chỉ là trống rồng , hiện rõ ra là không có thực chất. Làm sao, 
này các Tỳ-kheo, lại có thực chất trong thọ được? 

Đó là cách Đức Phật dạy một người nên thực hành 
thiền minh sát (vipassanã-bhãvanã) trên thọ uẩn. Rồi ngài giải 
thích cách vị Tỳ kheo thực hành minh sát trên mười một loại 
tưởng: chúng xuất hiện như một ảo ảnh, rồng không, trống 
rồng, không có thực chất, đối với vị ấy. Và khi vị Tỳ kheo 
quán mười một loại hành, chúng hiện ra rồng không như một 
thân cây chuối đối với vị ấy. Quý vị biết, cây chuối có một 
cái thân giả: nó chỉ gồm nhiều cuộn kết thành. Neu người ta 
bóc hết những cuộn ấy ra, họ sẽ thấy không có gì bên trong 
cả. Cuối cùng, Đức Phật giải thích rằng khi vị Tỳ kheo thực 
hành thiền minh sát trên mười một loại thức, chúng hiện ra 
với vị ấy rồng không như sự đánh lừa của một ảo thuật gia, 
một trò bịp bợm thuần tuý, không có thực chất. Đó là cách 
Đức Phật dạy một người nên thực hành thiền minh sát trên 
năm uẩn. 

Ở giai đoạn này, minh sát trí của một người phát triển 
rất mạnh mẽ nhò đã quán năm uẩn như đáng sợ hãi, và nguy 
hiểm, và trở nên nhàm chán đối với chúng. 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


757 


RỖNG KHÔNG TỤ NGÃ VÀ những gì thuộc vè TựNGÃ 


Kế tiếp, khi người hành thiền quán năm uẩn là rồng 
không, họ hiểu được rằng chúng không có tự ngã (‘Củi này 
là tự ngã của tôi’) cũng như không có bất cứ thứ gì thuộc về 
tự ngã (‘Củi này là của tôi ’). 826 Họ không thấy có cái ngã của 
mình (‘tự ngã của tôi ’)? 21 họ không thấy có cái ngã thuộc 
người khác, chẳng hạn, mẹ ta (‘Tôi là con của mẹ tôi’), anh 
tôi (‘tôi là em của anh tôi’), hay một người bạn (‘Tôi là bạn 
của bạn tôi’). Họ không thấy người khác có cái ngã thuộc về 
họ, chẳng hạn, mẹ tôi (‘Đây là mẹ tôi’), anh ta (‘Đây là anh 
tôi’), hay một người bạn (‘Đây là bạn tôi’). Tương tự, họ 
không thấy có một tự ngã thuộc về bất cứ sở hữu nào, cũng 
như không có bất cứ sở hữu nào có một tự ngã. 828 

Sau khi hiểu rõ tính rồng không của tự ngã, rồng 
không của ngã sở (sở hữu của tự ngã), rồng không không có 
thực chất ,...này, người hành thiền 1 Ĩ 1 Ở rộng đến thế gian: 
[276] đó là, sáu nội và ngoại xứ, năm uẩn, sáu loại thức, xúc, 
thọ, tưởng, tư, ái, tầm, sáu loại tứ, sáu giới, mười kasina, ba 


826 Ở đây, VsM.ibid.760/PP.ibid. 53 trích dẫn M.III.i.6 ‘ãnenjasappãya-Suttam’ 
(‘Kinh Bất Động Lợi ích’): ‘Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến 
khu rừng hay đi đến dưới gốc cây, hay đi đến một nơi thanh vắng, và suy nghĩ 
như sau: "Rỗng không là tự ngã này hay nhũng gì thuộc về tự ngã này". 

827 Ở đây, VsM.ibid. một lằn nữa trích dẫn lại bài kinh trên: ‘"Ta không ở nơi 
đâu trong sở hữu của người nào, và cũng chang có ai ở nơi đâu trong sở hữu 
của ta [Ta không thuộc về ai, và cũng không ai thuộc về ta].’ 

828 VsA.ibid, và MA.ibid. giải thích rằng điều này muốn nói đến sự rỗng không 
của tự ngã và ngã sở trong cả các uẩn bên trong lẫn bên ngoài. 




758 


Vận Hành Của Nghiệp 


mươi hai thân phần, mười tám giới, mười hai chi phần duyên 
sanh,.. .thuộc quá khứ, tương lai, và hiện tại.[277] 


NÀY MOGHARÃĨA, HÃY NHÌN ĐÒI RÓNG KHÔNG 


Khi một người nhìn đời hay thê gian theo cách này, 
Đức Phật nói diêm vương (Mãra) không thể thấy họ được. 
Có lần Đức Phật đã giải thích điều này cho một du sĩ khổ 
hạnh tên là Mogharãja. S29 [278]Ông đã hỏi Đức Phật là ông 
nên nhìn đời như thế nào, để thoát khỏi thần chết. Đức Phật 
trả lời ông bằng một bài kệ. 

Này Mô-gha-ra-ịa, 

Hãy nhìn đời trống không (sunnato), 

Luôn luôn giũ’ chánh niệm, 

Nhổ lên ngã tùy kiến, 

Như vậy vượt tử vong, 

Ai nhìn đời như vậy, 

Thần chết không thấy được. 


Đời hay thê gian (loka) ở đây là năm thủ uân. Hãy 
nhìn đời rồng không (Sunhato) : có nghĩa là hãy nhìn năm thủ 
uẩn như không có thường, không có lạc, không có tự ngã, và 
không có tịnh. 


829 VsM.xxi.765 ‘Sankhâr-Upekkhã-Nãna Kathã’ (‘Luận về Hành Xả Trí’) 
pp.xxi.60 trích dẫn bài kệ này từ SuN.v.15 ‘Mogharãja-Mãnava-Pucchã , 
(‘Những Câu Hỏi Của Thánh niên Bà-la-môn Mogharặịa’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


759 


Luôn luôn giữ chánh niệm có nghĩa là phải luôn 
luôn nhớ đến việc thấy bốn loại rồng không này trong năm 
thủ uẩn. Nếu một nguời quán thế gian theo cách này, họ bở 
đuợc ngã tuỳ kiến (attãnu-dựthi, hay thân kiến- s akkãya- 
ditthi), và lúc đó họ có thể vuợt qua (chạy nhanh hon) thần 
chết. Ai nhìn thế gian nhu vậy, diêm vuong không thấy 
đuợc :[279] diêm vuong (Mãra) không thể thấy đuợc nguời 
nhìn thế gian theo cách này. [280] 

Khi nguời hành thiền quán năm uẩn theo cách này 
nhiều lần, minh sát trí của vị ấy sẽ cải thiện, và dần dần vị ấy 
bở đuợc hai thái độ: sợ hãi và thích thú đối với năm uẩn : 
thay vào đó, vị ấy nhìn chúng với thái độ xả. Vị ấy nhìn năm 
uẩn nhu không có ‘Tôi’, nhu không phải ‘của tôi’, nhu 
không phải ‘tự ngã’ của tôi. Để giải thích điều này, Đức Phật 
dùng ảnh dụ một nguời đàn ông đã ly dị vợ, và do đó dửng 
dung với cô ta. 830 

LYDỊNĂMUẨN 

• 

Giả sử nguời đàn ông kia lấy đuợc một cô vợ duyên 
dáng, đáng mo uớc, đáng yêu. Và giả sử anh ta yêu cô ta đến 
nồi không thể chịu đựng đuợc nếu không có cô ta dù chỉ 
trong thoáng chốc. Neu anh ta thấy cô ta nói chuyện, cuời 

830 Ảnh dụ được đưa ra trong VsM.ibid.766/PP.xxi. 61-62. Ví dụ này được trích 
ra từ M.III. 1 ‘Devadaha-Suttam’ (‘Kinh Devadaha’). Trong bài kinh này Đức 
Phật đưa ví dụ ấy ra đế minh hoạ sự phát triến thái độ xả của vị Tỳ-kheo đối 
với những thứ làm phát sanh khổ não. 




Vận Hành Của Nghiệp 



đùa với một người đàn ông nào khác, anh ta sẽ cảm thây lo 
âu, bất mãn, thậm chí đau khổ. Tại sao thế ? Bởi vì anh đã 
xem cô ta như ‘nàng là của tôi’, và hạnh phúc của anh ta tuỳ 
thuộc vào một mình cô ta vậy. 

Rồi sau đó anh ta khám phá ra rằng cô ta có nhiều 
khuyết điểm. Và anh sẽ ly dị cô ta. Một khi đã ly dị, anh sẽ 
không còn xem cô ta như ‘của tôi’ nữa. Và nếu bây giờ anh 
ta có thấy cô ta nói chuyện, cười đùa với một người đàn ông 
nào khác, anh ta sẽ không cảm thấy lo âu, bất mãn, mà hoàn 
toàn dửng dưng và lãnh đạm. Tại sao ? Bởi vì anh ta không 
còn xem cô ta như ‘nàng là của tôi’ nữa. Hạnh phúc của anh 
ta giờ đây không còn lệ thuộc vào cô ta nữa. 

Theo cách tuông tự, người hành thiền quán năm uẩn 
như vô thường, khổ, và vô ngã. Rồi, sau khi đã thấy rằng 
không có gì để xem như ‘Tôi’ hay ‘Của Tôi’ hay ‘Tự ngã’ 
của tôi, người hành thiền không còn thấy chúng như đáng sợ 
hãi hay thích thú nữa. Thay vào đó, người ấy trở nên dửng 
dưng, và nhìn vào chúng với thái độ xả. 


TÂM NGƯỜIÁY RÚT LẠI, CO LẠI, DỘI LẠI 


Khi một người biết và thấy theo cách này, tâm của họ 
rút lại, co lại, và dội lại với ba loại hữu (bhãva, dục hữu, sắc 
hữu, và vô sắc hữu). Ví như những giọt nước rút lại, co lại, 
và dội lại trên một lá sen hoi nghiêng thế nào, ở đây cũng 
vậy tâm một người rút lại, co lại, và dội lại không chỉ khởi 
các cảnh giới địa ngục, súc sanh, và ngạ quỷ, mà còn khởi cả 
nhân giới, mười một cõi trời dục giới, các cõi phạm thiên sắc 
giới, và vô sắc giới. Ví như chiếc lông chim hay một sợi gân 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


761 


quăng vào lửa, rút lại, co lại và dội lại như thê nào, tâm một 
người cũng vậy, rút lại, co lại, và dội lại khởi bất cứ noi đâu 
thức tái sanh có thể sanh. Theo cách này trong vị ấy khởi lên 
cái gọi là Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna).[281] 

THẤY NIÉT BÀN LÀ TỊNH LẠC 

Ở giai đoạn này, nếu ba-la-mật của một người đã sẵn 
sàng chín mùi, tâm họ có thể rút lại, co lại, và dội lại khởi 
năm uẩn, không còn chú ý tói năm uẩn nữa, và tiến tới trạng 
thái tịnh lạc, thấy Niết-bàn như sự tịnh lạc, lấy Niết-bàn làm 
đối tượng. Neu không, người hành thiền phải quán đi quán 
lại năm uẩn là vô thường, khổ, và vô ngã nhiều lần: 831 thậm 
chí trong nhiều năm. Nhờ làm như vậy, cuối cùng ngũ căn 
của hành giả sẽ trở nên thành thục, và minh sát trí sẽ chỉ lấy 
Niết-bàn làm đối tượng, lúc đó Đạo Quả thứ nhất sẽ khởi 
lên. 

Bây giờ chúng ta hãy bàn về những vận hành của Đạo 
và Quả. 


831 VsM.ibib.767/PP.ibid. 65 giải thích rằng bao lâu Hành Xả Trí chưa chín 
mùi, nó có thể được đạt đến rất nhiều lần trong quá khứ vô định. Cuối cùng 
khi đã chín mùi, nó được gọi là Minh Sát Đưa Đến Xuất Khởi (Vutthãna- 
Gãminĩ-Vipassanã, thường dịch Tuệ Xuất Khởi ttíỄẼ), vì nó xuất khỏi các 
hành để lấy Niết-bàn làm đối tượng. Điều này có thể so sánh với con chim 
bồ câu đi tìm-đất. Nếu thấy đất, con chim sẽ bay về hướng đó; không thấy 
đất, nó quay trở lại chiếc tầu: cũng vậy, trí minh sát chín mùi thấy Niêt-bàn 
như tịnh lạc, sê xuất khỏi (các hành) để bắt lấy Niết-bàn; trí minh sát chưa 
chín mùi không thấy Niết-bàn là tịnh lạc nên vẫn ở lại với các hành. 




76 2 


Vận Hành Của Nghiệp 


ĐẠO VA QUA 

Có bốn Đạo Trí (Magga-Nãna) cùng với bốn Quả Trí 
(Phala-Nãụa) tương ứng. Chúng là những tốc hành tâm 
(javana) siêu thế, vốn chỉ lấy Niết-bàn làm đối tượng. Như 
đã nói ở trước, tốc hành tâm là các hành (sankhãras): chúng 
thực hiện Nghiệp (kamma). Trong khi mỗi hành sanh lên rồi 
liền diệt, thì nghiệp lực (kamma-satti) vẫn tồn tại trong cùng 
tương tục danh sắc đó. Tiềm lực này có thể cho yếu tố tư 
(cetanã) của các hành ấy khả năng chín mùi như một nghiệp 
quả (kamma-vipãka) trong tương lai: hoặc trong kiếp này 
hoặc trong kiếp khác. Một Đạo Trí làm nhiệm vụ như hiện 
báo nghiệp, với quả của nó phát sanh trong sát-na tâm kế 
như Quả Trí (Phala Nãna) tương ứng của nó: Chẳng hạn, 
Nhập Lưu Thánh Quả Trí là quả nghiệp của Nhập Lưu 
Thánh Đạo Trí. 

Tuy nhiên, nghiệp của một Tâm Đạo là độc nhất vô 
nhị. Vì sao? Hãy lấy tư của một tâm hiệp thế: dù đó là tư của 
dục giới (như tư bất thiện của sát sanh, trộm cắp, tà dâm..., 
hay tư thiện của bố thí, trì giới, tu thiền), hoặc đó là tư thiện 
của sắc giới, vô sắc giới, thì tư ấy vẫn có nghiệp lực. Tiềm 
lực này có thể chín mùi để tạo ra tái sanh vào một hiện hữu 
mới. Nó cũng có thể chín mùi để tạo ra những quả tốt hoặc 
xấu trong quá trình của một hiện hữu. Nhưng tư của Tâm 
Đạo không vận hành theo cách đó. Bởi vì nó lấy Niết-bàn 
siêu thế làm đối tượng (Vô Vi Giới-Asankhata-Dhãtu), nó 
đoạn diệt các phiền não, đoạn diệt nghiệp lực của tư (cetanã) 
theo từng giai đoạn: với A-la-hán Thánh Đạo Trí, tất cả 
phiền não sẽ bị đoạn trừ, nghiệp lực của tư (cetanã) cũng sẽ 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


763 


bị đoạn trừ hoàn toàn. Tư của vị A-la-hán lúc đó là tư duy 
tác thuần tuý.[282] Nó được xem là kỳ diệu nhất. 

Khi chúng ta hành thiền định (ịhãna), những nghiệp 
thiền này sẽ đè nén phiền não trong một thời gian lâu dài: 
một giờ, hai giờ v.v... Và khi chúng ta hành thiền minh sát 
cao thượng, những nghiệp thiền minh sát cũng đè nén phiền 
não như vậy. Đây là những gì Đức Phật gọi là tâm giải thoát 
(ceto-vimutti) có hạn kỳ (sãmãyika).[283]Nhưng sau một 
thời gian những phiền não này sẽ xuất hiện lại. Đúng không? 
Ngay cả những nghiệp minh sát cao thượng mà chúng ta vừa 
bàn đến, như Hành Xả Trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna) chẳng 
hạn: nó được xem là một thiện nghiệp cao thượng nhất, và 
khi nó sanh, sẽ không có phiền não. Nhưng như đã nói, 
người ta có thể tiến đến mức minh sát trí ấy trong Giáo Pháp 
của nhiều vị Phật, tuy nhiên những vẫn sẽ quay trở lại, và họ 
sẽ phải bị tái sanh vô số lần. 

Tại sao phiền não sanh trở lại? Bởi vì chúng chỉ bị đè 
nén mà thôi. Thực sự chúng vẫn hiện hữu như những lực ngủ 
ngầm hay tuỳ miên (anusaya). 832 Vì vậy, thiền định và thiền 
minh sát chỉ giải thoát tạm thời khởi các phiền não và sự 
giải thoát này được gọi là giải thoát hiệp thế (lokiyo 
vimokkho). 833 

Tuy nhiên, các Nghiệp Đạo (Magga Kammas) không 
đè nén phiền não: bởi vì các Nghiệp Đạo lấy Vô Vi Giới làm 
đối tượng, chúng huỷ diẽt những phiền não. Khi một phiền 
não, như tà kiến chẳng hạn, đã bị huỷ diệt bằng Nhập Lưu 
Thánh Đạo Trí, tà kiến ấy sẽ không khởi lên trở lại trong 


832 tuỳ miên: xem ghi chú 122, trang 108/Tập I. 

833 PsM.I.v.213 ‘Vimokkha-Kathã’ (‘Luận về Giải Thoát’) PD.I.V.3 




764 


Vận Hành Của Nghiệp 


tương tục danh-săc của chúng ta. Trong quảng đời còn lại, 
trong kiếp kế, và ngay cả nếu chúng ta có phải tái sanh trong 
bảy kiếp khác, phiền não ấy cũng không bao giờ khởi. 

Khi chúng ta tiến từ một Đạo Trí này đến một Đạo Trí 
khác, càng lúc càng nhiều các kiết sử, triền cái, phiền não, 
v.v...bị huỷ diệt: từ những phiền não rất thô đến những phiền 
não rất vi tế. Cuối cùng, tất cả những phiền não bị huỷ diệt 
hoàn toàn không còn tàn dư. Vào lúc sanh khởi của A-la-hán 
Thánh Đạo Trí (Arahatta-Magga-Nãna), sẽ không còn bất cứ 
loại phiền não nào khởi lên trở lại nữa. 

BÓN ĐẠO TRÍ 

Kế đến chúng ta sẽ bàn về việc các Đạo Trí giải thoát 
một người khỏi các phiền não theo từng giai đoạn như thế 
nào, cho đến khi họ hoàn toàn giải thoát khỏi các phiền não 
vào lúc đắc A-la-hán Thánh Quả. 834 

NHẬP LƯU 

Đạo Trí thứ nhất, Nhập Lưu Thánh Đạo Trí (Sot- 
Ãpatti-Magga-Nãna), huỷ diệt ba kiết sử (sariiyojana): thân 
kiến (sakkãya-ditthi), hoài nghi (vicikicchã), và giới cấm thủ 
(sĩlabbata-parãmãsa). Bậc Thánh Nhập Lưu giờ đây có niềm 
tin bất động nơi Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo). 
Bậc Thánh Nhập Lưu giờ đây có niềm tin bất động nơi tam 
học (giới, định, tuệ), có niềm tin bất động nơi các kiếp quá 

834 VsM.xxii.830 ‘Pahãtabba-Dhamma-Pahãna-Kathã’ (‘Luận về Sự Đoạn Trừ 
Các Pháp Cần Phải Đoạn Trừ’) pp.xxii.64-75. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


765 


khứ, có niềm tin bất động nơi các kiếp tương lai, có niềm tin 
bất động nơi các kiếp quá khứ và tương lai, và có niềm tin 
bất động nơi pháp duyên sanh. 835 Điều này có nghĩa rằng bậc 
Thánh Nhập Lưu không thể còn chấp giữ một tà kiến nào về 
những vận hành của nghiệp nữa. 836 

Hơn nữa, cùng với sự sanh khởi của Nhập Lưu Thánh 
Đạo là sự sanh khởi của Bát Thánh Đạo (Ariya Atthangika 
Magga): điều đó có nghĩa rằng Chánh Ngữ (Sammã-Vãcã), 
Chánh Nghiệp Sammã-Kammantã), và Chánh Mạng 
(Sammã-Ãjĩva) đã sanh. [284] Điều này có nghĩa bậc Thánh 
Nhập Lưu không thể nào còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, và không thể nào còn uống rượu và bia. Vị ấy cũng 
không thể nào còn bởn xẻn, ích kỷ (macchariya). 

Những tâm tham và sân có thể dẫn đến một sự tái 
sanh bất hạnh như vậy đã được đoạn trừ: vị ấy không thể nào 
còn tạo tác những nghiệp bất thiện thuộc loại có thể dẫn đến 
tái sanh bất hạnh nữa. 

Vả lại, Nhập Lưu Thảnh Đạo Trí còn làm nhiệm vụ 
như đoạn nghiệp để cắt đứt tất cả những bất thiện nghiệp (đã 
làm trước đây trong kiếp này, và vô lượng kiếp quá khứ) nào 
có thể chín mùi vào lúc chết để tạo ra một tái sanh bất 
hạnh: 837 đó có thể là một sanh báo nghiệp bất thiện, hoặc 
một hậu báo nghiệp. Những nghiệp như vậy sẽ hoàn toàn trở 
thành vô hiệu lực nghiệp. 


835 Xem những trích dẫn ở ghi chú cuối chương 32, trang 47/Tập I, và 54, trang 
55/Tập Ị 

836 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 51, trang 54/Tập I. 

837 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 56, trang 56/Tập I 




766 


Vận Hành Của Nghiệp 


Tuy nhiên, Nhập Lưu không phải là cứu cánh của sự 
tu tập. Bậc Thánh Nhập Lưu vẫn còn là một vị hữu học 
(sekha), 838 và Đức Phật nói vị ấy phải không tự mãn với địa 
vị Nhập Lưu của mình, mà một nỗ lực phải được thực hiện 
trong kiếp này để đạt đến A-la-hán Thánh Quả.[285] 

Như vậy phận sự của vị Nhập Lưu là gì? Là làm như 
trước: [286] Tức là vị ấy phải quán năm uẩn như không có 
thường, lạc, ngã, và tịnh. Rồi khi ba-la-mật của vị ấy chín 
mùi, vị ấy có thể tiến tới Đạo Trí thứ hai. 

Tuy nhiên, nếu một người chết như một bậc Thánh 
Nhập Lưu, duy nhất chỉ một thiện nghiệp có thể tạo ra tái 
sanh: hoặc trong cõi người hoặc trong một cõi chư thiên nào 
đó. Dù cho sanh ở đâu, người ấy vẫn phải quán năm uẩn như 
không có thường, lạc, ngã, và tịnh trở lại. Và chắc chắn vị ấy 
sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả trong tối đa bảy kiếp, hoặc như 
một con người, hoặc như một vị chư thiên hay Phạm thiên. 
Nhanh chậm như thế nào tuỳ thuộc vào nồ lực và Ba-la-mật 
của người ấy. [287] 

NHẤTLẤI 

Đạo Trí thứ hai, Nhất Lai Thánh Đạo Trí (Sakad- 
Ãgãmi-Magga-Nãna), không huỷ diệt phiền não mà chỉ làm 
yếu thêm hai kiết sử tham dục và sân, kể cả hối hận. Với 
Nhất Lai Thánh Đạo, người ta không thể nào còn vướng vào 
tà hạnh trong các dục, nói lời vu khống, nói lời thô ác, hoặc 
ác ý, sân hận. Và bậc Thảnh Nhất Lai chắc chắn sẽ đạt đến 
A-la-hán Thánh Quả trong hai kiếp, hoặc như một con 

838 Cũng xem ‘Tám Bậc Thánh Nhân’, trang 32/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


767 


người, chư thiên, hay Phạm thiên. Nhanh chậm thê nào tuỳ 
thuộc vào nồ lực và ba-la-mật của vị ấy.[288] 

Và cũng vậy, dù sinh trong nhân giới, hay thiên giới, 
phận sự của bậc Thánh Nhất Lai (Sakad-Ãgami) là quán các 
hành như không có thường, lạc, ngã và tịnh. Rồi, khi ba-la- 
mật của vị ấy chín mùi, vị ấy có thể tiến đến Đạo Trí thứ ba. 

BẤT LAI 

Đạo Trí thứ ba, Bất Lai Thảnh Đạo Trí (An-Ãgãmi- 
Magga-Nãna), huỷ diệt những dục tham, và sân còn lại, kể 
cả hối hận. Vị Thánh Bất Lai không thể nào còn phạm vào 
dục hạnh, hay nói lời vu khống, lời thô lồ, hay ác ý, sân hận. 

Sở dĩ được gọi Thánh Bất Lai (An-Ãgãmi) là vì Bất 
Lai Thánh Đạo Trí làm nhiệm vụ như đoạn nghiệp để cắt đứt 
tất cả nghiệp (đã làm trước đó trong kiếp này, và trong 
những kiếp quá khứ vô tận) có thể chín mùi vào lúc chết để 
tạo ra tái sanh trong cõi dục giới: hoặc sanh báo nghiệp 
thiện, hoặc hậu báo nghiệp thiện. Tất cả những nghiệp ấy sẽ 
trở thành vô hiệu lực. Bậc Thánh Bất Lai sẽ không bao giờ 
còn quay trở lại cõi người hay nhữngcõi trời dục giới. 

Vào lúc chết của bậc Thánh Bất Lai, chỉ một nghiệp 
thiền (jhãna) mới có thể tạo ra tái sanh: trong Phạm Thiên 
giới. Và vị ấy 839 chắc chắn sẽ đắc A-la-hán Thánh Quả như 
một vị Phạm Thiên trong một kiếp sau. Nhanh như thế nào 
tuỳ thuộc vào nồ lực và ba-la-mật của vị ấy.[289] Và cũng 


839 Các vị Phạm Thiên chi là người nam: theo Đức Phật, việc một vị Phạm 
Thiên là người nữ là điều không thế xảy ra: xem ghi chú 111, trang 40. về lý 
do tại sao, xem ghi chú 106, trang 88/Tập I. 




768 


Vận Hành Của Nghiệp 


vậy, phận sự của vị Thánh Bât Lai là quán các hành như 
không có thường, lạc, ngã, và tịnh. Rồi khi ba-la-mật của vị 
ấy chín mùi, vị ấy có thể tiến đến Thánh Đạo Trí thứ tư. Và 
cũng vậy, phận sự của bậc Thánh Bất Lai là quán các hành 
như không có thường, lạc, ngã và tịnh. Rồi, khi ba-la-mật 
của vị ấy chín mùi, vị ấy có thể tiến đến Đạo Trí thứ tư. 

A-LA-HÁN 

Đạo Trí thứ tư, A-la-hán Thánh Đạo Trí (Arahatta- 
Magga-Nãna’), huỷ diệt mọi tham ái đối với sắc hữu và vô 
sắc hữu (rũpa-bhava, arũpa-bhava- tham muốn tái sanh cõi 
sắc giới và vô sắc giới), hôn trầm-thuỵ miên (thina-middha), 
mạn (mãna), trạo cử (uddhacca), và vô minh (avijjã). Vị A- 
la-hán không thể nào còn dự phần vào những chuyện nhảm 
nhí hay tham muốn.[290] Tóm lại, A-la-hán Thánh Đạo Trí 
đã huỷ diệt hoàn toàn tham (lobha), sân (dosa), và si 
(moha), 840 huỷ diệt hoàn toàn vô minh (avijjã) và tham ái 
(tanhã). 

Như đã nói ở trên, để có nghiệp, cần phải có vô minh 
và tham ái: không có vô minh và tham ái, không có nghiệp. 
Vì thế những hành động của vị A-la-hán không tạo ra 
nghiệp: không tạo ra bất thiện nghiệp cũng không tạo ra 
thiện nghiệp; không tạo ra hiện báo nghiệp, cũng không tạo 
ra sanh báo nghiệp, và hậu báo nghiệp. Tư (cetanã) của vị A- 
la-hán là duy tác (kiriya) thuần tuý. 


840 điều này đã được Đức Phật giải thích nhiều lần; chẳng hạn, xem những trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 33, trang 47/Tập I; và 173, trang 553. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


769 


A-la-hán Thánh Đạo Trí làm nhiệm vụ như đoạn 
nghiệp nhằm cắt đứt những nghiệp còn lại nào có thể chín 
mùi vào lúc chết để tạo ra bất kỳ một loại tái sanh nào. Tất 
cả những nghiệp như vậy sẽ trở thành vô hiệu lực. Vào lúc 
chết của một vị A-la-hán, không có sự tái sanh, dù ở bất cứ 
noi đâu. 841 Không trong cõi dục giới, không trong cõi sắc 
giới, và cũng không trong cõi vô sắc giới: và ở đây chúng ta 
phải nhó rằng một vị Phật cũng là một bậc A-la-hán. 842 


Sự KHÔNG VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 


Vị A-la-hán được gọi là một bậc vô học (a- 
sekha), 843 hay một vị đã tinh thông, bởi vì vị ấy đã hoàn tất 
tam học: giới (sĩla), định (samãdhi), và tuệ (pannã). Khi tam 
học được hoàn tất, tâm một người được tịnh hoá khỏi các 
phiền não. Có thể nói tam học là toàn bộ Giáo Pháp của Đức 
Phật (Bưddhãna Sãsanam). 

Đức Phật giải thích điều này trong một bài kệ: 844 


841 Xem bảng ‘3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này Sang Kiếp Khác’, trang ...sau. 

842 Giải thích về chín ân đức của một vị Phật Chánh Đẳng Giác (Sammã-Sam- 
Buddha), Đức Phật đua ân đức A-la-hán (ủng Cúng) lên đầu tiên hết (D.II.3 
‘Mahã-Parinibbãna-SuttariT (Kinh Đại Niết Bàn’). An đức này của Phật đuợc 
giải thích trong VsM.vii. 125-130 ‘Buddh-Ãnussati’ (‘Tuỳ Niệm Phật) pp.vii.4- 
25 "Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đầy đủ minh và hạnh, 
đấng thiện thệ, đấng hiểu rõ thế gian, bậc vô thượng đạo sư điều phục những 
người đáng điều phục, bậc thầy của chư thiên và loài người, Phật, Thế Tôn" 

843 Trong cách phân loại này, kẻ vô văn phàm phu được gọi là phi hữu học phi 
vô học (n’eva-sekha-n-ã-sekha). 


844 DhP.xiv.5 ‘Buddha Vaggo’ (Thẩm Phật Đà’) 




770 


Vận Hành Của Nghiệp 


Sabba-pãpassa a-karanam, 
Kusalassa upasampadã, 
Sa-citta-pariyodapanarii, 
etarii Buddhãna Sãsanarii. 


Không làm mọi điêu ác, 
Tích tạo các điều thiện, 
Giữ cho tâm thanh tịnh: 
Đây Lời Dạy Chu Phật. 


Chu Phật dạy nguời ta không làm điêu ác. Đó là giới 
học và cũng là thiện nghiệp (kusala kamma). Và chu Phật 
dạy nguòi ta tịnh hoá tâm của mình. Đó là định học, và tuệ 
học: định là thiện nghiệp, và tuệ cũng là thiện nghiệp. Nhu 
chúng tôi đã giải thích nhiều lần, việc thoát khỏi khổ đòi hỏi 
một nguời phải hoàn thành ba loại thiện nghiệp này qua 
nhiều kiếp sống. Rồi, khi ba-la-mật của một nguời chín mùi, 
tâm họ đuợc tịnh hoá theo từng giai đoạn bằng bốn Thánh 
Đạo Trí: chúng đuợc xem là mạnh mẽ nhất trong tất cả thiện 
nghiệp, bởi vì chúng huỷ diệt tất cả những bất thiện nghiệp 
và thiện nghiệp vốn có thể tạo ra tái sanh. Khi tâm của một 
nguời đuợc tịnh hoá bằng Đạo Trí cùng tột, A-la-hản Thánh 
Đạo Trí, những hành động của họ không còn bất kỳ một tiềm 
lực nghiệp nào nữa: những hành động của họ lúc đó chỉ là 
duy tác thuần tuý (kiriya). 

Nhu vậy, chúng ta có thể nói rằng nhò hoàn thành 
những thiện nghiệp qua nhiều kiếp sống, cuối cùng một 
nguời huỷ diệt đuợc nghiệp. 845 Và chúng ta cũng có thể nói 
rằng nhò những vận hành của thiện nghiệp mà một nguời 
thành tựu sự không vận hành của nghiệp.[291] Lúc đó kể 


845 Đây kà lý do tại sao Đức Phật nói thiện nghiệp dẫn đến chấm dứt nghiệp: 
cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối trang 88, trang 




|?e: Tiêu Trinh Tám E)ạo (Mơggữl^h, 


Pa-Auk Tawya Sayadavv 


771 


như họ đã làm xong những gì cần phải làm (katam 
karanĩyam). 



Ĩ3 


‘6 

•& 


-É5 



1 

i 

oụ 

B 

6 

— 

00 


' 5 - 

E 


ãa 



•ị: § 

V 

ệ? 


I 

‘ẽ 

o 


.§ 

c 


ợ 

§ I 

:5 ^ ' 

< * 

ầ 5 

Q 1. 

5 


• ra 


chan dè (tàm thiòn)lhộc sãc giớiVó sảc giới im doi tương. Ncu do là vô ngà tường. Đạo sc là Không Giai Thoát (Sunr.itc-Vinx>kkÌK»:Nêu dó là vò thường tương. Đạo 
sè là Vò Tương Giải Thoát íAni-miĩĩo Kmokkho); ncư đò là khổ tướng, Dạo sẽ la Vó Dục Giải Thát lẢppciiihito Vimokkho) (VsM.xxii. 802-803/PP.xxi. 121-127). 

Ả Vò ĨUỞĩiệUnimiưath), vỏ Sanh (Appavatunh), Vò Hành (lĩsankhãram),Diệt (Nirodhcữii),}ỉ\BBKSẢ(}ỉiM}ũnũmJ (VsM xxii.80frpp.xxii.5). 

















































77 2 


Vận Hành Của Nghiệp 


Những Ghi Chú cho Bảng 5e ‘Tiên Trình Đạo’ 

• Một tâm kéo dài một sát na tâm (citta-kkhana), YỚi 
ba giai đoạn: sanh (uppãda)], trú (Ị hi ti) I , diệt 
(bhanga)ị. 

• Trước và sau một tiến trình tâm, một số tâm hữu 
phần sanh khởi. 846 

• Tiến Trình Nhập Lưu Đạo không sanh trong cõi vô 
sắc (Xem giải thích ở trang 355, phần nói về ÃỊãra 
Kãlãma và Uddaka). Nhưng Tiến Trình Nhất Lai 
Đạo, Bất Lai Đạo và A-La-Hán Đạo phát sanh ở cả 
ba cõi: dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 

• Sự nhận thức diễn ra theo một phưong thức cố định 
họp theo quy luật tự nhiên của tâm (citta-niyãma). 
Như vậy, phưong thức diễn tiến của Tiến Trình Đạo 
là: 847 

1. Một ý môn hướng tâm: tâm này bắt cùng đối 
tượng minh sát như Hành Xả Trí đi trước. 

2-4. Ba tốc hành tâm chuẩn bị với cùng một đối 


846 Tâm hữu phần: để biết thêm chi tiết, xem ghi chú 262, trang 209/Tập I. 

847 Để có một sự luận bàn đầy đủ về sụ chín mùi của Hành Xả Trí (Sankhãr- 
Upekkhã-Nãna), xem ghi chú 831, trang 762. 





Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


773 


tượng: 

i. Chuân bị ( parikammaỷ 48 

ii. Cận hành (upacãra) 

iii. Thuận Thứ Trí (anuloma) 

Sự lập lại của ba tâm chuẩn bị này dọn đường cho 
việc chuyển từ minh sát trí với hữu vi (các hành) làm đối 
tượng sang các Đạo Quả Trí với Vô Vi (Niết Bàn) làm đối 
tượng. Vì vậy, chúng có thể được nói là làm nhiệm vụ như 
sự chuẩn bị cho, tiếp cận với và thuận theo Trí Chuyển Tộc 
(từ phàm sang Thánh). 

5. Trí Chuyển-Tộc: 849 trí này lấy Niết-bàn làm đối 
tượng, và đánh dấu sự chuyển tiếp của trí từ 
phàm tộc (putthu-jjana-gotta) sang thánh tộc 
(Ariya-gotta). 

6. Đạo Trí: 850 trí này lấy Niết-bàn làm đối tượng, và 
là sự khởi sanh đầu tiên của Bát Thánh Đạo siêu 


848 Nơi một người các căn nhạy bén, tâm chuẩn bị không sanh: chỉ có ba tốc 
hành tâm trước Chuyển Tộc. Trong trường hợp này, ba Tâm Quả sẽ sanh. 
(VsM.xxii.811/PP.xxii. 16) 

849 Trí Chuyển Tộc: Trí này lấy Niết-bàn làm đối tượng, nhưng nó vẫn không 

phải trí siêu thế, vì nó không huỷ diệt các phiền não. Và trong việc chuấn bị 
cho một đạo cao hơn, nó được gọi là vodãna tịnh hoá), bởi vì trong 

trường hợp này một người đã là bậc Thánh rồi vậy. 

850 Đạo Trí: quả đằu tiên của trí này là Quả Trí. Quả thứ hai là sự huỷ diệt các 
phiền não (VsM.xxii ‘Nãna-Dassana-visuddhi-Niddeso’ (‘Giải Thích về Tri 
Kiến Thanh Tịnh’ pp.xxii.) Cũng xem ‘Nhập Lưu’, trang 765. 





774 


Vận Hành Của Nghiệp 


thê trong tương tục danh-săc của một người, nhờ 
đó một số phiền não bị huỷ diệt: YỚi A-la-hán 
Thánh Đạo các phiền não bị huỷ diệt hoàn toàn. 
Tâm Đạo là một tâm an chỉ, tối thiểu cũng phải 
là sơ thiền. 851 [292] 

7-10. Hai hay ba tâm quả: những tâm quả này 
cũng lấy Niết-bàn làm đối tượng, và là kết quả 
trực tiếp của Nghiệp Đạo. Với sự thực hành, một 
người có thể nhập vào quả chứng trong một thời 
gian lâu hơn: cho đến bảy ngày (Xem bảng 5d: 
Tiến Trình Chứng Thiền’ trang 359/Tập I. 

le: Tâm Quả Siêu Thế (Lokuttara-Vipãka-Citta)* 



Mặc dù chúng là quả của thiện nghiệp, những loại tâm 
quả này không bao giờ được gọi là những tâm quả thiện 
(kusala-vipãka), vì lẽ từ ấy chỉ để nói đến những tâm quả 
thiện vô nhân: xem bảng, trang 124/Tập I. 

TÂM QUẢ: Tâm Quả là kết quả của Tâm Đạo (Magga- 


851 về chi tiết, xem bảng ‘le Tâm Quả Siêu Thế’, trang sau. 













Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


77 5 


Citta) tương ứng và đi liên trước nó: chăng hạn, Nhập Lưu 
Thánh Đạo Tâm là tâm thiện siêu thế, và Nhập Lưu Thánh 
Quả Tâm là tâm quả siêu thế tương ứng. Xem ‘Tiến Trình 
Tâm Đạo’ ở trên. 

PHỐI HỢP VỚI: các tâm quả siêu thế sanh lên phối hợp 
với các tâm sở của một trong năm bậc thiền . 
o sơ thiền siêu thế: nếu đối tượng của minh sát trí là một 
pháp sơ thiền, Đạo&Quả sẽ là sơ thiền siêu thế (Đạo 
tám chi). Nếu đối tượng là một sắc pháp hay danh 
pháp dục giới, lúc đó mặc dù đối tượng tách khởi các 
thiền chi, song Đạo&Quả vẫn phối hợp với năm chi 
của sơ thiền siêu thế, ngay cả nếu người ấy không có 
thiền hiệp thế trước đó. 

o nhị thiền siêu thế: nếu đối tượng là một tâm hành nhị 
thiền, Đạo&Quả sẽ là nhị thiền với một Đạo chỉ có bảy 
chi, vì không cỏ tầm (vitakka), (tầm là một chi của sơ 
thiền, và tương ứng với Chánh Tư Duy (Sammã 
Sarikappa), một chi Đạo). 

o tam thiền/tứ thiền/ngũ thiền siêu thế: tương tự, nếu đối 
tượng của minh sát trí là một hành tam thiền, 
Đạo&Quả sẽ là tam thiền,... 

(DhSA. 1.277-358 ‘Lokuttara-Kusala-Vannanã’ (‘Mô 
Tả về Thiện Siêu Thế’) E.289-319). Cũng xem trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 292, trang sau. 

Khi các tâm siêu thế được tỉnh theo năm bậc thiền, 
chúng tạo thành hai mươi tâm thiện siêu thế và hai 




776 


Vận Hành Của Nghiệp 


r 

mươi tâm quả siêu thê. 


Đức Phật chấm dứt bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai 
bằng cách giải thích vị đa văn Thánh Đệ Tử (sutavã-Ariya- 
Sãvako) đã làm xong những gì cần làm như thế nào. Bây giờ 
chúng ta hãy nghe lời giải thích của ngài. 


ĐÃ LÀM XONG NHŨNG GÌ CẦN PHẢI LÀM 


Chăc quý vị còn nhớ trước tiên Đức Phật giải thích 
rằng vị đa văn Thánh Đệ Tử thực hành minh sát trên mười 
một loại của năm uẩn, quán chúng đúng theo thực tại với 
Chánh Trí Tuệ như: ‘Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. ’ Thấy 
chúng là rồng không theo cách này, vị đa văn Thánh Đệ Tử 
trở nên nhàm chán đối với năm uẩn: 

Thấy như vậy, này các Tỳ kheo, vị đa văn Thánh 

Đệ Tử 

[1] với chính sắc này đã được nhàm chán; 

[2] với chính thọ này đã được nhàm chán; 

[3] với chính tưởng này đã được nhàm chán; 

[4] với chính các hành này đã được nhàm chán; 

[5] với chính thức này đã được nhàm chán; 

• Do nhàm chán, vị ấy ly tham; do ly tham, vị ấy 
được giải thoát. 





Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


777 


• Trong giải thoát, trí khởi lên: ‘Ta đã được giải 
thoát.’ 

• Vị ấy biết ‘Sanh đã tận; đời phạm hạnh đã 
thành (đã được sống); những gì cần làm đã làm 
xong; vượt qua điều này không có gì thêm 
nữa.’ 

Trong ngôn ngữ của pháp hành, nó có nghĩa là gì? 852 

• Vị ấy ly tham (virajjatì) : ở đây, Đức Phật đang nói 
tới Đạo Trí. 

• Do ly tham, vị ấy được giải thoát ( virãgã, 

vimuccati) : ở đây, Đức Phật đang nói tới Quả Trí. 

• Trong giải thoát, trí (nãna) khởi lên: ‘Ta đã giải 
thoát (vimuttam)’: ở đây, Đức Phật đang nói đến 
Trí Phản Khán hay Trí Suy Xét (Paccavekkhana- 
Nãna). Sau sự sanh khởi của các Đao&Quả Trí, 
luôn luôn có Phản Khán Trí: duyệt lại những gì đã 
thành tựu. 853 

• Vị ấy biết: ‘Sanh đã tận; phạm hạnh đã thành; 
những gì cần làm đã làm xong, vượt qua điều 
này không còn gì thêm nữa (n-ãparam 

itthattãya ): 854 Trong bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ 

852 Những phân tích sau đây được rút ra từ SA.II.I.vii.l ‘Assutavã-Suttam’ (‘Vô 

Văn Kinh’) 

853 Xem ‘Phản Khán Trí’, trang ... 

854 DA.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’) giải thích: SANH 

ĐÃ TẬN: sự tái sanh mà lẽ ra sẽ khởi lên nếu A-la-hán Thánh Đạo Trí không 




778 


Vận Hành Của Nghiệp 


nhất, Đức Phật giải thích sự việc này theo một 
cách khác. 855 Ở đó ngài nói: 

[1] Vị ấy được giải thoát khởi sắc (parimuccati 


rupamhã)\ 

[2] Vị ấy được giải thoát khỏi thọ (parimuccati 
vedanãya) 

[3] Vị ấy được giải thoát khỏi tưởng (parimuccati 


sannaya) 


r 

[4] Vị ây được giải thoát khởi hành (parỉmuccatỉ 


sahkharehi). 

[5] Vị ấy được giải thoát khởi thức (parimuccati 


vinnãnamha); 

Vị ấy được giải thoát khỏi sanh, khỏi già&chết, khỏi 
sầu, khỏi bi, khỏi khố, khỏi ưu, và khỏi não (parimuccatijãtiyã 


jarãmanena sokehi parỉdevehỉ dukkhehỉ domanassehỉ upãyãsehi ). 

‘Vị ấy được giải thoát khỏi khổ’ Ta tuyên bố 

(Parỉmuccati dukkhasmã ’ti vadãmi). 

Đây là A-la-hán Thánh Quả. 


sanh đã bị tiêu huỷ. PHẠM HẠNH ĐÃ THÀNH: Trong khi hàng phàm nhân 
giới đức và bảy bậc Thánh Hữu Học đang ‘sống’ đời phạm hạnh, bậc A-la-hán 
‘đã sống’ hay đã hoàn thành đời phạm hạnh. ĐÃ LÀM XONG NHŨNG GÌ 
CÂN LÀM:nhừng công việc cần phải làm bằng Thánh Đạo Trí đã được làm 
(đã chứng ngộ Tứ Thánh Đe). VƯỢT QUA ĐIỀU NÀY KHỒNG CÒN GÌ 
THÊM NỮA: đối với việc tu tập Đạo không còn gì để phải làm thêm nữa, hay, 
vượt qua các uấn hiện tại này không còn các uấn nào thêm nữa. 

855 Xem ‘Vị Áy Không Chạy Vòng Quanh Năm uẩn’, trang 37/Tập I 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


779 


Quả vị này có cao quý không? Có, quả vị này rât cao 
quý! Nó đuợc xem là cao quý nhất, là hạnh phúc cao tột hay 
an lạc tối thuợng nhất (parama sukha). 85 6 Cũng vì lý do này 
mà chu Phật xuất hiện ở đời. Đó là 
giảng dạy Pháp cao thượng (Buddhãnam sãmukkamsikã 
Dhamma-desanã) .[293] Pháp chỉ đuợc tìm thấy trong Giáo 
Pháp của chư Phật Chánh Đẳng Giác.[294] Chính vì điều 
này mà chư Phật giảng dạy Tứ Thánh Đế. 857 Bởi vì chỉ có tuệ 
tri Tứ Thánh Đe người ta mới có thể thành tựu đuợc sự giải 
thoát vĩnh viễn, hay phi thời giaỉ thoát (: a-sãmãyỉkam ): đó là, 
giải thoát siêu thế (lokuttaro vimokkho), mà A-la-hán Thảnh 
Đạo và Thánh Quả Trí là cao nhất. 

Bây giờ tôi sẽ hỏi quý vị: phận sự của vị Thánh A-la- 
hán là gì? Trong khi chờ đến thời để nhập Bát-Niết-Bàn vị 
A-la-hán vẫn giữ Giới Luật,[295] học và giảng dạy Pháp như 
Đức Phật đã dạy,[296] nhờ vậy những người khác có thể có 
co hội học Pháp, và tự mình chứng đắc một Đạo Quả nào 
đó:[297] đó là những phận sự của bậc A-la-hán. 

Đe ngăn ngừa những sự hiểu lầm, có lẽ chúng ta nên 
bàn về sự kiện Bát-Niết-Bàn của vị A-la-hán. 

HAI LOẠI BÁT MÉT BÀN 


856 DhP.xv.8 ‘Sukha Vagga’ (Thẩm An Lạc’) 

857 Tứ Thánh Đe được xem là Giáo Pháp cao tột nhất của Đức Phật, xem trang 
276/Tập I. 


lý do tai sao chư Phât 




Vận Hành Của Nghiệp 



Đức Phật nói về hai loại Bát-Niết-Bàn 
(parỉnỉbbãna ): [299] 

1. Niết-bàn giới hữu dư y (sa-upãdisesã Nibbãna 
dhãtu): ở đây, như chúng tôi đã để cập, bốn Đạo 
Trí lấy Vô-Vi Giới (Asankhata-Dhãtu) làm đối 
tượng. Khi lấy Niết-Bàn làm đối tượng như vậy, 
chúng huỷ diệt các phiền não theo từng giai đoạn. 
Và với Đạo Trí thứ tư, A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahatta-Magga-Nãna), có sự diệt không còn dư 
tàn của các phiền não: đó là, các phiền não mãi 
mãi không còn khởi lên nữa. 858 Vì vậy, loại Bát- 
Niết-Bàn (parỉnỉbbãna) này cũng được gọi là phiền 
não Bát Niết-bàn (kilesa-Parinibbãna ). 859 
Với phiền não Niết-bàn cỏ sự đoạn tận của dục 
tham (rãga-kkhayo ), sự đoạn tận của sân (dosa- 
kkhaya), và sự đoạn tận của si (moha- 
kkhayo)* 60 Đ iều đó có nghĩa là năm nhân khiến 
cho có sự tái sanh trong tương lai đã bị đoạn diệt: 


858 Điều này có nghĩa rằng các (phiền não) tuỳ miên đã bị huỷ diệt: xem ghi 
chú 122, trang 109/Tập I. 

859 phiền não Niết Bàn: trong VbhA.XVI.x.809 ‘Pathama-Bala-Niddeso’ (‘Giải 
Thích về Lực Thứ Nhất’) DD.XVI.x.2173. Thiền Sư Pa Auk chỉ ra cho thấy 
rằng đây thực sự không phải là Niết-Bàn, nhưng đã được giải thích như vậy bởi 
Đức Phật như một pháp môn phương tiện (pariyãya-^tMIS) vậy thôi. 

860 Đức Phật đã giải thích điều này nhiều lần. Chẳng hạn, xem trích dẫn ở ghi 
chú cuối trang 33, trang 48/Tập I. 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


781 

vô minh, các hành, ái, thủ, và sự hiện hữu của 
nghiệp lực đã chấm dứt không còn hiện hữu, vì 
vậy tu của vị A-la-hán chỉ là duy tác (kiriya).[ 300] 
Tất cả những nghiệp đã hoàn thành truớc A-la- 
hán Thánh Quả, có sức mạnh hay tiềm lực để tạo 
ra một hiện hữu mới trở thành vô hiệu lực.[301] 
Nhung các uẩn của vị A-la-hán không diệt; chúng 
vẫn tồn tại. Nếu vị A-la-hán là một con nguời hay 
một vị chu thiên dục giới, thời vẫn có thức, danh- 
sắc, lục nhập, xúc, và thọ. Vị A-la-hán là nguời 
thì vẫn cỏ thức đuợc an trú trong cõi nguời, trong 
cõi dục, và thân vẫn cảm thọ những thọ khổ, thọ 
lac, và thọ xả. Nhung do tất cả phiền não đã đuợc 
đoạn trừ, tâm vị ấy không còn cảm nghiệm những 
cảm thọ uu (clomanassa- vedcmã) .[302] 

2. Niết-Bàn giới vô du y (an-upãdisesã Nibbãna 
dhãtu) : trong Niết Bàn này các uẩn diệt hoàn toàn. 
Vì vậy, nó cũng đuợc gọi là ngũ uẩn Bát-Niết-Bàn 
(khandha-Parinibbãna). Nhung nếu vị A-la-hán đó 
là một con nguời, thì vẫn còn lại một loại sắc uẩn, 
đỏ là sắc do thời tiết sanh (utuja-rũpa), hay tử thi: 
nếu tử thi này đuợc hoả thiêu, có thể sẽ còn lại xá- 
lợi (dhãtu).[ 303] 

Năm quả thể hiện sự tái sanh hiện tại giờ đây đã 
diệt. Đối với vị A-la-hán là nguời hay chu thiên 
dục giới thì đó là sự diệt không còn du tàn của 




782 


Vận Hành Của Nghiệp 


thức, danh-săc, lục nhập, xúc, và thọ. ơ đây cũng 
vậy, ‘sự diệt không còn dư tàn’ có nghĩa là (diệt 
rồi) không còn sanh thêm nữa. Thức của vị A-la- 
hán sanh lên, trụ và diệt, và rồi không còn sanh 
thêm nữa. Sự kiện này có nghĩa rằng tất cả những 
cảm thọ khổ (khổ thân và khổ tâm), những cảm 
thọ lạc, và những cảm thọ trung tính, đã diệt 
không còn dư tàn. Sự diệt không còn dư tàn của 
những phiền não và nghiệp lực là nhân, và sự diệt 
không còn dư tàn của năm uẩn là quả. 861 [304] 
Phiền não Bát Niết-Bàn của Đức Phật chúng ta xảy ra 
tại Uruvelã, bên bờ Sông Ni-Liên-Thiền (Neranjarã) dưới cội 
cây Bồ-Đề: tại đó, ngài đã chứng Niết Bàn Giới Vô Vi với 
bốn Thánh Đạo và Bốn Thánh Quả của ngài. Ngài tiếp tục 
sống trong bốn mưoi lăm năm để giảng dạy Pháp (Dhamma). 
Nhiều lần ngài cũng phải chịu đựng sự đau đớn và không 
thoải mái của thân, do những vẫn đề tiêu hoá. Và khi Đề-bà- 
đạt-đa (lăn đá) khiến một mảnh đá văng vào chân, Ngài cũng 
phải chịu cái đau rất lớn của thân. 862 Tuy nhiên, trong mọi 
trường họp, ngài kham nhẫn cái đau, chánh niệm và tỉnh 
giác, không bị khổ tâm. 863 Rồi khi Đức Phật của chúng ta 
tám mưoi tuổi, giữa hai hàng cây Sala ở Kusinãra, ngũ uẩn 
Bát-Niết-Bàn của ngài xảy ra. 

861 Xem bảng ‘3e: Duyên Sanh từ Đời Này Sang Đời Khác’, trang 791sau. 

862 Xem ‘Tôn-giả Đề-Bà-Đạt-Đa’, trang 306/Tập I. 

863 S.I.IV.ii.3 ‘Sakalika-Suttam’ (‘Kinh Mảnh Đá’) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


783 


Chỉ với sự chứng đăc ngũ uân Bát-Niêt-Bàn một 
người mới có thể chấm dứt mọi khổ đau, do không có sự tái 
sanh của các uẩn nữa: vị A-la-hản đạt đến Bát-Niết-Bàn với 
thức không an trú (apatitthita). 

Để ngăn những sự hiểu lầm, tôi sẽ nói qua về thức an 
trú (patỉtthita) và thức không an trú (apatitthita). 


THỨC AN TRÚ VÀ THỨC KHÔNG AN TRÚ 


THỨCANTRÚ 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đọc lại phần mở đầu 
của hai bài kinh ‘Dây Trói Buộc’: 

Vô thỉ, này các tỳ kheo, là khởi đầu của vòng tử 
sanh luân hồi (samsãra) 864 . Khởi điểm (của luân hồi) 
không thế biết được đối với những chúng sinh bị vô minh 
che đậy (avỉjjã-nĩvaranãnam sattãnam), bị tham ái trói buộc 
(tanhã-samỵojanãnam), phải lưu chuyến (sandhãvatam) và 
luân hồi (samsãratam). 

Như đã đề cập, ở đây Đức Phật đang nói về vòng tải 
sanh hay luân hồi (samsãra). Đó là sự luân chuyển từ cõi này 
đến cõi khác (lúc sanh làm người, lúc sanh chư thiên, lúc 
sanh làm thú, và rồi làm người trở lại...). 


864 samsãro: danh từ samsãra xuất phát từ động từ samsãrati, vốn từ ngữ căn 
sam (theo cách tương tự) + sãrati (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là 
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi). 




784 


Vận Hành Của Nghiệp 


SANH 


Sanh là gì? Đó là sự xuât hiện của các uân quả:[305] 
chúng sanh khởi như kết quả của của nghiệp quá khứ. 865 Đức 
Phật nói về sanh cũng như nhập thai (okkanti-À Un nhập 
thai ở đây là sự đi vào (bào thai) của thức).[306] Và ngài nói 
về sanh như thức an trú (vỉnnãnapatitthita), một từ có cùng ý 
nghĩa: sự xuất hiện và an trú của thức tái sanh (patỉsandhỉ- 
citta). Thức tái sanh là một tâm quả (vipãka-cittaj, và nó lấy 
đối tượng là một nghiệp (kamma), nghiệp tướng, hay thú 
tướng do tiến trình cận tử của kiếp trước nhận thức. 866 

Như trước đã giải thích, thức (tâm) không thể sanh 
một mình. Nó luôn luôn sanh cùng với ba danh uẩn khác, đó 
là thọ, tưởng, và các hành: chúng được gọi chung là các tâm 
sở (cetasika)[301] Khi một người sanh trong cõi dục (cõi 
địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi người, và chư thiên 
các cõi trời dục giới) hay trong cõi sắc giới (cõi Phạm 
Thiên), thức tái sanh nương vào sắc (rũpa): để làm thành 
năm uẩn (panca-kkhandha) \ 308] 

NGŨ-,TỨ-VÀ NHẤT UẨN HĨ l 

Trong các Kinh Pali, 868 sự tái sanh của một chúng 


865 Xem ‘Các Pháp Quả’ trang 87/Tập I 

866 Xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 102/Tập I. 

867 Xem thêm ‘Những Điều Không Thế Xảy Ra đối với Tâm’, trang.. .sau 

868 VsM.xvii.647 ‘Upãdãna-Paccayã-Bhava-Pada-Vitthãra-Kathã’ (‘Luận Chi 
Tiết về Giai Đoạn Thủ Duyên Hữu’) PP.xvii.253-255. Bộ luận trích dẫn lời 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


785 


sanh trong các cõi dục và săc được gọi là ngũ uân hữu 
(panca-vokãra-bhavo) . Trong trường hợp như vậy, thức hay 
tâm tái sanh (patỉsandhỉ-cỉtta) được an trú cùng với danh-sắc 
quả (vipãka-nãma-rũpa).[309] 

Tuy nhiên, khi một chúng sanh sanh trong cõi vô sắc, 
thức tái sanh chỉ an trú cùng với thọ, tưởng, và hành: không 
có sắc. Do đó, sự tái sanh như vậy được gọi là tứ uẩn hữu 
(catu-vokãra-bhavo). 

Và khi một chúng sanh tái sanh trong cõi vô tưởng, 
thì chỉ sắc được an trú. Do đó sự tái sanh này được gọi là 
nhất uẩn hữu (eka-vokãra-bhavo). Nhưng vì chúng sanh vô 
tưởng (asanũã-satta) vẫn chưa bứng gốc được các phiền não 
tuỳ miên, nên sự hiện hữu của chúng sanh vô tưởng này vẫn 
được theo sau bởi sự tái an trú của thức. Như thế nào? Khi 
sắc mạng căn của chúng sanh vô tưởng bị cắt đứt, trong sát- 
na tâm kế sẽ có sự chín mùi của một hậu báo nghiệp bất định 
nào đó từ quá khứ của chúng sanh ấy: thường thì nó thiết lập 
một thức tái sanh trong cõi người vốn là cõi ngũ uẩn 
hữu. 869 [310]Đó là lý do vì sao có sự an trú của thức (tái 


giải thích của Đức Phật trong Vbh.vi.234 ‘Paticca-Samuppãda-Vibhango’ 
(‘Nhũng Phân Tích về Duyên Sanh’) 

869 Đối tượng cận tử của chúng sanh vô tưởng trong kiếp trước là một đối tượng 
kasina, với sự khiếp sợ mãnh liệt đối với danh. Và do đó chỉ có sắc tái sanh: 
không có danh, không có thức tái sanh hay thức diệt, cũng không có tiến trình 
cận tử (về chi tiết, xem ghi chú cuối chương 310, trang sau. ‘Panca-Ppakarana 
Anu-Tika’ (‘Phụ Sớ Giải về Năm Giải Thích’) ‘Paccaya-Paccanĩy-Ãnuloma- 
Vannanã’§190 giải thích rằng nguyên tắc này áp dụng cho cả hiện hữu vô 
tưởng hay vô tưởng hữu, (vốn luôn luôn được theo sau bởi dục hữu) lẫn vô sắc 
hữu (vốn có thể được theo sau bởi vô sắc hữu khác trong cùng cõi ấy hay trong 




786 


Vận Hành Của Nghiệp 


sanh) trong ba cõi hữu: cõi dục, cõi săc, và cõi vô săc. 

Có sự tái sanh ở nơi đâu khác không? Không. Đức 
Phật nói rằng sự hiện hữu cao nhất là tái sanh trong cõi cao 
nhất của vô sắc giới: cõi phi tuởng phi phi tuởng. 870 

Sau khi thức tái sanh đã an trú, thì điều gì xảy ra? 


I 


Sau khi thức tái sanh đã an trú, tâm hữu phân 
(bhavahga-cỉtta) sanh lên nối tiếp nhau: chúng bắt cùng một 
đối tuợng quá khứ nhu kiết sanh thức, và chúng cũng là 
những tâm quả. Dòng tâm hữu phần chỉ dừng lại khi có một 
tiến trình tâm (cỉtta-vĩthỉ) phát sanh: hoặc một tiến trình ngũ 
môn (panca-dvãra-vĩthỉ) , hoặc một tiến trình ý môn (mano- 
dvãra-vĩthỉ). Một tiến trình tâm nhu vậy bao gồm những tâm 
quả (vipãka-cỉtta), tâm duy tác Ợdriya-citta), và tốc hành 
Qavana). Nhu đã nói truớc đây, tâm tốc hành của một nguời 
không phải A-la-hán sẽ tạo ra nghiệp, vì thế chúng cũng 
đuợc gọi là tâm nghiệp hay thức nghiệp (kamma-vinnãna). 

Theo cách đó, từ lúc bắt đầu của một kiếp sống (tính 
từ thức tái sanh [patỉsandhỉ-cỉtta] cho đến lúc chết của kiếp 


một cõi vô sắc cao hơn), hay bởi dục hữu. Xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’, 
trang 102/Tập I. 

870 Trong M.III.i.6 ‘Ãnenjasappãya-Suttam’ (‘Kinh Bất Động Lợi ích’) Đức 
Phật giải thích rằng thủ trước tối thượng (upãdãna-settham) là thủ trước vào sự 
hiện hữu trong cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. MA.ibib. giải thích rằng điều 
này muốn nói tới sự tái sanh ở cõi đó: nó là cõi cao nhất và tối thượng nhất của 
hiện hữu. Trong Vbh.ibid., Đức Phật cũng nói như vậy về sự hiện hữu vô tưởng 
(vô tường hữu). 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


787 


đó (khi tâm tử [cutỉ-cỉtta] sanh lên), có sự an trú của một 
dòng tâm thức (vỉnnãna-sota). Và cùng với mỗi tâm sanh lên 
còn có các tâm sở (thọ, tưởng, và các hành), cũng như sắc. 
Như vậy, chúng ta có tâm (thức), các tâm sở, và sắc sanh lên 
và diệt nối tiếp theo nhau giống như một dòng sông.[311] 
Thức hay tâm cuối cùng trong một đời người là tâm 
tử (cutỉ-cỉtta): nó bắt cùng một đối tượng quá khứ như tâm 
tục sanh và hữu phần, và nó cũng là một tâm quả. Và, bao 
lâu một người vẫn là một trong những chúng sanh bị vô 
minh che đậy và tham ái trói buộc, tâm tử vẫn được theo 
sau bởi một tâm tục sanh khác: ngay trong sát-na kế tiếp. 
Dòng tâm thức không bị đứt quãng hay gián đoạn. Nó tự an 
trú trong một danh-sắc mới: đó là sự tái sanh của một ‘chúng 
sanh’ mới. Chẳng hạn, tâm tử của một người sanh lên và 
diệt, và liền theo đó một thức tái sanh mới được an trú trong 
thế gian khác, có thể trong cõi súc sanh, hay cõi chư thiên: 
đó là sự lưu chuyển từ thế gian này sang thế gian khác. Thức 
tái sanh cũng có thể được an trú trong bào thai của một 
người mẹ mới, trong trường hợp này nó được gọi là chạy 
vòng quanh trong một thế gian. [312] 

Theo cách này, khi nói một chúng sanh lưu chuyển và 
loanh quanh trong luân hồi thực sự đó chỉ là sự an trú của 
một dòng tâm thức mà thôi. Chẳng hạn, nó có thể được an 
trú trong dục giới, và trôi chảy ở đó có khi qua nhiều kiếp 
sống. Có khi nó an trú như danh-sắc của một con người, và 
rồi như danh-sắc của một vị chư thiên, v.v...Sau đó nó có 
thể dừng chảy trong dục giới, và tự an trú trong sắc giới, và 
cũng trôi chảy ở đó qua nhiều kiếp sống. Rồi, dừng chảy 
trong cõi đó, và tiếp tục trôi chảy trong cõi người trở lại, 
v.v...[313] 




788 


Vận Hành Của Nghiệp 


Hai nhân chính khiên cho có sự an trú của thức là vô 
minh và tham ái. Không có vô minh và tham ái, nghiệp lực 
(kamma-sattỉ) không thể an trú thức ở bất kỳ cõi nào. Điều 
này chúng ta đã bàn đến nhiều lần. 

Với A-la-hán Thánh Đạo Trí, có sự diệt không còn du 
tàn của vô minh và tham ái. Điều này hàm ý vô minh và 
tham ái sẽ không bao giờ khởi lên trở lại: đây là phiền não 
Bát Niết Bàn (kỉlesa-Parỉnỉbbãna). Với sự diệt không còn du 
tàn của vô minh và tham ái, nghiệp lực của tu (cetana) hiện 
tại cũng ngừng hiện hữu: chúng ta có thể nói đó là sự không 
vận hành hoàn toàn của nghiệp hiện tại. Tuy nhiên, nghiệp 
lực của nghiệp quá khứ vẫn vận hành, có nghĩa là dòng tâm 
thức của vị A-la-hán vẫn tiếp tục (trôi chảy), và thức vẫn 
đuợc an trú. Và dĩ nhiên, thức chỉ không còn an trú trong 
việc tạo nghiệp mà thôi.[134] Những tâm tốc hành khởi lên 
nhung không còn tạo nghiệp: tu của vị A-la-hán là thuần duy 
tác. 

THỨC KHÔNG AN TRÚ 

Nhu vậy, tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi. Nếu vô minh 
và tham ái là lý do khiến thức phải an trú vào một cõi giới 
nào đó trong tam giới không ngừng; nếu vô minh và tham ái 
là lý do khiến một chúng sanh cứ tái sanh đi tái sanh lại liên 
tục (lúc chồ này, lúc chồ kia), vậy thì điều gì xảy ra khi vô 
minh và tham ái bị đoạn trừ? Điều gì xảy ra khi nhân khiến 
cho có sự an trú của thức đã bị đoạn trừ? 

Rất dễ, phải không? khi nhân cho sự an trú của thức 
đã bị đoạn trừ, thức không còn an trú nữa: khi thức không an 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


789 


trú, nó được gọi là vô an trú ( appatthỉta, ^lãMÌ). 871 

Vào lúc tâm tử của vị A-la-hán diệt (lúc viên tịch của 
vị A-la-hản), dòng tâm thức không an trú trong thế gian này 
hay thế gian khác. 872 Đó là sự không vận hành hoàn toàn của 
nghiệp quá khứ, hiện tại, và vị lai. 

Khi vị A-la-hán viên tịch, không có sự trôi chảy của 
dòng tâm thức thêm nữa: sự kiện này gọi là ngũ uẩn Bát- 
Niết-Bàn (khandha-parinibbãna ), S73 Như Đức Phật đã nói ở 
cuối bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai, vị Thánh Đệ Tử biết 
rõ: Sanh đã tận (khĩụã jãti). 874 [315] 


KHÔNG CÓ Sự AN TRÚ TRONG NIÉT-BÀN 


Như vậy, chúng ta có thê nghĩ dòng tâm thức của vị 
Thánh A-la-hán đã được an trú trong Niết-Bàn. Nhưng đó là 
điều không thể xảy ra. Vì sao? Bởi vì 


871 thức vô an trú: xem trích dẫn ghi chú cuối chương 324, trang 826 ở sau. 

872 Xem ghi chú cuối chương 311, trang 820 sau. 

873 VsM.xxii.836 ‘Pahãtabba-Dhamma-Pahãna-Kathã’ (‘Luận về Sự Đoạn Trừ 
các Pháp Cằn Đoạn Trừ’) pp.xxii.88 giải thích: ‘... thiện nam tử khi cảm thấy 
chán ghét sự sanh của các uấn, khởi sự tu tập bốn đạo lộ trong tương tục (danh- 
sắc) của vị ấy. Lúc đó, tính tương tục của các uẩn nơi vị ấy được làm cho 
không còn khả năng kéo dài sự tương tục đến một hiện hữu tiếp theo. Bây giờ 
nó không sanh ra hữu vị lai, vì tất cả loại nghiệp bắt đầu với thân nghiệp bây 
giờ chỉ là duy tác.. .Do không chấp thủ, vị ấy đương nhiên đạt đến sự diệt của 
thức cuối cùng, viên tịch Niết bàn, giống như ngọn lửa đã hết nhiên liệu.’ 

874 Xem bảng ‘3e: Duyên Sanh Từ Đời Này Sang Đời Khác’ trang sau 




790 


Vận Hành Của Nghiệp 


> Theo Lời Dạy của Đức Phật, Niết Bàn rồng không 
ngũ uẩn hữu, tứ uẩn hữu, và nhất uẩn hữu; 

> Theo Lời Dạy của Đức Phật, Niết-Bàn không có 
đến, đi, và trụ, và không có sanh và diệt. [316] 

> Theo Lời Dạy của Đức Phật, trong Niết Bàn tứ 

đại vô an trú (appatthita, và danh cũng 

nhu sắc hoàn toàn dừng lại. [317] Đó là sự diệt của 
thế gian (ỉoka-nỉrodha), là sự bất sanh của năm 
uẩn, bất sanh của sáu nội ngoại xứ,... [318] 


3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này sang Kiếp Khác 

A, 1 *A \ II /1 • A 1 A\ II /1 • A A • \ 


* 


(một kiếp) 

(kiếpkế) 

(kiếp cuối) 

KHÔNG PHẢI A-LA-HÁN 

KHÔNG PHAI A-LA-HÁN 

TỪ KHI ĐẮC A-LA-HẢN 

►► quả ►►í 

nhân 

►► quả ►► 

nhân ►► 

►► quả 

nhân® 


ịvô MINH 


Vô minh 


Ịvmnh 

Ị 

1 

thức 

HÀNH ►► 

L 

THỨC 

hành ►► thức 

• HÀNH 

1 

L 

Danh-sắc 


DANH-Sắc 


Danh-sắc 


lục nhập 


LuCNHâP 

* 


lục nhập 


xúc 


XÚC 


xúc 


thọ ►► 

ái 

THọ ►► 

ẢI 

thọ 

ái 


Ịthủ 

1 

THỦ 


ĩ thù 

11 IU 

(SANH 

hữu ►► 

L. 

(sanh 

HữU ►► 

(SANH 

hữtí 

GIÀ&CHếT) ►► 


Già&chết) ►► 


GIÀ&CHếĩ) 



Bát NiếT 
Bàn 


Q ỊỊẢ 

yUii 


TH iir 

iilLL 

ĐANH 

CẮT 

nrĩt7 


I ■ỊirạiọỊ' EỊ' 

I >1 VVK ■ ■ Wm V 1 


NỦ€ 

THO 

111V 



* Vỉ dụ, trong A.III.ILii.l ‘Titth-Ayatana-Suttam ’ (‘Giáo 
Lý Bộ Phái ’). Ở đây Đức Phật dạy theo hai cách: theo tập quán 









































Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


791 


ngữ (vohãra-desanã), và theo sự thực tuyệt đôi hay chân đê 
(param-attha-desanã). Sanh/già&chết là theo tập quán ngữ. 
Chủng tương ứng với năm pháp: thức/danh-sắc/lục nhập/xúc/thọ 
vốn là sự thực tuyệt đối hay chân đế. về tiến trình đi từ kiếp này 
sang kiếp khác, xem lại lời giải thích của Đức Phật ở ghi chú cuối 
chương 313. 

ị Quả trong cuộc sổng của người không phải A-la-hán và 
của vị A-la-hán: những hành nghiệp trong một kiếp quá khứ đưa 
đến sự sanh khởi của một thức tái sanh, và những thức tiếp theo 
sau trong kiếp đó, cũng như sự khởi sanh đồng thời của danh-sẳc, 
lục nhập, xúc, và thọ. Trong D.ỈỈ.2 ‘Mahã-Nỉddãna-Suttam’ 
(‘Kinh Đại Duyên ’), Đức Phật giải thích rằng trong một kiếp 
người ta chỉ có thể đi lui trở lại cho đến sự sanh khởi của danh- 
sẳc và thức lúc tải sanh: ‘Vòng [tái sanh] chỉ có thể được quán 
(phân biệt) trong kiếp này tới mức như vậy, đó là tới danh sắc và 
thức. ’ 

♦ Các nhân trong kiếp sống của người không phải A-la- 
hán: người không phải A-la-hán bị vô minh chỉ phối. Vì vậy, khỉ 
có thọ, thin có ái, và thủ, do ái và thủ nên có sự hiện hữu của 
nghiệp lực, của hành nghiệp. Điều này có nghĩa rằng vào lúc 
người này chết có sự sanh khởi của một thức tái sanh. ’ 

© Các nhân trong kiếp sống của một vị A-la-hán: do 
không có vô minh, nên không có ái, và không có thủ, điều này có 
nghĩa rằng không còn sự hiện hữu thêm nữa của nghiệp lực, 
không còn các hành nghiệp. Và vào lúc chết không có sự sanh 
khởi của thức tải sanh. Tất nhiên, cho đến lúc đó, năm quả vẫn 
hoạt động. 


L 






792 


Vận Hành Của Nghiệp 


NHŨNG ĐIÈU KHÔNG THẺ XẢY RA ĐÓI VỚI THỨC 


Bây giờ, điêu quan trọng là không đê vuớng vào tà 
kiến về sự kiện này: quý vị phải hiểu rằng thức vô an trú 
không có nghĩa là thức có mặt nhung không an trú ở bất kỳ 
nơi đâu; nó không có nghĩa rằng Niết-Bàn là vô vi thức, là 
cái biết hay tâm; cũng không có nghĩa rằng Niết-Bàn là vô 
duyên thức (thức không do duyên khởi # vô vi thức) hay cái 
biết không do điều kiện tạo thành, là vô vi tâm, thuần tịnh 
tâm hay cái biết độc lập với một đối tuợng. Vì theo Lời Dạy 
của Đức Phật, sự việc nhu vậy không hề có. 

Tôi sẽ tóm tắt lại những sự kiện không thể xảy ra đối 
với tâm, theo Lời Dạy của Đức Phật: 

• Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức (tâm) sanh 
không có một đối tuợng, độc lập với một đối 
tuợng, độc lập với các duyên là điều không thể 
xảy ra; thức sanh dựa vào một nội xứ (nhãn xứ, 
nhĩ xứ,...hay ý xứ), và một ngoại xứ (sắc xứ, 
thanh xứ,.. .hay pháp xứ).[319] 

• Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức sanh lên 
một mình là điều không thể xảy ra; thức luôn luôn 
sanh phối họp với các tâm sở. 875 


875 


Xem trích dân ở ghi chú cuôi chương 307, trang 818 sau 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadavv 


793 


• Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức (tâm) 
thường hằng là điều không thể xảy ra; thức là hữu 
vi (sahkhata), và do đó có một giai đoạn sanh, một 
giai đoạn trụ, và một giai đoạn diệt.[320] 

• Theo Lời Dạy của Đức Phật, việc thức hay tâm là 
Niết-Bàn là điều không thể xảy ra, vì thức có ba 
đặc tính: vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi 
Niết-Bàn cũng vô ngã, nhưng nó lại không vô 
thường và khổ. 876 Thức là một trong năm uẩn, là 
Khổ Thánh Đe.[321] Như vậy, Niết-Bàn không 
thể là thức, vì Niết-Bàn là Diệt Thánh Đế.[322] 

Neu chúng ta nhớ được những sự kiện đon giản này 
về thức, chúng ta sẽ không cảm thấy khó hiểu khi Đức Phật 
nói vị A-la-hán nhập diệt với thức vô an trú, nghĩa là thức 
của vị ấy không còn sanh khởi nữa 877 . 

Quý vị cũng nên nhớ lại những gì Đức Phật đã nói về 


vị A-la-hán Tỳ-kheo trong bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ 



[1] Vị ấy được giải thoát khởi sắc (parimuccati rũpamhã); 

[2] Vị ấy được giải thoát khởi thọ (parimuccati vedanãya); 

[3] Vị ấy được giải thoát khởi tưởng (parimuccati (sannãya); 

[4] Vị ấy được giải thoát khởi hành (parimuccati sankhãrehi) 

[5] VỊ ấy được giải thoát khởi thức (parimuccati vinnãnamhã) 


876 Xem trích dẫn ờ ghi chú cuối chương 270, trang 802. 

877 Xem bảng ‘3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này Sang Kiếp Khác’, trang 792. 

878 Đã dẫn ở mục ‘Vị Ấy Không Chạy Vòng Quanh Năm uẩn’, trang 37/Tập I 




794 


Vận Hành Của Nghiệp 


Vị ấy được giải thoát khởi sanh, khỏi già, khỏi chết, 
khỏi sầu, khỏi bi, khỏi ưu, và khỏi não. 

‘Vị ấy được giaỉ thoát khỏi khổ’, Ta tuyên bố như 

vậy. 

VỊA-LA-HÁN ĐI VÈ ĐÂU? 

Liên quan đến điều này, có một câu hỏi khá phổ biến: 
‘Sau khi Bát Niết Bàn, vị A-la-hán đi về đâu?’ ‘Sanh thú 
(nơi thọ sanh) của vị ấy là gì?’ Để trả lời, Tôi sẽ hỏi quý vị 
một câu hỏi khác: nếu quý vị thắp đèn lên thì sẽ có một ngọn 
lửa phải không? Khi cây đèn (cầy) đã cháy hết, ngọn lửa ấy 
đi về đâu? Câu trả lời của quý vị là thế nào? Ngọn lửa chẳng 
đi về đâu cả: sáp và bấc đã cháy hết và ngọn lửa tắt. Chẳng 
đi về đâu cả: vị A-la-hán cũng vậy không đi về đâu cả.[323] 
Khi chúng ta nói Đức Phật hay các vị A-la-hán khác 
‘nhập vào Bát-Niết-Bàn (Parỉnỉbbãnay, điều đó không có 
nghĩa rằng các vị đi vào một nơi nào mà đó chỉ là một hình 
thái tu từ mà thôi. Cũng như khi chúng ta nói, ‘Tôi đi ngủ’, 
thì không có nghĩa là chúng ta đi đâu (để ngủ). Bát Niết-Bàn 
của vị A-la-hán ngụ ý rằng không có sự sanh khởi của thức 
sau khi tâm tử diệt: thức được xem là vô an trú.[324] Đó là 
lý do vì sao Đức Phật nói về bậc A-la-hán: 

Ayam, bhikkhave, bhikkhu na katthaci upapajjati 
(Vị Tỳ-kheo ấy, nay các Tỳ-kheo, không tái sanh ở 
bất cứ nơi đâu). 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


795 


Mãra (Ma-vương) không biết được sự đến đi của vị 
A-la-hán, bởi vì Ma vương không tìm thấy thức tái sanh an 
trú ở nơi đâu.[325] Chẳng hạn, chúng ta tìm một chữ nào đó 
trên một trang giấy. Nhưng nếu chữ ấy không được viết trên 
trang giấy đó, thử hỏi chúng ta có thể thấy nỏ không? 

Vui lòng nhớ lại vần kệ cuối cùng của kinh ‘Châu 
Báu’ (Rcitana) mà chúng tôi đã trích dẫn ở trước. Khi Đức 
Phật đang tụng bài Kinh Châu Báu này, một ngọn đèn gần 
bên ngài tắt. Và trong vần kệ cuối của bài kệ, ngài so sanh 
các vị A-la-hán với ngọn đèn tắt (padĩpo) ấy. Ngài nói: 879 

Nibbanti dhĩrã yath-ãyam padĩpo. 

(vị ẩy chứng Nỉết-Bàn) giống như ngọn đèn tắt (này). 

KẾT LUẬN 

Qua sự giải thích này chúng tôi hy vọng quý vị sẽ 
không có gì phải hoài nghi về thức vô an trú nữa. Nếu còn 
bất kỳ hoài nghi nào, cho phép chúng tôi đề nghị rằng quý vị 
nên thấy vấn đề với trực giác trí của mình. Trước hết, hãy 
giữ giới (sĩla). Kế tiếp tu tập định (samãdhi), cho đến khi tâm 
của quý vị bừng sáng, và toả chiếu với ánh sáng của trí tuệ. 
Rồi dùng ánh sáng ấy để hành thiền quán sắc (rũpa- 
kamãtthãna) và quán danh (nãma-kammatthãna) một cách hệ 
thống. 

879 Bài kệ cuối của kinh ‘Châu Báu’ đã được trích dẫn ở trang 310/Tập I. 




796 


Vận Hành Của Nghiệp 


Khi hoàn tât công việc đó, quý vị sẽ đạt đên Danh Săc 
Xác Định Trí (Nãma-Rũpa-Pariccheda-Nãna). Ke tiếp phân 
biệt duyên sanh, và đắc Nhân Duyên Phân Biệt Trí (Paccaya- 
Pariggaha-Nãna ). 880 Với trí đó quý vị sẽ vuợt qua tất cả hoài 
nghi liên quan đến sự an trú của thức trong tam giới: đó là lý 
do vì sao trí ấy đuợc gọi là Đoạn Nghi Thanh Tịnh (Kahkhã- 
Vitarana-visuddhi ). [326] 

Sau đó, nếu quý vị hành minh sát trên năm uẩn quá 
khứ, tuong lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, 
hạ liệt và cao thượng, xa và gần, ba-la-mật của quý vị có thể 
chín mùi, và quý vị sẽ đạt đến một Đạo & Quả. Rồi tiếp tục 
thực hành cho đến khi quý vị đạt đến A-la-hán Thánh Quả: 
những phiền não sẽ Bát Niết-Bàn (Parinibbãna). 

Vào cuối kiếp sống đó, quý vị sẽ đạt đến ngũ uẩn Bát- 
Niết-Bàn. Lúc đó quý vị sẽ tự biết ý nghĩa đích thực của 
‘Thức Vô An Trú’ cho chính mình. 

VÍ NHƯ, NÀY CÁC TỲ-KHEO, MỘT HOA SEN XANH, Đỏ, HAY 
TRẮNG 


Bao lâu thức A-la-hán của quý vị vẫn còn an trú, quý 
vị có thể trú trong thế gian giống như một đoá sen. Quý vị có 
biết trú trong thế gian giống như một đoá sen có nghĩa là gì 


880 Những trí này đã được giải thích dưới mục ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’, 
trang 177/TậpI. 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


797 


không? Nêu không biêt quý vị hãy lăng nghe Đức Phật giải 
thích việc an trú của Phật hoặc các vị A-la-hán khác trong 

i 1 k • _ 881 

thê gian: 

Vỉ như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông 
sen hòng, hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên 
trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị 
nước nhiễm ướt. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai [327] sanh ra 
ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống 
không bị đời ô nhiễm. 

Quý vị có muốn đuợc giống nhu một đoá sen không? 
Nếu muốn, quý vị nên biết cần phải làm gì. 

Việc đầu tiên phải làm là phát triển một đức tin mạnh 
mẽ, và đầy năng lực 882 noi những vận hành của nghiệp nhu 
đã đuợc Đức Phật giải thích. Với đức tin và sự hiểu biết ấy, 
lúc đó quý vị có thể hoàn thành những thiện nghiệp cao 
thuợng. Với sự vận hành của những thiện nghiệp cao 
thuợng, cuối cùng quý vị có thể đạt đến sự không vận hành 
của nghiệp. 

Cầu mong quý vị sớm thành tựu sự không vận hành 
của nghiệp. 

Cầu mong quý vị sớm đạt đến thức vô an trú. 


881 S.III.I.X.2 'Puppha-Suttarh' ('Kinh Hoa') đã dẫn ở trang 310/Tập I. 

882 Đức tin hay tín (saddhã) là pháp thứ nhất trong ngũ căn tinh thần (indriya) 




798 


Vận Hành Của Nghiệp 


Cầu mong quỷ vị sớm trở thành giống như một đoá 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


799 


NHŨNG GHI CHÚ CUỐI CHƯONG—CHƯONG VI 


[257] cũng xem, chăng hạn, trong S.III.I.ii.4 ‘Yad- 
Anicca-Suttam’ (Sắc [thọ, tưởng, hành, thức], này các Tỷ- 
kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô 
ngã.’ Cũng đề cập trong VsM.ibid./PP.xxi.7. 

[258] Đây là ba loại khổ được Đức Phật trình bày 
trong S.V.I.vii.5 ‘Dukkhatã-Suttam’ (‘Kinh Khổ’), điều này 
cũng đề cập ở mucj ‘Thiền Minh Sát’, trang 173/Tập I. 

[259] Trong S.III.I.i.l ‘Nakulapitã-Suttam’ (‘Kinh 
Nakulapĩta’), Đức Phật giải thích rằng: ‘Ai mang cải thân 
này, này Gia chủ, lại tự cho là không bịnh, dầu chỉ trong một 
giây phút; người ấy phải là người ngu (bãlyaihy. 

[260] Đức Phật bàn về phưong diện này của năm uẩn 
trong M.I.iv.5 ‘Cũla-Saccaka-Suttam’ (‘Tiểu Kinh 
Saccaka’). 

[261] Đức Phật giải thích điều này trong S.III.I.iii.8 
‘Abhinandana-Sutam’ (‘Kinh Hoan Hỷ’): ‘Này các Tỳ-kheo, 
người nào hoan hỷ trong sắc [v.v...], người ấy hoan hỷ trong 
khổ.’ 

[262] Trong M.I.iv.5 ‘Cũla-Saccaka-Suttam’ (‘Tiểu 
Kinh Saccaka’), Đức Phật hỏi Saccaka: ‘Ồng nghĩ thế nào, 
này Aggivessana? Ai dính mắc khổ, chấp trước khổ, trung 
thành với khổ, và xem khổ như: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Người ấy có thể liễu tri cái 






8oo 


Vận Hành Của Nghiệp 


khổ của tự mình hay có thể sống với khổ đã được trừ diệt 
hoàn toàn không?’ ‘Làm thế nào được, thưa Tôn-giả 
Gotama? Quả thực là không được, thưa Tôn-giả Gotama. ’ 
Saccaka cũng được đề cập ở ghi chú cuối chương 186, trang 
558. 

[263] Đức Phật giải thích điều này trong S.III.Liii.9 
‘Uppãda-Suttam’ (Kinh ‘Sanh’): ‘Này các Tỷ-kheo, bất cứ 
sắc [thọ, tưởng,...] nào sanh, trú, khởi, thể hiện; cái ấy là sự 
sanh của khổ, sự trú của bệnh, và sự thể hiện của già và 
chết. ’ Cũng xem những phân tích của Đức Phật về Thánh Đế 
Thứ Nhất trong D.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam’ (‘Kinh 
Đại Niệm Xứ’). 

[264] Trong Iti.III.ii.2 ‘Cakkhu-Suttam’ (‘Kinh 
Nhãn’), Đức Phật giải thích: ‘Có ba loại nhãn, này các Tỳ- 
kheo. Thế nào là ba? Nhục nhãn, thiên nhãn, và tuệ nhãn.’ 

[265] Đức Phật giải thích điều này trong A.Vi.x.7 
‘Anavatthika-Suttam’ (‘Kinh Không Vững Bền’), Đức Phật 
giải thích: ‘Do thấy sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ để vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường (anỉcca- 
sannã), không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu? 
“[1]. Tất cả hành hiện ra với tôi, không có vững bền, [2] 
Tâm tôi không tìm thấy gì thích thú trong tất cả thế gian này, 
[3] tâm của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế gian; [4] tâm của tôi sẽ 
nghiêng về Niết-bàn, [5] các kiết sử của tôi sẽ đi đến đoạn 
diệt, [6] và tôi sẽ thành tựu tối thượng Sa-môn hạnh 
(sãmanna ).” 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


801 


[267] Đức Phật dùng ảnh dụ mười một loại lửa trong 
Vin.Mv.i.12 ‘Uruvela-Pãtihãriya-Kathã’ (‘Luận về Những 
Phép Lạ ở Uruvela’), và S.IV.I.iii.ó ‘Ãditta-Suttam’ (‘Kinh 
“Bốc Cháy”’). Và trong S.V.XII.v.3 ‘Mahã-PariỊãha-Suttam’ 
(‘Kinh Đám Cháy Lởn’), Ngài giải thích rằng những sa-môn 
và bà-la-môn nào không tuệ tri Tứ Thánh Đế hoan hỷ trong 
những nghiệp đã thành tựu đưa đến sanh, già, chết,.. .Sau khi 
đã tái sanh như vậy, họ bị đốt cháy bởi mười một đám cháy 
lớn ấy. 

[268] Những phép ẩn dụ này được đề cập trong 
VsM.ibid. Đức Phật dùng chúng trong M.II.ii.4 ‘Mahã- 
Mãlukya-Suttam’ (‘Đại Kinh Mãlukya’), khi ngài giải thích 
cách vị Tỳ-kheo tu tập các thiền sắc giới và vô sắc giới, và 
rồi thực hành Minh Sát trên sắc và danh phối hợp với sắc. 
Rồi vị ấy trở nên nhàm chán đối với chúng, và tiến triển (qua 
những giai đoạn minh sát) như đã giải thích ở đây. Hon nữa, 
xuyên suốt những Lời Dạy của Đức Phật, chúng ta thấy ngài 
luôn luôn nói về vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự giải thoát khởi 
dục lạc, các giới, và năm uẩn. Chẳng hạn, trong S.III.I.iii.5 
‘Assãda-Suttam’ (‘Kinh Vị Ngọt’), Đức Phật giải thích: 
"Phàm lạc, hỷ nào phát sanh do duyên sắc [v.v...]; đây gọi là 
vị ngọt của sắc. Bất cứ sắc nào [v.v...] cũng phải chịu sự vô 
thường, đau khổ, biến hoại; đây gọi là sự nguy hiểm của sắc 
[v.v...]. Sự nhiếp phục dục và tham đối với sắc, sự đoạn tận 
dục và tham; đây là sự xuất ly của sắc.’ Và trong bài kinh 
sau, Đức Phật giải thích rằng bao lâu Ta chưa như thật thắng 




802 


Vận Hành Của Nghiệp 


tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hi êm là nguy hiêm, xuât ly là xuât 
ly khởi năm uẩn, chừng đó, Ta không tuyên bố rằng Ta đã 
giác ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác. Cũng xem ghi chú 
cuối chương 272, ở sau. 

[269] Đức Phật giải thích điều này trong A.VI.X.8 
‘Ukkhittãsika-Suttam’ (‘Kinh Thanh Gươm Đưa lên’): ‘Do 
thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ để 
Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khổ (dukkha-sannã ), không có 
hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là sáu? [l]Tưởng nhàm 
chán (nỉbbỉdã-sannã) trong tất cả hành, sẽ được an trú trong 
tôi, ví như kẻ giết người đang đưa thanh kiếm lên chém; [2] 
và tâm của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới; [3] tôi sẽ trở thành 
một người thấy được tịnh lạc (santa) trong Niết-bàn; [4] các 
tùy miên trong tôi sẽ được nhổ lên; [5] tôi sẽ trở thành một 
người đã hoàn thành phận sự của mình; [6] tôi sẽ hầu hạ bậc 
Đạo Sư (Satthã) với việc thực hành tâm từ.’” Cũng xem trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 272, ở sau. 

[270] Trong A.III.I.v.7-8 ‘Sankhata [-A-Sankhata]- 
Lakkhana-Suttam’ (‘Hữu Vi-[VÔ Vi] Tướng Kinh’), Đức 
Phật giải thích: Có ba tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, 
cho các pháp hữu vi. Thế nào là ba? Sanh được biết rõ, diệt 
được biết rõ, sự biến dị khi đang trú được biết rõ. Có ba 
tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vi. 

- Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các 
pháp vô vi. Thế nào là ba? Sanh không được biết rõ, diệt 
không được biết rõ, sự biến dị khi đang trú không được biết 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


803 


rõ. Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô 
vi.’ Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 34, trang 
47/Tập I. 

[271] Đức Phật giải thích bốn điên đảo trong 
A.IV.I.v.9 ‘Vipallãsa-Suttam’ (‘Kinh Điên Đảo’): ‘Này các 
Tỷ-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo 
này. Thế nào là bốn? [1] có thường trong vô thường...[2] 
trong khổ có lạc...[3] trong vô ngã cỏ ngã...[4] trong bất 
tịnh có tịnh.’ 

[272] Trong M.I.iii.6 ‘Pãsa-Rãsi-Suttam’ (cũng gọi 
‘ Ariya-Pariyesanã-Suttam’ - Kinh Thánh cầu), Đức Phật mô 
tả điều này như phi thánh cầu (an-arỉyãpariyesanã): ‘Và này 
chư Tỷ-kheo, thế nào là phi Thánh cầu? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự 
mình bị già lại tim cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình 
bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái 
bị ô nhiễm. Và Đức Phật giải thích đối tượng của phi thánh 
cầu: vợ con; đầy tớ nam, đầy tớ nữ; dê và cừu; gà và heo; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cái; vàng và bạc. Và thánh cầu, 
ngược lại, ngài giải thích như một người, hiểu được sự nguy 
hiểm (ãddĩnava) trong những vật ấy, đi tim cái không sanh, 
không già, không bệnh, không chết, không sầu, an ổn vô 
thượng khỏi các ách phược, Niết-bàn. Liên quan đến điều 
này, xem thêm “Sự Nguy Hiểm Nằm Trong Vận Hành Của 
Nghiệp’ trang 750. 




804 


Vận Hành Của Nghiệp 


[273] Đây là một trong nhiêu cách Đức Phật dạy 
người ta nên quán năm uẩn trong M.II.ii.4 ‘Mahã-Mãlukya- 
Suttam’ (‘Đại Kinh Mãlukya’): xem thêm ở ghi chú cuối 
chuông 268, trang 801 trên. 

[274] Trong S.II.I.ii.5 ‘Kaccãnagotta-Suttam’ (‘Kinh 
Kaccãnagotta’), Đức Phật giải thích rằng tất cả những tà kiến 
có thể phân thảnh hai: ‘"Tất cả là có", này Kaccàyana, là một 
cực đoan. "Tất cả là không có" là cực đoan thứ hai.’ Rồi ngài 
dạy pháp theo trung đạo, đó là duyên sanh. 

[275] Đức Phật giải thích sự hiện hữu và không hiện 
hữu trong S.III.I.X.2 ‘Puppha-Suttam’ (‘Kinh Hoa’): ‘Này 
các Tỷ-kheo, người có trí ở đời không chấp nhận sắc [thọ...] 
là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến 
hoại, thời Ta cũng nói là "không". Này các Tỷ-kheo, người 
có trí ở đời chấp nhận sắc [thọ...] là vô thường, không 
thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thời Ta 
cũng nói là "có" vậy.’ 

[276] Đức Phật giải thích thế gian trong S.IV.I.viii.9 
‘Loka-Pahhã-Suttam’ (‘Kinh Thế Gian vấn’): ‘Nhãn, này 
các Tỳ kheo, đang sụp đổ, các sắc đang sụp đổ, nhãn thức 
đang sụp đổ, và bất cứ thọ nào (khổ, lạc, hay bất khổ bất lạc) 
phát sanh do duyên nhãn xúc, thọ đó cũng đang sụp đổ,.. .nhĩ 
.. .tỷ.. .thiệt.. .thân.. .ý.. .đang sụp đổ, này các Tỳ kheo, đó là 
lý do vì sao nó được gọi là thế gian.’ 

[277] Đức Phật giải thích điều này trong, A.VI.X.9 
‘ A-Tammaya-Suttam’ (‘Kinh Không Quan Tâm’): ‘Do thấy 




Pa-Auk Tawỵa Sayadaw 



sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa đủ đê Tỷ-kheo làm 
cho an trú tưởng vô ngã không có hạn chế trong tất cả hành. 
Thế nào là sáu? [1]. Tôi sẽ không quan tâm đến toàn thế 
gian; [2] cái "tôi"-làm sẽ được chặn đứng trong tôi; [3] và 
cái làm ấy "của tôi" sẽ được chận đứng trong tôi; [4] tôi sẽ 
thành tựu phi thường trí; [5] Nhân (hetu) sẽ hiển lộ rõ ràng 
đối với tôi, [6] và các pháp do nhân sanh được tôi khéo 
thấy.’” 

[278] Mogharãja là học trò của Bãvarĩ, giáo sĩ Bà-la- 
môn của đức Vua Pasenadi. Bãvarĩ đã quá già không thể đi 
đến gặp Đức Phật, nên phái mười sáu người học trò của ông 
đi đến Đức Phật và hỏi những câu hỏi cho ông, trong đó có 
câu hỏi của Mogharãja này. 

[279] Trong DhP.xiii.4 ‘Loka Vagga’ (‘Phẩm Thế 
Gian’), Đức Phật cũng nói điều này trong liên hệ với hai ảnh 
dụ vừa đề cập: 

Hãy nhìn như bong bóng (nước), 

Hãy nhìn như ảo ảnh! 

Ai nhìn đời như vậy, 

Thần chết không thấy được. 

[280] Mô tả vị A-la-hán trong M.I.iii.2 ‘Alagadd- 
Ũpama-Suttam’ (‘Kinh Ví Dụ Con Rắn’), Đức Phật giải 
thích: ‘Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm giải thoát như vậy, 
chư Thiên ở Đế thích Thiên giới (Indã), Phạm thiên giới 
(Brahma), Sanh chủ giới (Pajãpati) sẽ không tìm được dấu vết 
của Tỷ-kheo ấy, nếu nghĩ: "thức của như-lai [Bậc A-la-hản] 




8o6 


Vận Hành Của Nghiệp 


duyên vào cái này". Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Ta nói ngay ở 
hiện tại, như lai [thức của vị A-la-hản] không thể nào biết 
được". Chú giải giải thích rằng chư thiên không thể khám 
phá ra đối tượng của tâm minh sát cũng như tâm Đạo & Quả 
của vị A-la-hán. 

[281] Trong A.VII.V.6 ‘Dutiya-Sannã-Suttam’ (‘Kinh 
Tưởng Thứ Hai’), Đức Phật giải thích cách làm thế nào để tu 
tập tưởng bất tịnh (asubha-sannã) một cách đúng đắn để 
chống lại những tư duy dâm dục ( mathuna-dhamma ■); tu tập 
tưởng sự chết (marana-sannă) chống lại tâm ái luyến sự sống 
(ịĩvita-nikanti); tu tập tưởng nhàm chán đối với các món ăn 
(ãhãre patỉkũla-sannã) chống lại tâm tham đắm vị (rasa- 
tanhã); tu tập tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới 
(sabba-loke-anabhỉrata-sannã) (AA.ibid: dục giới/sắc giới/vô 
sắc giới) chống lại những tư duy về sự kỳ diệu của thế giới 
(loka-citresu '); và tu tập tưởng vô thường (anicca-sannã) chống 
lại những tư duy về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng (lãbha, 
sakkãra-siloka). Trong mồi trường họp, ngài giải thích rằng 
khi tưởng được tu tập đúng đắn , thời, giống như một chiếc 
lông chim, hay là dây gân quăng vào lửa sẽ rút lại, co lại, và 
dội lại, cũng vậy, tâm người hành thiền sẽ rút lại, co lại, dội 
lại khởi đối tượng; làm phát sanh thái độ xả (upekkhã) hoặc 
ghê tởm (pãtỉkũlyată) . Và cũng trong mỗi trường họp ngài 
thêm rằng khi tưởng này được tu tập, được làm cho sung 
mãn, có quả lớn, cỏ lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử (Amat- 
ogadha), lấy bất tử làm cứu cánh (Amata-pariyosãna) . Đoạn 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


807 


kinh này được trích dẫn một phần trong 
VsM.ibid.766/PP.xxi.63. Để biết những ví dụ về cách thực 
hành này, xem ‘Mãra Dũsĩ’, trang 418. 

[282] Trong A.IV.V.iv.2 ‘Vitthãra-Suttam’ (‘Kinh 
Nghiệp Với Chi Tiết’), Đức Phật nói về bốn loại nghiệp, 
dùng phép ẩn dụ về đen/trắng: 1. Một người hoàn thành 
nghiệp tổn hại, bị tái sanh trong một thế giới tổn hại, và trải 
nghiệm những xúc và thọ tổn hại, như những chúng sanh 
trong địa ngục trải nghiệm, đây là nghiệp đen cho quả đen; 2. 
Một người hoàn thành nghiệp vô hại, được tái sanh trong 
một thế giới vô hại, và trải nghiệm những xúc và thọ vô hại, 
như những chúng sanh trong Phạm Thiên giới trải nghiệm, 
đây là nghiệp trắng cho quả trắng; 3. Một người hoàn thành 
nghiệp vừa tổn hại vừa vô hại, tái sanh trong một thế giới tổn 
hại và vô hại, và trải nghiệm những xúc và thọ tổn hại và vô 
hại, như những chúng sanh trong cõi người, một số cõi chư 
thiên, và một số chúng sanh thấp hon, trải nghiệm, đây là 
nghiệp đen và trắng cho quả đen và trắng; 4. Một người hoàn 
thành tư (cetanã) [AA= Tư Đạo (magga-cetanã) để đoạn diệt 
nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp đen và trắng và quả của nó, 
dẫn đến sự tuyệt diệt của nghiệp (kamma-kkhaya ), đây là 
nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không 
trắng. Cũng xem sự giải thích của Đức Phật ở ghi chú cuối 
chưong 300, trang 818 và 315, trang 825, và những ví dụ của 
ngài về các hạt giống gieo trồng trong một thửa ruộng, ghi 
chú cuối chưong 237, trang 577. 




8o8 


Vận Hành Của Nghiệp 


[283] Trong M.III.iii.2 ‘Mahã-Sunnata-Suttam’ 
(‘Kinh Đại Không’), Đức Phật giải thích rằng một vị Tỳ- 
kheo thích thú quần tụ với những vị Tỳ-kheo khác sẽ không 
có khả năng nhập vào tâm giải thoát có hạn kỳ (sãmãyỉka: 
thời giải thoát), hay không có hạn kỳ (a-sãmãyika: phi thời giải 
thoát). 

[284] Tôn-giả Ãnanda giải thích điều này trong 
M.II.i.3 ‘Sekkha-Suttam’ (‘Kinh Hữu Học’) ‘Ở đây, này 
Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới hạnh, sống chế ngự với 
sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy nguy hiểm trong những lồi nhỏ nhặt, thọ lãnh và 
tu học các học pháp. Này Mahanama, nhu vậy là vị Thánh đệ 
tử thành tựu giới hạnh.’ Và trong A.VIII.ii.9 ‘Pahãrãda- 
Suttam’ (‘Kinh Pahãrãda’), Đức Phật giaỉ thích việc vị 
Thánh Đệ Tử không bao giờ vuợt qua những giới ngài đã 
ban hành: ‘Phàm những giới nào đã đuợc Ta giải thích rõ 
cho các vị đệ tử, những giới đó họ không dám vuợt qua dù 
cho nhân sinh mạng.’Hơn nữa, trong A.VIII.iv.9 ‘Abhỉsanda- 
Suttarn ’ (‘Kỉnh Nguồn Nước Công Đức ’), Đức Phật giải thích: 
‘Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Thánh Đệ Tử từ bở sát sanh, 
tránh sát sanh.. .trộm cắp.. .tà dâm.. .nói dối.. .vị ấy tranh xa 
ruợu&bia, là nhân sanh sự dễ duôi, [khỉ vị ẩy giữ giới như vậy] 
vị ấy đem lại sự an ổn ...sự thân thiện...nhân từ, cho vô 
luợng chúng sanh.’ 

[285] Trong M.I.iii.9 ‘Mahã-Sãr-Opama-Suttam’ 
(‘Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây’), Đức Phật giải thích: ‘Nhu vậy, 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


809 


này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này không phải YÌ lợi ích lợi 
dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, 
không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi 
ích tri kiến. Và này các Tỷ-kheo, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu 
cuối cùng của phạm hạnh. 

[286] Trong S.III.I.xii.10 ‘Sĩlavanta-Suttam’ (‘Vị Trì 
Giới’), Tôn-giả Xá-lợi-phất giải thích rằng vị Tỳ-kheo giới 
đức cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, 
hủy hoại, rồng không, vô ngã. Do như lý tác ý như vậy, vị ấy 
có thể đắc Nhập Lưu. Và vị Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất lai 
cũng phải như lý tác ý như vậy để đạt đến Thánh Đạo kế 
tiếp. Ngay cả vị Thảnh A-la-hán, ngài nói, vẫn phải hành 
như vậy, mặc dù không có gì cần phải làm thêm, song vì nó 
dẫn đến hiện tại lạc trú trong đời này (chứng diệt/ chứng quả 
hay để nhập thiền diệt và thiền quả, đòi hỏi phải thực hành 
minh sát đi trước). 

[287] Trong S.V.IV.iii.4 ‘Eka-BỊjĩ-Suttam’ (‘Kinh 
Nhứt Chủng Tử’), Đức Phật giải thích ba loại Thánh Nhập 
Lưu: 1. Vị đắc A-la-hán Thánh Quả vào cuối của bảy kiếp 
tái sanh trong cõi người và cõi trời; 2. Vị đắc vào cuối của 
hai đến sáu kiếp tái sanh trong một gia đình hiền lưong; 3. 
Vị đắc chỉ sau một lần tái sanh trong cõi người hay cõi tròi 
(cũng được giải thích trong A.III.II.iv.7 ‘Dutiya-Sikkhã- 
Suttam’ (‘Kỉnh Hữu Học Thứ Hai ’). 




810 


Vận Hành Của Nghiệp 


[288] Nhất Lai: có năm loại: 1. một người đắc Đạo 
Quả Nhất Lai, và đạt đến A-la-hán Thánh Quả trong kiếp kế 
như một con người; 2. một người đắc Đạo Quả Nhất Lai, và 
đạt đến A-la-hán Thánh Quả trong kiếp kế như một vị chư 
thiên; 3. một vị chư thiên đắc Đạo Quả Nhất Lai, và đạt đến 
A-la-hán Thánh Quả trong kiếp kế như một vị chư thiên; 4. 
một vị chư thiên đắc Đạo Quả Nhất Lai, và đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả trong kiếp kế như một con người; 5. một người 
đắc Đạo Quả Nhất Lai, trải qua kiếp kế như một vị chư thiên, 
và chỉ đắc A-la-hán Thánh Quả trong kiếp sau như một con 
người. (PuPA.ii.34 ‘Ekaka-Niddesa-Vannanã , (‘Mô Tả về 
Sự Giải Thích Thứ Nhất’) & VsMT.xxii.814 ‘Tatiya-Magga- 
Nãna-Kathã-Vannanã’ (‘Luận về Đạo Trí Thứ Ba Mô Tả’). 
Nhưng khi Đức Phật nói về một bậc Nhất Lai, ngài thường 
ngụ ý đỏ là người quay trở lại hiện hữu làm người (và đắc A- 
la-hán ở đây): coi số 5 ở trên. Cũng xem sự giải thích từ 
VbhA trong ghi chú cuối chưong trước. 

[289] Thánh Bất Lai: tất cả đều tái sanh trong cõi sắc 
giới (Phạm Thiên giới). Có năm loại: 1. vị đắc A-la-hán 
Thánh Quả ở nửa đầu của kiếp Phạm Thiên đó; 2. vị đắc A- 
la-hán Thánh quả ở nửa sau của kiếp Phạm Thiên đó, thậm 
chí vào lúc chết; 3. vị đắc A-la-hán Thánh Quả không cần 
gắng sức; 4. vị đắc A-la-hán Thánh Quả phải gắng sức; 5. vị 
đi từ cõi Phạm Thiên này đến cõi Phạm Thiên khác, mồi lần 
sống hết thọ mạng (từ một phần ba đại kiếp cho đến 16.000 
đại kiếp, do một nghiệp Thiền (ịhãna) trong một kiếp sống 




Pa-Auk Tavvya Sayadavv 


811 


nào đó làm nhiệm vụ như sanh báo nghiệp cho vị ây được tái 
sanh Phạm Thiên kiếp kế), và đạt đến cõi cao nhất trong năm 
cõi tịnh cư, sắc Cứu Cánh Thiên (Akanựtha). Tại đó vị ấy 
đắc A-la-hán Thánh Quả và nhập Niết Bàn 
(S.V.IV.iii.4.v.v..., như ghi chú cuối chuông 295, ở sau) 

VbhA.xviii.1028 ‘ãyu-Ppamãnam’ (‘Tính Thọ 
Mạng’) DD.xviii.2593 giải thích thêm rằng một người đắc 
Bất Lai trong cõi chư thiên dục giới không ở lại đó, mà tái 
sanh cõi sắc giới: bởi vì không có noi nào khác thích hợp 
cho một vị không còn dục vọng. Cũng xem ghi chú cuối 
chuông 295, ở sau. 

Trong D.ii.l ‘Mahã-Padãna-SuttariT (‘Kinh Đại 
Bổn’), Đức Phật nói về cuộc viếng thăm của ngài đến các cõi 
tịnh cư thiên, và được các vị Thánh Bất Lai vẫn còn đang 
sống ở đó kể về giáo pháp của Đức Phật quá khứ mà trong 
thời kỳ ấy các vị đã đắc Đạo & Quả. 

[290] Trong D.iii.6 ‘Pãsãdika Sutta’ (‘Kinh Thanh 
Tịnh’), Đức Phật giải thích chín pháp mà một vị A-la-hán 
không thể nào làm: ‘Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo là bậc A-la- 
hán, đã diệt trừ các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc 
phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, 
hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm 
chín việc sau đây: Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các 
lậu hoặc, không thể cố ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu 
tình; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể lấy của 
không cho, tức là ăn trộm; vị Tỷ kheo đã diệt trừ các lậu 




812 


Vận Hành Của Nghiệp 


hoặc không thê hành dâm; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu 
hoặc, không thể biết mà nói láo; vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các 
lậu hoặc không thể cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc, 
như khi còn tại gia; vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc 
không thể làm một điều gì vì tham; vị Tỷ-kheo đã diệt tận 
các lậu hoặc không thể làm một điều gì vì sân; vị Tỷ-kheo đã 
diệt tận các lậu hoặc không thể làm một điều gì vì si; vị Tỷ- 
kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể làm một điều gì vì 
sợ hãi.’ 

[291] Vì vậy, Đức Phật giải thích rằng nghiệp với ba 
căn thiện làm nhân sẽ dẫn đến sự chấm dứt nghiệp: xem trích 
dẫn ở ghi chú cuối chuông 88, trang 517. Trong A.IV.IV.i.9 
‘Bhikkhunĩ-Suttam’ (‘Kinh Bhikkhunĩ’), Tôn-giả Ãnanda 
giải thích cách (y cứ vào) ái (tanhã) để đạt đến A-la-hán 
Thánh Quả đoạn tận ái như thế nào. Và trong S.V.VII.ii.5 
‘Unnãbha-Brãhmana Suttam’ (‘Kinh Unnãbha’) ngài giải 
thích (y cứ vào) dục (chanda) để đắc A-la-hán Thánh Quả 
đoạn tận dục ra sao. 

[292] Trong M.III.V.7 ‘Mahã-SaỊ-ãyatanika-Suttam’ 
‘Đại Kinh Sáu Xứ’), Đức Phật giải thích rằng khi Bát Thánh 
Đạo sanh, ‘hai pháp này xuất hiện liên kết một cách song 
hành: Chỉ [Chánh Đjnh]vầ Quán [ Chánh Kiến] . Chú giải giải 
thích rằng chúng sanh đồng thời. 

[293] Đức Phật giải thích điều này trong M.I.iv.5 
‘CũỊa-Saccaka-Suttam’ (‘Tiểu Kinh Saccaka ’):"Thế Tôn đã 
giác ngộ, Ngài thuyết pháp đế giác ngộ. Thế Tôn đã điều 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


813 

phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tĩnh, 
Ngài thuyết pháp để tịch tĩnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài 
thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết-bàn, Ngài 
thuyết pháp để chứng Niết-bàn 

[294] TrongD.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-SuttariT (‘Đại 
Kinh Bát Niết Bàn’) Đức Phật giải thích ‘Trong pháp luật 
nào không có Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất 
Sa-môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có 
đệ tam Sa-môn, cũng không có đệ tứ Sa-môn. Trong pháp 
luật nào cỏ Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng 
có đệ tứ Sa-môn. ... Nếu những vị Tỷ-kheo này sống chon 
chánh, thòi đời này không vắng những vị A-la-hán. 

[295] Trong M.II.iii. 1 ‘Te-Vijja-Vacchagotta-SuttariT 
(‘Kinh Vacchagotta Tam-Minh’) Đức Phật giải thích rằng 
một vị cu sĩ A-la-hán hoặc là phải xuất gia hoặc là phải nhập 
Bát-Niết-Bàn: ‘Này Vaccha, không có người tại gia nào 
không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng 
chung lại có thể đoạn tận khổ đau. ’ VbhA.xviii. 1028 ‘Ãyu- 
ppamãnam’ (‘ước Tính-Thọ Mạng’) DD.xviii.2539 cũng 
giải thích rằng vì lẽ cõi chu thiên dục giới là không thích họp 
cho một vị A-la-hán (và vì một vị chu thiên không thể trở 
thành một vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo-ni), nên chu thiên dục 
giới khi đắc A-la-hán Thánh Quả thì cũng nhập Bát-Niết- 
Bàn (hai sự kiện xảy ra đồng thời). 




Vận Hành Của Nghiệp 



[296] Đức Phật giải thích điêu này trong D.ii.3 
‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Đại Kinh Bát Niết Bàn’): ‘Tứ 
Niệm Xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ 
Lực, Thất Giác Chi, Bát Thánh Đạo. Này các Tỷ-kheo, chính 
những pháp này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, các Ngưoi 
phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh (brahma-cariya) được thiết lập, được trường tồn, 
vĩnh cửu, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, 
vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người. Những pháp này cũng 
được gọi là Ba Mưoi Bảy Pháp Trợ Bồ Đề (Satta-Tiìhsa- 
Bodhi-Pakkhiya-Dhamma ’). 

[297] TrongD.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Đại 
Kinh Bát Niết Bàn’), Đức Phật giải thích cho du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: ‘Và nếu, này Subhadda, những vị Tỷ-kheo này 
sống chon chảnh (sammã-vihareyyum) , thời đời này không 
vắng những vị A-la-hán. ’ Chú giải giải thích rằng ‘ sống chon 
chánh’ có nghĩa là vị Thánh Nhập Lưu giảng dạy cho người 
khác biết cách làm thế nào để đạt đến Đạo & Quả Nhập Lưu, 
vị Thánh Nhất Lai giảng dạy cho người khác biết cách làm 
thế nào để đạt đến Đạo & Quả Nhất Lai, v.v... Và người vẫn 
chỉ đang hành thiền chỉ và thiền minh sát để chứng đắc một 
Đạo & Quả nào đó thì nên dạy cách mình đang hành. Trong 
Vin.Mv.1.8 ‘Mãra-Kathã’ (‘Luận về Mãra’) cũng thế, Đức 
Phật nói với sáu mươi vị Thánh Đệ Tử A-la-hán đầu tiên của 
ngài: ‘Ta đã được giải thoát, này các Tỳ kheo, khởi mọi cạm 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 



bẫy của chư thiên và loài người. Và các vị cũng vậy, đã được 
gải thoát khởi mọi cạm bẫy của chư thiên và loài người. Hãy 
du hành, này các Tỳ kheo, vì sự an lạc của số đông, vì hạnh 
phúc của số đông, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự lợi 
ích, sự an vui, vì hạnh phúc của chư thiên và con người. Chớ 
đi chung (đường) với nhau. Hãy giảng dạy Pháp, này các Tỳ 
kheo, hoàn hảo ở đoạn đầu, hoàn hảo ở đoạn giữa, và hoàn 
hảo ở đoạn cuối.’ 

[298] Tôn-giả Xá-lợi-phất giải thích điều này trong 
TG.xvii.2 (1002) ‘Sãriputta-Tthera-Gãthã’ (‘Những vần Kệ 
của Trưởng-lão Xá-lợi-phất’): ‘Ta không hoan hỷ sống, Ta 
không hoan hỷ chết; Ta chò thòi Niết-Bàn, như công chức 
chờ lưong.’ 

[299] Đức Phật giải thích về hai loại Niết-Bàn giới 
trong Iti.ii.8 ‘Nibbãna-Dhãtu-Suttam’ (Kinh Niết Bàn Giới’): 
[1] Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hản, các 
lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử 
đã diệt, đã giải thoát nhò chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn 
tồn tại, thông qua các căn ấy, vị ấy cảm nghiệm các cảm thọ 
khả ý, không khả ý, chịu đựng lạc và khổ. Trong vị ấy, sự 
đoạn diệt của tham, sân, và si, được gọi là “Niết-bàn với các 
uẩn còn tồn tại (hữu dưy Nỉết-Bàn )... [2] Ở đây, vị Tỳ kheo là 
bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, ...Trong vị ấy, ngay trong 
kiếp sống này, các pháp được cảm giác 
[sẳc/thanh/hương/vị/xủc/ và các pháp khác] không còn thích thú 




816 


Vận Hành Của Nghiệp 


đối với vị ấy: chúng đã trở nên nguội lạnh. Đây gọi là Niết- 
Bàn [các uẩn] không còn tồn tại (vô dư Nỉết-Bàn). 

[300] Trong A.X.IV.ii.8 ‘Kamma-Nidãna-Suttam’ 
(‘Kinh Nghiệp Duyên’) Đức Phật giải thích: ‘Với tham- 
,...sân-, ...si đoạn diệt, có sự đoạn diệt của nghiệp duyên 
(kamma-nỉdãna-sahkhayo ). ’ Cũng xem ghi chú cuối trang 282 
ở trên. 

[301] Trong M.I.iv.9 ‘Mahã-Assapura-Suttam’ (‘Đại 
Kinh Assapura’) Đức Phật giải thích rằng một vị Tỳ kheo là 
sa-môn khi đã làm cho dừng lại các ác, bất thiện pháp, 
những pháp làm ô nhiễm, đua đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem 
lại khổ quả, đua đến sanh, già, chết trong tuong lai. 

[303] Trong S.III.I.i.l ‘Pari-Vĩmariisana-Suttam’ 
(‘Kinh Thẩm Sát Thấu Đáo’), Đức Phật giải thích rằng ‘chỉ 
có thân còn lại đuợc thấy. ’ 

[304] Tuy nhiên, có những truòng hợp một nguời đạt 
đến hai loại Bát Niết-Bàn cùng một lúc. Đức Phật giải thích 
những truòng họp nhu vậy trong A.VII.ii.6,7,8 
‘Anicca...Dukkhã...Anatt-Ãnupassĩ-Suttam’ (Kinh Vô 
Thuờng Tuỳ Quán, Khổ Tuỳ Quán, Vô Ngã Tuỳ Quán). 

[305] Đức Phật giải thích về sanh trong D.ii.9 ‘Mahã- 
Sati-Patthãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niệm Xứ’) ‘Này các Tỷ 
kheo thế nào là sanh? Sự ra đời của các hạng chúng sanh 
khác nhau trong các giới loại chúng sanh khác nhau, sự xuất 
sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


817 


uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
sanh. ’ 

[306] Đức Phật giải thích điều này trong D.ii.2 
‘Mahã-Nidãna-SuttariT (‘Kinh Đại Duyên’): ‘Ta nói: ‘Do 
(duyên) thức, có danh-săc (vinnãna-paccayã nãma-rũpam ), và 
cần phải hiểu nó theo cách này. Này Ananda, nếu thức 
không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc cỏ thể 
hình thảnh trong bụng bà mẹ không?’- Bạch Thế Tôn, 
không! 

- Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi 
bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này, 
trạng thái khác không?- Bạch Thế Tôn, không!- Này 
Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng 
nam hay đồng nữ, thời danh sắc có thể lớn hon, trưởng thành 
và thảnh mãn được không?- Bạch Thế Tôn, không! - Do vậy, 
này Ananda, như vậy là nhon, như vậy là duyên, như vậy là 
tập khởi, như vậy là nhon duyên của danh sắc, tức là thức. 

[307] Tôn giả Xá-lợi-phất giải thích điều này trong 
M.I.V.3 ‘Mahã-Vedalla-Suttam’ (‘ĐạiKinhPhưongQuảng’: 
‘Thọ, tưởng, và thức, này Hiền giả: những pháp này được kết 
hợp, không phải không được kết hợp. Không thể tách những 
pháp này khỏi nhau để mô tả sự khác nhau giữa chúng. Vì, 
này Hiền giả, điều gì cảm thọ được là tưởng tri được, điều gì 
tưởng tri được là nhận thức được.’ Cũng xem ghi chú cuối 
chuông kế tiếp. 




818 


Vận Hành Của Nghiệp 


[308] Đức Phật giải thích điêu này trong ‘Upaya- 
Suttam’ (‘Kinh Sự Giả Định’): ‘Nếu nguời nào, này các Tỳ- 
kheo, nói rằng: “Khi tách khỏi sắc, tách khỏi thọ, tách khỏi 
tuởng, tách khởi các hành, ta sẽ nêu rõ sự đến và đi của thức, 
nêu rõ sự diệt hay sự sanh, sự tăng truởng, sự phát triển, hay 
sự hoàn thành của thức,” đó là điều không thể xảy ra.’ Cũng 
xem lại ghi chú cuối chuông truớc. 

[309] Đức Phật giải thích điều này trong D.ii.2 
‘Mahă-Nidãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Duyên’): ‘Nhu Ta đã nói: 
"Do duyên danh sắc, thức sanh (nãma-rũpa-paccayã 
vỉnnãnam)", và đây là cách ‘thức’ nên đuợc hiểu. Nếu thức, 
này Ãnanda, không có đuợc sự an trú trong danh sắc (nãma- 
rũpe-patỉtthaih na labhissatha), thì liệu có một sự khởi sanh và 
hiện hữu của sanh, lão, tử, khổ không? - Bạch Thế Tôn, 
không!’ Ở đây, Đức Phật đang nói đến nhân của danh-sắc 
trong một đòi (xem trích dẫn ghi chú cuối trang + duới bảng 
‘3e: Duyên Sanh Từ Kiếp Này Sang Kiếp Khác’ ở sau): nếu 
một nguời đi qua một kiếp khác, nhân của thức là hành, vốn 
là nghiệp lực của một nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ. 

[310] Trong D.i.l ‘Brahma-Jãla-Suttam’ (‘Kinh Phạm 
Võng’), Đức Phật giải thích rằng khi một tuởng niệm khởi 
lên, thời chu Thiên ấy thác sanh, từ bở thân chu Thiên của 
mình. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xẩy ra. Một trong loài 
hữu tình ấy, khi thác sanh từ bở thân chu Thiên ấy của mình, 
lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chồ này, vị ấy xuất gia, từ 
bở gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bở gia 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 



đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, 
nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên 
tâm nhập định. Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ 
không nhớ xa hơn nữa. Vị ấy nói: "Bản ngã và thế giới do 
vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì rằng tôi trước kia không có, 
nay tôi có. Từ noi trạng thái không có, tôi trở thành loài 
hữu tình Và trong A.IX.I.iii.4 ‘Satt-Ãvãsa-Suttam’ (‘Kinh 
Chỗ Trú Của Các Hữu Tình’) Đức Phật đề cập đến các 
chúng sanh vô tưởng như một trong chín loại trú: ‘Này các 
Tỷ-kheo, có những loại hữu tình không có tưởng, không có 
thọ như Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ năm 
(trong chín hữu tình trú).’ Còn trong Vbh.XVIII.ỈỈ.3 
‘Asamĩa-Sattã’ (‘Chúng Sanh Vô Tưởng’) BA.XVIII.ii.1017, 
ngài giải thích: ‘Vào sát-na sanh của chư thiên vô tưởng, chỉ 
một uẩn hiện khởi, đó là sắc uẩn. Hai xứ hiện khởi: sắc xứ, 
pháp xứ. Hai giới hiện khởi: sắc giới, pháp giới. Một đế hiện 
khởi: khổ đế. Một căn (quyền) hiện khởi: sắc mạng quyền. 
Các chư thiên vô tưởng hiện khởi không có nhân, không vật 
thực, không xúc, không thọ, không tưởng, không tư, không 
thức.’ Và Vbh.xviii.1027 ‘Ãyu-Ppamãnam’ (‘Thọ Mạng’) 
DD.xviii.2588 giải thích thêm: ‘Đối với một số người, sau 
khi xuất gia trong một giáo phái nào đó và thấy một khuyết 
điểm trong thức do tham dục, sân và bị thức đánh lừa, nghĩ 
rằng: “trạng thái vô thức này là tốt, đây là Niết-Bàn ngay 
trong kiếp sống hiện tại;” và sự suy giảm của tham đối với 
tưởng được họ làm cho phát khởi và phát triển thiền chứng 




820 


Vận Hành Của Nghiệp 


thứ năm thuận theo đó, họ được tái sanh ở đó. Vào sát-na tái 
sanh của họ, chỉ một mình sắc uẩn sanh. Nếu họ sanh đứng, 
họ chỉ có đứng; nếu sanh ngồi, họ chỉ có ngồi; nếu sanh nằm, 
họ chỉ có nằm. Họ duy trì như vậy trong năm trăm đại kiếp 
giống như những bức tượng vẽ. Cuối kiếp sống đó sắc thân 
của họ biến mất; tưởng dục giới khởi lên. Do sự khởi lên của 
tưởng đó ở đây [trong cõi dục này] những chư thiên ấy nhận 
ra rằng họ đã chết từ thân đó. ’ 

[311] Trong D.iii.5 ‘Sampasãdanĩya-Suttam’ (‘Kinh 
Tự Hoan Hỷ’), Tôn-giả Xá-lợi-phất giải thích cách Đức Phật 
dạy người hành thiền quán sát để biết cả hai: dòng tâm thức 
(vừĩnãna-sota) không gián đoạn (abbocchinnarh) trong đời này 
đã an trú, và trong đời sau đã an trú. 

[312] Trong, S.II.I.ii.9 ‘Bãla-Pandita-Suttam’ (‘Kinh 
Hiền&Ngu’) Đức Phật giải thích rằng do kẻ ngu bị vô minh 
che đậy và bị tham ái hệ phược, thân này của người ngu 
được sanh khởi. Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. 
Tham ái ấy, người ngu không tận trừ. Vì sao? ‘Bởi vì người 
ngu sống Phạm hạnh không phải vì chon chánh đoạn trừ khổ 
đau. Do vậy người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến 
một thân khác (kãy-ũpago). Do đi đến một thân khác, người 
ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng: "Người ấy không thoát khỏi đau khổ". Nhưng, 
đoạn tận vô minh, người hiền không còn tái sanh lại nữa: 
‘Bởi vì, người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì mục đích chon 
chảnh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người Hiền trí, khi thân 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


821 


hoại mạng chung, không đi đến một thân khác. Do không đi 
đến một thân khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Vị ấy thoát khỏi đau khổ". 
Cũng xem những trích dẫn ở ghi chú cuối trang 191, trang 
560, và 315, trang sau 

[313] Đức Phật giải thích điều này trong A.III.II.iii.6 
‘Pathama-Bhava-SuttaữT (‘Kinh Hiện Hữu Thứ Nhất’): Này 
Ananda, nếu Dục giới [quả nghiệp dục giới] quả của nghiệp 
dục giới và nghiệp không hiện hữu thời dục hữu có thể hiện 
được không? - Thưa không, bạch Thế Tôn... .quả của nghiệp 
sắc giới.. .và nghiệp không hiện hữu...quả của nghiệp vô sắc 
giới, và nghiệp không hiện hữu...như trên. ‘Như vậy, này 
Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự 
nhuận uớt. Đối với chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói 
buộc, nên thức được an trú trong giới thấp kém.. .trong giới 
trung bình (sắc giới)... trong giới cao thuợng (vô sắc giới). 
Nhu vậy, trong tuong lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, 
này Ananda, hữu có mặt. 

[314] Trong S.II.I.vii.4 ‘Atthi-Rãga-Suttam’ (‘Kinh 
Có Tham’), Đức Phật giải thích rằng đối với đoàn thực/thức 
thực/xúc thực/tư niệm thực, có hỷ, có ái, thời thức được an 
trú ở đó do nghiệp có thể tạo ra tái sanh. Chồ nào có thức 
quả tái sanh được an trú, chồ ấy có sự đi vào của danh sắc 
sanh. Chồ nào danh sắc đi vào, chồ ấy có sự tạo tác của 
nghiệp mới. Chỗ nào có sự tạo tác của nghiệp, chồ ấy có sự 
tạo ra tái hiện hữu (atthỉ ãyatỉmpuna-bbhav-ãbhỉnỉbbattỉ -tái 




822 


Vận Hành Của Nghiệp 


sanh trong tương lai). Trái lại, đôi YỚi vị A-la-hán, thức 
không còn an trú trong bốn loại thức ăn do nghiệp, điều này 
hàm ý thức quả tái sanh không còn an trú ở bất cứ nơi đâu. 
Thức quả tái sanh không an trú thời sự tái hiện hữu không 
được tạo ra (natthỉ ãyatỉm puna-bbav-ãbhỉnỉbbatti). 

[315] Đức Phật cũng giải thích điều này trong 
S.II.I.vi.l ‘Pari-Vĩmamsana-Suttam’ (‘Kinh Thẩm Sát Thấu 
Đáo’): ‘Nhưng khi một vị Tỳ-kheo đã đoạn trừ vô minh và 
làm khởi lên chánh trí.. .vị ấy không hoàn thành một phước 
hành (của nghiệp), hay một phi phước hành, hay một bất 
động hành...Khi hoàn toàn không có các hành, với sự diệt 
của các hành, liệu thức [tái sanh] có phân biệt (quán) được 
không? (‘Không, Bạch Thế Tôn’) ‘Khi hoàn toàn không có 
thức...không có danh&sắc...không có lục nhập..không có 
sanh, với sự diệt của sanh, liệu già & chết có phân biệt được 
không? (‘Không, Bạch Thế Tôn’) Cũng xem trích dẫn ở ghi 
chú cuối chương 191, trang 561; 282, trang..., 351, và355 ở 
trên. 

[316] Trong u.viii. 1 ‘Pathama Nibbãna Patisamyutta- 
Suttam’ (‘Kinh Phần Liên Quan Đến Niết Bàn Thứ Nhất’), 
Đức Phật giải thích; ‘ Thực sự, có một xứ, tại đây không có 
đất, không có nước, không có lửa, không có gió; không có 
Hư không vô biên, không có Thức vô biên xứ, không có Vô 
sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ; không 
có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng 
mặt trời. Xứ này Ta gọi là không có đến, không có đi, 




Pa-Auk Tawya Sayadavv 


823 


không có trú, không có diệt, không có sanh. Xứ này hoàn 
toàn không có an trú, không có tương tục, và không có đối 
tượng. * 

[317] Trong D.i. 11 ‘Kevatta-Suttarir (‘Kinh Kevatta’) 
Đức Phật mô tả Niết-Bàn như "Nhận thức không thể thấy 
được, vô biên, chồ đáp ở khắp mọi nơi. Ở đây, địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại không có chân đứng. Ở đây, dài, 
ngắn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. Ở đây sắc và phi sắc (danh) 
tiêu diệt hoàn toàn. Với sự diệt của thức, mọi thứ đều diệt 
tận". DA giải thích: Nhận Thức Không Thể Thấy Được Niết- 
Bàn, phải hiểu theo nghĩa rằng Niết-Bàn chỉ cỏ thể được 
nhận thức bằng Những Thánh Đạo Trí, chứ không phải bằng 
nhãn thức; vô biên= Niết Bàn không bị giới hạn bởi sanh, 
trú, diệt, không bị giới hạn bởi (phương hướng) Bắc, Nam, 
Đông, và Tây; Chồ Đáp ở Khắp Mọi Nơi (bờ kia [pãrima 
tĩra] = bất kỳ chỗ nào cũng có thể đến được, nghĩa là có thể 
dùng bất cứ một trong bốn mươi đề mục thiền để làm nền 
tảng; Với Sự Diệt Của Thức: sự diệt của những thức nghiệp 
hay tâm nghiệp, và sự diệt của thức cuối cùng của vị A-la- 
hán. Liên quan đến điều này, trong A.VIII.ii.9 ‘Pahãrãda- 
Suttam’ (‘Kinh Pahãrãda’), Đức Phật giải thích: ‘Cho dù có 
nhiều bao nhiêu Tỳ-kheo đắc Niết-Bàn giới vô dư, thì cũng 
không vì đó mà thấy có đầy hay vơi trong Niết-Bàn giới. ’ 

[318] Trong S.I.II.iii.6 ‘Rohitassa-SuttariT (‘Kinh 
Rohitassa’) Đức Phật nói đến năm uẩn như thế gian (ỉoka), 
và nói đến A-la-hán Thánh Quả như sự diệt của thế gian. Và 




824 


Vận Hành Của Nghiệp 


trong S.II.I.V.4 ‘Loka-Sutta’ (‘Kinh Thê Gian’) Đức Phật 
giải thích nguồn gốc hay tập khởi của thế gian: ‘Do duyên 
con mất và các sắc, nhãn thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba 
pháp này gọi là xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên 
thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên 
có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh, nên 
có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Đây là thế giới 
tập khởi. Và ngài cũng nói như vậy đối với sáu loại nội 
xứ, sáu ngoại xứ, và thức. Ngược lại, với sự ly tham và 
đoạn diệt không còn dư tàn của ái, các pháp ấy diệt, và, 
‘Đây là sự diệt của thế gian. ’ Cũng xem trích dẫn ghi chú 
cuối chuơng 50, trang 55/Tập I. 

[319] Đức Phật giải thích điều này trong M.I.iv.8 
‘Mahã-Tanhã-Sankhaya-Suttam’ (‘ Đại Kinh Đoạn Tận Ái’): 
Trong nhiều bài pháp Ta đã nói là thức do duyên sanh, vì 
không cỏ duyên, thức không hiện khởi...Thức là do duyên 
sanh, dựa vào duyên để khởi lên.’ Rồi Đức Phật giải thích 
nhãn thức dựa vào con mắt và cảnh sắc, .. .nhu thế nào. Và 
‘Khi thức sanh dựa vào ý và các pháp (dhamma), nó đuợc 
gọi là ý thức ra sao.’Niết Bàn là một pháp khác hon năm 
ngoại xứ vật chất (sắc-, thinh-, huong-, vị-, xúc xứ). Nói 
cách khác Niết-Bàn là một pháp thuộc ngoại xứ thứ sáu 
(pháp xứ), do ỷ thức nhận thức. 

[320] Trong S.III.I.X.2 ‘Puppha-Suttam’ (‘Kinh 
Hoa’), Đức Phật giải thích: ‘Nguời có trí ở đời không chấp 
nhận thức là thuờng còn, thuờng hằng, thuờng trú, không 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


825 


chịu sự biến hoại, thời Ta cũng nói là điều đó không có.’ 
Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 143, trang 540; 
và 270, trang 802. 

[321] Đức Phật đã nói điều này xuyên suốt trong Giáo 
Lý của ngài, chẳng hạn, trong bài Pháp đầu tiên, 
(S.V.XII.ii.l ‘Dhamma-Cakka-Ppavattana-Suttam’ (‘Kinh 
Chuyến Pháp Luân’), ngài nói: ‘Tóm lại, chấp thủ năm uấn 
là khổ (dukkha) *. 

[322] Trong S.V.IV.v.10 ‘Ãpaụa-Suttam’ (‘Kinh 
Ãpana’), Đức Phật bàn về việc tu tập ngũ căn của vị Thánh 
Đệ Tử với Tôn-giả Xá-lợi-phất. Và ngài nói: ‘Quả thực, này 
Xá-lợi-phất, Với vị Thánh đệ tử có lòng tin, kiên trì tinh tấn, 
an trú chánh niệm, với tâm có định, được chờ đợi là vị ấy sẽ 
tuệ tri như vầy: “vô thỉ là luân hồi. Khởi điểm đầu tiên 
không thể chỉ rõ đối với những chúng sanh bị vô minh che 
lấp, bị khát ái trói buộc, lưu chuyển luân hồi. Nhung với sự 
sự ly tham, đoạn diệt không có du tàn của vô minh, của khối 
tăm tối ấy, thì đây là nơi tịch tịnh, đây là nơi là thù thắng, tức 
là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bở tất cả sanh y (căn cứ cho 
tái sanh), sự đoạn tận tham ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. 
Trí tuệ đó, này Xá-lợi-phất, là tuệ căn của vị ấy.”’ Cũng xem 
duyên sanh theo chiều nghịch, đã dẫn trang 214/Tập I. 

[323] Một du sĩ ngoại đạo tên Vacchagotta cũng hỏi 
câu hỏi này trong M.II.iii.2 ‘Aggi-Vacchagotta-Suttam’ 
(‘Kinh Lửa&Vacchagotta’): ‘Khi tâm của một vị Tỳ-kheo 
được giải thoát như vậy, thưa Tôn-giả Gotama, vị ấy tái sanh 




826 


Vận Hành Của Nghiệp 


ở đâu?...Hay vị ây không tái sanh.. .vừa tái sanh vừa không 
tái sanh...không phải tái sanh cũng không phải không tái 
sanh, thưa Tôn-giả Gotama?’ Trong mọi trường hợp, Đức 
Phật đều nói câu hỏi không áp dụng được. Đó đơn giản là vì 
không có sự tái -sanh khởi của thức: nói về một vị A-la-hán 
không còn tái sanh là một trường họp của đoạn kiến. Sau đó 
Đức Phật giải thích với một ví dụ về ngọn lửa. Trong 
S.IV.X.9 ‘Kutũhala-Suttam’ (‘Kinh Luận Nghị Đường’) cũng 
vậy, Đức Phật giải thích: ‘Ví như một ngọn lửa chỉ cháy dở 
khi có nhiên liệu (saupãdãna), không phải không có nhiên 
liệu. Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố tái sanh chỉ đối với 
người có nhiên liệu, không phải với người không có nhiên 
liệu [nhiên liệu của tái sanh là vô minh và tham ải]. ’ 

[324] thức vô an trú: Đức Phật dùng từ này trong 
S.I.IV.iii.3 ‘Godhika-Suttam’ (‘KinliGodhika’).Bàikinlrmô 
tả việc Tôn-giả Godhika đã đạt đến Bát-Niết-Bàn như thế 
nào, Đức Phật và một số vị Tỳ kheo cùng đi đến nơi trú ngụ 
của vị ấy. Tại đây có một làn khói đen đang di chuyển quanh 
chồ đó. Đức Phật nói: ‘Này các Tỷ-kheo, các Ồng có thấy 
làn khói đen tối ấy đi về phía Đông, đi về phía Tây, đi về 
phía Bắc, đi về phía Nam, đi về phía Trên, đi về phía Dưới 
không?— Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. — Này 
các Tỷ-kheo, đó là Ác ma đang đi theo dõi thức của thiện 
nam tử Godhika: "Thức của thiện nam tử Godhika được an 
trú ở đâu?". Và này các Tỷ-kheo, thiện nam tử Godhika đã 
nhập diệt, với thức không an trú ở đâu cả.’ Sự việc này cũng 




Pa-Auk Tavvya Sayadaw 


827 


xảy ra sau khi Tôn-giả Vakkali nhập Bát-Niết-Bàn, được đề 
cập ở kinh.. .Vì Mãra không biết sự đến và đi của vị A-la- 
hán, xem ‘Ác Ma Dũsĩ’, trang 418. 

[325] Trong D.i.l ‘Braluna-Jã 1 a-suttam ’ (‘Kinh Phạm 
Võng’), Đức Phật giải thích: ‘Ví như, này các Tỳ kheo, khi 
cuống của một chùm xoài bị cắt đứt, tất cả những trái xoài 
treo trên (cuống) đó đều đều bị chung một số phận với nhau. 
Cũng như vậy này các Tỷ-kheo, mối liên kết với hiện hữu 
của Như Lai đã bị cắt đứt. Bao lâu thân của Như Lai còn tồn 
tại thời chư Thiên và loài Người có thể thấy Như Lai. Nhưng 
khi Như Lai thân hoại mạng chung, thọ mạng đã dứt, thời 
chư Thiên và loài Người sẽ không còn thấy Như Lai nữa.’ 

[326] Trong S.II.I.ii.5 ‘Kaccãnagotta-SuttariT, Đức 
Phật giải thích rằng với trí hiểu biết về duyên sanh người ta 
không còn hoài nghi việc những gì sanh chỉ là khổ, và những 
gì diệt cũng chỉ là khổ: xem trích dẫn ghi chú cuối chưong 
166, trang 550. Và ngài nói: ‘Tríhiểu biết của vị ấy về điều 
này không phải do dựa vào người khác (a-para-paccayã). 
Theo cách này, này Kaccãna, một người được gọi là có 
Chánh Kiến (Sammã Dittgi hotỉ). ’ 

[327] Tathãgata (Như Lai): Đức Phật dùng từ này để 
nói đến chính Ngài, mặc dù trong một số ngữ cảnh khác, 
ngài dùng để nói đến bất kỳ vị A-la-hán nào, như ở đây, và 
trong trích dẫn ở ghi chú cuối chưong 280, trang 806 . Trong 
S.III.I.ix.4 ‘Anurãdha-SuttariT (‘Kinh Anurãdha’), từ ấy là 
‘tathãgato, bậc thượng nhân (uttama-purỉso), bậc tối cao 




828 


Vận Hành Của Nghiệp 


(parama-purìso), bậc đã đạt đến chồ cùng tột (parama- 
pattipatto) 




Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


829 


PHỤ LỤC 1: BỐN MƯOI ĐÌ MỤC THÌÊN 

Bốn mươi đề mục thiền này được Đức Phật dạy, 883 để tu tập 
thiền định, với một số tham khảo kinh điển. 884 


Kasina + Bất Tịnh + Tuỳ Niệm + Phạm Trú + Vô sắc + Tưởng + xác 

Định = TC _ _ _ 

10 +10 + 10 +4 +4+1 + 1 

= 40 


Mười Kasinas 

D.ii.2 ‘Mahã-Nidãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Duyên’) 

M.II.iii.7 ‘Mahã-Sakuludãyi-Suttam’ (‘Đại Kinh Sakuludãyi’) 

Mười Bất Tinh 

D.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niệm Xứ’) 
M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 

Mười Tuv Niêm 


Tuỳ Niệm Phật,Pháp,Tăng 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 
S.I.XI.i.3 ‘Dhajagga Suttam’ (‘Kinh Đầu Lá Cờ’) 

Tuỳ Niệm Giới 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 
A.III.II.ii.10 ‘Uposatha-Suttam’ (‘Kinh Các Lễ Uposatha’) 

Tuỳ Niệm Bố Thí 


883 VsM.iii.47 ‘Kamma-Tthana-Ggahana-Niddeso’ (‘Giải Thích về Việc Nhận 
Một Đề Mục Thiền’) pp.iii. 104-105. 

884 những tham khảo kinh điển được nêu ra chỉ như những ví dụ: vì còn nhiều 
bài kinh nữa đề cập đến nhừng đề mục thiền này. 







830 


Vận Hành Của Nghiệp 


A.VI.i.10 ‘Mahanama-Suttam’ (‘Kinh Ma-ha-nam’) 

Tuỳ Niệm Thiên 

A.III.II.ii.10 ‘Uposatha-Suttam’ (‘Kinh Các Lễ ưposatha’) 

A.VI.i.10 ‘Mahãnãma-Suttam’ (‘Kinh Ma-ha-nam’) 

Tuỳ Niệm Sự Chết 

A.VI.ii.9 ‘Pathama-Maraụa-Ssati-Suttam’ (Kinh Tuỳ Niệm Chết Thứ 
Nhất’ 

A.VI.ii.10 ‘Dutiya-Maraạa-Ssati-Suttam’ (Kinh Tuỳ Niệm Chết Thứ 
Hai’ 

Thân Hành Niệm 885 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 

M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 


Niệm Hơi Thở 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 

M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 

Niệm Sự Bình Yên 886 

M.II.ii.4 ‘Mahã-Mãlukyãputta-Suttam’ (‘Đại Kinh Mãlukyãputta’) 
A.X.I.i.6 ‘Samãdhi-Suttam’ (‘Kinh Định’) 


885 Trong phần liệt kê của Thanh Tịnh Đạo, thân hành niêm đặc biệt đề cập 
đến thiền trên ba mươi hai thân phần (quán ba mươi hai thế trược). Tuy nhiên, 
từ thân hành niêm được Đức Phật dùng theo nhiều cách. Chẳng hạn trong 
M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam 9 (‘Thân Hành Niệm’), Đức Phật giải thích 
nó chính xác như mười bốn đề tài quán thân (bao gồm cả thiền trên ba mươi 

hai thân phần) mà ngài đã giải thích trong D.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthăna-Suttam’ 
(‘Kinh Đại Niệm Xứ’), cũng như bốn thiền sắc giới: ở mỗi đoạn giải thích, ngài 
nói: ‘Đây cũng là cách vị Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm.’ 


886 Đây là pháp tuỳ niệm những ân đức của Niết-Bàn. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


831 


Bốn Pham Trứ 
Tù 

M.I.iii.l ‘Kakac-ưpama-Suttam’ (‘Kinh Ví Dụ Cái Cưa’) 

A.IV.II.ii.7 ‘ Ahi-Rãja- s utt am ’ (‘Kinh Xà Vương’) 

Từ, Bi, Hỷ, Xả 

D.i.13 ‘Te-Vijja-Suttam’ (‘Kinh Tam Minh’) 

M.II.iv.3 ‘Maghadeva-Suttam’ (‘Kinh Maghadeva’) 

A.III.II.ii.5 ‘Kesamutti-Suttam’ (‘Kinh Kesamutti’) 887 

Bốn Thiền Vô sắc 

Không Vô Biên Xứ, Thúc Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ 

D.ii.2 ‘Mahã-Nidãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Duyên’) 

M.I.iii.6 ‘Ariya-Pariyesanã-Suttam’ (‘Kinh Thánh cầu’) 888 
M.III.i.6 ‘Ãnenjasappãya-Suttam’ (‘Kinh Bất Động Lợi ích’) 
A.IX.I.iv.5 ‘Jhãna-Suttam’ (‘Kinh Jhãna <Thiền>’) 

Môt Tưởng 

Vật Thực (Bất Tịnh) 

S.V.II.viii.3 ‘Ãhãre-Patikũla-Suttam’ (‘Kinh Vật Thực Bất Tịnh’) 
A.X.II.i.6 ‘Pathama-Sannã-Suttam’ (‘Kinh Tưởng Thứ Nhất’) 
A.X.II.i.7 ‘Dutiya-Sannã-Suttam’ (‘Kinh Tưởng Thứ Hai’) 

Môt Xác Đinh 

Tứ Đại 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 

M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 


887 Cũng được biết đến như ‘Kinh Kalama’. 

888 Cũng gọi ‘Pãsa-Rãsi-Suttam’ (‘Kinh Đa Bầy’) 




832 


Vận Hành Của Nghiệp 


PHỤ LỤC 2: DÒNG DÕI CHƯ PHẬT 


Bôn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiêp trước, đạo sĩ 
Sumedha đã quyết định trở thành một vị Phật. Ngài thực hiện quyết 
định này trước mặt Đức Phật Dĩpaủkara (Đức Phật Nhiên Đăng). Đức 
Phật Dĩpaủkara thọ ký rằng cuối cùng ngài sẽ thành Phật hiệu là 
Gotama. Từ đó cho đến khi đắc thành Phật Quả, đức Bồ Tát đã phát 
triến các Ba-la-mật của mình. Việc phát triến các ba-la-mật này gồm 
luôn cả sự tu tập dưới hai mươi bốn vị Phật khác nhau: đôi khi (ngài) 
như một đạo sĩ, đôi khi như một Tỳ kheo, hay một bà-la-môn, một vị 
Vua, một gia chủ, một con thú ưu thắng, một chư thiên, hay một dạ-xoa 
(yakkha). 

Hai mươi bốn vị Phật được giải thích trong Bộ Phật Tông 
(Buddha-Vamsa-PãỊi). Bộ này giải thích tỉ mỉ sự thọ sanh, tuôi thọ, địa 
vị, tên cha mẹ, tên vợ con, thọ mạng của họ, cách xuất gia, thời gian 
thực hiện nồ lực để thành Phật, việc dạy ‘Kinh Chuyển Pháp Luân’ 
(‘Dhamma-Cakka-Ppavatthana-Suttam’), 889 và tên của các vị Đại Đệ Tử 
và cư sĩ ưu tú của các ngài. Mồi bản mô tả cũng giải thích nơi các vị 
nhập Vô Dư Niết Bàn, và xá lợi của cácvị được phân phối như thế nào. 

Trong Bộ Phật Tông cũng có lời thọ ký của Đức Phật về vị Phật 
kế tiếp, đó là Đức Phật Di-Lạc (Metteya). 890 


[24] Đức Phật Dlpaủkara 
[23] Đức Phật Koụdanna 
[22] Đức Phật Maủgala 


[11] Đức Phật Atthadassĩ 
[10] Đức Phật Dhammadassl 
[9] Đức Phật Siddhattha 


889 Bản Kinh này của Đức Phật Gotama được thấy trong S.V.XII.ii. 1. 

890 Đức Phật Gotama cũng đề cập sự xuất hiện của Đức Phật Metteya (Di-Lạc) 
trong D.iii.3 ‘Cakka-Vatti-Slha-Nãda-Suttam’ (‘Kinh Chuyển Luân Thánh 
Vương Sư Tử Hống’) 





Pa-Auk Tawya Sayadavv 


833 


[21] Đức Phật Sumana 
[20] Đức Phật Revata 
[19] Đức Phật Sobhita 
[18] Đức Phật Anomadassĩ 
[17] Đức Phật Paduma 
[16] Đức Phật Nãrada 
[15] Đức Phật Padumuttara 
[14] Đức Phật Sumedha 
[13] Đức Phật Sujãta 
[12] Đức Phật Piyadassĩ 


[8] Đức Phật Tissa 
[7] Đức Phật Phussa 
[6] Đức Phật Vipassĩ 
[5] Đức Phật Sikhĩ 
[4] Đức Phật Vessabhũ 
[3] Đức Phật Kalusandha 
[2] Đức Phật Koụãgamana 
[1] Đức Phật Kassapa 
Đức Phật Gotama 
Đức Phật Metteya 


Sáu vị Phật trước Đức Phật Gotama cũng đã được chính Đức 
Phật của chúng ta giải thích trong ‘Mah-ãpadãna-Suttam’ (‘Kinh Đaị 
Phật Tông’). Chẳng hạn 891 , ngài giải thích: 


Danh Hiêu 
• 

Sư Xuất Hiên 
• • 

Đìa Vi 
• • 


[6] Vipassĩ 

91 đại kiếp trước 

Vua Chúa 

80.000 năm 

[71 Sikhĩ 

31 đại kiếp trước 

Vua Chúa 

70.000 năm 

[4] Vessabhũ 

31 đại kiếp trước 

Vua Chúa 

60.000 năm 

[3] Kakusandha 

Kiếp hiện tại 

Ba-la-môn 

40.000 năm 

[2] Koụãgamana 

Bà-la-môn 

30.000 năm 

[1] Kassapa 

Bà-la-môn 

20.000 năm 

ĐứcPhât Gotama 
• 

Vua Chúa 

100 năm 


891 (D.ii. 1) Đức Phật biết điều này bằng chính trí của ngài, và cũng nhò' các bậc 
Thánh Bất Lai trong các cõi tịnh cư thiên mô tả họ đã đắc Đạo Quả trong giáo 
pháp của Đức Phật quá khứ cho ngài như thế nào. 





























834 


Vận Hành Của Nghiệp 



A. 

Anguttara-Nikãya (Tăng Chi Kinh) 

AA. 

Anguttara-Nikãya-Atthakathã 892 (Chú Giải Tăng 
Chi Kinh 

AbS. 

Abhidhammattha-Sangaho (Vi Diệu Pháp Yeu 
Nghĩa) 

Ap. 

Apadãna-PãỊi (Thanh Văn Sử) 

ApA. 

Apadãna-Atthakathã (Chú Giải Thanh Văn Sử) 

AT. 

• 

Anguttara-Nikãya Tikã (Phụ Chú Giải Tăng Chi 
Kinh) 

CMA. 

A Comprehensive Manual of Abhidhamma 893 

D. 

Dĩgha-Nikãya (Trường Bộ Kinh) 

DA. 

Dĩgha-Nikãya-Atthakathã (Chú Giải Trường Bộ 
Kinh) 

DD. 

Dispeller of Delusion 894 

DhP. 

Dhamma-Pada (Pháp Cú) 

DhPA. 

Dhamma-Pada-Atthakathã (Chú Giải Pháp Cú) 

DhS. 

Dhamma-Sangaụĩ (Bộ Pháp Tụ) 

DhSA. 

Dhamma-Sangaụĩ-Atthakathã (Chú Giải Bộ Pháp 


892 Những tựa sách Pali cho các bản chú giải là: AA= Manoratha-Pũrani; DA = 
Su-Mangala-Vilãsinĩ; DhSA = Attha-Sãlinĩ; MA = Papanca-Sũdanĩ; SA = 
Sãrattha-Ppakaasinĩ; VbhA = Sa-Mmoha-Vinodanĩ. 

893 CMA: Bản dịch Anh ngữ của tác phẩm Abhidhammattha-Sangaha (Vi Diệu 
Pháp Yếu Nghĩa) do Bhik. Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri 
Lanka, hiệu đính và chú thích. 

894 DD: Bản dịch Anh ngừ của Bộ Vibhanga-Ãtthakathã (Chú Giải Bộ Phân 
Tích), do Bhik Nănamoli, PãỊi Text Society, Oxíòrd, England. 


































Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


835 



Tụ) 

DhST. 

• 

Dhamma-Sangaụĩ-Mũla-Tikã (Phụ Chú Giải Gốc 
Bộ Pháp Tụ) 

E. 

The Expositor 895 

Iti. 

Iti-Vuttaka-PãỊi (Như Thị Thuyết) 

J. 

Jãtaka-PãỊi (Chuyện Tiền Thân) 

JA. 

Jãtaka~Atthakathã (Chú Giải Chuyện Tiền Thân) 

KhP. 

Khuddaka-Pãtha-PãỊi (Tiểu Bộ Kinh) 

KhPA. 

Khuddaka-Pãtha-Atthakathã (Chú Giải Tiểu Bô 
Kinh) 

M. 

Majjhima-Nikãya (Trung Bộ Kinh) 

MA. 

Majjhima-Nikãya-Atthakathã (Chú Giải Trung 
Bộ Kinh) 

MiP. 

Milinda-Panha-PãỊi (Kinh Milinda vấn Đạo) 

MR 

The Minor Readings 896 

MT. 

• 

Majjhima-Nikãya-Tika (Phụ Chú Giải Trung Bộ 
Kinh). 

p. 

Patthãna-PãỊi (Duyên Hệ) 

PaD. 

Param-Attha-Dĩpanĩ 897 (Chân Đế Tường Giải) 

PD. 

Path of Discrimination 898 

PED. 

The PãỊi Text Society’s PãỊi-English Dictionary 899 


895 Exp: Bản dịch Anh ngữ của Dhamma-Sanganĩ-Atthakathã (Chú Giải Bộ 
Pháp Tụ), do Proíessor Pe Maung Tin M.A., PãỊi Text Society, Oxíòrd, 
England, soạn dịch. 

896 Bản dịch Anh ngừ của Khuddaka-Pãtha-Atthakathã (Chú Giải Tiểu Bộ 
Kinh), do Bhik. PãỊi Text Society, Oxíòrd, England, dịch. 

897 PaD: ‘Tường Giải’ bởi Đại Trưởng Lão Ledi Sayadaw (1846-1923). 

898 PD: Bản Dịch Anh Ngữ của Bộ Pãtisambhidã-Magga (Vô Ngại Giải Đạo), 
do Bhik. PãỊi Text Society, Oxíòrd, England, dịch. 



































836 


Vận Hành Của Nghiệp 


pp. 

Path of Puriíícation 900 

PsM 

Pãtisambhidã-Magga (Vô Ngại Giải Đạo) 

s. 

Samyutta-Nikãya (Tưcmg Ưng Kinh) 

SA. 

Samyutta-Nikãya-Atthakathã (Chú Giải Tương 
Ưng Kinh. 

SuN. 

Sutta-Nipãta (Kinh Tập) 

TG. 

Thera-Gãthã-PãỊi (Trưởng Lão Tăng Kệ) 

TGA 

Thera-Gãthã-Atthakathã (Chú Giải Trưởng Lão 
Tăng Kệ) 

TiG 

Therĩ-Gãthã-PãỊi (Trưởng Lão Ni Kệ) 

u. 

Udãna (Cảm Hứng Ngừ) 

Vbh. 

Vibhaùga (Bộ Phân Tích) 

VbhA. 

Vibhanga -Atthakathã (Chú Giải Bộ Phân Tích) 

VbhT 

• 

Vibhaùga-Tika 901 (Phụ Chú Giải Bộ Phân Tích) 

Vin.Cv. 

Vinaya CũỊa-Vagga (Luật Tạng: Tiểu Phẩm) 

Vin.Mv. 

Vinaya Mahã-Vagga (Luật Tạng: Đại Phẩm) 

Vin.Pãc. 

Vinaya Pãcittiya-PãỊi (Luật Tạng: Ưng Đối Trị) 

Vin.Pãr 

• 

Vinaya Pãrãjika-PãỊi (Luật Tạng: Bất Cộng Trụ) 

VsM. 

Visuddhi-Magga (Thanh Tịnh Đạo) 

VsMT. 

• 

Visuddhi-Magga-Tikã (Đại Phụ Chú Giải Thanh 
Tịnh Đạo) 


899 PED: do T.w. Rhys Davids,F.B.A„ D.Sc., Ph.D., LL.D.D.Litt., và William 
Stede Ph.D., Pãli Text Society, Oxíòrd, England. 

900 pp. dịch n g^, c ^ a kộ Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) do Bhik. 
PãỊi Text Society, Oxford, England, dịch, bản tiếng Việt do Sư Cô Thích Nừ 
Trí Hải dịch. 

901 Tựa PãỊi cho các bộ phụ chú giải là: VbhTi = Mũla-Tikã; VsMT = Param- 
Attha-Manjũsã. 







































Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


837 


Danh Sách Hùn Phước Ấn Tống 

> Sư Dhamma Dhara; ĐĐ Pháp Từ; Sư Thiện Hảo; Sư 
Hồng Việt; Sư Pháp Tín; Sư Minh Vinh; Sư Thanh Tâm; 
Sư Pháp Tuệ; Sư Từ Quảng; Sư Pháp Quý; Sư Minh 
Thông (BYT); 

> Tu Nữ Diệu Thuỳ; sc Trí Hạnh; Tu Nữ Diệu Linh; sc 
Giác Đức; sc Giác Minh; sc Huyền Nghi; sc Liễu 
Tâm; sc Huyền Châu; sc Vô Niệm; sc Huyền Đăng, 
sc Huyền Phương, sc Từ Nguyên, sc Từ Nguyện, sc 
Diệu Từ (PS); sc Huệ Lành (Phước Viên); TN Minh 
Giới; 

> Anh Phan Binh; GĐ Nhật Đấu; GĐ cô PT Tâm Đức; 
Tuệ Tâm; Trần Thị Thuý; Tín Phước; Đương p Trương 
+ Trần Đaị Năng; GĐ Huê + Mỳ Hoa + Uyên; Cô Thuý; 
GĐ Bá Học (cần an mẹ Bạch Thị Đức); Lê Thị Hồng; 
Thạch Thị Liên; Phạm Thị Huê; Nguyễn Thị Điệp; Lê 
Vương Quang Thiện; GĐ Thuỳ Nhi; GĐ Kiều Nhi; Bửu 
Chi + Thanh Tuyền; Hạnh Mỹ; Nguyễn Thị Kim Hồng; 
Nguyễn Thị Hồng; Cao Kim Hiệp; Hồ Thị Nga; Châu 
Ngọc Tuyết; Nguyễn Thị Ngôn; Trần Bạch Yến; Huỳnh 
Minh Tuấn; Nguyền Thị Sang; Nguyễn Thị 
Vân&Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; Thái Văn Tâm (Lệ Trí); 
Trung Lan - Trung Vân; Lệ Sang - Viên Khai; Nguyễn 
Thị Trúc Ly; Trịnh Miên Chánh; Trần Ngọc Vũ; Huỳnh 
Thị Phương Mai; GĐ Trần Công Hảo + Cô Nguyệt 
(Long Thảnh); Cô Lẽ Thị Huệ, Đặng Thị Nga (Thụy Sĩ); 





838 


Vận Hành Của Nghiệp 


Phạm Lý Thanh Thuỷ, Hà Như, Anh Duy; GĐ Phúc 
Trang (BH)+Nguyễn Thuỵ Trung Dung; GĐ Vương 
Ngọc Châu; GĐ Thuý (Tịnh Ngọc); Diệu Ngọc; nhóm 
Phật tử An Giang; Phượng Linh; GĐ Hạnh Hoàng; GĐ 
Ma Thị Nhung; GĐ Lang & Hoa (HH mẹ Hồng Thị 
Nhơn); GĐ Nguyễn Thị Tuyền; GĐ Thanh Khuê; GĐ 
Thanh Tuyền (chị 7 Hà); Nguyễn Thị Kim Hoàn; Cô 
Trinh (úc); GĐ Minh Giới (ĐN); Viên Châu, Nguyên 
Hiền; Lâm Thị Nguyệt Hồng; GĐ Luân Mai; Vô Danh; 
Một số Phật Tử không đề tên; GĐ Sang Nghiêm, Tùng, 
Thuý Oanh; GĐ Công Du; GĐ Thanh Đạo (USA), PT 
Minh Lộc (HCM); GĐ Lực Hoa (Pháp); PT Trần Thị 
Hiển (HH Trần Quang Tiến); PT Khánh Lan (Tân Bình); 
Micheline; Bà Nguyễn Từ Thiện; Lê Văn Kim (HH 
Nguyễn Thành Danh); Nguyễn Bạch Liên (HH Nguyễn 
Thành Danh); Mỳ Phượng; Minh Tâm; Nguyễn Thị 
Hường; Bác Diệu Hải; GĐ Trang Để (USA); Huyền Tôn 
Nữ Kim Cương; Kusala Dhamrna; Anatta (GĐ Diệu 
Phương); Anicca (GĐ Hoa Thông); Chân Hiền Nhân 
(Úc); Thảo (em Như Pháp); GĐ Đào Điều; Cô Thu (An 
Giang); Huỳnh Văn Tuấn; Thanh Hùng + Kim Thà; Hoa 
Thị Xuyên; Bà Võ Hoàng và các con; GĐ Châu Tâm; 
GĐ Trinh; GĐ Hồng; Loan Lực; GĐ Thuý, GĐ Trang; 
GĐ Chú Dậu; GĐ Dì út, Cậu Năm; GĐ ông Tám; GĐ 
Thầy Mười (BH); Hùng Minh+cẩm Vân; Thanh Thuỷ, 
Hữu Trí; Hằng+Triết+Tường; GĐ Thiện Hạnh, Tín Hỷ, 
Diệu Phúc, Diệu lạc (Ô-Môn); GĐ Cương Hảo; GĐ Hựu 
Huyền, Nhật Thiện, Nhật Minh (ĐN); GĐ Minh 
Phương; Đoàn Ngọc Mỹ Linh; GĐ Lan Danh; Lê 
HoàngThịnh (ĐN); Cô Phương (HCM); GĐ Thuỳ Bích; 
cô Hoa + Thôi (Garland, Texas, USA); em cô Thuý; GĐ 
Trần Thị Năm; GĐ Trần Thị Mỹ Phượng, Nguyễn 





Pa-Auk Tawya Saỵadavv 


839 


Thanh Liêm, Lê Thị Hiền Muội; Nguyễn Thị Bảy; Cô 
Lưu (Sobhana)+GĐ Hồng Trâm+GĐ Lê Quang Vinh+ 
GĐ Lê Vinh Quang+Lê Quang VŨ+ Lê Thị Hồng Viên; 
GĐ Cô Tuyết, GĐ Nguyên Hỷ, Nguyên Thuỷ, Nguyên 
Ngọc; GĐ Đinh Kim Phương Thuỷ (úc), GĐ chị Lan 
Hương; nhóm PT Hà Nội: Đồ Thị Nguyên Lý, Trung; 
GĐ Trần Thanh Hằng; BS Phạm Văn Nam (Cầu an: mẹ 
Võ thị Nhung; Phạm thị Xuân Lan, Phạm Văn Đông, 
Phạm Duyên, Phạm văn Hùng, Phạm thị Xuân Nữ, 
Phạm Thanh Tâm, Đặng Mạnh Thanh Tùng, Đặng thị 
Quỳnh Yến, Nguyễn Phạm Thiên Phúc, Vũ Quỳnh Vân 
Anh, Vũ Quỳnh Vân Thy); Cao Tất Tuấn (HH cha Cao 
Văn Quang); GĐ Huệ Đặng; PT Hồ Ngọc Dinh; GĐ 
Thới Tuyết (An Giang); GĐ Trần Đại Nhân;Vân La (đệ 
tử ngài Kim Triệu); PT Tâm Hương, Diệu Kim (Đức); 
Trung và Thuỷ Tiên; GĐ anh Thịnh, cô Liễu, cô Kiều, 
cùng nhóm Phật tử Thủ Đức; Cô Liễu Vân, GĐ Cô 
Hằng; Ngọc Uyên; Nguyễn Thị Kim Hoàn (PD Chơn 
Tánh); GĐ Ma Thị Nhung; Nguyên Hương, Nhật Như, 
Diệu Ngọc, Đỗ Ng Tuyết, Ma Thuý Nga; GĐ Thanh 
Khuê (Mỳ Thành) GĐ Hoằng Để+Thanh Giảng, Bùi Thị 
Thu Vân, Nhân Sa Kim+Đỗ Ngọc Tiết, GĐ Nhật Đấu; 
Nhóm cô Hồng Diễm; Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị 
Thu (Biên Hoà) Cô Hạnh; Hoàng Thị Chín, Nguyễn 
Huỳnh Ngọc Tú, Nguyên Huệ, Nguyên Phương, Nguyên 
Xuân, Nguyễn Thị Mười, Tô Thị Thu Ba, Huỳnh Phạm 
Minh Siêng, Trịnh Ngọc Tiến, Tô Duy Đương, Nguyễn 
Đồng Tâm, Nguyễn Thị Rạng, Huỳnh Trọng Kha, Lê 
Tấn Hà, Lê Tấn Đạt, Lê Tấn Hoà, Nguyên Đạo, Nguyên 
Khanh, Lam Hưu' * 

> GĐ Tuệ Giác Khiêm+Từ Bi Hạnh, Nguyễn Thiên Kim, 
Lẽ Ngọc Thanh; Thiên Tân, Nhỏm PT Thủ Đức+ủc, 





840 


Vận Hành Của Nghiệp 


GĐ Nhân Thuỷ, Trương Thị Phương Chi+ Myng Điên 
(USA); GĐ Tâm Minh+Tâm Duyên Văn (HH mẹ 
Nguyễn Thị Mão PD Diệu Ngộ); Diệu Đạo (cô Bình); 
Cô Huệ hành (chùa Phước Viên); Nguyễn Hồng Mai 
Thuỷ; Hải Châu; Nguyễn Hồng Hiển (HN); Đỗ Thanh 
Hà HH ông Vũ Đức Mạc; Tập Thể Thí chủ HH Mẹ Trần 
Thị Nhan, Lê Thị Hiệp, Anh Vũ (Tôn Hoa Sen); GĐ 
Chánh Kiến; Đinh Thị Bích Thuỷ; Hoàng Thị Bên; GĐ 
Chánh Lý; Viễn Tuấn (PD Minh Anh); Trần Thị Lệ Thu; 
Lê Thu Nguyệt (Đà Nằng); Ly Hương+Hoàng Anh; GĐ 
Phạm Văn Hội+Dương Thị Lao (cô Hồng); cô Nguyễn 
Ngọc Điệp (Long Thành) 

> Thành thật cám ơn các Phật tử Trương vĩ Hùng, Thiên 
Tân, Sumanã Kim Lan, đã hết lòng đóng góp cho sự 
hoàn thiện của cuốn sách này. 




Pa-Auk Tavvỵa Sayadaw 


841 


Vận Hành Của Nghiệp Tập II 

Pa Auk Tawya Sayadaw 
Tỳ-kheo Pháp Thông dịch 

ỉoosQsix# 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Nguyễn Công Oánh 

Biên Tập: 

Sửa bản in: Tỳ kheo Pháp Thông 
Bìa: Sumanã (Kim Lan) 

Đối tác liên kết: Truơng Vĩ Hùng-43R/16 Hồ Văn Huê 
P.9 Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh. 

Tel: 0903900768 


NHÀ XUÁT BẢN TÔN GIÁO 

Phường Yên Hoà, Q. cầu Giấy, TP. Hà Nội 

ĐT: 04.37822845-04.37822842—Fax: (04) 37822841 





842 


Vận Hành Của Nghiệp 




